THÍCH MINH TH, 


BÍ MẬT XỬ TẠNG 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Bí mật xứ tạng, Minh Thế 
In lần đầu, năm 2018 
Tác giả giữ bản quyền 


LỜI GIỚI THIỆU 


Trong chuyến hành hương Tây Tạng vào ngày 
30/8/2013, thầy Minh Thế là một trong hai mươi tám 
thành viên của đoàn. 

Thầy là người có khiếu nhiếp ảnh và đã ghi lại nhiều 
hình ảnh đẹp của đoàn và đã có một cuốn album đẹp cho 
chuyến đi. 

Thầy cũng để tâm học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu xứ 
Tây Tạng trên thực địa và tìm đọc một số tư liệu về Tây 
Tạng ở trên các sách báo và ở trên các trang điện tử để 
hình thành cuốn sách “Bí Mật Xứ Tạng”. 

Bí mật thì không thể khám phá và không thể nói lên 
bằng những ngôn ngữ đời thường. Những gì đã khám phá 
thì không còn bí mật. Và là bí mật, nên nó là động cơ thúc 
đầy trí năng con người tò mò và nỗ lực khám phá, nhưng 
càng khám phá lại càng thấy bí mật và càng thấy bí mật 
thì lại càng thích khám phá, cứ như thế mà tưởng lại càng 
thêm tưởng, ngôn lại càng thêm ngôn và than ôi, tưởng thì 
huyền và ngôn thì muôn đời là bất tận ý! 

Tuy nhiên, đây là một sự nỗ lực của thầy Minh Thế 
rất đáng khen. Tôi thương và tùy hỷ với sự nỗ lực này, 
nên liền viết vài lời giới thiệu để khích lệ, còn cảm nhận 
thế nào là tùy nhân duyên của độc giả. 

Huế, ngày 12/5/2017 
Thích Thái Hòa 


LỜI TỰA 


Bước chân phiêu du trên miền đất xứ Tạng, như những 
chuyên xe đêm êm đềm và dung dị như một lần rong chơi 
để tìm về bản tánh chân thật nơi vùng địa linh. 

Xứ Tạng - nơi có nhiều nguồn cội tâm linh huyền 
thoại, khiến bao nhà Tăng sĩ, ấn sĩ, văn chương ngòi bút rạo 
rực tìm về lại nơi đây nhìn ngắm xem mình ân phương nao. 

Thời gian và tâm nguyện khiến triệu đôi chân cất 
bước viễn du leo lên đỉnh núi tuyết ngồi chơi, thả tâm về 
bản tánh dung dị và thanh cao. 

Thật vậy, tác phẩm: “Bí Mật Xứ Tạng” ra đời nhằm 
thôi hồn về nghệ thuật văn chương, cùng pháp tu hành trì 
trong nguôn tâm Phật tuệ chắc như “Kim cương”, để tuyết 
rơi vào mạch sông, dâng cho đời bao hạnh phúc tình thương. 

Mong sao, tác phẩm vào đời hiến tặng cho ai những 
hữu duyên khám phá Xứ Tạng. Thành quả này kính dâng 
lên Tam Bảo, nguyện pháp hành rộng sâu. Nguyện dâng 
lên chư vị Ân sư truyền dạy cho chúng con trong ngôi nhà 
Chánh Pháp. Nguyện dâng lên song thân, cùng chư vị thiện 
duyên tín nữ đã hộ trì thành những đóa hoa tươi. 


Nam Định, Pháp Hỷ Phương Thái. 
Quý Đông Bính Thán. 
Tỳ khưu: Thích Minh Thế. 
Hỷ Tâm Hải Triều. 
Cần búi. 


MỤC LỤC 


EOEGIDTE THIẾT To ásvsecadsgsbddandbadebnalss 4 
I9 705. 07. TU ớốớớớnớ"ẽ "xố. 0. TC 5 
CHƯƠNG I. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ.......................... 10 
1, Nhân đuyện Tây Tạng....................c.eieiieide 10 
2. Sài Gòn tiếng nhạc tiễn chân. ...........................--- - 5-5255: 16 
3. Lhasa nóc nhà thế giới, đến để chạm chút tình rêu phong. 17 
CHƯƠNG II: GÓC NHÌN VĂN HOÁ TÂY TẠNG......... 22 
1. Từ nguyên trong tiếng Tạng.......................------- 2 c+cs+szcsscsei 2P; 
ei TC DIỆ DĨ 22358//6409032gca2xeoi9346isA41fbyMWostosfedisstelfoctlltheeisbule 20 23 
3.1 H080 LÊN DỤI li tsngtxeoesssudlvoeblssaaa3t8/s06400-g364601022sag 24 
É H8 › KT ĐO Uxsuftodbaybeorbindsdibditiôodtptsgiagtialaillosdibgesgm 5 
m8 ca cố acc c.gc cố sa sa. 3Ï 
1 (UIT l4 TTTE sogytxaeogbixgtblisuiualtrositorlldiadoibsfaivDboGlssetGabidbalei Ân” 
1 R16 T1 1T D7 2010008 00314226680680042k626024 084 xxaM Ko 
8. Nền văn hóa Tây Tạng......................--- 2 + 5c x+cxtzxvrrxecrrrsered 41 
B:Í. NGHỆ IhH(|[ 10V THÍ” ¿6y an zyasuoeognGhidagdeeubfkolseklGgibaavigethdua 42 
6.2.1 pganh KICH.lại L5Y THHHẾ1aisiiisiisae0adásiagi4ueadatxaspaglbsee 43 
§.3,Kiên trúc Tây TH susogoskoedlsllwelt0s0x4ci6casiaebce 44 
S.4.Ngành y khoa tại Tây Tạng ..............................-- 5525 <s << ss++ 49 
8.5. Nền văn học Tây Tạng ......................--- ¿+2 2 s+c+zs+recrsrsrree 51 
8.6. Âm nhạc phát triển trên Tây Tạng ........................--.---:- - 56 
8:7„ Y. ĐI): đam frết tấn RÔU 1 THẾ sásecuasigaseelclasvlki44424g1es 60 
8.8. Lễ IIfEHIL CD. HỦII sv2cxeeVsfsfv.0ykkigltls49019a1366este16ytxifi0r3abelfnii Sát ó6 
§Ð;:Amn.1Inffe TA TH tu xssosipasiesidosiblyosdlddosikiblsesuylu 69 
8.10. LỄ hội Tây Tạng ........................-.---- 5-55 Seccccersrsrsrsrssrsrsree 74 
§.11.Phong tục điều tÁNE.........ccc 22s 166x002112002601600061 cả: S5 
CHƯƠNG III. CÁC VƯƠNG TRIEU............................. 101 
L;-.THOI KV TH: THỊNH tyscsuyussgtesekcaebtsG9lGipiagsstual oipcsaavibudue 101 


2. Triệu đại Song tàn Gampo (617 — 649).......................... 103 


4. Triêu đại “Dus-rong mang-po-rje (677 — 704).......................-- - 107 
5. Triều đại Megs-ag-tshoms (704 - 754).........................-- --- 108 
6. Triều đại Trisong detsăn (756 — 797 hay 804) ...................... I1 
7. Triều đại Mune tsenpo (797 — 799).....................---2+cs+s+cszea 112 
8. Triều đại Sandnalegs (799 — 815).....................---- 2 zcs+cs+: 113 
9. Triều đại JEilTiO ri (517 20) dai udoatGtssuskó de uldise 113 
10. Triều đại Langdarma (838 — 842).......................----- 5c 5c5¿ 115 


CHƯƠNG IV: CÁC NHÀ TRUYÊN GIÁO VÀO TÂY 
TẠNG XỨNG TẢM PHÁT TRIÊN PHẬT GIÁO MẬT 


TL TT ng 0012410144 g0x42xx01461650041014401101694009316144630/04190k2 14144 119 
1. Đại sư Tịch Hộ-Santa-Raksita (700 - 760)...................... 122 
2. Đại sư Padmasambhava (Liên-Hoa-Sanh) (Thế kỉ thứ 8, 
CN 0a x0x3314s9s1x143102a016xrbyssiietyBiitglsls6rngaÐventuiaoitesal6tiEadang 128 
3. Đại sư Kamalásìla— Liên hoa giới (740 — 795)........................ .- - 148 
4. Đức vua Trisong Detsen (Khri-Srong Lde- brstan) Ngật lật 
sonb Đề tân: (T42 = TỦ TÌ suisabidssácbull040653601400466814.00000e50 151 
3. T81 Sứ Safillsevd. (HCH THIẾH) (7 = T7) .scacc.022000uả1.216 155 
5.1. Nhập Bồ đề hành luận..........................-- 2-2 5+ 25£+zz+szxzcsz2 160 
5.2. Tập bồ tát học luận.........................----- +5 2 cc+cscEzcrerrkerkrrees 161 
6. Đại sư A đề sa (982 - 1054)......................-©cccccccrererrreee 164 
7. Đại sư Na Lạc Ba (Naropa) (956 - 1040) hay (1016 - 1100) 178 
8. Đại sư Mã Nhĩ Ba (1012 - 1O7)...........................-- 5 ccccscsesssss2 182 
0.Đại sư Mật Lặc Nhật Ba (1052 - 1135)........................... - - 188 
I0 Đại sư Dạt Bảo Cáp Giải (1079 - 1153)............................ 193 
11.Đại sư Lũng Cần Nhiêu Ráng Ba(1308 - 1364).................. 199 
12. Đại sư A - Vượng - La - Bốc - Tạng - Gia - Mục - Thó 
[GÌ sẽ: L T107) bus, psanatrtibilsleoeistneknspnbibissstbeoe 204 
13. Đại sư Tông Khách Ba (1357 - 1419)........................... 212 
14. Đại sư Đăng Châu Gia Mục Thổ (1935 - ?)................. 231 


CHƯƠNG V: BƯỚC CHÂN THĂM QUAN MỞ RA BÍ 


ÑT TT TA ca án nc0i6k69iaiga1ausảx 244 
1. Vương đường cung điện PotaÌa..........................-- -------««++- «5+ 244 
+ [H1nTmi tỊ}: VIỆT ĐẠI CIHI©U: siisttsg146/44609á2)G461390402002-66380tuố8 256 
3. Hoa hồng dại huyền thoại tu viện Sera........................--- 261 
4.Hồ thiêng YarmđroK.......................---2-2- 222 2 cserxerserscssecse- 265 
5.Pháp thực tập tọa thiền tại hồ Yamdrok .........................-.------ 269 
6.Đinh tuyết vĩnh cứu......................--.----cs©5- sex 231123 13 crde, 377 
8.Tu viện Bạch Cư, tìm về dấu vết .........................------ccscce: 279 
9. Bảo tháp uy hùng “Kumbum””.......................... .--- --«ss+sss>++sss++ c1 
10. Dòng phái hoàng mạo giữa lòng thành phố Nhật Khách 
¡ AN 303 
II. Vườn hoa Tùng Bách, cung điện Mùa Hè, Norbulingka tại 
TH T1 1y do de 6e s0 l0yseetfd0Hagesesyaaoelodgike 321 
1ˆ] Hhiếm CHỢ VŨH C10 oxi a0i0ia4ss00ao0l16s8i)812nsseytagddss ng 


13. Cung đường em đi Tây Tạng, thăm thành phố Shigate.. 336 
CHƯƠNG VI: BÍ MẬT XỨ TẠNG NGÀN LÀN ĐẼ 


HC tua da agioiiistresbsyfoadlsiinsftdsiiäeaagfGials0u1AXenei 345 
1. Xứ Tạng một nf2iwimt 1n. ẽ 345 
D; Diện, KIHN/HP 11V qui ávoibitt0g804A68dai05i6ebdeolfltovSE086603006 346 
3. Pháp lạ trong niỀm tỉn.......................- 5-22 ©cecxvcsereersrrecrxee 349 
4. Tay cầm Mani luân ...........................-- 2 - 2-52 5222S2£E+zcsrscra 12 
;.0IfllE TU] O1 HUNG a2 susesesiindsGbdiaonbssGtbetbufleaouidfdieslia, 361 
ð,Á HỦ 11010 YếH[ G bagyi2xs64ssag0y03:0044446xki814l2124c44480 s04 365 
7. Tuổi tôi đồng tên em......................--.-- ¿52 ©2+2sSxvEczevrzrecrees 369 
8: T8 000712 XU DU i10 x63 0inetotdllgiGicxakistoglgld2g1 8x 32 
9. Cánh đồng hồn thơ...................... ---- 2 + 2 2+E+EE+E££E+£szE£xzrxez 378 
10. Nụ cười xứ tạng trong ánh mắt tôi..........................----- --- 380 
11. Chia tay tại khách sạn Bạch Cư “Yad†..........................--- 383 
D1001 0 na sa gas  . 384 


CHƯƠNG VII: BÍ MẬT PHÁP TU ............................... 393 


1, Tiếp nhận riguôn tÂm ............: co c6 0601261010160 6 06 393 
2, Tâm lmh huyện BÍ... cv060260000662106362666066000666066cà0 397 
c CHÓE HỮU LHƠNH EHOHE: scitbi 4á: 0A40446444ã44644084442446Q406:086Laó42 403 
4. Xếp đá cầu nguyện.....................------ 2 ¿5+ ©x+cxczxeErreerrreerees 408 
ñ:: BUOI. Ïễ LÒ EÝ” tícaan,baeditaegitli8bisaiadtx1esaløeeledlBsd0idad 410 
6. Sắc cờ vẻ đẹp huyền ảo, xứ Tạng trong em.....................------- 416 
7. Khóa lễ tụng kinh, tại tu viện Tashilhunpo............................------ 420 
8. Góc nhìn về pháp tu Bồ Dề Đăng Luận .......................... 434 
9. Pháp quán tu chỉ, của đại sư Tông Khách Ba trong Tứ Vô 
1ƒ T GÌ Ta s21 21i46s46g105cka1304066/30304421M04A442s61x4441240x666k14s6 444 
10.Pháp học tu quán, qua góc nhìn đại sư Tông Khách Ba với 
BC HH ĐH bá tát 0a 0á tbi40144S@au6stbcodecaxeltssddtdddsec\eeauia 449 
CHƯƠNG VIII: NGƯỜI ANH XỨ TẠNG .................... 456 
1.Anh chàng dễ thương, và cuộc đi tìm bồn tôn kỳ ngộ .....456 
ð; Dâu À0 Xứ TAHE ty yssvai6conátbasøB0iespoikivitlgdenDtielbiedei 462 
3. Huyền ảo phiêu bồng ............................---- ¿+ 5 2 ccczsccereerxee 466 
4. LÍTH eífi lrOfIE XU EATTPissises14666226104244211624Á416640464482368ả4 469 
CHƯƠNG IX: CHÚT HẸN LÀN SAU ........................... 473 
1. Những điểm đến và cơ hội chọn lại nhân duyên ............. 473 
2.10: tay TWBđWO TH DĐ sa li Láng 6s4ả160xãsaAlla46sxaxdb8ldsaxes 475 
3.Lời kết trong tâm, nỗi nhớ chạnh lòng ngàn phương......... 479 
VĂN THƠ XỨ TẠNG..........................- 5-5 e< ssscsessessesssses 481 
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO...............................------ 502 
TƯ LIỆU HÌNH ẢNH ...................................-. 5-5 <5 s2 csesses 505 


— 


th 


CHƯƠNG I. 
NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ 


1. NHÂN DUYÊN TÂY TẠNG 

Mùa hạ năm 1999, chập chững bước vảo cuộc sống 
Thiền môn, tôi xuất gia hành điệu tại ngôi chùa Bà Sư!. 
Trưởng lão thế phát xuất gia cho tôi là ngài Trừng Sơn, 
Thầy đã ân cần chỉ dạy cho tôi từ việc học tu đến việc 
chấp tác tại chốn Già-lam trong những ngày đầu tập quen 
với nếp sông “phát túc siêu phương, tâm hình dị tục”. 

Trong thời gian hành điệu tôi có duyên tìm đọc 
những tác phẩm nói về hành trạng của các Tổ sư Trung 


Chùa hiện ở tại Thành phố Huế, nay gọi là chùa Phước Thành, 360 Phan Chu Trinh, 


TP. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. 

Quy sơn cảnh sách văn 3Ã)|LI*?§ 3, Em =TiBN, 4L5Z, 1900. Cf. Xó3n1240, tr.0246c16: 
Khi. ñšMLH7/ÙJW/RAEISPHRM... “Phù xuất gia giả, phát túc siêu 
phương”. Chữ “phương” nghĩa hẹp là chỉ cho địa phương, nghĩa rộng là chỉ cho tam 
giới. Nghĩa là khi đã phát tâm xuất gia chúng ta phải ý thức rằng mình sẽ thoát ra khỏi 
tam giới, không còn kẹt trong vòng sanh tử nữa. 

“Tâm hình dị tục”. Mấy chữ này thật vô cùng cô đọng. Hình dị tục thì chúng ta dễ 
nhận rồi như đầu trọc, mặc áo nhuộm... Còn tâm dị tục là thế nào? Người thế gian thấy 
tư tưởng là thật, thân này là thật, tất cả cảnh vật chung quanh đều là thật, nên họ mê lầm 
và đắm chìm trong ấy. Còn người xuất gia thì thường dùng trí tuệ Bát nhã quán chiếu 
thân tứ đại là không, ngoại cảnh sáu trần đều huyễn hóa...Hoặc giả với tỉnh thần Nhị 
thừa thấy tất cá sự vật hiện có đều là vô thường, khổ, không v.v...đó là “tâm dị tục”. 
Tâm người thế gian và người xuất gia khác nhau là như vậy. Nhưng bây giờ có lắm 
người xuất gia mà tâm không dị tục, nghĩa là cũng thấy thân cảnh đều thực, cho nên 
cũng muốn kinh doanh, tạo sự nghiệp gì đó ở đời. 

Như thế, thân tuy xuất gia mà tâm chắng khác người thế tục. Cho nên người xuất gia 
chúng ta phải nhìn lại mình, thấy thân đã khác tục thì phải cố gắng làm sao cho tâm 
cũng khác tục. Nếu chỉ khác hình thức mà tâm không khác thì chưa phái là người xuất 
gia. Tổ chỉ đùng bốn chữ cô đọng “tâm hình dị tục”, nhưng đã nói lên được hoài bảo 
của người tu là vượt ra khỏi tam giới. Tham chiếu X65n1294, tr. 0471b17, X63n1239, 
tr. 0227b18. 








10 


Hoa như: Cuộc đời và sự nghiệp của Hoà thượng Hư Vân”, 
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục", Cuộc đời và sự nghiệp 
Hoà thượng Tuyên Hoá", v.v.. rồi đến tác phầm của những 
vị trưởng lão Việt Nam: Người trồng hoa và chàng tu sĩ5 
của sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh,... 

Một trong những tập sách làm tôi say mê nhất đó 
là: Tử thự Tây Tạng (Tibetan Book oƒ the Dead) và cũng 
không thể nào không nhắc tới tập sách: Tạng £hư sống chết 
(The Tibetan Book oƒ Living And Dying)Š. Vào thời gian 
hành điệu, tôi thích thú đầm mình với hai tác phẩm này, tôi 
say mê đọc đến nỗi quên giờ chấp tác của chúng. 

Đó cũng là chính là lúc mà tôi đã gieo xuống sa mạc 
khô cằn của tâm hồn bé nhỏ chưa được tưới tâm những 
hạt mầm Tây Tạng, nhưng nó vẫn có đủ sức mạnh để đến 
ngày nây sinh, như lời kinh Pháp Hoa đã nói: “Những ai 
đã từng một lần xưng ¿Nam mô Phật› trong các tháp miều 
thờ xá - lợi; tất cả những người ấy, dù chỉ một lần với tâm 
tán loạn, đều đã thành tựu trí giác vô thượng này”” 





3 gý  MINWfEilf Hư vân hòa thượng niên phổ, Sầm học lữ, Bắc Kinh ấn hành. 

* Ấn bản Phật Quang Viện, thành phố Bản Kiều, Đài Loan, tháng 2 năm 1982, Cư sĩ Lý 
Viên Tịnh kết tập, Ấn Quang Đại Sư giám định. 
Š Tuyên Hóa thượng nhân (£ï4È, L- A,), pháp danh là An Từ, tự Độ Luân; 26 tháng 4, 1918 — 
7 tháng 6, 1995) là một tu sĩ Phật giáo gốc Trung Hoa, người kế thừa đời thứ 9 của Quy 
Ngưỡng tông. Cf. {t1 E: \ i2. [2010]  xœŒ'El Ki). 

6 Người trồng hoa và chàng íu sĩ, Minh Đức - Triều Tâm Ảnh, Nxb. Phụ nữ, 1995, 

Ỷ Evans-Wentz, W. Y., ed. [1927], The Tibetan Book oƒthe Dead, Oxford University Press. 
Nguyên tác Tạng ngữ Bardo Thodol Chemma, dịch Anh W.Y. Evens Wentz, và Việt dịch: 
Nguyên Phong. 
































ở Bản việt, do Ni Trưởng Trí Hải dịch Việt dịch từ nguyên tác của Sogyal Rinpoche, 
Nxb.Thanh Văn Hoa Kỳ, 1992. 

2 sSaddh, tr375: namo' síu buddhãyaknaikavaram yehT tadä dhatudharegu †e§u/ 

viksiptacitair api ekavãra1m te sarvĩ prãptä mam agrabhodhim. C†, Pháp hoa, phẩm 


11 


Sau một thời gian tu học được Thượng tọa Bồn sư 
cho phép, tôi đi vào miền Nam để tu học. Tại Thiền viện 
Vạn Hạnh được sự chỉ dạy của quý Thượng toạ một lần 
nữa tôi được tiếp xúc với Tạng thư sống chết, khiến cho tôi 
có điều kiện được học kỹ hơn về thân trung hữu!° cũng như 
tiễn trình chết và tái sinh theo mật thừa Tây Tạng. 

Những lời dạy của quý Thầy như còn văng vắng bên 
tai. Còn nhớ, có lần Thượng toạ Không Trung (1954 - 
2006) đã dạy tôi: “Uuát tạng như dòng chảy của nước, 
dòng chảy của nước như Luật lạng, hãy hành trì và phát 
triển nội tâm, sau này con sẽ thấu hiểu”. 

Lần khác, tôi được vào thiền thất của cố 
Thượng toạ, điều làm tôi chú ý là bức tranh ngài 
TAY, 1T 4£ “`” ^® ¿vi Đstan“dzinrgyamtsho 
(Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV) và ngài Karamapa (Đời thứ 
XVII Gyalwa Karmapa Trinlay Thaye DorJe thuộc dòng 
truyền phái Nyingmapa. Thượng tọa dường như có “thần 
thông” biết tôi thích được đi Tây Tạng, lúc ấy Thây nói 
với tôi: “Duyên lành đến, ở tuổi 29 con sẽ được đi 
thôi...”. Đó có lẽ như một lời an ủi của bậc Thầy, mà cũng 
có thể như một lời “tiên tri” của một vị Trưởng lão phạm 
hạnh, sự lừng khừng trong tư tưởng tôi, khiến tôi càng 
thêm lửng thửng. Tây Tạng đã huyền bí mả qua lời tiên 
đoán của Thây lại gấp thêm huyền bí trong tôi, đúng là 


2 «Phương tiệm» (Đại 9, tr. 9a7). 
v Trung hữu, Skt. azaräbhavah, Tp. PT TT NT 7x AT, TY TT” bay 
ma doi srid. pa, phố thông cũng gọi là Tib. chi 7 kha bar do, Theo phái rNying- 
ma, có sáu loại trung hữu (bar đo): xử sanh trung hữu (skye gnas bar đo), mộng 
huyền trung hữu (rmi lam bar do), lâm chung hay tử vị trung hữu ( chỉ? kha bar 
do), pháp tánh trung hữu (chos nyiđ bar đo), thọ sanh trung hữu (srid pa bar đo). 


12 


“huyễn chỉ hựu huyền”1!, 

Rồi thì, những ngày rong ruổi tại miền Bắc - thủ đô 
Hà Nội, chỉ dám nói là “ngao du” chứ không dám nói là 
“truyền pháp giảng kinh”, tôi có duyên gặp được chị Phật 
tử Chân Phúc An, chị đã tặng cho tôi những tập sách như: 
Lời vàng của thấy tôi?, Hành trình giác ngô. Một kho 
tàng các giáo huấn siêu việt, Giáo huấn Dakini. Những 
cuốn sách này như những dòng nước mát tưới tâm cho hạt 
giống Tây Tạng đã được gieo trồng trong tôi từ trước sắp 
nầy mầm sinh sôi... 

Vào tháng 2 năm 2013, tôi có duyên lành được tháp 
tùng theo Hoà thượng Thái Hòa, đi chiêm bái Tứ đại danh 
sơn của Trung Hoa. Đến đây, tôi kính lễ cầu nguyện hội 
đủ nhân duyên đến Tây Tạng: “Ngưỡng mong lời khẩn 
nguyện của con, lan tỏa khắp mười phương, chư Phật 
thường gia hộ, chứng minh cho nguyện đến Tây Tạng của 
con sớm thành”... Tôi đã cầu nguyện như thế, như một đứa 
trẻ dại khờ đứng trước vị cha lành trưởng giả uy ngh1. 

Tại núi Nga Mi, vào một buổi sáng bình minh, khi 
khí trời se lạnh, tôi hỏi anh Trung Toàn rằng: 

- Nếu từ Thành Đô'!3 lên đến Nga Mi Sơn'“ta có thể 


I1 >> % 3%, chương 1, Lão tử Đạo kinh (#-#-3Ä?.—- 3). 

Độ Nguyên tác Tây Tạng: Ó-rgyan- 7igs-med-chos - kyi-dban-po (Kunzang Lama”1 Shelung) 
Bản dịch Anh ngữ: The Words oƒ my Perfect Teacher, Patrul Rinpoche, Nhóm Dịch thuật 
Padmakara, Nxb. Shambhala. Bản việt: Nhóm Longchenpa ,2004. 

l3 Thành Đô Jäï, là một thành phố tại tây nam Trung Hoa, tỉnh ly tỉnh Tứ Xuyên, là 
thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Hoa (2005). Thành Đô là một trong 
những trung tâm giao thông vận tải và " thương quan trọng của Trung Hoa. Hơn 
4000 năm trước, nền văn hóa Kim Sa 4>}, thời kỳ đồ đồng được thiết lập tại khu vực 
này. Đồng bằng màu mỡ Thành Đô được gọi là “Thiên Phủ Chi Quốc”, có nghĩa là “đất 
nước thiên đường”. 





13 


nhìn thấy dãy Himalaya!5 không? - Thầy Minh Thế ơi! 
Ứớc gì Hoà thượng và phái đoàn có đủ duyên đến Tây 
Tạng thì đẹp biết mấy nhỉ? - Anh Toàn đáp. 

- “Tuỳ duyên anh ơi! Mà thầy hỏi đến Nga My có 
nhìn được núi Himalaya không? - Nếu thời tiết ít sương mù 
thì Thầy nhìn được một dãy núi phủ đầy tuyết trắng dưới 
vằng mây bảng lảng, đẹp lắm thầy ạ!” 

- Thế à, đẹp nhỉ!Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến 
đó bỏ vào túi thôi, biết khi nào mới đủ duyên... 

Sau khi trở về từ chuyến đi là những ngày nhập Hạ an 
cư tại quê hương Quảng Trị chùa An Đôn. Tôi đã nguyện 
phát lồ trong ba tháng, thông qua phương pháp lạy Phật 
và tụng kinh Pháp - hoa. 

Cái gì đến cũng đến, không lâu sau, tôi nhận được 
thư của chị Nhuận Pháp Nguyên kèm theo dự thảo 
chương trình chiêm bái Tây Tạng. Lúc ấy, tâm trí tôi như 
vỡ òa, những lời nguyện cầu, những mong ước bấy lâu 
nay đã sắp trở thành hiện thực... 

Có lẽ, niềm khao khát khiến tôi nhập tâm, trong một 
đêm đầu tháng bảy tại chùa An Đôn tôi đã có giấc mơ đẹp 
về Tây Tạng, trong mơ tôi về lại cánh đồng thảo nguyên 
xanh gặp các em bé xứ Tạng ôm những viên đá thạch anh 
hồng. Tôi mơ đến cung Potala!5 gặp được vị thầy Lạt-ma 





!* Nga Mi sơn l#ỦÑ1|I, hay núi Nga Mi hay Đại Quang Minh sơn là một ngọn núi nằm ở 
phía trung Nam tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây Trung Hoa, trên khu vực quá độ của 
lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh - Tạng. Thông thường được viết là 
lftJŠ !ÍI và đôi khi là #&ÙÑtlI hay #š/Eï1, nhưng cách phát âm không thay đổi. 

t Himalaya, Hán dịch là Tuyết sơn, do đi từ gốc Sanskrit: Hima: tuyết, alaya: phủ lên, có 
nghĩa ngọn núi này bị Tuyết phủ lên cho nên gọi là Himalaya. 

tệ Cung điện Potala, Tạng ngữ “1” 15 ” %T | nằm ở Lhasa, Tây Tạng, Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa, đã từng là nơi ở của các đời Đạt-lại Lạt-ma (Dalai Lama) cho đến 
Dalai Lama thứ XIV thì lưu vong sang Dharamsala, Ấn Độ . Ngày nay, Cung điện Potala 
































14 


trẻ tuổi cùng tôi ngồi ngắm Potala và cười thật đẹp, mơ 
về những tu viện đi qua như đang dạo bước thân quen... 

Duyên lành đã đến, chúng tôi từ nhiều vùng miền như: 
Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Phước, Long An, Cam 
Ranh, Cần Thơ... mang theo những tâm nguyện khác 
nhau trong cuộc hành trình đi đến Tây Tạng. Những hình 
ảnh từ câu chuyện tái sinh, những huyền thoại tâm linh, 
những pháp tu của Mật tông Tây Tạng v.v.. Thực nghiệm 
về những điều được nghe tại Tây Tạng, là niềm ước 
nguyện chung của chúng tôi. 

Phái đoàn gồm CÓ: 

Hoà thượng: Thích Thái Hoà. 

Thượng toạ: Thích Phước Cần. 

Tỳ kheo: Thích Vân Pháp, Thích Từ Niệm, Thích Tắc 
Kiên, Thích An Khang,Thích An Tuệ, Thích Pháp Mãn, 
Thích Minh Thế. 

Ni sư: Thích nữ Minh Tánh, Thích nữ Như Huy. 

Sư cô: Thích nữ Tuệ Nhẫn. 

Cư sĩ: Tống Thị Lan, Trần Thị Phượng Liên, Đinh 
Thị Định, Nguyễn Thị Nữ, Trần Thị Kim Lan, Phạm Khắc 
Hà, Lê Thị Thuý Ngà, Phạm Hương Giang, Huỳnh Thị 
Kim Nhị, Thái Thị Phượng, Huỳnh Văn Hoà, Huỳnh Mỹ 
Tiên, Mai Thị Luận, Đặng Vũ Anh Thư, Thái Minh Quang, 
Nguyễn Trung Toàn 

Tất cả chúng tôi, cùng tâm thành dâng lên tam bảo 
niềm tin, để sâu kết chuỗi ngọc Bồ đề, để cầu nguyện cho 
tâm nguyện được thành tựu, trí tánh được viên minh. 


là một viện bảo tàng ở Trung Hoa. Đây là một địa điểm thu hút du khách tham quan nỗi 
tiêng và đã được UNESCO công nhận là một di sản thê giới, và đã được chương trình 
truyền hình Mỹ Good Morning America và báo USA Today gọi là “Bảy kỳ quan mới”. 


15 


2. SÀI GÒN TIÊNG NHẠC TIÊN CHÂN. 

Chúng tôi gồm 28 thành viên, vào lúc 12h30” trưa 
29/8/2013 đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, 
làm thủ tục từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành Đô tỉnh 
Tứ Xuyên quá cảnh tại Nam Ninh tỉnh Quảng Tây - Trung 
Hoa, với chuyến bay số hiệu 3U7828, và ngày về 
05/9/2013 chuyến bay số 3U8727. Tại sân bay nội địa 
ngày 30/8/2013 từ Thành Đô đến Lhasa máy bay số hiệu 
3U8695 và ngày 4/9/2013 từ Lhasa đến Thành Đô là số 
hiệu 3U§612. 

Trên chuyến bay, tôi ngồi gần thầy Tắc Kiên và thầy 
An Khang, anh em đang chia sẻ về những vẫn đề tu học. 
Bắt chợt, ly nước của tôi rơi xuống đất, tôi cảm nhận được 
điều gì đó không ổn, thì ra là máy bay đang thả rơi tự do 
để tránh mây đá, tiếng hò hét, tiếng niệm Phật, tiếng kêu 
la của du khách như khiến không gian bị nén chặt lại, rồi 
lại lập lại lần thứ hai như vậy. Thật khiếp đảm!Nhưng, nhờ 
Phật gia hộ, mọi sự được bình an. 

Bây giờ ngồi nghĩ lại, cái tài tình của anh phi công là 
thả cho máy bay rơi tự do, biết xử lý tình hình một cách 
khôn khéo, nếu không chuyến bay đó sẽ rơi vào một thảm 
kịch, thử hỏi giờ còn gặp lại để viết nên hồi kí “Bí mật xứ 
Tạng” không? Âu cũng là hai chữ tri ân anh phi công, nhớ 
mãi giữa cảnh giới phiêu bồng vô định và mênh mang, cho 
nên anh có trí và cái tư duy đúng thời. Tức thì chúng tôi 
cùng những người trên chiếc máy bay ngày ấy mới có cơ 
hội an tâm hơn đề đáp xuống sân bay Nam Ninh sau 45 
phút để kịp lên máy bay quá cảnh. Các thủ tục kế tiếp cũng 
giúp chúng tôi bay tiếp trên bầu trời về Thành Đô. 


16 


Đến 2 tiếng sau chúng tôi đáp xuống Thành Đô tỉnh 
Tứ Xuyên - Trung Hoa, chúng tôi gặp anh hướng dẫn 
viên WuJun đón chúng tôi với nụ cười hoan hỷ, anh đã thu 
xếp cho chúng tôi một bữa ăn nhẹ tại khách sạn quốc tế Ba 
Giang (Bai Gang dịch là khách sạn Bách Cảng). 

Khách sạn khá đẹp, gần sân bay, với trang trí nội 
thất khá ấn tượng và tỉnh xảo nên ai cũng chụp hình trên 
chiếc ghế chạm trổ bằng hình cửu long làm bằng chất liệu 
gỗ Hương. Sau đó, ai nấy đều về phòng dùng nước Hồng 
Cảnh Thiên chống độ cao tại Tây Tạng, một nụ cười đêm 
trăng sau tiếng nhạc phiêu bồng giữa lưng trời tự do, cho 
tôi một lần đê nhớ ngàn lần không quên. Đêm nay là đêm 
bình an trở về xứ Tạng cô hương. 


3. LHASA NÓC NHÀ THẺ GIỚI, ĐẾN ĐỀ CHẠM 
CHÚT TÌNH RÊU PHONG 

Ánh bình minh đang ló rạng, tất cả đoàn chúng tôi 
phải thu xếp tư trang lên đường, dùng bữa sáng, trả 
phòng, ai nấy đều có một nụ cười thật tươi. Đúng 7 giờ 
sáng, cả đoàn ra xe lên đường thăng tiễn về sân bay 
Thành Đô làm thủ tục, và nhận thẻ lên máy bay. Đến Tây 
Tạng, chúng tôi bị kiểm tra an ninh thật chặt, sau đó cấp 
một tờ giấy có 5 con dấu thật đẹp, ghi bằng hai ngôn ngữ 
tiếng Trung và tiếng Tạng, nếu ai đi mà có thông qua một 
tour du lịch thì cấp giấy phép đặc biệt (Tibetpermit). Lúc 
ấy một chút hy vọng ta đã đến chạm chút tình rêu phong 
trên Thánh Địa Phật Giáo Mật Tạng. 

Từ Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên đến Lha- sa! đi bằng 


!7 Thasa, Tịb, S1 = ẤT” /ha sa; phương ngữ Lhasa, Hán Việt: Lạp Tát, đôi khi được 


17 


máy bay từ Đông sang Tây một ngày chỉ có một chuyến 
lên và một chuyền về, thời gian bay gần 2 tiếng: du khách 
cũng có thể đi bằng nhiều cách khác nhau: đi bằng đường 
bộ, đường hàng không, đường tàu hoả. Từ đây các vùng 
biên giới có đáp đến Lhasa ta có thê thấy như: Thủ phủ 
Kathmandu (thuộc nước Nepal) đến Lhasa một ngày có 2 
chuyến và ngược lại. 

Cũng từ đây các thông thương từ Thành Đô, Thượng 
Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông.... đến Lhasa 
còn nhiều đầu mối quan trọng thông thương liên kết 
các chuyến bay giữa các nước lân cận. Đoàn chúng tôi 
chọn chuyên bay nội địa từ Thành Đô đến sân bay Lhasa 
VỚI chuyên bay ngày đi 30/8/2013 có số hiệu 3U S695, 
ngày về giã từ tạm biệt Lhasa về Thành Đô có số hiệu 3U 
8621 vào ngày 04/09/2013. Thế là yên tâm cho việc 
chiêm bái Tây Tạng- nơi hóa thân hành đạo của ngài 
Quán Thế Âm. 

Ai nấy đã vào vị trí, tôi có duyên ngôi gần cửa số, 
để tiện nhìn ngắm dãy núi nóc nhà thế giới, dãy núi ấy là 
Himalaya, một dãy núi ở Châu Á được phân bố từ Tiểu lục 
địa Ấn Độ, đến Cao nguyên Tây Tạng, đỉnh cao nhất là 
Everest, cao 8848 mét, đi qua các quốc gia Bhutan, Trung 
Hoa, India, Nepal, Pakistan, Myanma, Afghanistan bao 
gồm 7 quốc gia có được những rạng núi tuyết trắng tinh 
với lớp mây phủ màu xanh ngọc, màu trắng như pha lê lấp 
lánh trên ánh mặt trời chiếu vào tận nguồn sống bao la. 

Tôi lên vị trí ngồi, thắt dây an toàn, máy bay từ từ cất 


viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Tây Tạng 
của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó năm ở chân của đỉnh Gephel. 


18 


cánh, cái cảm giác rơi tự do ngày hôm qua vẫn còn trong tâm 
trí, cảnh tượng hò hét vẫn lân vẫn đâu đây. Tôi trì 7 biến Chú 
Đại Bi, sau đó lên độ cao hơn 4000 mét thì tôi bắt đầu nhìn 
được ánh nắng xuyên qua khung cửa, thật đẹp tuyệt vời. 
Ngọn núi cao nhất, nhấp nhô trên đám mây lơ lửng, đùa chơi 
với nắng, với gió, với tuyết, sỏi đá ru tình trên những hạt 
sương đọng giữa lưng đôi, tôi nghe phía sau nhiều người hò 
hét thì đã lên đến trên lưng trời, chạm chút tình rêu phong. 

Tôi đã chụp được vài bức hình, anh Hà, anh Toàn cũng 
chụp để có thêm cho mình một ít hình ảnh trong tâm thức. 
Riêng tôi thưởng lãm ngọn tuyết trăng trên không, cái lạ mà 
quen, cái nhớ nhớ trong trí ức kia như đang ở đâu đây khi 
giọt sương trên mây rơi xuống ngọn núi tuyết Himalaya. 

Máy bay từ từ hạ cánh, tôi thấy núi non bát ngát một 
vùng đôi hồ dựa lưng, vùng núi này lâu lâu có được những 
trận mưa thấm vào lòng đất. Được biết từ độ cao 7700 
mét ta có thể nhìn được những dòng hợp lưu của các 
kênh rạch tạo thành dòng sông nỗi tiếng, từ đỉnh núi tuyết 
Ngân Sơn. Dòng sông Tsangpo bắt nguồn từ đỉnh tuyết Tu 
di (núi thiêng Kailash), được chảy từ Đông sang Tây, dọc 
sườn đổi Hy-mã-Lạp Sơn (Himalaya) đổ vào Vịnh 
Bengal, phóng thính một lượng nước thật sâu và chảy 
ra nhiều nhánh, bắt nguồn dòng nước này chảy vào 
các con sông như: Sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, 
sông Ấn, sông Hằng, sông Mê Kông mà nhánh sông này 
được chảy vào đề trổ mạch, qua dòng sông Cửu Long Việt 
Nam, mang theo phù sa và nhiều hệ thống sinh vật trở về 
đây cho cuộc sông trường lưu. 

Rồi cùng có nhánh chảy qua nguyên dòng Brahmapu- 


19 


tra vào Ấn Độ Dương mà nơi nảy Yarlung Tsangpo chính 
là các vị Vua Tây Tạng xây dựng cơ đô, dòng sông Yarlung 
Tsangpo chảy vào Tây Tạng 1200 km, băng qua những 
ngọn núi tuyết. Từ độ cao 3700m là những ngọn đồi thấp 
thoáng thủ phủ Lhasa. 

Thế là tạm gác lại những ngọn núi tuyết, để chúng tôi 
lây hành lý và xuống sân bay. 

Chúng tôi đến Sân bay Lhasa đúng 10 giờ, sau 2 tiếng 
bay trên bầu trời kỳ ảo phiêu linh, thấp thoáng cái lạnh cắt 
da, cái tím tái ở môi, cái run cầm cập của tay chân, cái lạ, 
cái quen, cái ngỡ ngàng dường như đi vào trước mắt. 

Cả phái đoàn ai cũng muốn nhìn bằng tâm hồn, tuy 
nhiên, bước chân Hoà thượng dường như chậm lại, lời nói 
ít hơn, thở nhẹ và cảm nhận bằng trái tim trí tuệ Vô Uý... 

Hành lý đã XONG, Hoà thượng dạy chị Nhuận Pháp 
Nguyên phỏng vấn một số vị trong đoản, như thầy Từ 
Niệm, thầy Tắc Kiên, thầy An Khang, sư Minh Tánh đồng 
thời có chị Giang, chị Kim Nhi và cuối cùng là Hoà thượng. 

Cuộc phỏng vấn có một tâm trạng chung và riêng 
theo trái tim Vô Uý tự tại, tất cả đều có cảm nhận sâu sắc 
cho riêng mình. 

Riêng tôi: “Đến để chạm chút tình rêu phong nhớ về 
người em trong tiền kiếp ngủ quên, bên rặng núi tuyết bạt 
ngàn trời xanh...”, ánh nắng mùa thu đang rơi vào lòng đất, 
cái thở, cái nhìn, cái biết, cái hiểu, cái chân thành từ một 
lời âm đạ tr1 ân. 

Hai mươi tám bông hoa, đan thành vằng mây trắng, 
kết tủa cho đời những bước chân tĩnh lặng, ngắm nhìn xứ 
Tạng qua sân bay Lhasa - toàn những chiếc máy bay quân 


20 


sự thật nhiều - tôi đã nhìn với trái tim tự tại, học hạnh lắng 
nghe. Tây Tạng là bầu trời Phạm Thiên, với cái năng, cái 
lạnh, hạt mưa rơi trên chiếc V cô xưa của các vị Lạt ma, 
các phong tục kỳ lạ, các trường phái huân tu, bao nỗi ưu tư 
nhìn mà thầm hiểu ai về đây bằng lời nói chân thành thì ý 
nguyện tâm linh viên tuệ, một hạt ngọc tình chung. 

Tôi vội nhìn và kết nhanh để lên đường về cố đô 
Lhasa một trưa nắng thu se lạnh, cái lạnh từ trong tâm 
cảm tình yêu, trong lòng đọng lại chút thi ảnh Đức Bồ Tát 
Quán Thế Âm. 


21 


CHƯƠNG II: 
GÓC NHÌN VĂN HOÁ TÂY TẠNG 


Ta có thể tìm hiểu một chút về dòng sử liệu Tây Tạng 
qua một số tư liệu thú vị như: kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn 
giáo, tín ngưỡng, các triều đại quyền năng từ khởi 
nguyên, qua địa lý, cách sống du mục người Tạng. 


1. TỪ NGUYÊN TRONG TIẾNG TẠNG 

Từ Nguyên trong tiếng Tạng gọi vùng đất này là 
Bod 1“ nghĩa là trung bộ quanh Lhasa, nay được gọi là 
U trong tiếng Tạng. 

Từ Tây Tạng, tiếng Hán bắt nguồn từ việc hoán dụ 
tên khu tự trị T sang quanh Shigatse cộng thêm vấn đề văn 
hóa, ngôn ngữ, từ đó có tiếng Tạng đi vào đời. 

Tây Tạng tại Trung Hoa này thường chỉ giới hạn 
trong khu Tự trị Lhasa Tây Tạng, tiếng Tạng được có từ 
thời Gia Khánh Đề (1796 - 1820)!18. Tiếng tên Thổ phôn 
có từ thế kỷ VII Lý Thái, vào thế kỷ X do Đường Thư mô 
tả sứ thần 608 - 609 bởi Tán Phố Nang Nhật Luân phái 
sang Tùy Dạng Đế. Theo tiếng Hán cổ do William H.Bax- 
ter tái dựng. Thổ phôn đọc theo Thuxphjon có một số 
tiếng Hán khác dùng Tây Tạng được bao gồm Ô Tư Quốc, 
Ô Tư Lạng, Ô Tư Bồ Bá Đặc, Đường Cổ Thắc. 








!8 Gia Khánh, tức Thanh Nhân Tông (chữ Hán: ïŠ{ 3š, 13 tháng 11 năm 1760 - 2 tháng 
9 năm 1820), là hoàng đê thứ 7 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa Mãn Châu, cai 
trị từ năm 1796 đên năm 1820. 


22 


2. NGÔN NGỮ 

Tiếng Tạng: Có những địa phương ngôn ngữ khác 
nhau, đôi khi họ không hiểu ngôn ngữ của nhau bởi địa 
lý phân bổ vùng miễn, có vùng thì trên sườn núi của dãy 
Himalaya, có vùng thì xuyên qua nhiều quốc gia khác. 

Ngôn ngữ tiếng Tạng cũng có nhiều nguồn tư liệu 
theo hệ thống Hán - Tạng. Mặt khác, tiếng Tạng tương 
đồng âm sắc với tiếng Miến Điện thuộc những vùng cao 
Đông Nam Á. Trên cao nguyên Tây Tạng, Bhutan cùng 
một số dân tộc Nepal, Bắc Ấn Độ như Sikkim..., tất cả 
những ngôn ngữ trên đều tập trung tại Lhasa, trung tâm 
ngôn ngữ của Tây Tạng. Một số vùng được sử dụng ngôn 
ngữ riêng biệt do địa lý khác nhau như: DzongKha, Sik- 
kim, Sherpa, Ladakh... 

Vào thế kỷ VII Vua Tùng. Tán Cang Bồ (Songtsän Gam- 
po) đã cử sứ giả là quan Đại Thần Thun-Mi-Sans-Pu-Cha Sang 
tận Ấn Độ học thêm tiếng Phạn văn (Sanskrit và dùng mẫu tự 
Devanagari đề sáng tạo hơn 30 mẫu ký tự của Tây Tạng. 

Ta thấy, do thời gian biến chuyển về hoàn cảnh địa dư 
nhưng Tây Tạng vẫn dùng chung tiếng Ladakhi và tiếng 
Dzongkha để nói và viết, các chiết tự ngữ ngôn này xuất 
phát từ chữ Brahmn từ Án Độ cổ xưa. 

Vào năm 2010 và 2012, khi tôi có nhân duyên đến 
thăm bảo tàng tại thủ đô New Delhi, nơi trưng bày cô vật 
hơn 5000 năm lịch sử. Trong đó, có một số chữ viết cô đại 
từ thời xa xưa mà chư vị tổ sư đã để lại cho hậu thế. Khi nhìn 
chúng, tôi có liên tưởng đến những chữ viết tại các bộ kinh 
thư tịch cô, trong đó có rất nhiều thứ tiếng như Tiếng Tạng, 
tiếng Sanskrit,... bên trong bảo tàng này còn lưu giữ rất 


23 


nhiều tượng cô, tượng Phật thời xưa qua các triều đại quốc 
gia trên thế giới như: Hàn Quốc, Án Độ, Nhật Bản, Trung 
Hoa, Trung Á, Đông Nam Á, Himalaya. Trong đó có 1600 
hiện vật kế cả Tây Tạng và các chữ viết từ thời xưa. Ngày 
nay, trên đất nước này đều dùng tiếng phố thông là tiếng 
Trung. 

Tuy nhiên, người Tạng du mục nói tiếng Tạng thật 
rành mạch, khi anh Tenzin giao tiếp các vị du mục, anh 
nói tiếng Tạng, anh còn nói được cả tiếng Anh - ngôn ngữ 
thông dụng trên toàn thế giới, tiếng Pháp và tiếng Trung 
nữa. 


3. LHASA TÊN GỌILÀ 

Lạp Tát! (Là Sà) là thủ đô truyền thống Tây Tạng, 
ngày nay là thủ phủ của Tây Tạng, thuộc vùng đỉnh 
Gephel. Trung tâm văn hóa tín ngưỡng Tôn giáo Phật. 
Thành phố gồm 255.000 dân, là thành phố cao nhất thế 
giới ở vùng núi tuyết, có nghĩa là nơi ở thần linh, các tư 
liệu cổ gọi là Rasa nghĩa là nơi ở triều đình. 

Lạp tát (E7E, Tib. Lha-sa). Cũng gọi là Lạp tát, Lạp 
tán, La ta. Thủ phủ Tây tạng, nằm bên bờ sông Lạp tát, chi 
nhánh của sông Nhã lỗ tạng bố (Tib. Yar- gtsah-po), phía 
bắc núi Hi mã lạp nhã, do vua Khí tông lộng tán (Tib. 
Sron-btsan - sgeam-po) xây dựng vào năm 639 CN. Lha-sa 
nằm trên vùng cao nguyên, cao hơn mặt biển 3600 mét, 
dân cư đông đúc, phố xá sầm uất, là trung tâm chính trị, 


l3 CT: Schlagintwelt: Buddhism im Tibet, 1863; L. A. Waddell: Lhasa and is Mys- teries, 
with a Record oƒthe Expedition oƒ 1903 - 1904; G. Tuccl: To Lhasa and Beyond, Diary 
oƒ the Expedition to Tibet in the Year 1946, 1956. 


24 


kinh tế, văn hóa của Tây tạng, đồng thời cũng là trung tâm 
tín ngưỡng của tín đồ Lạt ma giáo. Phía bắc Lạp tát có cung 
Bồ đạt lạp (Tạng: Potala), là nơi ở của Pháp vương. Ở chính 
giữa Lạp tát có chùa Đại chiêu rất cô kính, là ngôi chùa nỗi 
tiếng của Tây Tạng. Phía ngoài cửa chùa có tắm bia Đường 
Phôn Hòa Minh (Liên minh hòa bình giữa Trung Hoa và 
Tây tạng), cao khoảng 5 mét, được dựng vào năm Trường 
Khánh thứ 3 (823) đời vua Đường mục tông. Phía tây bắc 
Lạp tát có chùa Tiểu Chiêu và phía tây có chùa Biệt Bạng, 
là chỗ ở của cựu Pháp vương, có 1 khu vườn để các Lạt 
ma tránh nắng. Tăng chúng trong chùa này phần nhiều là 
người Mông Cô. Phía đông Lạp tát có chùa Sắc Lạp, nơi 
có tòa tháp hoảng kim và cây chày kim cương nồi tiếng. 
Lại có chùa Cam Đan, chỗ ở của ngài Tông Khách Ba, khai 
tổ của phái Hoàng Mạo thuộc một trong 4 trường phái tu 
tập lớn tại Tây Tạng, nổi tiếng với pho tượng Phật Di lặc 
và tượng ngài Tông Khách Ba. Ngoài ra, trong Lạp tắtcòn 
có 30 ngôi chùa lớn và vô số chùa viện nhỏ. 


4. ĐỊA LÝ, KHÍ HẬU 

Địa lý tại vùng đất thiêng được chia ra nhiều khu vực: 
Lhasa là vùng đôi núi bao phủ xung quanh một diện tích 
khá lớn gần 30.000 km?. Khu vực trung tâm rộng hơn 544 
km), tổng dân số gần 500.000 người, trong đó 250.000 
người dân là ở khu vực nội thành. Lhasa là nơi hội tụ nhiều 
tộc người như: người Tạng, người Hán, người Hồi và nhiều 
sắc tộc khác nhau. Trong đó, người Tạng chiếm hơn 87% 
dân số trên. Ngày nay Lhasa biết đến với địa danh Tây 
Tạng nằm trên vùng cao nguyên, khu vực cao nhất thế 


25 


giới, tại miền Bắc Tây Tạng, nơi đây cao hơn so với trung 
bình mặt nước biển tới 4572 ft (1500 m). Đỉnh Ever- est 
năm gần biên giới Tây Tạng và Nepal. Khu vực Lhasa 
phân bồ địa hình năm ở gần đấy trong một lưu vực nhỏ bao 
phủ bởi các dãy núi với độ cao 3650 m (12.000 ft) phân bổ 
tại trung tâm đồng bằng Tây Tạng. Các dãy núi phủ tuyết 
trắng xung quanh trên độ cao 5500 ft (1800 m). 

Với địa lý khí hậu hanh khô suốt 9 tháng trong một 
năm, các hẻm núi phía Tây nhận được một lượng tuyết 
khá lớn. Với khí hậu, nhiệt độ thấp chủ yếu trong các khu 
vực xung quanh, một mặt sự hoang vắng, lạnh lẽo, quạnh 
hiu bởi vì chưa có những cây cổ thụ mọc mà toàn là đá 
và tuyết trên các sườn đôi. Khí hậu gió thấp thổi vào thì 
làm đồng băng khô cạn, vì sự mênh mông trơ trọi không 
có vật cản ngăn. Tuy nhiên, gió mùa từ Ấn Độ đang gây 
ra một số thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn đến phía Đông Tây 
Tạng còn phía Bắc Tây Tạng có nhiệt độ cao trong mùa 
hè và lạnh cắt da trong mùa đông giá tuyết, nhiệt độ trung 
bình 8°C (43 độ F). Khu Lhasa nhận gần 3000 giờ năng 
mặt trời trong một năm, du khách thường gọi nơi đây với 
cái tên thân mật là thành phố ánh năng. Lượng mưa trung 
bình tại Lhasa khoảng 500mm, các vùng phân bổ chủ yếu 
vào tháng 7,8,9. Người Tạng nói rằng họ rất thích hai 
mùa trong năm đó là mùa hè và mùa thu vì có những cơn 
mưa bất chợt nên rất tốt trong năm, mưa thường xảy ra 
vào ban đêm, còn ánh mặt trời ban ngày thì nhiều hơn. 

Lhasa được chia thành các khu sau: 

- Amdo (A°mdo) ở phía Bắc được sát nhập vào các 
tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên tại Trung Hoa và 


26 


phía Đông Tây Tạng. 

- Kham (Khams) ở phía đông một phần lãnh thổ Tứ 
Xuyên, bắc Vân Nam, một phần Thanh Hải. 

- Tây Kham là phần quản lý tại Tây Tạng. 

- U (đbus) ở trung tâm thuộc một phần Tây Tạng. 

- Tsang (gtsang) ở phía Tây năm tại Tây Tạng. 
Ta thấy rằng, các khu vực Tân Cương, Thanh Hải, 
Tứ Xuyên nằm phía Bắc và Đông của Khu tự trị. Vùng 
biên giới ở phía Ấn Độ tại khu vực phía Nam với cung 
đường Mc-Mahon tại Nam Tây Tạng và Aksaichin ở 
phía Tây đang còn uân khuất giữa các nước, nhất là 
Trung Hoa và Ấn Độ. 

Các vùng lân cận tại phía Nam như: Myanma, Bhutan 
và Nepal. Khu tự trị cũng có danh giới phía Đông Nam 
tại tỉnh Vân Nam. Ta có thể nhận biết, khu vực Tây Tạng 
ngày nay được phân bố theo những lưu vực: “Lưu vực hồ” 
và nằm phía Tây và đến Tây Bắc, còn “Lưu vực sông” trải 
dài phía Đông, Nam và Tây. Các lưu vực trên đều nhận từ 
nguồn mạch lượng mưa khiêm tốn từ dãy Himalaya bị chắn 
tại phía Nam. Trái lại trên các khu vực trơ ra tương phản 
với vùng đất này và ảnh hưởng đặc biệt từ nguồn nước nên 
văn hóa thật khác biệt do nét phân bồ lưu vực sông và hồ. 

Bởi vì, lưu vực hồ là nơi sinh trưởng sinh sống của 
dân cư du mục (du canh, du cư). Còn lưu vực sông là nơi 
các tộc người Tạng, Hán, Mãn, Mông định cư đề trồng trọt 
nông nghiệp (định canh, định cư). Các ranh giới phía Nam 
thuộc dãy núi Himalaya, phía Bắc có một hệ thông núi khá 
lớn, ít tạo ra các hốc núi riêng biệt vì các hẻm núi khá sâu. 
Các hệ thống núi là khởi nguồn từ ba con sông lớn là: 


27 


* §ông Ấn (Sindh darya): Dòng sông này bắt nguồn 
từ Tây Tạng, chúng chảy từ dãy Himalaya theo hướng 
Đông Nam lên Tây Bắc, qua Kashmir trở về hướng Nam 
chếch Tây Nam. Sau đó, nối sông Panjnad tại Mithankot 
chảy qua Hyderabad nó kết thúc tại khu vực đồng bằng 
châu thổ phía Nam KarachI, độ cao từ 2900 đến 3200 km, 
xuất phát từ nền văn minh cô đại nên sông Ấn ảnh hưởng 
tại vùng đất này rất lớn, liên hệ đến sông Hằng của Ấn Độ 
ngày nay. 

* Sông Brahưnmapufra: Là một trong những con sông 
lớn của Châu Á chảy qua Tây Tạng và Ấn Độ, Bangladesh 
và đồ vào vịnh Bengal, dòng sông Brahmaputra là nơi khởi 
nguôn tại Tây Tạng, hòa mình vào dòng sông Yarlung chảy 
về phía Nam Tây Tạng, Tây Tạng gọi sông này là Dihang 
và xẻ từ một phần Himalaya ra các hẻm núi. Từ đây, dòng 
sông Brahmaputra đã trở về phía Tây Nam qua thung lũng 
Assam, rồi vào hướng Nam qua Bang-La-Desh với tên gọi 
Jamuna, hòa mình với sông Hằng tạo thành một đồng bằng 
châu thổ rộng lớn. Sông này độ dài từ 2900 km là một 
nguồn thủy lợi giao thông quan trọng, nơi mà dòng nước 
được chảy qua. 

*Sông Salween: Là tên dùng từ thời khởi nguyên đến 
năm 1991 được đổi thành sông Thanlwin, đây là con sông 
lớn chảy từ Châu Á qua các nước Trung Hoa, Myanma, 
Thái Lan, sông này bắt nguồn từ Tây Tạng chảy vào phía 
Tây của tỉnh Vân Nam, giáp biên cương Myanma. Vào phía 
Đông Bắc của Myanma, biên giới giữa Myanma và Thái 
Lan, chảy sâu vào lãnh thổ Myanma, đồ ra biển Andaban 


28 


tại Mawlamyine, cho nên cửa sông tạo ra một đồng bằng 
nhỏ Thanlwin. Sông dài gần 2815 km với nhiều loài thực 
vật, động vật. Vào năm 2003 Unessco đã công nhận dòng 
sông Thanlwin là di sản thế giới về hệ sinh thái. Các phụ 
lưu của ba con sông lớn này từ Tây Tạng nên Tây Tạng đã 
thừa hưởng được những nét tinh hoa của một nền văn hóa 
địa dư thời Cổ Đại. Tất cả đã hòa mình vào các hồ muối 
kín ở phía Tây Bắc. Lưu vực phân bố Hồ của Tây Tạng 
trải dài từ Hồ Pasong Tso Tai Ladakh, hồ Rakshatal, hồ 
Yamdrok, hồ Manasarovar, tất cả khởi nguồn dòng sông 
Ấn tới thượng nguồn các sông Mê Kông, Selween, 
Trường Giang, ngoài ra còn có các hồ khác như: Dagze, 
Namtso, Pagsumco. Các lưu vực hồ này có một sa mạc 
khô khan, khan hiếm nước, ít dòng sông nào chảy vào 
vùng này được xem là Chang-Tang (Byang Sang) được 
gọi là cao nguyên phương Bắc, chỉ có người Tạng sinh 
sông, được kéo đài 1100 km và có diện tích tương đồng 
với nước Pháp. Các dãy núi chia tách các thung lũng với 
độ cao tương đối thấp, các vùng đồng quê tô điểm một lớp 
hồ nhỏ, thường có vị muối và kiến. Có những vùng luôn bị 
đóng băng tại Chang Tang, mặt đất lầy lội trên lớp cỏ xanh 
rờn như cao nguyên Siberi. Lưu vực sông gồm các thung 
lũng núi phì nhiêu gồm sông Yarlung Tsangpo (Bắt từ 
thượng nguồn sông Brahmaputra) cùng các phụ lưu dòng 
sông này như: Sông Nyang, sông Sal- ween, Trường 
Giang, Mê Kông, Hoàng Hà, hẻm núi tuyết 

Yarlung Tsangpo, như một vành móng ngựa dựa trên sông 
Namcha Barwa là hẻm sâu nhất cũng từ đó dài nhất thế 


29 


giới. Các dãy núi với thung lũng đẹp tuyệt trần như: Thung 
lũng Lhasa, Shigate, GOyantse và Brahmaputra ít đóng băng 
và thêm vào đó một màu xanh, màu vàng của hoa dại mọc 
nhiều vô cùng, chất đất phù xa mang lại từ lưu vực sông 
nảy là thuận lợi cho việc tưới tiêu và trồng trọt, sản xuất 
cho dân Tạng bản địa. Tại thung lũng phía Nam Tây Tạng 
được hình thành bởi sông Yarlung Tsangbo, chảy từ Đông 
sang Tây, thung lũng dài từ 1200 km, rộng 300 km. Thung 
lũng phân bổ với độ cao thoáng nhất là 2800m so với mực 
nước biển. Các dãy núi hai bên cao thường 5000m tại khu 
thung lũng này có hai hồ Paiku và Pumayumco. Về mặt địa 
lý đẹp nên trong đời ai cũng mong đặt chân đến khám phá 
một lần cho thỏa dạ một biễn tình ca tại Lhasa. 

* Khu hành chính: Khu vực hành chính tại Lhasa 
nơi tôi đến ngày nay là một đô thị thủ phủ có tầm phát triển 
về nền kinh tế thông thương. Tây Tạng là Khu tự trị của 
Trung Hoa gồm những đơn vị hành chính cấp địa phương, 
trong đó thành phố Lhasa là cấp địa thị còn bảy đơn vị, 
cấp còn lại được phân bồ thành 73 đơn vị cấp châu, huyện 
trong một huyện cấp thị: 

- Lhasa tức Lạp Tát, thủ phủ thành quan, dân số 
599.423 người, diện tích tổng thể 31.662 km2. 
- Bảy Địa khu kế tiếp trong đó gồm: 
+ Ngari? (A Lý) thủ phủ Cát Nhĩ, dân số 95.465 





25 Ngan Ngari, dịch là A Lý địa khu, là một đơn vị hành chính của Tây Tạng, Trung Hoa. 
Thủ phủ là huyện Gar. Trung tâm hành chính của địa khu đặt tại trần Purang. Trấn lớn 
nhất là Ali. Địa khu Ngari bao gồm một số phần ciủa khu vực Aksai Chin là nơi mà Ấn 


30 


người, diện tích tổng thể 304.000 km°. 

+ Nagqu?! (Na Khúc) thủ phủ Nagqu, dân số 
462.382 người, diện tích 450.537 km”. 

+ Qamdo” (Xương Đo) thủ phủ Qamdo, dân số 
657.505 người, diện tích 110.154 km”. 

+ Shigatse (Nhật Khách Tắc) thủ phủ Shigatse, dân số 
703.292 người, diện tích 182.000 km”. 

+ Lhoka (Sơn Nam) thủ phủ Nãi Đông, dân số 
328.990 người, diện tích 79.700 km”. 

+ Nying chi (Lâm Tri) thủ phủ Nying Chi, dân số 
195.109 người, diện tích 116.175 km”. 


5. DÂN SỐ 

Dân số tại Tây Tạng, nơi vùng đất thiêng, có dân SỐ 
khoảng 521.500 trong đó ước tính 257.400 là khu vực nội 
thành, và 264.100 là ở khu ngoại thành Tây Tạng. Ta thấy 
rằng mật độ tại Lhasa quá thấp nhưng người Tạng chủ 
yếu phân bồ tại vùng núi hiểm trở. Tính đến năm 2000 có 
92,8 % cư dân người Tạng tại Khu tự trị Lhasa (bộ nhóm 
dân tộc này theo Đạo Phật và một số ít theo Đạo Bon, còn 
đa số là nhập cư của người Hán 61% dân số). Tây Tạng 
có những tộc người từ trước đến nay như: Người Tạng, 
người Salar, người Hồi, người Monpa, người Mông Cổ, 





Độ cũng tuyên bố chủ quyền nhưng hiện do Trung Hoa quản lý. Quốc lộ Thanh Tạng 
GBMiMWA“Đ đi qua địa bàn địa khu. Địa khu có một di c¡ văn hóa từ thời tiền sử gần 
Rutog. 

?! Nagqu Nagdqu, dịch là Na Khúc địa khu là địa khu có diện tích lớn nhất tại Tây Tạng. 
Nagqu có tông diện tích là 450.537 km2. Địa khu được chia thành 11 huyện và thủ phủ là 
trần Nagqu. 

S Qamdo, dịch là Xương Đô địa khu, là một đơn vị hành chính tại miền đông Tây Tạng, bao 
gồm trần Qamdo. Thủ phủ của địa khu là huyện Qamdo. 


31 


người Hán, người Sila (Tạng Miền), người Hà Nhì (Tạng 
Miễn). 


6. NGƯỜI TẠNG 

Có đôi mắt ướt, họ luôn có nét buôn trên khuôn mặt, 
họ sông đúng với bản tâm, không tham cầu danh vọng, 
họ luôn đi tìm vị Bồn tôn, vị đạo sư tiền kiếp của họ, họ 
thân thiện và vui tính, pháp tu lúc nào cũng dùng câu mật 
chú Chuyển Kim Luân (Um Ma Ni Bat Me Hum)®. 
Người Tạng thường mặc quần áo bằng lông cừu và lông 
trâu yak, trang sức rực rỡ. Các nghiên cứu cho thấy người 
Tạng sống trên các triền núi tuyết có một nhiễm sắc thể 
khá đặc biệt gồm 2 gene. Gene Egln1 trên tuyến nhiễm sắc 
thể 1 và gene ppara trên tuyến nhiễm sắc thể thứ 2. Từ 
đây, người Tạng được cân bằng và giữ các tuyến mồ hôi 
trên núi tuyết xứ lạnh. Mạch máu của họ rộng và mang 
nhiều lớp ôxy chống lại độ cao nơi vùng đất xứ tuyết. 
Chính vì vậy mà họ trở về lòng đất từ tâm nơi ngàn xưa 
núi tuyết kinh cầu. Nét đặc thù di truyền học của người 
Tạng sống trên độ cao trong thời kỳ tiền sử gần 3000 năm 
về trước với khả năng thích nghi rất cao, họ biết cách 
khắc phục cơ thể, lưu chuyển đi lại, hát ca và múa để cơ 
thể lưu thông các tuyến ôxy. Mặc dù vừa làm vừa hoạt 
động, họ luôn thể hiện tâm tươi cười, để dòng máu lưu 


=m N Mani Padme Hũm, chữ DevanäagarT: 3” BI t3 Ệ tiếng Tây Tạng: 
TH "mm =c— GEN 
, là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát 
và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được 
mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm 
sáu chữ”. 


32 


thông từ tuyến. Trong những năm gần đây, các nhà 
nghiên cứu chỉ ra rằng do sự đột biến gen mà người Tạng 
thích nghi sống ở độ cao. Do sự phân bổ nhóm nhiễm sắc 
thê D - M 174 ở các vùng dân tộc Trung Á gần Đông Bắc 
Á cùng biên giới Nga, cũng có sự đột biến D - M 174 xảy 
ra cho người Tạng để thích nghi vùng cao nơi mà thời xa 
xưa người Tạng đã sông trên vùng núi tuyết. 


7. KINH TẾ TÂY TẠNG 

Như vậy, ta hiểu hơn về tộc người Tạng khi đến đây, 
ta nhận diện được người Tạng đã thụ hưởng những tính 
hoa, nét đẹp từ tô tiên tâm linh của họ mà xem đó là con 
cháu của Đức vô úy tự tại Bồ Tát Quán Thế Âm. Do vậy 
đức tin đã làm cho con người Tạng vững mạnh bằng năng 
lực từ bị, với sức độ lượng, tình yêu trên muôn ngàn núi 
tuyết. Vùng Lhasa - nơi vùng sâu thắm cao nguyên, trên 
nóc nhà thế giới biển tình ca muôn thưở, của chư thiên có 
một lưu lượng kinh tế đồi đào ø1àu mạnh nhất đề bao nhiêu 
nhà thám hiểm phải tìm về chiêm ngưỡng. 

Về nguồn năng lượng kinh tế, Tây Tạng luôn biến 
chuyền và phân bồ theo khu vực khác nhau, do địa hình và 
khí hậu cũng cao thấp nên phần tiêu thụ kinh tế khá cao. 

Ta thấy kinh tế nông nghiệp ở Tây Tạng, chủ yếu là 
nguồn thu nhập từ lúa mạch ở vùng cao nguyên, lúa mì ở tại 
vùng Lhasa là lượng tiêu thụ chính cho vùng đất xứ Tạng này. 
Nhìn chung điện năng được sử dụng rộng rãi, truyền 
thông được cải tiến nhiều. Trong sự phát triển về kinh tế 
gồm có công năng sản xuất, từ những nguyên vật liệu sử 


33 


dụng hàng ngày như đồ may mặc, đồ da, đồ nhựa, đồ diêm, 
hàng thêu, cùng những pháp khí đồ đồng, đồ gia dụng bằng 
tay của những nghệ nhân thủ công Tây Tạng đã phát huy 
khả năng sáng tạo và ngành nghề truyền thống luôn được 
g1ữ gìn. 

- Ngành nông nghiệp được phát triển hơn cho cuộc 
sông du canh du cư của người Tạng, người nguyên gốc của 
dân tộc này. Chăn nuôi là một ngành quan trọng của nông 
nghiệp hiện đại, chăn nuôi gia súc truyền thông mang lại 
thu nhập khá cao cho người dân nơi đây, điển hình là sản 
sinh ra giống trâu yak và chó ngao. 

- Ngành công nghiệp phát triển, các nhà máy sản xuất 
ra nhiều sản phẩm bán tại khu phố Bát Trác. Những năm 
gần đây, Tây Tạng nơi Khu tự trị Lhasa được biết đến là 
một trung tâm thương mại mang tính truyền thông, cùng sự 
phát triển hiện đại, gồm các nhà máy hóa chất, ngành công 
nghiệp lắp ráp ôtô được lưu thông khá cao. 

° Ngành điện năng với sản lượng về năng lượng mặt 
trời đã phát huy thế mạnh của Tây Tạng, có những bếp từ 
đun nóng từ địa nhiệt tự nhiên. Sản lượng về quặng mỏ 
thiên nhiên là một tiềm năng kinh tế phát triển cao cho kinh 
tế Tây Tạng. 

° Ngành sản lượng thảm dệt từ lông cừu, lông trâu 
yak luôn là một sản phẩm được yêu thích nhất trên thế giới, 
đóng góp một phần kinh tế cho Tây Tạng. 

- Ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên từ lòng đất 
như đồng, chì, kẽm, vàng được khai thác khá nhiều. 
Chính vì vậy, môi trường sinh thái nơi đây cũng bắt đầu 
bị ảnh hưởng. 


34 


» Ngành du lịch là một trong những ngành mang lại 
nhiều lợi nhuận cho nền kinh tế của Tây Tạng, nhất là 
những khu du lịch vùng núi Himalaya, cung Potala, chùa 
Đại Chiêu (JoKhang), tu viện Hoa hồng đại (Sere), khu 
phố Bát Trác, các đỉnh hồ, các bảo tàng, cung điện Mùa 
hè, các tu viện trải qua thăng trầm lịch sử, các tu viện danh 
tiếng đào tạo các vị Lạt Ma?“ chân tu chuyên sâu về cả khoa 
học, âm nhạc, y khoa, nét văn hóa phát triển cao về một 
nên kinh tế mạnh tại Tây Tạng. 

Đến Tây Tạng ai cũng biết một vị thuốc đó là Đông 
Trùng Hạ Thảo, là một thảo dược quý nhất có từ dạng 
ký sinh của loại nắm (Ophiocordyceps Sinensis). Đông 
Trùng Hạ Thảo thuộc hệ nắm Ascomycetes, nó là một 
loại ấu trùng của một vài loại bướm trong chi Thitaro- 
des-vi- ette. Từ năm 1775 nó được gọi tên là Hepla lus 
Fabricius. Người Tây Tạng xem nó là một linh dược cung 
cấp cho ngành Đông y tại Trung Hoa, nó đã thu về cho 
Tây Tạng một nguồn lợi nhuận khá lớn. Đông Trùng Hạ 
Thảo tiếng Tạng gọi là Yartsa Gunbu hay Dõng chóng xià 
căo (##äS 3) trong tiếng Trung Hoa. Ở độ cao trên 
5000m, Đông Trùng Hạ Thảo mới có chỗ phát triển. Vào 
mùa đông nhìn cá thể Đông Trùng Hạ Thảo như một con 


? Lạt ma (|) Tib. Bla-ma. Cũng gọi La ma, Hán dịch: Thượng sư. Tiếng tôn xưng giới 
tăng lữ ở Tây tạng và Mông cô. Tiếng Tây tạng Bla-ma hàm nghĩa là bậc tối thượng, tư 
ơng đương với chữ Uttara hoặc guru trong tiếng Phạn. Lạt ma vốn được dùng để gọi 
các bậc Trưởng lão, Thượng tọa, Cao tăng trong Phật giáo Tây tạng, còn đối với chư 
tăng bình thường thì gọi là Trát ba (Tạng: Grawa-pa). Nhưng, về sau, tất cả chúng tăng 
đều được gọi chung là Lạt ma. Cf. Buddhism in Tibet, 1§63 (E. Schlagintweit); The 
Buddhism of Tibet or Lamaism, 1895 (L. A. Waddell); Der Lamaismus, 1925 (O. 
Franke); Thế giới Phật giáo thông sử Tây tạng đích Phật giáo (Thánh nghiêm); Mông cổ 
học vấn tự (Trường vĩ Nhã nhân). 


35 


sâu, về mùa hè thì nó giống như một loại thảo mộc. Công 
năng từ loại thảo mộc này gồm có thể chữa các chứng 
bệnh như thận hư, liệt dương, di tình, đau lưng mỏi gối, 
ho hen có tác dụng cho trẻ nhanh lớn. 

Vào năm 2006, một tuyến đường giao thông huyết 
mạch từ Thanh Hải đến Tây Tạng dài 1160 km đã được 
xây dựng, tạo sự thuận lợi về giao thông kinh tế cho Lhasa 
- Tây Tạng. Việc phát triển các nhà hàng, khách sạn đã góp 
một phần quan trọng cho đất nước này, nguồn thu tử ngành 
du lịch mở rộng nền tâm linh tôn giáo theo một hệ thông có 
tầm nhìn về các khu vực. 

Tây Tạng phát triển vào những năm cận đại từ hệ 
thống ngành giao thông: 

Sự phát triển về du lịch cùng kéo theo sự phát triển 
của ngành hàng không. Tây Tạng đã có một sân bay cách 
Lhasa 100 km. Từ khi có đường hầm nối mạch, khoảng 
cách đến Lahasa chỉ còn 62 km mà thôi. Các sân bay tại 
đây là sân bay Lhasa Gongøar, sân bay Qamdo Bangda và 
sân bay NuIng Chị. Các sân bay này được hoạt động theo 
tuyến, từ Thành Đô đến Lhasa mất 2 giờ bay, mỗi ngày hai 
chuyến đi và về. Vào ngày 1/7/2010, sân bay Gunsa Tai 
Ngari chính thức hoạt động tại Khu tự trị Tây Tạng. 
Ngành giao thông phát triển mạnh đầu thế kỷ XXI, điển 
hình là ngành đường sắt với sự phát triển một cách rõ rệt. 
Ngày 1/7/2006 Trung Hoa đã vận hành tuyến đường sắt 
cao nhất thế giới, nối hai đầu thành phố Thanh Hải và 
vượt trùng các núi tuyết Tây Tạng hùng vĩ đến Lha- sa. 
Công trình đầy sự phức tạp: độ cao phải ôn định, đầy đủ 
nhiên liệu, kể cả ôxy. Cách thiết kế các toa tàu như 


36 


khoang máy bay để bảo vệ cho một quá trình thay đổi về 
ôxy, điểm cao nhất của công trình này là 5072 m so với 
mực nước biển, không khí tần suất đều được cân bằng và 
điều dưỡng khi tàu khởi hành. Với mức vốn đầu tư 4,2 tỷ 
USD tổng chiều dài 1140 km. Chính từ đây, mở rộng ra từ 
thành phô Lhasa đến Xigaze với độ cao 3800m, gồm biên 
giới Ấn Độ - nơi trú xứ hành đạo của dòng Truyền thừa 
Ban Thiền Lạt Ma”, xem đó là hóa thân của Đức Phật 
A Di Đà, một trong những vị lãnh đạo tối cao của Tây 
Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma - được xem như hóa thân của 
Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Từ khi hoàn thiện đến lúc đưa tàu vào vận hành, nay 
đã có tuyến tàu số T27. Chạy từ Beijing tới Lhasa thời 
gian di chuyển mắt 47 giờ 28 phút. Tùy vào vị trí ngồi trên 
tàu, chi phí phải trả sẽ khác nhau. Ví dụ như ghế cứng trên 
tàu giá thành là 389 Nhân dân tệ (NDT), giường cứng là 
813 NDT, giường mềm là 1262 NDT. Chuyến tàu từ Lha- 
sa đến Tây Beijing mang số hiệu T28. Khi bắt đầu di 
chuyền, sự chênh lệch độ cao khá lớn khiến du khách bị 
choáng, nhưng sau đó đã được tiếp thêm ôxy điều hòa 
nên việc đi lại tại chuyến tàu trên không còn là trở ngại 


?5 Ban Thiền Lạt Ma #f##I#J, Tên Tây tạng:Paj-chen-lama. Nhà cải cách Phật 
giáo Tây Tạng là Tôn Khách Ba, người đã sáng lập phái Hoàng mạo (phái mũ 
vàng), có hai đệ tử lớn là Căn Đôn Châu Ba và Khải Châu mỗi người đều tự 
thành lập hệ thống riêng của mình, và đời đời dùng hô tất lặc hãn (ý là hóa thân) 
để chuyển sinh, đó tức là Đạt lại lạt ma và Ban thiền lạt ma, loại tư tưởng Phật 
sông chuyên sinh này chỉ có Phật giáo Tây Tạng đặc biệt phát triển. cf. Mông 
Tạng Phật giáo sử (Diệu chu); Thế giới Phật giáo thông sử thượng sách (Thánh 
nghiêm); Thánh vũ khí đệ ngũ quốc triều phủ tuy Tây tạng kí thượng; 
LLA.Waddell: Lhasa and 1ts mysteries; W.W.Rockhill: The Dalai Lamas of Lhasa 
anh therr relations with the Manchu Emperors of China. 





37 


lớn nữa. 

Ta vượt trùng núi tuyết, ngắm nhìn cung bậc núi và 
đá xen kẽ như một vài cảnh đồng du mục thơm thảo đề 
tạo nên nhiều tùy bút văn chương trên vùng đất Tây Tạng, 
khiến cho bao người trở về để nhìn thấy một biển trời bao 
la, cho nét đẹp tính anh màu nhiệm. 

° Ngành dệt tại vùng đất Tây Tụng: 

Tây Tạng là nét văn minh cổ đại có từ thời xưa, trên 
các thảo nguyên xanh, người Tây Tạng đã biết tạo ra màu 
sắc dệt thành những chiếc sợi dây và các lông của loài cừu, 
trâu yak hay từ loại thú quý hiếm nhất là lông hồ, báo. Từ 
đây, các thợ thủ công tạo nên những tắm chăn đẹp, bộ sắc 
phục tinh túy, đậm chất cô truyền. Nhưng mãi đến những 
năm phát triển mạnh nhất là từ khi các nhà thám hiểm 
phương Tây, hay quân đội Anh đã xâm lược viễn chinh Tây 
Tạng. Chính họ đã mang những màu sắc văn hóa ngành đệt 
đi vào thi ca. Ta có thể biết được vào những năm của thế 
kỷ XIX có những tác phẩm từ chất liệu dệt lông hồ cao cấp 
nhưng thô sơ. Tất cả đều có những tắm thảm Khaden 
được trang phục trên các sàn điện Phật, các cung điện 
vương triều, các Lạt Ma khoác màu madder (màu đỏ 
sãm)?°, màu đỏ như pháp phục của các Lạt Ma, màu vàng 
dành cho các đại hoàng, vương thân. Tất cả các họa tiết 
đậm chất tinh hoa có các hoa văn mật chú Cát Tường, hoa 
sen cách điệu, có vằng mây ngũ sắc, biểu tượng núi đồi, 
có những điểm chấm nét đẹp nhất trên nền văn minh cổ 
đại. Vào những năm 1903 - 1904, có hai nhà văn đến Tây 





5 Madder, Cây thiên thảo, một thứ cây rễ có chất đỏ dùng làm thuốc nhuộm. 


38 


Tạng là Austne Waddell (1854 - 1938) có miêu tả tác 
phẩm Lhasa và bí ân xuất bản tại London (1905) và 
Perceval Landon (1868 - 1927) - nhà văn nổi tiếng của 
nước Anh và là một nhà thám hiểm, một nhà tình báo, 
phóng viên trên các cuộc chiến tranh trong đầu thế kỷ XX 
này. Chính hai nhà thám hiểm này đã mang ngành dệt của 
Tây Tạng ra nước ngoài. Vào các thời kỳ ấy, ngành dệt 
phát triển đơn lẻ tại vùng Gyant- se. Ngày nay, tôi đến các 
tu viện nỗi tiếng, cung điện mùa hè đều có thảm đệt đỏ, 
đủ các hoa văn nhưng giờ đây phần nhiều pha lẫn với dân 
tộc Hán. 

Tôi cũng chọn cho mình những chiếc khăn quấn lụa 
dệt bằng chất liệu lông trâu yak, có các biểu tượng cung 
Potala, mang phẩm vật ấy về làm quà biếu tặng. Nền 
văn minh cô đại ngành dệt được viết trong các tác phâm 
nổi tiếng của nhà thám hiểm yêu chất nghệ sĩ văn chương 
như tác phẩm: Các tắm thảm Tây Tạng do nhà văn Philip 
Denwood (1941 - hiện còn sống) Aris và Philips Ltd 
tiếng Anh xuất bản năm 1974. 

Tây Tạng chăn do nhà văn Hallvard Kare Kulloy, Or- 
chiPress — Băngkok 1995. 

The Tiger, Chăn của Tây Tạng do nhà văn MimiKip- 
ton, Thames và Hudson 1988 

Mật mã Táy Tạng do nhà văn Hà Mã 

Tất cả đều có nét tính cách riêng về cách cảm nhận 
từng nhà văn qua nét đẹp văn hóa ngành dệt. Đây là nền 
kinh tế phát triển cho quê hương Tây Tạng. Ngày nay, 
không chỉ có Tây Tạng mà nhiều vùng khác nhau cũng 


39 


phát triển ngành công nghiệp dệt mang lại nét hoa văn đặc 
sắc cùng Phật tâm bô đề trên từng khung dệt. Năm 1970 
là những tháng ngày vất vả cho ngành dệt vắng bóng. Tuy 
nhiên, ai đã là con cháu của Vua Tùng Tán Cang Bồ 
(Songtsen Gampo) đều yêu quý những gì mà ông cha của 
họ để lại. Do các vị thương gia yêu nét văn hóa truyền vào 
cảm hứng của các bậc thầy đầy niềm tin Tam bảo. Các tu 
viện, các gia đình giàu nhất tại Lhasa, các vị có chức sắc 
đều thành tâm dâng lên một tắm dệt quý nhất để dâng 
cúng các Lạt Ma trong buổi thuyết pháp giảng kinh. Đăng 
lâm bảo tòa, từ đó các nghệ nhân thủ công xưa truyền nghề 
lại cho con cháu hậu duệ của những ai yêu thương ngành 
dệt Tây Tạng. Đây là nguồn kinh tế lớn tại Tây Tạng. 

Sản phẩm cao cấp nhất được biết đến tại thung lũng 
Wangden, phía Nam của Shigatse. Các vị Lạt Ma cao niên 
lạp trưởng nắm quyên trụ trì tại tu viện Ngài đều dùng một 
tấm vuông để ngôi trên bảo tòa. Gồm họa tiết rồng thiên 
tượng trưng sự quyền uy xưa, có hình sư tử, có hoa sen, có 
chữ vạn, có chữ kiết tường mang lại sự may mắn và kết 
hợp những họa tiết của các quốc gia, có rồng phụng, có 
bình bát, cá vũ môn, chữ vạn cách điệu thật tinh v1. 

Ngày nay, tại Tây Tạng đang cô gắng phát huy lại 
các nền văn hóa cô để giữ gìn bản sắc dân tộc cho quê 
hương từ ngàn xưa trở về trong kỷ nguyên thời đại mới 
hôm nay. Xin ai một lần đến Tây Tạng hay bên kia núi 
tuyết Nepal thì nên sống hết tình trong ánh mắt văn hóa 
cô đại tình thương, trao nguồn thi ca để lại cho đời vô vàn 
hạt ngọc kim cương. 


40 


8. NÈN VĂN HÓA TÂY TẠNG 

Nền văn hóa Tây Tạng đã có từ thời xa xưa, nhất thời 
Thổ Phôn. Trải qua những tháng năm theo dòng chảy thời 
gian, Tây Tạng đã bảo vệ nền văn hóa cổ xưa và du nhập 
những nét tinh hoa mới từ các vùng lân cận. Những nét tính 
hoa ấy được tạo nên từ những lần tiếp xúc bang giao hay 
những triều đại đã từng xâm chiếm vùng lãnh thô của Tây 
Tạng mang đến. Từ đây, các quốc gia láng giềng của Tây 
Tạng như: Nepal, Ấn Độ đã một phần nào nói lên nền văn 
minh Tây Tạng có nhiều nét văn hóa cô xưa. Ta biết được 
dãy núi Himalaya trải dài trên bảy quốc gia như: Bhutan, 
Trung Hoa, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanma và 
Afghanistan nằm ở phía Đông Nam có vùng thảo nguyên 
Tây Tạng và các vùng ven như Mông Cổ cũng là một phần 
phôn hoa cho nền văn hóa Tây Tạng. Nói đến văn hóa thì 
Tôn giáo là một mốc quan trọng, chủ yếu là Phật giáo, ta 
biết rằng sự ảnh hưởng lớn do du nhập từ các vùng biên 
cương như nghệ thuật, những tác phẩm văn chương, âm 
nhạc,... tạo nên nền văn hóa cổ xưa cho Tây Tạng. Một 
môi trường chính từ độ cao tạo nên cho ta một lớp văn hóa 
đa sắc màư Tây Tạng, đặc biệt là vùng cao đôi núi, cócánh 
đồng thảo nguyên, có nhiều ao hồ khiến cho nền ẩm thực 
khá phong phú, sắc phục theo dân tộc cũng khá nhiều do 
nhiệt độ cao thấp khá rõ rệt. 

Biết rằng, nền văn minh có từ xưa cũng chịu ảnh hưởng 
từ các nhà truyền giáo, các nhà thám hiểm nước ngoài, đưa 
nền văn học lên cao, các loại hình nghệ thuật nhảy múa, 
các y khoa, chiêm tinh, thiên văn học được ảnh hưởng rất 
lâu và mang tính chất Tạng - Án, hay Tạng - Trung, Tạng - 
Miền, Tạng - Mông như một guồng quay của thời gian. Từ 


41 


đây, tiếng Phạm, tiếng Tạng, tiếng Trung, tiếng Hán, tiếng 
Anh, tiếng Cổ Ngữ từ thời Thổ Phôn đã phát triển hơn nữa, 
nhất là các dân tộc có mặt trên đất Tạng, tạo ra một ngoại 
hình mang tính chất nhân văn. 


8.1. NGHỆ THUẬT TÂY TẠNG 

Nghệ thuật Tây Tạng chịu nhiều ảnh hưởng về Tôn 
giáo, từ những bức tranh trang trí tô điểm tỉ mỉ được tìm 
thấy tại Gompa, đến những đồ vật tạo thành từ gỗ quý được 
thiết kế khá phức tạp như tranh ThangKa. Nhìn Tây Tạng 
qua các nghệ thuật hình thù tranh ThangKa, ta biết được 
nét chấm phá tại một kho tàng nghệ thuật đầy thú vị, mở 
ra một diện mạo trong cuộc sông thường nhật. Từ thế kỷ 
thứ VHI, nghệ thuật tranh ThangKa là một sự pha tạp của 
các trường phái tranh Ấn Độ, cùng sơn Nepal và Kashmir. 
Xuất hiện ở Tây Tạng từ thời công chúa Ba lơi Khốt Cơ 
(Bhricuti) theo chân đến Tây Tạng trong cuộc hôn nhân 
với Đức Vua Tùng Tán Can Bồ (Songtsen Gampo). Từ 
đây bức tranh ThangKa phát triển mạnh trong các ngôi cổ 
sát tự viện. Tại Tây Tạng các ngôi tự viện thường thờ tra- 
nh ThangKa, đây là mảng nổi bật nhất với chân dung chư 
Phật, chư TỔ sư, chân dung Guru Dragbo nhìn khá sông 
động, có ba đôi mắt với các họa tiết như La Hán qua sông, 
Quan thế âm Avalo Kites vara một biển trong tình yêu. 

Nghệ thuật tranh ThangKa thật kỳ công, chỉ kết cấu 
vàng ngọc cực kỳ tinh sảo hay vải cũng từ các mảu tự 
nhiên. Tây Tạng khi ta đến có những bức tranh ThangKa 
khắc trên đá như một biển trời tình ca. Tranh ThangKa 
người Tạng yêu quý vô vàn, các nhà sư đi hành đạo luôn 


42 


có một bức tranh Thang Ka theo bồn tôn truyền phái mà các 
Lạt Ma tu tập. Ở Tây Tạng, vào thời xưa có hai trường phái 
vẽ tranh nghệ thuật ThangKa, ta phải mắt từ 7 đến § năm 
để hoàn thiện một bức tranh như vậy. Các bức tranh 
Thang- Ka đều tôn vinh nét nghệ thuật từ Tôn giáo, chiêm 
tinh, cây Bồn tôn, hay Mạn Đà La. Đề bảo quản cho những 
tác phẩm nghệ thuật này, người ta làm một dải lụa màu 
trăng và giá đỡ đề có thê di chuyên được. 


82. NGÀNH KỊCH TẠI TÂY TẠNG 

Nhạc kịch cổ truyền Tạng gọi là Achelhamo còn có 
nghĩa là “Chị em nữ thần”, hay “Chị em thiên đàng”, gồm 
sự kết hợp các điệu nhảy múa hết sức sống động. Với các 
thần chú kinh Tạng và các tiết mục múa hết sức điêu luyện 
giữa các câu truyện Phật giáo cùng kết tinh từ nguồn lịch 
sử Tây Tạng. 

Ngành nhạc kịch có mặt từ thế kỷ thứ XIV do ngài 
Thangtong Gyalpo (1385 - 1464) vốn là một vị tăng sĩ Lạt 
Ma, Ngài có đại nguyện xây cầu, ngài Thangtong Gyal- 
po cùng bảy vị thiếu nữ do Ngài tuyên chọn để trình diễn 
những nhạc kịch Tạng lần đầu tiên để khuyến khích xây 
câu. Từ đây, ngành giao thông phát triển trong trung tâm 
Tây Tạng. Trải qua 700 năm vân còn tiếp tục các màn trình 
diễn trong lễ hội LingKa, Shoton. Các buổi biểu diễn được 
diễn ra tại các sân khâu đơn sơ và những điệu múa, bài kinh 
cầu nguyện, các bài hát hay nhất gồm những chiếc mặt nạ 
đây màu sắc. Mặt khác, có thê phân biệt các nhân vật qua 
biêu tượng, mặt nạ màu đỏ tượng trưng cho Vua, màu vàng 
tượng trưng cho các vị Thần và Lạt Ma. Bên cạnh đó, còn 
có các màn múa xá tội, khấn Phật, có một người kế chuyện, 
một bản hát tóm tắt, công việc biểu diễn, các nghi lễ Tôn 


43 


giáo. Cuối cùng là một màn kịch, tất cả đều sử dụng huyền 
thoại lịch sử và sử thi bằng văn bản của chư vị Lạt Ma 
trước tác. Tất cả đều dùng đức tính từ bị, tâm truyền cảm 
hứng năng lượng cho vùng đất xứ Tạng mến yêu. 


843. KIÊN TRÚC TÂY TẠNG 

Tây Tạng một lần đến ta ngăm nhìn kiến trúc Say mê, 
giữa kiến trúc truyền thông đan xen vào kiến trúc g1ao thoa 
giữa các vùng biên giới, pha trộn Phật giáo làm nên tảng 
chủ đạo. Tây Tạng là nên tâm linh Phật giáo, trên một độ 
cao nhất giữa muôn trùng núi tuyết, các tu viện được đặt 
trên một vị trí cao nhất, thường xoay mặt về một hướng 
nhất định, thích hợp nhất vẫn là hướng Nam. 

Cấu trúc giữa các kiến trúc thường tạo ra nhiều gam 
màu tươi, mang tính tâm linh huyền bí, ân chứa những đặc 
tính tâm linh Tôn giáo. Tây Tạng có nhiệt độ khá lạnh, 
độ cao khá rõ rệt, ánh sáng mặt trời thật nhiều trong ngày 
nên thường thường mang tính cách một hỗn hợp tạo thành 
kiến trúc riêng mà Ít nơi nào có được. Vật liệu gồm các 
hỗn hợp đá, xi măng, gỗ và đất, họ ít lợp ngói. Ngoài ra, 
trên tầng nhà thường là đất để giữ âm cho mùa đông, mát 
cho mùa hè. Mỗi bức tường thường dốc với độ cao 10 độ 
vì quan niệm của người Tây Tạng là chống động đất, một 
hiện tượng tự nhiên thường xảy ra tại vùng núi này. Cũng 
từ địa lý, khí hậu nên các tự viện dựa lưng vào núi đề vững 
chãi hơn, tạo nên nét đẹp riêng của Tây Tạng, một phong 
cách kiến trúc khá hài hoà. Các nghệ nhân đã tải tình, tinh 
tế khi sử dụng nhiều kiến trúc tạo hình, thiết kế, mang một 
phong cách theo Tạng mật từ ngàn xưa. Nên sự quy mô, 
hoành tráng, điêu khắc tinh xảo sắc nét trong niềm tin Tôn 
giáo tín nguyện vô uý. 


44 


© Cách cấu trúc và mô hình: 

Ta đến Tây Tạng về địa hình cheo leo, đôi núi nhiều 
nên cách cấu trúc cho tu viện tại Tây Tạng luôn thiết kế 
hình chữ nhật đẹp lại, vì kiến trúc theo bố cục đối xứng 
thì thể hiện rất phức tạp, không có một trục tuyến rõ ràng 
nhưng bên trong tất cả tạo nên một khối hình linh hoạt tự 
do theo phong cách các truyền phái. Mặt khác, tổng thể 
kiến trúc tạo lẫn nét văn hoá các vùng biên giới lân cận, 
khi thì pha lẫn kiểu đời Đường, đời Thanh, đời Tạng truyền 
nguyên thuỷ, đời nhà Hán, nhà Mông Cô hay Nepal, Ấn 
Độ. Do đó, tổng thê kiến trúc giữ được sự cân đối, hài hoà 
từ ngoại hình phức tạp lưu giữ nét văn hoá Tạng truyền cho 
đến hôm nay. Việc hạn chế vận chuyển vật liệu xây dựng 
với độ dốc quá cao đã là một bài toán khó nhưng các cột 
kèo cấu trúc ít lớn hơn so với các tu viện của các nước 
khác như Nhật, Trung Hoa,... các công trình kiến trúc 
phần nhiều Phật đường Tăng xá, Tăng đường, Thiền 
đường đều không lớn mà vừa phải để có điểm tịnh tu. Vì 
chiều cao của kiến trúc thường nhỏ hơn và ngang với tổng 
thể mặt bằng. Ta đến các tu viện như cung Potala, 
Jokhang (Đại Chiêu Tự)”, Sera, Bạch Cư Tự”, tất cả đều 


77 Đại Chiêu Tự (XH#SŸf) Đại chiêu, Tạng: Jo-khan. Chùa ở trung tâm Thủ đô Lhasa của 
Tây tạng. Cũng gọi Đại triệu tự, Châu cam tự, Lão lang. Do hai bà phi của vua Khí tông 
lộng tán là công chúa Văn thành nhà Đường và công chúa Trì tôn (Bh- fkuii) của Népal 
cùng xây dựng. Kiểu kiến trúc mang phong cách đời Đường,có năm tòa lầu gác bốn 
tầng đát vàng. Ở chính điện thờ tượng Phật Thích ca mâu ni do công chúa Văn thành 
rước từ cô đô Trường an tới. Trên vách có rất nhiều bích họa. Trên nóc chùa có hình con 
nai và bánh xe bằng vàng là tiêu biểu của chùa này. Nai vàng là hóa thân của Bồ tát, hai 
mắt chăm chú nhìn bánh xe, tượng trưng sự lắng nghe Phật pháp cao siêu, mầu nhiệm. 
Ngoài cửa chùa có tắm bia Đường Phồn Hội Minh (Liên minh Trung Hoa Tây tạng) 
dựng vào năm Trường khánh thứ 3 (823) đời vua Mục tông nhà Đường. Bên cạnh bia 
có một cây liễu đã lâu đời, gọi là Đường liễu, Công chúa liễu, tương truyền do công chúa 
Văn thành trồng. Trong chùa còn có rất nhiều văn vật lịch sử đời Đường. 





45 


thiết kế mặt đứng, các nghệ nhân đã đúc kết những tinh 
hoa văn hoá Tạng từ độ cao của địa lý tại Tây Tạng. Ví 
như bồ trí cửa số trên dưới đều có dạng tuyến thắng, dài 
và hẹp, tường có giai cấp, các mặt lồi lõm khác nhau, hài 
hoà cho không gian văn hoá kiến trúc Tạng truyền, cho 
cảm giác thấp mà lại khoẻ khoắn và mộc mạc, chân chất. 

Kiến trúc này luôn có một mảnh tường trơn, tạo sự 
vững chãi và cho cái nhìn khi đến chiêm bái các tu viện 
Phật giáo Tây Tạng, hình khối đơn giản, hệ thống tuyến 
ngang, cửa sô nhỏ hay không có, màu sắc rực rỡ, nét uy 
hùng, uy nghiêm, tỉnh tú thâm mỹ cho nên văn hoá mềm 
mại, làm điểm nhắn của từng tu viện, trong nghệ thuật kiến 
trúc Hán truyền Phật giáo. 

° Sự tôn nghiêm với kích thước lớn tại các fH VIỆH: 

Các kiến trúc cấu tạo từ độ cao của triền núi, do đó 
mà nghệ nhân tại Tây Tạng tính đến dung tích lớn, phối 
hợp sắc màu riêng dùng chung cho Tây Tạng là mạnh mẽ 
và trang nghiêm tăng thêm tính tín ngưỡng truyền Tam 
bảo chân Phật tính bản nguyện Kim Cương Thừa. Ví dụ 
như tu viện Tang Da Tự có bức tường tròn dài hơn 300m, 
chính điện có 3 tầng cao hơn 20m, sáu Đại tự lớn nhỏ của 
phái Hoàng Mạo có đến diện tích 500 - 600 mẫu, Đại Kinh 
đường với dung tích vài nghìn mét vuông, Phật điện cao 





?8 Bạch Cư Tự (É1Jj#5Ÿ) Chùa nằm tại huyện Giang Tư thuộc Tây Tạng. Do Nhiêu đan 
cống tang và Lạt Ma Khắc Chủ Kiệt ở Giang Tư cùng kiến thiết vào đầu thế kỉ XV. 
Nguyên trước thuộc phái Tát Ca (Hoa giáo) của Phật giáo Tây Tạng, sau bị các phái Bá 
Giáo, Cách Lỗ (Hoàng Giáo) lần lượt đến chiếm cứ, bèn trở thành chùa viện chung của 
các phái. Trong chùa có một tòa tháp, tiếng Tây Tạng gọi là Bối Khảo Khúc Đăng, tục 
gọi là tháp tám góc. Tháp cao mười một tầng, tâng nền tháp rộng hai nghìn hai trăm mét 
vuông, tạo hình cực đẹp, hùng vĩ cứng chắc. Bên trong tháp còn giữ được các bức bích 
họa và điêu khắc rất tinh mĩ, phong cách dung hợp những đặc điểm của nghệ thuật Phật 
giáo Án Độ, Ni Bạc Nhĩ (Nepal), Khách thập mễ nhĩ (Kashmìna) và nghệ thuật Phật 
giáo Hán tộc, hình thành phong cách nghệ thuật độc đáo của địa khu Giang Tư. 

















46 


3 - 4 tầng. Tu viện Đại Chiêu Tự (Jokhans) có diện tích 1,3 
vạn mét vuông, diện tích kiến trúc hơn 2,5 vạn mét vuông, 
chánh điện gồm 2.000 m?. Hạ Lỗ tu viện chánh điện 2 tầng, 
diện tích 1.400 m?. Cung Potala thì hoà cả một ngon đồi 
núi thành một quân thể cao 110m, cấu trúc Đông - Tây dài 
300m. Sự hùng vĩ, uy linh, khí phách biết bao. Ta đến trước 
các công trình đều nhỏ bé so với một tâm kính Phật bằng 
hạnh nguyện cao cả của Ngài. 

Ta nhận biết được rằng Phật giáo Tây Tạng không 
phải chỉ một đơn thể tạo thành mà dùng nhiêu kết câu 
kiến trúc nhỏ, trước sau hợp nhất, cao thập đồng đều, tỷ 
lệ hoà nhịp, màu sắc đậm nét mật chú để tạo nên một tác 
phẩm kiệt tác cho thế giới, cho Tây Tạng, nhất là sự phát 
triển về trường phái Phật giáo Tây Tạng. ,Trong đó, dùng 
chất liệu gô, nước sơn, cách trang trí, sắp xÊp, lồi lõm, 
cao thấp khác nhau, dùng các câu trúc ngang sắp xếp vị 
trí để tô điểm hoạ tiết theo Mật Tông Giáo của Phật giáo 
Tây Tạng, đề phôi tổng thành một nét hoàn thiện mỹ mãn 
cho kiến trúc Tây Tạng. 

Chùa Tây Tạng, qua nhiều thời triều đại đã tôn tạo, 
xây dựng, phục hưng, trùng tu mở rộng diện tích ngôi tự 
viện trải dải lịch sử cho đến hôm nay một tự viện có đến 
thời gian xây dựng gần chục năm hay đến trăm năm mới 
hoàn thiện. Có một số tự viện ở trên ngọn núi như: Cam 
Đan Tự”, Cung Potala. Các tự viện giữa gò đồi Chiếc 
Bang Tự, Tháp Nhĩ Tự (xây dựng 1379)?°. Các tự viện xây 














? H7†S? Cam Đan Tự, Tib. Dgah-ldan hoặc Dge-ldan, tên đầy đủ là: Dgah-ldan raam- 
par-rgyal-bahi gliñ, Dgah - Idandịch ý là Đâu-suất thiên, cf. Tsung-Lieu- Shen & Shen- 
Ch¡i-L1IeuTibet and the Tibetans, 1952. 

30 Tháp Nhĩ Tự (##f š£) Tạng: Skuhbum. Cũng gọi Kim ngõa tự, Tháp nhi tự. Chùa trên 
núi Tháp sơn, vùng ngoại ô ở Tây ninh, tỉnh Thanh hải. Đây là nơi giáng sinh của Đại sư 
Tông khách ba - Tổ sư khai sáng Hoàng giáo, cũng là trung tâm tông giáo của vùng 
Mông Tạng hiện nay. Chùa được bắt đầu xây dựng vào năm Ga tĩnh thứ 19 (1560) đời 








47 


dựng dưới chân núi Trát Thập Luân Bồ Tự?!, Sắc Lạp 
Ti”. 

Tạo ra sự cân bằng tổng thể hài hoà, các nghệ nhân 
xưa đã dùng thủ pháp xây dựng như: Chủ thể kiến trúc 
được chọn vị trí đẹp, xây dựng công trình phụ tôn vĩnh vẻ 
đẹp công trình chính, thuận duyên mở rộng thêm bối 
cảnh, tiễn hành từng hạng mục riêng biệt và hài hoà cân 
xứng cho nên kiến trúc Tây Tạng. Mặt khác, ta biết được 
răng trong nếp sống tại Tây Tạng, Phật giáo được xem 
như là nên tâm linh chủ yêu, quan trọng. Màu sắc Phật 
giáo tại Tây Tạng như sự đồng hành tâm linh huyền thoại, 
linh thiêng, màu trắng sự Cát tường, an lạc, thanh tịnh, 
trong sạch, chân tâm; màu đỏ cho sự hùng mạnh, quyền 
uy, thiện cảm, sự tôn nghiêm trong kiến trúc Phật giáo 
Tây Tạng. 

Nhìn chung Phật giáo Tây Tạng có kiến trúc mang 
tầm quốc. tế, ảnh hưởng nét văn hoá ở Ấn Độ cổ, kiến trúc 
Hán truyền, kiến trúc Nepal, cộng thêm nét tính anh của 
Tây Tạng tạo thành một tổng hợp hài hoà, chọn lọc, đó là 
yếu tố bản sắc bản địa văn hoá Tây Tạng, ăn sâu trong 
tâm thức nơi nên tâm linh kỳ thú cho sự bí â ân trên vùng 
núi tuyết như bản tình ca kiến trúc muôn ngàn thế hệ học 
mãi chưa quên. Bên nên tâm linh Tôn giáo, sức hút hồn 
trong kinh thư Tạng mật thấm sâu từ không gian vô cùng, 
thời gian vô tận ngút ngàn mây xanh bay giữa lưng đôi 


Minh, là 1 trong 6 ngôi tự viện lớn của Hoàng giáo (5 chùa kia là chùa Sắc lạp, chùa 
Triết bạng, chùa Trát thập luân bố, chùa Cam đan ở Tây tạng và chùa Lạp bốc lăng ở 
tỉnh Cam túc, Trung Hoa. cf. The Buddhism of Tibet or Lamaism, 1895; Dao Kloster 
Kumbam in Tibet, 1906, by Eilchner; Mông tạng Phật giáo sử của Diệu chu. 

3! RL{Efii5? Trát Thập Luân Bồ Tự, Tib. Bkra-$islhun-po, cf. Ch. Bell: The Reli- gion 
of Tibet, 1931. 

32 Sắc Lạp Tự É„‡ 5F, Tib. Se- a, cf. Waddell: The Buddhism of Tibet; Tsung lien hen 
and Shen-chi Lñu: Tibet and the Tibetans; A. Ferrari: Mkyen Brtse*s Guide to the 
Holy Places of Central Tibet. 























48 


cung điện Phật giáo, các thành quách cung điện Phật tâm 
ngự toạ liên trì. 


84. NGÀNH Y KHOA TẠI TÂY TẠNG __ 
Y học Tây Tạng là một ngành phát triên về những y 
thức khoa học lâu đời nhât thê giới. Vào thê kỷ thứ VIHI vị 


tổ sư về ngành y dược là ngài Yuthok Yonten Gonpo (703 — 
833) là một vị Lạt Ma và là một bác sĩ nồi tiếng lừng danh 
tại Tây Tạng. Ngài đã viết quyền sách “Tứ y Tây tạng” 
tiếng Tây Tạng (rGynd - bzhi) người sáng lập ra cuốn sách 
y học Tây Tạng truyền thống kết hợp từ các ngành y khoa 
tại Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa. Trong thời kỳ này tại Tây 
Tạng đã có được 2.000 loại thực vật, 40 loại động vật quý, 
50 khoáng vật đã tiết chế ra những loại thảo dược quý nhất 
để sử dụng trong ngành y khoa tại Tây Tạng. Thuở ây, các 
tác phẩm tranh ThangKa được vẽ rất nhiều trong thời kỳ 
này, gôm có 165 bức tranh bích hoạ chữa bệnh. Cùng các 
thời, trải qua mãi về sau đến thế kỷ XII mới có hậu duệ 
Yuthok Yonten Gonpo là người tài giỏi. Ông sinh (1162 - 
1202) (g.yuthog yon tan dgon po) một thầy thuốc ưu tú, 
ông thêm vào tập sách Tứ y Tây tạng I8 phân thiết yếu bồ 
sung quyền sách này hoàn chỉnh. Rồi ô ông trước tác những 
tác phẩm hay về cho y học Tây Tạng. Ông Yuthok Yonten 
Gonpo sinh tại làng Goshi Rethang ở Tây Tạng, cha ông 
là Yothok Khyungpo Borje và mẹ ông là Pema Odenma. 
Ông là dòng dõi triều đình, theo quý tộc của Tây Tạng 
nhưng thuộc lĩnh vực y học, có công chăm sóc các triều 
đại Vua Lha Thothori (441 - 561) trải dài nhiều năm 
tháng. Ông là hậu duệ của gia đình và từng nghiên cứu về 
y học, Phật giáo, nghệ thuật, ngôn ngữ, . 

Năm 14 tuổi ông đi viếng thăm khu tiễn Trung - Tây 


49 


Tạng, gặp Geshe Konchok gọi là Roton Kyap, người đã 
truyền đạt cho ông về tập sách bí quyết Tứ y Tây tạng. 

Năm I8 tuổi, ông đi đến Ấn Độ lần đầu tiên, ông 
tham học với tám chi nhánh chữa bệnh với Somara dra và 
ký hiệp ước với y học Paldan Phren-ba. Đến năm 21 tuổi, 
ông trở lại Tây Tạng. Năm 31 tuổi, ông đến Ân Độ và được 
giảng dạy. Tại đây họ gọi ông là Yuthok Nyingthik, ông 
đã đến Ấn Độ 6 lần. Đệ tử tâm đắc nhất của ông là 
Sumton Yeshe Sung. Công trình do ông để lại cho Tây 
Tạng là sự kết hợp y học cổ truyền với pháp tu Kim Cang 
Thừa, gồm các cách hướng dẫn tinh tuý từ 8 chi nhánh 
Ambrosia Es- sence Tanta, đây là bộ sưu tập đầy đủ. Từ 
Kim Cang Thừa, giai đoạn thế hệ (vành Skyed) bao gồm 
yoga?3, thực tập Deva (yidam) và Dakini. Tất cả gồm một 
ngạch đóng góp Phật Giáo về tranh ThangKa. 

Vào năm 2007 một cuộc triển lãm về y dược bằng 
tranh ThangKa - Tây Tạng giúp cho chúng ta thấy được 
nhiều điều kỳ thú, gồm 84 bức tranh bao gồm cả y khoa 
và thiên văn Tây Tạng. Bộ tranh ThangKa kết hợp chặt 
chẽ với bộ tứ y Tây tạng theo sáng tác “Tứ y Tây tạng” 
được trước tác vào thời kỳ thịnh trị gồm 1400 năm, từ thế 
kỷ thứ XII đến thế kỷ thứ XVII, các nhà danh y nổi tiếng 
Tây Tạng đã lần lượt sáng tác ra tranh ThangKa để chữa 
bệnh và ngày nay phô biến khắp Tây Tạng, Thanh Hải, Cam 


33 Yoga (sa. yoga), hay còn gọi là Du - già (zh. ffiflII), là một họ các phương pháp luyện 
tâm và luyện thân cô xưa bắt nguồn từ Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, thế giới tâm 
linh của Ấn Độ được phố biến chính qua khái niệm Yoga này.Người nam luyện Yoga 
được gọi là (Du - già) Hành giả (sa. yogin), người nữ là Nữ hành giả (sa. yoginT). Có lúc 
ta cũng thấy cách gọi Du - già sư, Du - già tăng. 


50 


Túc, Vân Nam, Trung Hoa. Tranh ThangKa mục đích để giải 
phẫu do y khoa Dam - Ba - La - Ha sáng tác dựa trên tác 
phẩm ““Tứ y Tây tạng”, cũng do vị y học Tang Disi zang Jig 
Gyaco hoàn thiện vào cuối thế kỷ thứ XVII Ngài Disi Zang 
Jig Gyneo (1663 - 1705) là vị nhiếp chính vương của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma thứ V (1617 - 1682) ở Tây Tạng, cũng là 
vị có kiến thức y học nổi tiếng. Ngài đã triệu tập các y sĩ 
giỏi để vẽ ra tác phẩm này và hoàn thành vào năm 1688 
gồm nguyên lý y học, cấu tạo cơ thể, dụng cụ y tế. Nhưng 
trong lịch sử ghi rằng 705 đến 754 Vua Tạng nhờ danh y 
Tân Cương Dam-Baxi-La-Ha về Tây Tạng, ông có để lại 
các tác phâm thi thê Bồ Giám hoặc Thể nhân trắc, thuộc 
diện tranh giải phẫu nhờ ba tác phẩm này mà Tây Tạng 
có nền y khoa lỗi lạc. Do đó, ngài Disi Zang Jig Gyaco đã 
dựa vào đây để trước tác thêm về tra- nh ThangKa, chữa 
bệnh băng pháp tu từ tâm, truyền năng lượng chữa bệnh. 
Ngài tiếp tục nghiên cứu sách (nguyệt vương dược chuẩn) 
từ thời Phố Thiên tới đây 1703 thì đã hoàn chỉnh tác 
phâm gồm 79 bức tranh ThangKa đóng góp cho nên y 
khoa Tây Tạng cho đến hôm nay. 

Y khoa của Tây Tạng đã mang tầm ảnh hưởng từ dân 
gian đến khoa học mà còn một nét tính chất chấm phá từ 
Phật giáo Kim Cang Thừa, dùng tâm chữa bệnh tham sân sĩ 
Thực tập ngồi thiền nhìn các bức bích hoạ từ tranh Thang- 
Ka thì tu tập thăng hoa, bệnh tình giảm, sức khoẻ tăng. Tắt 
cả tạo nên những nhân tô nước, lửa, đất, gió và kinh khí 
vận hành thành nội tâm an lạc cho sức khoẻ. 


8.5. NÊN VĂN HỌC TÂY TẠNG 


51 


Tây Tạng là nơi có nhiều huyền thoại tâm linh, có 
nhiều thắng cảnh tìm tòi để xuất phát văn chương, nền văn 
học Tây Tạng đã đề lại bao nhiêu nhà văn giỏi trên thế giới. 
Kể từ khi vương quốc Anh đồ bộ vào Tây Tạng hay từ vùng 
biên cương Ấn Độ, do các nhà thám hiểm du hành nổi tiếng 
trên thế giới. Các tập tục lễ nghi, các phong tục Tôn giáo, 
các thuyết tái sinh hay nền văn chương từ các bị Lạt Ma 
nổi tiếng, mang tầm ảnh hưởng từ các láng giêng lân cận. 
Ta biết rằng, Tôn giáo và tập tục nhân dân là đề tài cho bao 
nhiêu cây bút tuỳ thích phóng tác về văn hoá, tôn giáo, kinh 
tế, chính trị, sử gia. Nét đẹp thuần tuý từ đỉnh núi tuyết Oa1 
hùng, đến và nhìn nền văn học Tây Tạng thật là đồ sộ. 

Tây Tạng có tác phẩm: “Thiên anh hùng ca Gesar”, 
mang tâm vóc quốc tế về tôn giáo, sử thi dài nhất thế giới 
và bản sắc văn hoá Mông Cổ, cùng Tây Tạng đến các vùng 
biên cương thuộc dãy Himalaya, gồm những tác phẩm hay 
tuyệt tác như “Tranh cải giữa Tea và Chang” hay “Lời 
khuyên của Khachephalu”. Có một truyền thông lâu đời 
gần 1300 năm lịch sử, Tây Tạng phong phú về văn chương 
gồm sử thi, thơ, truyện ngắn, kịch bản, múa, kịch câm, hát, 

.. đã mở rộng tầm vóc khá lớn về công việc, các ngôn ngữ 
từ Đông sang Tây khá đồ sộ. Nỗi tiếng nhất về văn học Tây 
Tạng là sử thi, đặc biệt nổi tiếng là Œeas sử fh¡. Ta có thể 
biết thêm từ Tây Tạng mang tầm ảnh hưởng nên văn học 
các ngôn ngữ Tây Tạng như: Tạng - Miến, Tạng Kanauri, 
Trung - Tạng, ... Bằng sự phát triển từ nền văn hoá này đến 
từ Mông Cổ, Bhutan, Ấn Độ, Pakistan ta hiểu sự áp dụng 
nên văn hoá làm Tây Tạng có nhiều tri thức mới. Sau này 
các nhà thám hiểm người Anh, Nga, Áo, Pháp, Thuy Sỹ đã 


52 


dịch các tác phẩm từ tiếng Tạng sang tiếng Anh rất nhiều 
hoặc đã trước tác trên quê hương này. 

Văn học từ những tác phẩm kịch nỗi tiếng, cùng kết 
hợp tác phẩm: “Kịch Ấn Độ” vào thế kỷ thứ VII dưới 
thời Imperial. Từ đây đã có một tu viện tiếp tục ra đời, 
như tu viện Samye xây dựng (775) dưới sự trợ duyên Vua 
Trị Song Detsen (775 - 797) với mục đích là dịch từ các 
bản kinh Phật giáo từ tiếng Phạm sang tiếng Tạng ngôn 
ngữ địa phương. Đây là những tác phẩm văn học Phật 
giáo được xem là bậc nhất:. Kinh sách, luận, luật, nhạc 
kịch, văn học cổ đại, văn học cận đại. Cuốn sách được 
biết “The Tibet- an Book” dịch sang tiếng Anh năm 1927 
nguyên tác Ngài Padmasambhava?* vào thế kỷ thứ VI, 
được viết từ học sinh Yeshe Tsogyal đã bị chôn vùi sâu 
trong lòng đất gần đồi Gampo ở trung tâm Tây Tạng. Về 
sau vào thế kỷ XIV đã tìm thấy do Karma Lingpa (1326 - 
1386). Ngày nay, tập sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng, 
có thê biết từ tập sách này tác giả Nguyên Phong đã dịch ra 
tiếng Việt “71 thư Tây Tạng” được lưu hành rộng rãi. Ta 
thấy răng cuốn sách văn học này chính là truyền tâm quán 
đảnh, chuyên hoá tâm thức tu tập và đạt được trí tuệ xoá 





# LiênHoa-Sinh j#i#f'J, Skt padmasambhava, padmakãra, Tib. pad ma sam bha- va 
TIẾN SN CO Tê nh vơ pad ma `byung gnas 
ZIXTaI~TGSm, ,,m~IS41 3, là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng 
Ngật-lật-song Đề-tán (755 - 727). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông 
NÑinh-mã, một trong bôn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là “Phật thứ 
hai.” Sư hay sử dụng thân thông, nhiêp phục ma quái và thiên tai. Cách tu hành của Sư 
rât đa dạng, từ cách sử dụng đao truỷ thủ đên tu tập các phép thiên định theo hệ thông 
Đại cứu cánh. Sư thuộc dòng của các vị Đại thành tựu (sa. mahasiddha), đê lại rât nhiêu 
truyện thân thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-mã-lạp sơn, người ta tôn thờ gọi Sư 
là “Đạo sư quý báu” (Quỹ Phạm Sư Bảo lÿGñÙŸŸ, Sư Tôn Bảo ñi2#ZŸ, bo. guru 


rinpoche TT... ”^.. 7> ~ m1 ~e&~ T3, 

















53 


sạch vô minh. Ngoài ra, có tác phẩm: Câu chuyện của 
Hoàng tử Incom Parable, trước tác bởi Tshe-rin-dban- 
rgyal (1697 - 1763) được dịch ra tiếng Anh 1996. Đến 
giữa thế kỷ XX, vào năm 1980 đã thành lập Tây Tạng hội 
nhà văn chuyên tạp chí văn học, nghệ thuật, đã xuất bản 
nhiều tác phâm trong đó có truyện ngắn “Lịch sử chế độ 
nông nô ở Tây Tạng”. Có tác phẩm văn học “Quay trở lại 
Tây Tạng” của tắc giả Heinrich Harren (1944 - 1951) tạo 
được dấu ấn lớn. Ông là nhà leo núi, thể thao, địa lý. Ông 
sinh ra tại đất nước Áo, ông đã viết nhiều tác phẩm. Trong 
đó, có tác phẩm văn học: Bảy năm ở Tây Tạng (1952), 
Ladak vị thần và người tử vong đăng sau dãy Himalaya 
(1980), 7rở về Tây Tạng (1985) ..., còn nhiều tác phẩm có 
giá trị. Các tạp chí thành lập ở Thanh Hải như Văn học 
Tibetophone; Drang char (Mây) vào năm 1981 phổ biến 
truyện ngắn tại Tây Tạng. Ta thấy nhiều nhà văn ở Tây 
Tạng, trí thức, nghệ sĩ đã đề lại cho Tây Tạng một nền văn 
học đồ sộ khá tuyệt vời. 

Hiện nay, trên 700 tác phẩm viết về Tây Tạng như 
nhà văn Jangbu và Tsedor, còn có một số nhà văn đã 
được biết đến như: 

1. Dung Karlozang Trinle (1927 - 1997). 

2. Sogyal Rinpoche (1948) - Tác phẩm 74y Tạng 
sống và chết. 

3. Dhonduo Gyal (1953 - 1985) người sáng lập văn 
học Tây Tạng hiện đại. 

4. Tenzin Gvatso vị Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV đã có 
nhiều tác phâm văn học. 

5. Nữ văn sĩ người Bỉ Alexandra David-Neel (1868 - 


54 


1969) đã viết nhiều tác phâm ở Tây Tạng như: Hành trình 
của một Parisienne ở Lhasa - xuất bản tại Pháp (1927); 7 hân 
bí và pháp sư ở Tây 1: 'gng (1929); Năm trí tuệ Lạt Ma (1935). 
Ngoài ra, còn một số tác phẩm khá tuyệt tác về Tây Tạng 
và các cuộc thám hiểm. Thêm vào đó, Tây Tạng có nền 
văn chương phong phú, đa dạng đề tài cho các nhà văn 
sáng tác nên những tác phẩm lỗi lạc, nổi tiếng để lưu 
truyền cho muôn đời sau. Khám phá nét văn học Tây Tạng 
từ thời Cổ đại đến thời Cận đại ngày nay, như đám mây 
trắng bay trên trang tùy bút lịch sử Bí mật xứ Tạng này, 
cũng là một tác phẩm về người em xứ Tạng. 

Tại Việt Nam, có những dịch giả đã dịch thuật về Tây 
Tạng như Nguyên Phong, Nguyễn Tường Bách. Nguyên 
Phong đã dịch những tác phẩm như: Hành trình về phương 
Đồng của tác giả Blairt Spalding (2013); Ngọc sảng trong 
hoa sen nguyên tác của John Blofeld (2011); Đến rặng 
tuyết sơn nguyên tác của Swami Aman Jyoti (2013), ... và 
nhiều tác phẩm khác. Nguyễn Tường Bách đã có những 
tác phâm về Tây Tạng được biết đến như: Con đường mây 
trắng nguyên tác của Anagarika Govinda (2011); Mài 
hương trầm nguyên tác của Nguyễn Tường Bách (2013); 
Đường xa nẵng mới nguyên tác của Nguyễn Tường Bách - 
xuất bản Hội nhà văn Việt Nam. 

Vào năm 2008, nhà văn Hà Mã đã trước tác Mật Mã 
Tây Tạng gồm 10 tập làm nên tảng gối đầu giường cho các 
nhà văn trẻ thời bấy giờ. Năm 2014, Thây tôi - Thích Thái 
Hòa đã trước tác xuất bản tập sách: Giác mơ Tây Tạng 
(2014) của nhà xuất bản Phương Đông... Nhìn chung tất cả 
đều nói về nét đẹp Tây Tạng. 


55 


Trong khi tìm hiểu về văn học Tây Tạng, tôi đã đọc 
được những tác phẩm Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm°5 
về “Lịch sử Phật Giáo T: ây Tạng”, tắc phâm được nghiên 
cứu và viết ra tiếng Hán. Thầy Tâm Trí - Nha Trang đã 
dịch từ chữ Hán, đây là nguồn tư liệu quý trên các trang 
Phật giáo. 


86. ÂM NHẠC PHÁT TRIÊN TRÊN TÂY TẠNG 
Âm nhạc Tây Tạng là một di sản văn hóa trên vùng 
lãnh thổ Himalaya, được phân bổ trên quê hương Tây 
Tạng. Ngày nay, nơi nào có người dân Tạng đến di cư sinh 
sống thì nơi đó có nền âm nhạc khá phát triển và 
phong phú. Nhất là ở Ấn Độ, Bhutan, Nepal và lan rộng 
ra các nước phương Tây. Nền âm nhạc tại Tây Tạng phát 
triển khi Phật giáo du nhập, tạo ra bản sắc âm nhạc Phật 
giáo có trong các nghỉ lễ tắn phong cho các vị Lạt Ma, họ 
trở thành những vị quyền uy nhất trên xứ Tạng. Tất cả 
đều có nghi lễ nhạc Phật giáo, phản ánh nền âm nhạc khá 





3 Thánh Nghiêm (#8Rš): Danh tăng Trung Hoa, người ở Nam Thông, Giang Tô, họ 
Trương, hiệu Tuệ Không. Năm 13 tuổi, sư nương vào Hòa thượng Lãng tuệ ở chùa 
Quảng giáo xuất gia, l6 tuổi theo học ở viện Phật học chùa Tĩnh an tại Thượng hải, 
được gần gũi các Pháp sư Đạo nguyên, Bạch thánh, Nam đình... Năm 1949, sư ra Đài 
loan, dạy học tại các Đại học viện vả giảng thuyết ở các chùa tại Cao hùng. Năm 1969, 
sư du học Nhật bản và đậu Tiến sĩ ở Đại học Lập chính tại Tokyo. Năm 1975, nhận lời 
thỉnh của Hội Phật giáo Mĩ quốc, sư đến Hoa kì giữ chức Phó hội trưởng của Hội này 
và trụ trì chùa Đại giác, đồng thời, nhận lời mời đến các trường Đại học và các đải 
truyền hình ở Mĩ và Canada giảng diễn các chuyên đề, rồi sư xuất bản quí san Thiền tạp 
chí (Chanmagazine) bằng tiếng Anh. Năm 1978, SƯ tiếp quản nhà Văn hóa Phật giáo 
Trung hoa ở Đài bắc, làm Giáo sư Sở nghiên cứu Triết học Đại học Văn hóa Trung Hoa 
và giữ chức Trưởng sở nghiên cứu Phật học thuộc viện Học thuật Trung Hoa, đồng thời 
sáng lập Trung tâm Thiền tại New York. Sư còn sáng lập chùa Nông Thiền ở Bắc Đầu, 
nhà xuất bản Đông Sơ. Những năm gần đây sư có xuất bản các tác phẩm về Thiền bằng 
tiếng Hoa, tiếng Anh như Thiền môn l¡ châu tập, Thiền môn nghệ ngữ, Phật tâm (bản 
tiếng Anh)... và nhiều loại sách khác. Sư có các tác phẩm: Giới luật học cương yếu, Tỉ 
giảo tông giáo học, Cơ đốc giáo chi nghiên cứu, Thế giới Phật giáo thông sử tập. 


56 


đậm nét tại Tây Tạng. 

Âm nhạc nhịp điệu tâm kinh, sự hòa điệu từ kèn Horn, 
trống, ốc thường diễn ra trên các buổi lễ tụng kinh. Theo 
nhịp điệu du dương, trầm hùng, các Lạt Ma tấu ốc xoắn, 
thôi tù và ba hồi, ba hồi trống, ba hồi kèn. Sau đó, tiếng 
kinh vang lên ba hồi thì các Lạt Ma âm hùng theo tâm kinh 
nhịp điệu. Dâng cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, tứ vị 
Kim Cang băng tiếng tụng kinh Phạn ngữ hay Tạng ngữ, 
đó là một nghi lễ không thể thiếu trong lúc hành trì pháp 
mật chú Kim Cương. Những tiếng nhạc kinh hùng uy vang 
lên các vách tường, tạo ra tiếng kinh mầu nhiệm khiến. tâm 
hồn thư thái, nhẹ bằng, nhất là các buồi tụng kinh hay các 
lễ hội tại các tu viện, cung rước chư vị Trưởng lão cao niên 
theo trường phái của tu viện ấy. 

Vang tụng kinh trầm bồng lên xuống theo tiết tấu âm 
nhạc du dương điều hòa, các bản tâm kinh ca ngợi tán thán 
công đức từ bị, trí tuệ của Đức Phật và công hạnh của chư 
vị Bồ Tát. Phong cách này hầu hết nằm tại các trường phái 
như Nying mapa, Sakyapa và Kagyupa, bao quát trên nền 
âm nhạc Phật giáo từ các thời kỳ triều đại cho đến ngày 
nay. Âm nhạc cổ điển Gelugpa cho dòng phái này được các 
nhà sư Lạt Ma học hỏi và sáng tạo những chiếc kèn pháp 
khí dài gần 2m. Âm nhạc đường phố được thúc đây bởi 
các tô chức Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Viện nghệ 
thuật biểu diễn được chuyên Lhamo, opera phong cách 
Tây Âu, để phân bổ ra nhiều nhánh gồm có nhạc dance 
như: Toeshey?°® và Nangma??. Ngày nay, Nangma được 


36 Toeshey là một thể loại ca múa nhạc truyền thống Tây Tạng liên quan chặt chẽ đến 
Nangma 


57 


phố hóa thành âm nhạc theo kiểu phương Tây hát 
(karaoke), tại Lhasa đã có sự phát triển loại hình nghệ 
thuật này. 

Một nên âm nhạc cô điển có phong cách theo các nghi 
lễ và nghi thức khác nhau. Lu là bài hát cô như âm nhạc 
dân gian của Cappella?3, đặc trưng âm tiết rung động, 
ølot- tal với chất giọng cao trên núi tuyết, còn có thêm 
bands là những ca sĩ hát sử thi anh hùng dân tộc Tây 
Tạng. Gesar là một loại hình truyền khẩu, đây là một kho 
tảng văn hóa sáng rực như viên minh châu trong nền âm 
nhạc cô đại Tây Tạng. Tương đồng đến nền âm nhạc Hy 
Lạp, giúp con người xích lại gần nhau hơn. 

Tây Tạng trong thời kỳ hiện đại ngày nay luôn phổ 
biến nền văn hóa đại chúng. Các ca sĩ Tây Tạng luôn học từ 
các tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng thanh nhạc cao, họ luôn 
thể hiện bằng con đường núi tuyết cao nguyên Thanh Tạng. 
Vì nó thể hiện được nét đẹp âm nhạc đi vào lòng người 
bằng lời ca, tiếng hát. Ca sĩ Tseten Dolma là người nồi tiếng 
trong những năm 1960, cô đã trình bày những tác phẩm âm 
nhạc tuyệt vời, tiêu biểu nhất là ca khúc “Trái đất là đỏ”. 
Ca sĩ Kelsang Metok thì lại kết hợp âm nhạc truyền thống 
với nhạc Pop của Trung Hoa, trở thành nghệ sĩ có tên tuổi 
trong làng giải trí của Tây Tạng. Nghệ sĩ Purba Rgyal (pu 
bajia) người đoạt giải năm 2006 của Hao naner phiên bản 
Trung Hoa American Idol. Đồng thời, năm ngày đóng vai 





Đi Nangma là một thể loại nhạc ca múa ở Tây Tạng liên quan chặt chẽ đến Toeshey. Từ 
Nangma bắt nguồn từ chữ Ba Tư “Naghma” nghĩa là giai điệu. 

38 Cappella, cũng là tên của một ban nhạc thành lập và sinh hoạt từ những năm 1980 - 
2000. 


58 


trò trong Sherwovdhu của thái tử dãy Himalaya, một tính 
năng vượt trội đã diễn ra từ Shakespeare°s ấp được diễn 
đóng kịch nhạc. Âm nhạc Tây Tạng đã có những âm hưởng 
sâu sắc trên một phong cách âm nhạc định hình phương 
Tây. Ở thời đại mới giữa thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI các 
nhà soạn nhạc như Philip Glass và Henry EichheIm (1870 
- 1942), hai nhà soạn nhạc phương Tây này đã kết hợp sử 
dụng các nhân tô âm nhạc Tây Tạng vào nền âm nhạc cô đại 
cho ra tác phẩm xuất chúng: “Chuông Tây Tạng”. Một sự 
cải cách mới về âm nhạc này kết hợp giữa hai nền văn minh 
Tây Tạng và Châu Âu, đã được phát hành năm 1971 do 
Nancy Hennigs và Henry Wolff. Ngoài ra, nền âm nhạc còn 
có Kundun, đây là bộ sử thi được ra đời vào năm 1997. Với 
tiêu thuyết lịch sử do Melissa Mathison và đạo diễn Mar- 
tin Scorsese nói về cuộc đời Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV trên 
phương thức phim, trong đó có đóng góp nên âm nhạc do 
Philip Glass đã hoàn thành bản nhạc Tây Tạng cho bộ phim 
này. Đây là một sự thành công lớn cho Tây Tạng, tạo nên 
nét văn hoá đặc sắc về âm nhạc mang phong cách âm nhạc 
từ nước ngoài mà Tây Tạng cũng có cái riêng như Ấn Độ 
Ghatal và Y1lmi được thông hành liên tục trên quê hương 
Tây Tạng. Ngoài ra, Rangzen Shonu đã tập diễn xuất, biểu 
diễn tại Tây Tạng khá thành công. Năm 1980 ra đời luật âm 
nhạc ở Tây Tạng, nhạc pop cũng thịnh hành và phố biến 
khá nhiều như Yadong, Jampa, Tsering thành lập nhóm Ajia 
gồm có 3 thành viên. Nhóm 4 thành viên GaoYuan Hong. 
Nhóm Š thành viên Gao Feny Yuan vào Dechen Shall Dag 
Say được biết đến khá nhiều tại Tây Tạng... 

Ta biết đến âm nhạc qua nền âm nhạc tâm linh Phật 


59 


giáo, đến ca từ sử thi, dân gian, truyền khẩu, ngâm thơ, hát, 
pop. nhóm nhạc, kịch nhạc, phim nhạc tạo về Tây Tạng 
như một nét đẹp trong kỷ nguyên mới. Hôm nay và muôn 
đời sau sẽ có những tuyệt phẩm để đời cho hậu thế bên 
trong Tây Tạng và bên ngoài rặng núi tuyết ví von như bản 
tình ca cất chứa trên đỉnh tuyết cao vời. Với chất liệu u 
huyền tâm linh kỳ ảo bên gốc nhà Bí mật xứ Tạng. 


87. Y PHỤC ĐẬM NÉT DÂN TỘC TẠNG 

Dân tộc Tạng sông tập trung ở các tỉnh thuộc khu vực 
Thanh Hải, Cam Tuệ, Tứ Xuyên, Vân Nam. Tất cả theo 
từ khởi nguyên “Nóc nhà thế giới” luôn được xem là một 
huyền thoại bí mật, không thể bỏ qua những bộ trang phục, 
y phục truyền thống của dân tộc Tạng bởi đó là nguồn sáng 
tác bất tận cho các nhà thiết kế tài hoa. Ai cũng biết theo 
địa dư khí hậu thì mỗi một vùng miền có một bộ trang phục 
riêng, khá đậm nét của dân tộc ấy, vừa phù hợp với thời tiết 
mà lại nói lên được nét đẹp quý phái cho dân tộc bản địa. 
Theo tín ngưỡng tâm linh Phật giáo hay theo thổ nhưỡng 
của một nền văn hoá, trang phục Tây Tạng hết sức lộng lẫy 
và uy nghiêm, nhất là dùng vào những dịp lễ hội hay núi 
cao tuyết trắng phủ đầy, các mạch sông chảy xiết. Họ hết 
sức tỉnh tế trong từng đường kim mũi chỉ khiến cho trang 
phục dân tộc Tạng được tô điểm sáng lạn và quý phái,. Đối 
với nam giới thì mạnh mẽ và phóng khoáng, trang nhã. Đối 
với nữ thì trang phục tự nhiên, theo hình tâm ý của mỗi sắc 
phục mà dân tộc họ trên rặng núi tuyết sơn. Do nhiều thế 
kỷ đã trải qua, về điều kiện tự nhiên, chiến thời lịch sử, mà 
sắc phục Tạng có tới 200 loại trang phục khác nhau. Mỗi 


60 


bộ trang phục thể hiện sự tinh tế, tỷ mẫn của từng dân tộc 
được phân bồ theo môi sinh trên vùng đất này. 

Khi viết “Bí mật xứ Tạng”, tôi đã tìm hiểu về sắc 
phục của người Tạng, các bộ sắc phục luôn làm tôi mê mẫn 
mỗi khi ngăm nhìn. Với các gam màu kiêu hãnh, mang 
đậm nét Phật giáo Mật Tông, được tôn vĩnh trong trái tim 
của mọi người dân Tạng. Tuy nhiên, về cơ bản Tây Tạng 
có trang phục tay áo dài, eo rộng, váy dài, bốt cao cổ... 
Tất cả đều phân bố theo địa phương, theo khu vực của dần 
tộc Tạng. Mùa đông, họ sử dụng trang phục có nhiều lông 
cừu và lông trâu yak để giữ ấm cơ thể và tâm của mình. 
Mùa hè, trang phục của họ nhẹ nhàng hơn, có nhiều hoạ 
tiết để làm mát cơ thể và tâm hồn, các bộ trang phục này 
cũng phải thuận lợi cho công việc đồng áng và công việc 
hăng ngày trong cuộc sống thường nhật của họ. Những bộ 
trang phục tay dài giúp họ chống được cái lạnh, cánh tay co 
duỗi nhẹ nhàng. Khi nhiệt độ cao họ để cánh tay ra ngoài, 
cử động thoải mái và tiện cho nhiệt lượng cơ thể điều hoà 
sẽ ấm hơn. Kiểu tay áo dài tạo nên nét văn hoá đặc sắc khi 
họ múa hát trong các lễ hội truyền thông. Đặc biệt, trong 
các lễ hội họ thường có các trang phục tiêu biểu, điểm phối 
màu tạo hình hoa văn của các trang phục rất khác nhau. 
Ví như trang phục của Tây Tạng gồm chất liệu được dệt 
từ len, đạ, nỉ, lông thú có thê chịu được thời tiết nóng lạnh 
thất thường. Những chỉ tiết hoa thêu, gắn đá ngọc quý, vừa 
để mặc trong các lễ hội đá sắc màu, vừa để khoe hay là chi 
tiết bảo vật quý nhất giữa người lớn tiếp nối truyền thống 
cho con trẻ mai sau. Tuỳ vào tín ngưỡng, tâm linh, tôn 
giáo, cá tính, chức tước tại các vùng cao Tây Tạng. 


61 


Tìm sâu về những bí ân ấy, ta biết rằng: Ở phía Bắc 
của Tây Tạng, khí hậu lạnh dưới âm độ, nhiệt độ khá chênh 
lệch nhau giữa ngày và đêm nên phần đông dân cư sinh 
sống là dân du mục, họ chăn nuôi gia súc nên quanh năm 
thường khoác lên mình bộ trang phục băng lông cừu. Và 
khi đêm về, để có giấc ngủ sâu họ thường giữ ấm cơ thể 
bằng lớp chăn của Tây Tạng. Ở phía Nam Tây Tạng thì khí 
hậu lại nóng âm, bởi vậy mà người dân nơi đây đều mặc 
trang phục áo mỏng có khuy cài về bên phải. Cổ áo, tay 
áo, các mép trước cũng như sau ở nam giới đều có viền 
nâu. Ở Lhasa hay Sơn Nam Tây Tạng khí hậu âm hơn nên 
phân đông nam giới mặc áo choàng hai lớp để khi nóng có 
thể cởi bỏ bớt để thoải mái hơn trong công việc. Các nữ 
giới thì mặc những bộ quần áo bó sát, những người phụ 
nữ đã có chồng thì thường mang theo những chiếc tạp dề 
màu kẻ sọc ở phía trước. Trang phục thường có áo choàng 
thường nhật, áo dài đến chân, áo sơ mi, áo ngăn mặc trong 
người, khoác ngoài một lớp áo với nhiều hoạ tiết. Người 
Tạng mặc áo choàng có tay dài, thân trước rộng để thuận 
tiện cho việc đồng áng. Nếu áo làm từ lông cừu, len dệt thì 
thường ít có túi, riêng áo choàng không bao giờ có khuy 
mà chỉ có dây thắt lưng. Họ quan niệm, khuy áo là buộc 
chặt tâm hồn làm cho tâm hồn không an tịnh, còn thắt dây 
lưng thì tâm sẽ được nới lỏng, trí tuệ tự nhiên phát sinh và 
ít tham cầu trong đời sông, mà chỉ vun phước tu trì, chuyên 
tâm tu học. 

Ta thấy, người Tạng thiết kế trang phục rất độc đáo, 
áo choàng có vạt bên trái đắp lên trên vạt phải, được trang 
trí nhiều màu sắc khác nhau, phần thân áo chia làm hai 


62 


khoang, một khoang ở trước ngực đồ xuống, còn một 
khoang ở ngang eo rất tiện lợi có thể bỏ được những vật 
dụng cần thiết như bát đĩa, bao bột hay mang trẻ em ở sau 
lưng như có một sợi dây buộc chặt. Riêng dây lưng của 
nam giới làm bằng chất liệu lụa có nhiều màu sắc khác 
nhau như vàng, đỏ, xanh; còn màu dây lưng của nữ giới thì 
thường là màu hồng. Nét đẹp từ người Tạng trong trang trí 
sắc phục của hai giới có sự khác biệt, ví như nam giới có 
hộp thuốc lá, đá lửa, con dao; còn nữ giới thì có móc bạc, 
các hình họa tiết về hoa sen, bướm, các linh vật thân thuộc 
bên họ. Người Tạng sử dụng nhiều trang sức bạc đi kèm 
vừa là để trang trí cho các trang phục của mình, vừa là một 
hình thức tiết kiệm khi có tình huống nguy cấp xảy ra. Họ 
thường quấn dây lưng quanh eo hai lần rồi cột lại nhưng 
khi có tang lễ thì họ sẽ mặc ngược lại với các trang phục 
thường ngày. Ngoài áo tốt, cổ áo được tạo ra chất liệu khá 
đắt tiền như lông cừu, hồ, báo, cáo hay chất liệu vải nhung 
đỏ kẻ theo màu cờ tâm linh Mật Tông xứ Tạng. 

Thể loại áo sơ mi người Tạng hay dùng là màu trăng, 
đối với nam có cổ cao, khuy đẹp; còn với nữ là cô bẻ, ít 
có khuy, tay áo dài qua các ngón tay, g1úp cho các phụ nữ 
năng động trong khi nhảy múa, tạo nên phần duyên dáng, 
thướt tha. Mỗi vùng miền cũng khác nhau, người ở đô thị 
thì dùng len dệt, người vùng cao thì dùng len dệt tay pulu, 
người ở ngoài cánh đồng thì có áo lông cừu để chống lạnh 
và rét. Ngoài áo quần còn có các phụ kiện đi kèm như các 
kiểu mũ, vào mùa hè họ sử dụng mũ len, mùa xuân là mũ 
nỉ, mùa đông là mũ lông cừu. Phụ nữ quý tộc họ đội mũ 
bazung đính ngọc trai, vàng, san hô, đá quý, một số trang 


63 


trí tước ngực kawu. 

Trên đỉnh Kamala tôi đã gặp các em bé đội nhiều 
loại mũ, mũ thêu là gặp nhiều nhất như mũ thêu hoa, các 
sợi chỉ vàng và bạc, mũ có bấn vành, ít da thỏ hay da rái 
cá, hai vành trước lớn hơn hai vành còn lại. Phụ nữ có gập 
hai vành lớn vào trong chỉ để hai vành nhỏ bên ngoài. 
Nam giới gập ba vành ở phía sau và hai bên chỉ để vành 
trước trán, người già để bốn vành tự nhiên. Các loại giầy 
người Tạng gồm có Song ba Jialou, douzha đưa vào chân 
rồi sau đó buộc lại. Người sống trên vùng thảo nguyên núi 
tuyết mang ủng bằng da bò, da trâu hay đi giày len và da. 
Độ mềm vừa phải, đế cứng, gót phắng. Nhìn vào những 
chiếc tạp dễ phụ nữ đeo trước ngực ta có thể phân biệt 
được họ đã lấy chông hay chưa. Với những người đeo tạp 
đề kẻ sọc to màu sắc rực rỡ như mẫu vàng là phụ nữ có 
chồng, còn tạp dề kẻ sọc nhỏ màu sắc hài hòa, tươi trẻ là 
chỉ những người con gái chưa chồng. Ngoài sắc phục, còn 
đến trang phục, phụ kiện, trang phục tâm lĩnh thật lớn đối 
với người Tạng. 

Vào thế kỷ hưng thịnh thứ VII, Đức Vua Tùng Tán 
Cang Bồ - Songtsen Gampo (605 - 649) là vị anh hùng dân 
tộc, ông đã kết hôn với công chúa Văn Thành”? đời nhà 
Đường - Trung Hoa và công chúa Ba Lợi Khốt Cơ (Nepal) 
đã mang bản sắc văn hóa Phật giáo vào Tây Tạng. Từ 
đây, người dân Tây Tạng đã biết đến Phật giáo. Phật giáo 


sẽ Công chúa Văn Thành (J2 3:, 623 - 680) được biết đến tại Thổ Phồn như là Gyasa 
(Giáp Mộc Tát Hán công chúa). Bà là hoàng hậu thứ hai của tán phổ (vua) Thổ Phôn thứ 
33 là Songtsän Gampo (Songtsen Gampo, Tùng Tán Cán Bồ) từ năm 641. Công chúa là 
một đệ tử của Phật giáo và cùng với hoàng hậu thứ nhất của Songtsäin Gampo là công 
chúa Nepal Bhrikuti Devi, được cho là những người đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng. 


64 


có sự ảnh hưởng rất lớn tới y phục, mỹ thuật, cách trang 
điểm của người Tạng, họ xem màu trắng là màu của sự 
thanh bạch, tinh khiết màu nhiệm nên nhà cửa đều sử 
dụng màu trắng làm chủ đạo, kế cả trong sắc phục. Ngoài 
ra, còn có màu đỏ, vàng mà các dòng truyền phái thường 
dùng như đội các loại mũ đỏ, sư theo dòng truyền phái 
Tông Khaspa thì đội mũ vàng. Người Tạng thích trang trí 
bằng đá quý, đều tin vào thần linh hay Tam bảo Kim 
Cương, làm lành tránh dữ. Trang sức bằng ngọc, đá, rất to 
và nặng, có giá trị theo màu sắc kim loại, đá quý. Phụ nữ 
hay mang vàng, bạc, đồng, san hô, hỗ phách, đá mã não, 
ngọc lan, có đeo kawa, có bùa hộ mệnh, đeo sợi dây 
chuyên. Nam giới đeo gươm, đá lửa, gồm có tràng hạt, 
chiếc chùy kim cương để hộ tâm an hành trì mật chú. 
Nhìn chung, ở Tây Tạng bạn muốn ngắm nhìn các sắc 
phục nên đến vào mùa lễ hội, địp tết, lúc đua ngựa, hội 
chợ.... Vào những lễ hội hăng năm tại thị trấn Naggu ở 
phía Bắc Tây Tạng: nam giới mặc áo choàng lông màu 
đen, lam hay vàng, giắt dao nhíp, thuốc lá, bạc đồng 
ngang lưng; phụ nữ cũng áo choàng dài hình quả chuông, 
tết tóc thành các lọn nhỏ, gải quanh bím tóc các đòng xu 
bằng vàng, bạc, đồng, khuyên tai, vòng cổ, đội mũ gắn đá 
quý. Người đua ngựa mặc áo màu lam đậu quần chẽn đỏ, 
đi ủng da. Tất cả kết thành một vùng bí ân, một cung trời 
huyền bí xứ Tạng. Các bộ trang phục của Tây Tạng rất 
đắt. Các nhóm dân tộc thiểu số khá nhiều nên trang phục 
truyền thống rất đa dạng nhưng nay cũng đang bị mai một 
bởi các trang phục phương Tây hóa. Giới trẻ Tây Tạng 
ngày nay khi tôi đến đa phần là ảnh hưởng nền văn hóa 
Hán, làm cho sắc phục Tây Tạng bị phai mờ. Ai đã đọc tác 


65 


phẩm “Hành khúc Tây Tạng” của tác giả André Migot 
(1892-1967) — xuất bản năm 1955 sẽ hiểu được phần nào 
về Tây Tạng và con người nơi đây. Nhưng khi tôi đến thì 
thấy các trang phục khá bắt mắt theo các trang phục khác 
nhau như: LỄ hội, tu tập, đi tham quan, du mục, hướng 
dẫn viên cũng đã khác nên tôi tạm gọi nét đẹp nhiều màu 
sắc khác nhau trên núi tuyết hồn thơ. 


88. LẺ NGHI CƯỚI HỎI 

Tập tục cưới hỏi tại Tây Tạng khá phong phú và kh- 
iến cho tôi tò mò về điều đó. Vì đây, là một nét văn hóa từ 
cô đại đến hôm nay, mà ngày nay vẫn còn nét đa phu như 
những øì tôi được nghe anh Tenzin kế cho anh Toàn cùng 
những người hữu duyên trong lúc dùng cơm tại khách sạn 
Lhasa, những giây phút sắp phải chia tay. 

Nét văn hóa phương Đông, chuyện cưới xin là chuyện 
hệ trọng nhất trong đời người, còn giữ được nét trinh 
nguyên, phong tục Tây Tạng coi chuyện cưới hỏi thì kinh 
nghiệm trước hết là phải có kỷ vật, ngủ với trên dưới hai 
mươi chàng thanh niên trẻ tuổi. Để được cưới xin về làm 
dâu cho một dòng tộc gia thất thì các thiếu nữ Tạng phải 
có nhiều kinh nghiệm về phòng the. Tôi ngồi chăm chú 
lắng nghe anh hướng dẫn viên người Tạng nói, đó là nét 
văn hóa từ lâu đến bây giờ vẫn còn diễn ra. Bởi vì gia đình 
luôn quan tâm từ ông bà cha mẹ của nàng thiếu nữ hứa gả 
cho đại gia đình kia là một quý tộc. Dù gia đình kia có từ 
ba đến năm người đàn ông thì cô gái kia chỉ có quyền lấy 
tất cả, vì đó là giữ nét sông, gia phong và giữ gìn tài sản 
cho dòng tộc, không mất đi phần tài sản của ông bà để lại, 


66 


cũng không bị chia nhỏ ra cho các anh em. 

Tôi quá ngỡ ngàng sao mà lạ nhỉ? Sự tò mò đến một 
đất nước qua các triều đại, thì các tập tục văn hóa là nét đẹp 
nhưng khi nghe thì tôi giật mình, hóa ra là vậy, chuyện ấy 
có thật chứ không phải chuyện đùa, mà là chuyện xảy ra 
thường ngày với họ. Tôi đã tìm hiểu qua các cuốn sách về 
Tây Tạng thì đây là sự thật nên tôi đã giải quyết truy tìm Bí 
mật xứ Tạng. Từ đầu mà có nét văn hóa cưới hỏi này, quá 
khác với các quốc gia trên thế giới. 

Cưới xin là nghi lễ quan trọng trong nết sống tâm 
linh người Tạng, khác hắn với truyền thống một chồng đa 
thê mà ở đây ngược lại một thê mà đa chồng, trong truyền 
thông anh em. Cho nên quyền hành của người chồng bị hạn 
chế, tất cả đều do anh trai cả được lấy vợ thì các người em 
trai chỉ thừa hưởng mà thôi. Vậy mà tình anh em ít khi xảy 
ra mâu thuẫn, tất cả nết sông ấy đều lệ thuộc vào quyềnuy 
của anh trai cả cho đại gia đình này mà sự phân chia tài 
sản ít xảy ra xung đột. Vì tình anh em đã bền chặt khi một 
người vì mọi người. Ta biết rằng, người phụ nữ Tạng họ 
hạnh phúc khi sống trong gia tộc có nết sống yêu thương, 
anh em ruột thịt trong một nhà lại là một vợ cho cả đôi 
bên. Nên từ đây tất cả các con đều gọi ông anh cả là cha 
và các anh em của ông anh cả là chú. Vì đó là nết sống 
theo phong tục địa phương Tây Tạng. 

Người đàn ông đầu tiên trong gia đình có việc duy 
nhất là chăm sóc vườn ruộng và chăn nuôi. Các anh em còn 
lại chia nhau chăm nuôi vợ và con của cả nhà nên được ở 
nhà. Những người còn lại thì đi làm, các con đi học hay đi 
làm đồng hoặc chăn nuôi. Thậm chí đến nay những người 


67 


con cùng chung một mẹ mà không biết ai là cha mình. Từ 
đó, gọi chung một nghĩa là “tình cha nghĩa mẹ”, chính vì 
vậy mà họ đã hạnh phúc trong lối sống đa phu. Nguyên tắc 
trên đã có một định luật văn hóa truyền thống: Ít phân chia 
gia sản, anh em hòa thuận, trang trại là của chung, ít kiện 
cáo nên xã hội là nét văn hóa truyền thống nhân gian. Theo 
khoa học gen là một di truyền nên anh em chung một vợ thì 
đó là hoặc hành gen cho gia tộc đó ồn hơn, ít bệnh tật hơn 
mà ngược lại nền tâm linh tôn giáo là đặt trên hàng đầu, 
nhà nào cũng có tượng Phật theo tôn giáo tâm linh của họ. 
Vậy thì cái chuyện đa phu huynh đệ có bị tội không? Theo 
tôi, cái nhận định sâu sắc đó là nhân duyên trùng phùng vì 
có duyên nên tính cách bao dung hay tính tình nghiệp lực 
đã hiểu. Do đó, mà sự đa phu huynh đệ, điều mà một bí mật 
tôi đã và đang còn tìm hiểu thêm về cái nhìn minh triệt với 
đức tính từ bi tâm. Cảm thông mà nguyện câu cho tất cả bỏ 
ái dục mà trở về đức tính tình yêu tâm linh Bồ Tát Quán 
Thế Âm. Tu chỉ quán, phút đại nguyện chuyên tâm ái thành 
tâm đẹp ái dục để nghiệp thức chấm dứt sanh tử. 

Thuở xưa, do địa hình đồi núi diện tích khá rộng nên 
sự phát triển về quan điểm này là lẽ thường tình, vì nhận 
thức còn hạn chế nên vách núi kia như tuyết trắng phủ 
đầy lớp màn vô minh. Gia đình là một chuẩn mực của Tây 
Tạng, họ nghe theo ông bà cha mẹ khi quyền uy đặt lên 
hàng đầu. Theo các sườn núi thuộc dãy Himalaya, nếu cô 
con gái cả trong gia đình cưới anh trai cả thì người em trai 
kế tiếp sẽ lẫy cô gái ấy. Tập tục này là quyền lợi tự nguyện 
nên giữ gìn trọn vẹn đất đai cho gia đình theo quan điểm 
người định canh định cư. 


68 


Ta biết rằng, chưa kết hôn mà ngủ nhiều chàng thanh 
niên thì đây là điều tôi thắc mắc ở núi cao sao có nhiều trai 
làng mà ngủ thì được sự đồng ý của người đàn ông. Thì ra 
cô gái sẽ thuyết phục người đàn ông ngủ nhiều sâu kết nét 
đẹp văn hóa của họ. Còn cách khác cô gái đã có ý yêu một 
người mà bố mẹ chưa cho nên cô gái sẽ nghĩ ra chiêu sách 
đi chợ gặp anh chàng. Sau đó, rủ vào ngủ một lần, các anh 
bạn của chàng ta là người bạn thân nên cũng ngủ cùng. Từ 
đó, bố mẹ nhà trai qua xin hỏi thì nhà gái chấp nhận. Như 
vậy, họ đến bên nhau bằng tình yêu lứa đôi chứ không phải 
gượng ép cưới như xưa. Quan niệm khi cưới vợ mà cô 
gái đó còn trinh thì cả làng biết được sẽ không cho đôi vợ 
chồng ở trong làng. Mà bị cách biệt, không được là thành 
viên con cháu của làng. Tập tục này được chứng nhận bác 
sĩ Tây Tạng ký tên, đóng dấu và ngủ với ai thì gia đình xin 
cưới cô dâu về nhà thì sẽ được những lời khen ngợi là quan 
hệ phòng the giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong chuyện 
chăn gối, giúp đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn. 

Ngày nay, khi tôi đến thì tập tục này vẫn còn diễn ra 
và theo chính phủ Trung Hoa, người Hán chỉ có một vợ 
một chồng, một người con duy nhất nên luật hôn nhân đã 
ban hành khắp Tây Tạng. Tuy nhiên, các vùng thuộc Tây 
Tạng gốc họ sinh sống các triền núi vẫn giữ nguyên truyền 
thống này. 


89. AM THỰC TÂY TẠNG 

Tây Tạng có nên văn hóa cô xưa, được học hỏi du 
nhập từ các nước lân cận quanh vùng núi tuyết, có những 
đặc sản linh dược giúp cân băng cơ thể, cách bài trí thức ăn 


69 


khá hài hòa và bắt mắt. Những thực phẩm là những chức 
năng chịu độ cao khá lớn, trên vùng đất Tây Tạng chủ yếu 
là lúa mạch, thịt trâu yak, sữa từ trâu yak, thịt cừu, các 
loại hoa quả, các loại rau đặc sản vùng Tây Tạng. Những 
cây trông trên đường đi thưởng lãm Tây Tạng tôi thấy có 
chuối, cam, táo, sari, chanh, . . ngoài lúa mì, còn có các 
thực phẩm chủ yêu như các li ngũ cốc, khoai tây, khoai 
lang, khoai môn, săn, lúa mạch đen, ngô, gạo, cây CỌ CaO 
lương, lúa miến, dầu ô liu, dầu dừa, đường cung cấp các 
chất dinh dưỡng cho người dân Tây Tạng, kết hợp các loại 
thức ăn mang phong cách Tây Tạng. Ngoài ra, còn có thịt 
bắp cải cuộn bánh mỳ, đây là một món ăn mà người Tây 
Tạng thích nhất. Xin nói thêm một chút tư liệu quý về văn 
hóa âm thực trên cao nguyên Tây Tạng, với các món ăn 
tỉnh tế như: 

-  H 4ˆ 1 sha pha ley: Là loại bánh mỳ gồm 
các thành phần: Thịt và các loại rau củ, tạo hình rồi 
mang rán lại đó là loại bánh ngon nhất mà người dân Tây 
Tạng thích dùng. 

- N_ 6 11T” ^S„..,4 ba lep korkun : Là loại 
bánh mỳ cắt lát được gồm lúa mạch, bột nở, nước, trộn 
đều thành viên tròn, sau đó chiên lên, người Tạng tại phía 
miền Trung thích nhất món này, phân bố các vùng Amdo, 
Kham, U - Tsang là chủ yếu. 

- 5#” tíng mo: Đây là dạng bánh mỳ hấp 
tương đương với bánh màn thầu của người Hoa. Ta có thể 
tùy thích khi cho các thành phần để chế biến món này 
nhưng người Tạng thích nhất nhân bánh là thịt trâu yak, 
làm cho hương vị bánh mang đậm nét Tây Tạng. 

- H`ä„..T! thenthuk: Đây là một loại súp rau củ 


z0 


quả mà tôi đã thưởng thức tại thành phố Giang Tử. 
Ngoài ra, cũng loại này có một cách chế biến bột, nhồi bột, 
cắt rau và thịt vào nấu lên gọi là phở Tây Tạng. Thường ăn 
chủ yếu là buổi tối và buổi trưa, đây là món ăn chính của 
người Tạng. 

- I5. shab tra: Là món ăn xào thịt với cần tây, 
cà rốt tươi. Người Tạng cũng phân bổ nhiều vùng miền 
để thưởng thức trong các ngày lễ hội. 

- TT... z 8yurma: Là một loại thức ăn xúc xích, 
được chiết xuất nguyên liệu từ trâu yak và cừu trong các 
buổi lễ 
tế thần theo Đạo Bon của người Tạng cổ xưa. 

A" NátH` ^ sokham bexe: Bột chiên với thịt băm 
thực phẩm này thường dùng ở các buổi lễ hội dâng lên cho 
các Lạt Ma cao câp, dâng cúng theo dòng truyền phái khác 
nhau. Tuy nhiên, anh hướng dẫn viên nói răng món ăn này 
là sở thích mà người Tạng dâng cúng cho Đức Đạt Lai Lạt 
Ma và Ban Thiền Lạt Ma. 

-1~ TI,  TỊS drokpa katsa được hầm từ bò và 
cà ri, thì là, bột ngọt, muối ở trong lễ hội tết của người 
Tạng. 

- Lung goi TIS katsa là hầm đầu cừu với thì là, cà 
ri, bột, muối để dâng cúng lễ tế thần Bon. Theo số ít 
người dân du mục hay làm nhưng một năm chỉ được một 
lần. 

- Tu (bánh) một loại bánh pho mát từ bơ yak và đường 
nấu hòa chung với nước, sau đó nướng lên rồi tạo ra chiếc 
bánh trong mùa lễ hội xuống đồng trồng vụ mới. 

- Masan là loại bánh ngọt từ pho mát đông đặc, nó 


Z1 


được dùng với trà bơ, một loại thức ăn và uống rất hợp 
khẩu vị người Tạng. Món này thường xuất hiện trong dịp 
sinh nhật, hôn nhân, ngày lễ Phật giáo Tây Tạng hay tâm 
linh quá cố người Tạng, họ chỉ dâng cúng loại bánh ngọt 
này. 

- xogoi momo một thực phẩm từ khoai tây nghiền 
với bột, là thành phần tạo nên loại bánh mỳ ngon nhất mà 
người Tạng thích dùng, bên trong có thêm thịt bò, trâu yak 
để tạo nét đặc sắc xứ tuyết vùng cao trong mùa lễ hội. Món 
ăn này thường có ở vùng cao nguyên Mông Cổ, Thanh Hải, 
Tây Tạng nhưng ngày nay chủ yêu có mặt tại các cửa hàng 
trên vùng đất trung tâm Lhasa. 

- NäINARHRH,, 4l sam kham papleg là loại 
chiên bột ngô từ bơ trâu yak cộng thêm hạt dầu cải, đây 
là món ăn của người dân du mục thích nhất. 

- „HH „51 øvabrag là loại bánh mỳ, bơ yak, sữa 
pho mát cộng đường tạo ra hương vị thơm. Tôi đã 
thưởng thức loại bánh mỳ này tại khách sạn Lhasa. 

- zhoIxo là loại thức ăn từ nhân sâm, trên núi tuyết 
được kết hợp sữa chua Tây Tạng, các Lạt Ma thích ăn món 
này trong các tự viện. 

- 1,5” gyaho là món ăn từ bún, mơ biến, nấm, 
thịt viên, mần tre và muối. Trong các buồi lễ hội Phật giáo 
Tây Tạng thì đây là món ăn được dâng cúng cầu vị Lạt 
Ma, ngày nay nước Nepal cũng có món ăn này. 

-ẤI.4~ ` gundain là loại bánh làm từ lúa 
mạch, ngũ cốc đen, có bia, có Tsampokho, pho mát sữa 
đông, tự nhiên cùng nhân sâm, đường nâu, đây là loại 
bánh ngon nhất được phục vụ ngày Tết Tây Tạng. Trong 


⁄2 


năm không thê thiếu trong nền âm thực Tây Tạng. 

Ngoài ra, Tây Tạng có nhiều thực phẩm như súp De 
- Thuk, Tsam - thuk hay các loại bánh ngọt Dre - sĩ hoặc 
Khap sey. Các món ăn truyền thống như: Guthuk trong 
ngày Tết của Tây Tạng, món ăn Khapse là bánh ngọt cũng 
dùng trong ngày này. Tây Tạng có nên học hỏi từ phương 
Tây, kết hợp các nước phương Tây tạo ra nhiều pho mát 
ngon nồi tiếng thế giới. Món uống chính là bia từ lúa mạch 
nhưng trà gạch hay trà bơ Tây Tạng là một loại hình ngon 
nhất mà ai đến Tây Tạng cũng cần dùng và thưởng thức 
chúng. Trong Phật giáo Tây Tạng thức uống. có côn là bị 
câm: Bìa, chang, pinjopo, Ara, tất cả đều có cồn. 

Tôi đến vào mùa thu, thực phẩm tôi dùng ngày nay 
có những nhà hàng cao cấp sang trọng do Trung Hoa khai 
thác nền du lịch và phục vụ cho khách quốc tế nên các 
thức ăn mang hương vị chính của Tây Tạng thì ít mà mang 
phong cách người Hán thì nhiều. Tại đây, chúng tôi đã có 
món cháo nắm Tây Tạng, rất ngon, với những người phục 
vụ mặc sắc phục của người Tạng, họ có nụ cười hiền từ và 
tốt bụng. 

Cái lạ lúc ăn mà mình dùng không chánh niệm, tỏ 
lòng tham ăn là bị ngộ độc, nếu ăn từ tốn vừa đủ thì đó 
là người phục vụ múc cho ta dùng thì ăn một cách ngon 
miệng nhưng vừa bụng thôi. 

Vậy nói đến nền âm thực Tây Tạng, tinh tế và phong 
phú, đa dạng làm cho ai đó tò mò trên rạng tuyết trắng tình 
yêu. Thưởng thức cõi lòng một nền âm thực đa sắc màu trà 
bơ. Trong âm thực Tây Tạng họ sử dụng bằng đũa tre như 
người Đông Nam Á. Có những chiếc bát bằng vàng hay 
bạc cho các vị Lạt Ma, các vị vương tử hoàng gia, người 


73 


dân bình thường họ tạo hình ra bằng gốm sứ được học hỏi 
từ thời đại Mông Cổ, nhà Thanh hay các triêu đại trước tạo 
ra chiếc bát đẹp, phục vụ ngành âm thực tại Tây Tạng. 


8.10. LỄ HỘI TÂY TẠNG 

Tây Tạng huyền thuật với những ngày lễ hội vô cùng 
phong phú, đa dạng. AI ai cũng mong cho mình có cơ 
duyên trở về Tây Tạng để chiêm ngưỡng những bản sắc 
văn hóa, lễ hội Tây Tạng. Vì đa dạng màu sắc về trang 
phục, nét truyền thống lễ nghi tôn giáo, theo trường phái 
Phật giáo hay lễ nghi theo tín ngưỡng dân gian, nét yêu 
kiều diễm lệ uy nghiêm trong vùng Thanh Hải Tạng, hay 
giữa núi đôi trùng điệp đá và sương, nắng và gió, tuyết và 
mưa, khí lạnh đang dâng trào vào trong tâm thức khi mùa 
lễ hội Tây Tạng lại đến. 

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có lễ hội khác nhau, tín 
ngưỡng khác nhau, tâm linh huyền thoại cũng riêng biệt. 
Do đó, lễ hội được diễn ra trên những vùng đất do bản 
dân xứ sở tôn thờ, hay từ vùng đất xa xưa do truyền khâu 
hoặc lễ nghi tập quán từ khởi nguyên truyền tụng lâu dần 
thành một nền văn hóa độc đáo, mang đậm nét tính chất 
văn chương, tôn vinh các tướng lĩnh tài ba, các vương 
triều tạo dựng nền văn hóa dân tộc hay tâm linh tín 
ngưỡng, quốc gia nói chung Lễ hội Tây tạng ngày xưa tôi 
biết có rất nhiều nhưng đến nay chỉ còn lại một số lễ nghi 
vì thời gian bào mòn nét truyền thống, hay ẩn sĩ trên núi 
tuyết giữa các vùng biên cương nằm sau rặng núi tuyết 
Himalaya. Đến nay, người Tạng vẫn giữ được gần 30 lễ 
hội, từ tập tục dân gian đến lễ nghĩ truyền thống các Đạt 


74 


Ma. Tôi đến vào mùa thu của Tây Tạng, một ngày đẹp trời 
sau mùa lễ hội tuyết độn thường Tây Tạng tổ chức vảo 
ngày 6/8 đến 12/8 hàng năm. Tôi biết, đến được Tây Tạng 
đã khó, mà xem được lễ hội này càng khó hơn, vì sự cấp 
phép vào Tây Tạng quả thật rất khó khăn cho các du 
khách muốn thưởng lãm nên ta phải đủ duyên thì mới hội 
ngộ. Hay mùa nào có duyên thì ra chiêm ngưỡng qua hình 
ảnh, hay lời kế cũng đủ an tâm thong dong dạo bước. 
Mùa thu lá vàng tại Tây Tạng cũng đẹp tuyệt trần, với ánh 
nắng màu tuyết như điều bí mật trong xứ Tạng này khiến 
tôi tò mò về lễ hội dân gian, tập tục, nghi lễ hay tâm linh 
huyền bí giữa rặng núi tuyết kiêu hùng. 

Qua trang sách này, các bạn có thê khám phá mùa lễ 
hội khi đủ nhân duyên như: Lễ hội Tuyết Độn, lễ hội Horse 
Nagqu, lễ hội đua ngựa, lễ hội Zhou, lễ hội Losar“9, lễ hội 
Monlam“!, lễ hội Trà Cổ, lễ hội Tiịi, lễ hội Tanchi, lễ hội 
Masccham, lễ hội Bengdqin... Đặc biệt, lễ hội kỷ niệm 
Đức Từ Phụ Thích Ca, lễ hội cầu nguyện năm mới, lễ hội 
đèn bơ. .. Còn nhiều hơn thế nữa, từ đây nguồn bí mật tôi 
sẽ lược trình đề hiểu hơn lễ nghi tập tục này: 

Lễ hội Tây Tạng như Losar, Shoton2, liên hoan tắm 
được theo tôn giáo bản địa ở vùng Tây Tạng. Lễ hội Losar 


*® Losar là một từ tiếng Tạng có nghĩa là “năm mới”. lo về mặt ngữ nghĩa là “năm, tuổi”; 
sar về mặt ngữ nghĩa là “mới”, còn gọi là Tết Tây Tạng. Losar là ngày lễ quan trọng 
nhất tại Tây Tạng và Bhutan, được tổ chức tương ứng với khoảng tháng Hai đương lịch. 

*! Lã hội Monlam, tiếng Anh gọi đầy đủ là Monlam Prayer Festival, hay còn được gọi là 
The Great Prayer Festival, rơi vào ngày thứ 4 ngày 11 tháng 1, theo lịch Tây Tạng, đây là 
lê hội trong Phật giáo Tây Tạng. 

* Shoton: Tiếng anh gọi là Sho Dun Festival, thường được gọi là Liên hoan sữa chua 
(Yogurt Festival) hoặc tiệc là một lễ hội hàng năm (annual festival) được tổ chức tại 
Norbulingka hay “Jewel Park” cung điện ở Lhasa, Tây Tạng. 


75 


là một lễ tết Nguyên Đán, tiếng Tạng dịch là (Lo - gSar) 
nghĩa là năm mới. Ngày nay là một ngày lễ quan trọng 
nhất ở Tây Tạng, Nepal, Bhutan. Trong những ngày cuối 
năm của chuyền giao năm mới. Người dân Tây Tạng họ tổ 
chức ít nhất là nửa tháng, nhưng ba ngày đầu năm mới, 
ngày đầu họ uống bia với tên gọi Chang Kol được làm từ 
lúa mạch để ủ với độ cao rồi lên men, chỉ sử dụng vào 
mùa lễ hội, giúp cơ thể cân bằng ở độ cao, chống lạnh số 
mũi. Ngày thứ hai, họ sử dụng lễ hội Losar từ Đức Vua 
Gyalpo Losar được truyền tụng năm do sự tu tập đạt được 
cõi vô sinh bất diệt nên pháp hội từ truyền thống dân gian 
qua lễ hội ngày tết gần giỗng như nét văn hóa lịch sử có từ 
ngàn xưa. Ngày thứ ba, trở về sau tất cả quốc gia Tây 
Tạng từ các Lạt Ma đến người dân hay hoảng gia quý tộc, 
đều ăn mừng chúc phúc cho nhau những câu nói an lành, 
hạnh phúc. Tất cả đều có nghi thức thực hành tôn giáo, 
nền tâm linh được thiết lập các Lạt Ma bận trang phục, 
đeo mặt nạ, có bánh mì đặc biệt guthuk từ các loại hạt 
được thần dân Tây Tạng trồng và pho mát khô trộn lẫn 
vào nhau như ớt, muối, len, gạo và than đá. Tất cả đều 
tung lên màu trắng bạch vào các vị Lạt Ma hay người dân 
để xua đi điều uế tạp, bước vào năm mới hạnh phúc, rồi 
sau đó làm sạch cả tu viện, sắm sửa các phâm vật dâng 
cúng dường chư Phật và các đắng vị thần tại bản địa Tây 
Tạng, do người dân tôn thờ. Từ đây các Lạt Ma chúc tụng 
cho các vị từ cao đến thấp chúc phúc bằng lời ban phước 
câu kinh nhiệm mẫu. 

LỄ hội Zhou đây là một tập tục múa dân gian hay múa 


⁄6 


trống cơm, ban phúc tốt lành đến cho mọi người, xuất xứ 
từ 1300 năm lịch sử Tây Tạng, nét đặc thù dân gian truyền 
thống, do vậy vào các mùa tết tất cả vùng miền Tây Tạng 
đều tô chức trên các bờ ruộng vừa gặt xong hay sân nhà sân 
làng với tiết trời thanh trong. 

Lễ hội cầu nguyện Monkan: Tây Tạng gọi lễ hội cầu 
nguyện Đại lễ Hội thường rơi vào thứ 4 ngày 11 của 
tháng l trong năm theo Phật giáo Tây Tạng. 

Truyền thông lễ hội xuất phát từ thời kỳ lịch sử dưới 
Đại sư Stony Khapa (1357 — 1419) chính Ngài đã tôn vinh 
nét đẹp lễ hội văn hóa cầu nguyện Monlan từ năm 1409. 
Theo truyền thống Phật giáo hệ phái Geluk'3 đây là nét 
văn hóa lớn được thực hiện nền tâm linh văn nghệ, tín 
ngưỡng, tôn giáo, điệu múa kim cương. Do các vị Lạt Ma 
trực tiếp tham dự, như ở Tây Tạng có các tu viện 
Drepung (‹bras spungs dgon pa)'f thành lập từ năm 1416 
cũng từng thực hiện lễ hội cầu nguyện Monlan. Và tu viện 
Sera kiến tạo năm 1419 do môn đệ Ngài Jamchen chojey, 
Sakya yeshe Zel Gung Tang (1355 — 1435), Ngài Tsong 
Khapa“ cũng từng sử dụng nghi lễ cầu nguyện Monlam 





#3 Hệ phái này được gọi bằng nhiều tên trong Tạng ngữ như: Gelug, Gelug-pa, dge lugs 
Pa, dge-lugs-pa hoặc Dgelugspa là Trường phái ra đời thời hậu kỳ của Phật giáo Tây 
Tạng. Nó được thành lập bởi Je Tsongkhapa (1357 - 1419), một triết gia và nhà lãnh đạo 
tôn giáo Tây Tạng. Tu viện đầu tiên ông đã thành lập gọi là là Ganden, và cho đến ngày 
nay Ganden Tripa là người đứng đầu của hệ phái này, mặc đù sự ảnh hưởng nhất vẫn là 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hệ phái này liên minh với người Mông Cổ, nguồn lực bảo trợ 
mạnh mẽ, Gelug nổi lên như các trường phái Phật giáo ưu việt ở Tây Tạng kể từ cuối 
thế kỷ thứ 16. 

* Tu viện Drepung (Wylie: “bras spungs dgon pa), (nghĩa là tu viện “đống gạo”), nằm ở 
chân núi Gephel, là một trong những tu viện đại học Gelukpa “ba đại học lớn nhất” của 
Tây Tạng. Hai đại học còn lại là Ganden và Sera. 


45 Tông-khách-ba (zh. Z#I#[H, bo. btsong kha pa 1S = T8 T13) 1357 - 1419, 





77 


` 


này. 

Tu viện Ganden 1409 được khởi tạo, do Ngài Tsong- 
khapa sáng lập, cũng được sử dụng lễ nghi cầu nguyện 
trên. Ta biết rằng các Lạt Ma đều tập trung tụng kinh cầu 
nguyện theo tâm linh tôn giáo gần ngôi tự viện JoKhang 
(Đại Chiêu Tự)“5 ở Lhasa. Trong thời kỳ 1517 có Ngài Ge- 
dun Gyafso đã đăng quang trụ trì tu viện Drepung, ngay 
năm sau Ngài chính thức thiết lập lại lễ hội này, với quy mô 
lớn hơn, mục đích là để nguyện câu thế giới hòa bình, tự 
do trong trái tim tình thương, bằng niềm tin tâm linh Đức 
Bồ Tát Quán Âm đã vượt qua bờ cõi sóng gió bạo hành mà 
từ muôn ức kiếp trầm luân trong vòng sanh tử đề thực tập 
pháp kiến hòa đồng giải, thắng trí tuệ lợi hòa đồng quân. 
LỄ nghi tâm linh cầu nguyện cho đất, nước, gió, lửa, 
không gian được yên bình thịnh trị thì lời vô úy tự tại đã 
đến bên nhắn nhủ, từ bi là ngọn đẻn trí tuệ trong ánh sáng 
bình minh. Sự sống và trường thọ trong kiếp người, ai 
cũng muốn có một lễ nghi cầu nguyện tâm an, thanh tịnh, 
hạnh phúc, giữ trọn niềm tin, in đậm câu thần chú tâm 
nguyện lên vách núi tuyết sơn để rồi ngàn năm đọng lại 
trong bí ân một xứ Tạng tâm linh nhớ về người em gái 
của mùa lễ hội nguyện cầu. 

Cách thức lễ hội này kéo dài một tuần, có điệu múa 
Cham, nghi thức cung cấp bánh (torms) chủ yếu là Đèn 





là một vị Lạt-ma Tây Tạng, nhà cải cách lừng danh của Phật giáo tại đây. Sư sáng lập 
tông phái Cách-lỗ (bo. gelugpa EXIˆ ~ SI_. TẤT #13 với một trong những giáo 
pháp quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. 

%6 Đại chiêu tự (KifS#)Đại chiêu, Tạng: Jo-khan. Chùa ở trung tâm Thủ đô Lhasa của Tây 
tạng. Cũng gọi Đại triệu tự, Châu cam tự, Lão lang. Do hai bà phi của vua Khí tông lộng 
tán là công chúa Văn thành nhà Đường và công chúa Trì tôn của Népal cùng xây dựng. 





78 


Bơ Festival (chunga chopa). Sau đó, là có lễ hỏa tịnh, từ 
đầu năm cũng có và cuối năm đều diễn ra lễ hội này. Tuy 
nhiên, tất cả đều mang tâm kính Phật, lắng nghe pháp học 
luyện chí tâm thức trở thành pháp lực siêu nhiên trên 
vùng tuyết trắng của đỉnh trời phạm thiên lên ngọn đôi 
Potala trú xứ Đức Quán Âm Bồ Tát vô úy tự tại. 

Lễ hội Tiji là lễ hội cổ xưa nhất của Tây Tạng, do các 
tộc người Tây Tạng từ thời nguyên thủy tôn vĩnh vị DorJe 
Jono lên làm vị Thánh, Ngài đã cứu tộc người tại Vương 
quốc Mustang khỏi vòng tay của quỷ dữ. Vì vậy, tộc người 
Tạng nằm tại vùng núi tuyết thuộc dãy Himalaya đã được 
tìm thấy bởi nhà thám hiểm, cũng là một nhiếp ảnh gia 
Jerome Ryan. Đây là một vương quốc bị bỏ sót sau những 
lần di cư của tộc người Tạng. Khi tôi phám khá lễ hội Tây 
Tạng, vô tình mở ra cho tôi nhiều điều bí mật thật tuyệt 
vời. Tây Tạng có lễ hội Tiji ở vương quốc Lo năm tại phía 
Tây Bắc của Kathmandu. Ta có thể hiểu rằng từ ngàn xưa 
người Tạng phân bố lên các vùng cao nguyên để tìm về trú 
ân một nơi Mumtan giáp vùng cao nguyên Tây Tạng, mang 
đậm nét Phật Giáo Mật Tông. Có rất nhiều những nhà 
thám hiểm đã tìm đến vương quốc này, vương quốc tọa 
lạc trên độ cao 3060m mang đậm nét kiến trúc và văn hóa 
Tây Tạng. Nó nằm gần rặng núi tuyết bên dòng sông Kali 
Gargadi, nơi diễn ra nhiều lễ hội trên các tu viện, nơi mà 
các Lạt Ma tu học trong đó, có lễ hội Tiji. Khi các bạn 
muôn đến thăm quan vương quốc này, các bạn cần có một 
giấy phép thông hành thì mới vào được. Đây quả thực là 
một bí ấn của núi tuyết khi nằm trên các hang động 
Rangbyung, từ đỉnh Yakawa Kang cao 6482m, đỉnh 


79 


Thorong Peak cao 6144m, đỉnh núi Annapurna cao 
S091m, đỉnh núi Tilichopeak cao 7134m và đỉnh núi Nilgri 
North cao 7061m, tìm về đây sinh cơ lập nghiệp. 

Tuy nhiên, nét văn hóa ảnh hưởng từ thời Thổ Phôn 
đến thời kỳ phát triển lịch sử theo Phật giáo Tây Tạng. Từ 
đó, một vương quốc Mustang'” đã thành lập triều đại để 
một tiểu vùng này được thịnh trị. Ở đây có tự viện Geiling 
nằm ở độ cao 3570m, có những bích họa điêu khắc theo 
dòng Guru Rinpoche (Padmasambhara) và có bức tượng 
Amitabha và Avalokiteshrara đều phân bồ cheo leo tại ngôi 
làng Chele, có những bảo tháp, lễ hội vô cùng lý thú. Tại 
vùng đất này vẫn còn hoàng gia Ghemi. Tại đây có thêm 
tu viện Ghar được xây dựng vào thế kỷ VIII (năm 775) để 
làm những con sóng xoa dịu Semye tại Tây Tạng. Ta biết, 
người Tạng xưa còn giữ được lễ hội Tiji có các nhà sư đội 
nón lông công, diễn tập lễ hội trước bên tu viện Chyodi 
Gompa. Truyền thuyết kể rằng: Cha của vị Dorje Tone là 
quỹ dữ nên ông đã rút quân lên triền núi mang theo tộc 
người Tạng xưa đi ân cư. Từ đây, Dorje Tone đã phát 
triển nhiều lễ hội theo điệu nhảy cô cúng tế xua đuôi quỷ 
thần thành 52 điệu nhảy khác nhau. Tất cả đều diễn ra 
trong vòng ba ngày lễ hội, những người dân Tây Tạng 
trong đó có già, trẻ, nam, nữ đều mặc áo quân gâm, thêu 
nhiều màu sắc. Các sư thì đi vòng tròn và cất lời ca kinh 
điển Xưng Táng công đức của Chư Phật. Các nhà sư đóng 
Dorje Tone từ cung hoàng g1a mang nón hình chũm chọc 
găn lông đuôi công trên đầu. Sau đó, dân chúng ca hát 

# Giống ngựa rừng ở mustang (Mê-Tây-Co), mustang là một giống ngựa tự do di chuyên 


ở vùng phía tây của Mỹ, mà đâu tô tiên là những con ngựa mang đên Mỹ bởi người Tây 
Ban Nha. Mustang thường được gọi ngựa là hoang dã. 


80 


nhảy múa, các vị sư thối tiếng tù và dài gần 2m, những 
nhịp múa tụng kinh cầu nguyện để xua đi điều dữ, có 
tiếng trống, có chập chà. Từ đó, kết thúc lễ hội với nụ 
cười thân thương (theo nguồn tin nóng số ra ngày 
2/10/2012) tôi đã cập nhật nét văn hóa lễ hội của Tây 
Tạng cô xưa, nét văn hóa này vẫn là điều bí ân nằm sau 
núi tuyết. 

LỄ hội Shoton còn gọi là lễ hội Tuyết Độn, đây là một 
buổi yến tiệc tại Tây Tạng diễn ra vào hai thời điểm tháng 
6 và tháng 8 trong năm. Lễ hội Tuyết Độn có từ thế kỷ thứ 
XI CN được hình thành tôn giáo tâm linh bằng bức tranh 
ThangKa lớn nhất tại các tu viện Triết Phong, tu viện Tashi 
Lhunpo (Trát Thập Luân Bồ Tự). Với tâm nguyện chiêm 
ngưỡng Đại Phật, cúng dường, ca kịch, ngân thơ, múa hát, 
lễ bái, tham bái, văn ngu, Tạng kịch. Từ đây, du khách 
đến Tạng sẽ được chiêm ngưỡng bức Đại Phật bằng tranh 
ThangKa lớn, đủ các màu cờ rực rỡ trước núi tuyết trắng, 
cả người dân cũng tỏ lòng thành kính nghiêng mình. AI ai 
cũng mong có được cơ duyên trở về chiêm ngưỡng lễ hội 
đặc sắc văn hóa Tây Tạng này. Tôi cũng không ngoại lệ, 
cũng mong sao có được đủ niềm tin nhân duyên trở về Tây 
Tạng như trái tim xưa. Lễ hội này thường kéo dài cả một 
tuần lễ, tha hồ mà cảm nhận nguôn tâm. 

LỄ hội Tenchi: Diễn ra vào ngày 27/5 hàng năm, do 
các Tsowo, các bậc chân tu làm lễ. Tham dự lễ hội này tụng 
kinh cầu nguyện là chính, có bắn súng, đuôi các quý thân, 
mang nguồn tâm linh tôn giáo về hạnh phúc, các sắc phục 
theo Ngũ trí Như Lai, theo năm phương Đông, Tây, 





* Ngũ trí Như Lai: Gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương phật, hay còn được 


81 


Nam, Bắc, Trung ương. Ngoài ra, còn có thôi kèn, để tạo 
ra nền âm nhạc Tây Tạng cô xưa. 

Lễ hội Lhasa: Khởi nguồn từ ngày 1⁄4 đến 15/4 của 
lịch Tây Tạng, đây là lễ hội truyền thống tâm linh Phật 
giáo Mật Tạng. Lhasa nằm ở phía Tây Nam, là thánh địa 
nên bao kẻ thức tỉnh đều say mê vùng đất bí mật xứ Tạng 
này. Từ trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo sự 
phối hợp Potala là nền tảng tạo ra lễ hội, ngày kỷ niệm 
Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kỷ niệm ngày tam hợp Đức 
Phật: Đản Sinh Thành Đạo, Nhập Niết Bàn, tất cả các Lạt 
Ma, các chức sắc tôn giáo, các tín đồ Phật tử đều tỏ lòng 
thành kính đến Tây Tạng nơi Lhasa huyền thoại tại nền tâm 
linh tôn giáo uyên thâm. Các thời khóa trì kinh, tụng luật, 
tụng chú, lễ bái, cũng dường trước sảnh đường tu viện Đại 
Chiêu (Jokhang) 

Lễ hỏa tịnh xua đi các điều ác trong tâm, lễ hỏa 
cúng là cúng dường những bậc mà mình kính trọng gồm 
tứ xự đề cho các thí chủ phát tâm bồ đè. 

Theo tôi gọi là ngày Đại lễ Đức Từ Phụ Thích Ca. Vì 
đây, là nét truyền thống Phật giáo, không phải Tây Tạng 
mà còn cả thế giới để gieo tâm từ bi trí tuệ tình thương 
yêu đến vạn hữu chúng sanh. 

LỄ hội Horse Nagqu, lễ hội này được gọi là lễ hội đua 
ngựa, được tô chức trong tháng 9 tại Nagqu, phía Bắc của 





gọi Ngũ Thiền Định Phật; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại Nhật Như 
Lai làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa Ngũ Phật giới Kim Cương và Ngũ Phật giới Thai 
Tạng. Năm đức Phật này đại diện cho 5 tính cách của con người và tạo ra sự tuyệt mỹ 
và hay nhất để phá bỏ những sai trái trong Š5 tính cách đó. Mỗi đức Phật là I con đường 
tuyệt diệu để đi đến cảnh giới Niết Bàn và Vô sanh. Tu theo những vị đó sẽ mau chóng 
vào được cung điện Niết Bàn. 


82 


Trung Hoa, một tỉnh tại Tây Tạng. Với khí trời mùa thu 
thật đẹp. sau vụ gặt lúa, người ta tô chức lễ hội thử tài cho 
các nam giới ai khỏe và đẹp. Mục đích chủ yếu là giảm 
bớt căng thăng và gánh nặng trên lưng, mà lại vừa để giải 
trí, giao lưu với mọi người, tìm hiểu về đời sông, có hát 
nhạc kịch, nhạc opera, khiêu vũ, ăn uống. Tất cả tạo nên 
mùa lễ hội đua ngựa bội thu cho vùng đất Tây Tạng này. 

Lễ hội Đèn Bơ: Tổ chức tại Lhasa vào ngày 16/12 
hàng năm, lễ hội thường tổ chức vào cuối năm, khi năm cũ 
chuẩn bị trôi qua và bước sang năm mới, niềm tin tâm linh 
có vẻ khai thông trí sáng bằng năng lượng từ bi. 

Khi đến Tây Tạng bạn sẽ cảm nhận được điều này, 
ai ai cũng có bơ trâu yak để dâng cúng chư Phật hoặc họ 
có thể khắc vẽ nhiều hình khác nhau để dâng cúng. Theo 
truyền thông Tây Tạng vào năm 1409, Ngài Tsongkhapa 
đã làm nhiều cây đèn để kỷ niệm chiến thắng Đức Thích 
Ca Mâu Ni do điểm tranh luận tại Sravasti - Ân Độ. Trải 
qua nhiều năm lễ hội này dần mắt đi nét truyền thống lễ hội 
Phật giáo Tây Tạng ngày xưa. Ngày nay, tôi đến thì không 
còn nữa mà chỉ còn các Phật tử Tây Tạng họ âm thầm lặng 
yên trước ngọn đèn sáp bơ yak để dâng cúng chư Phật 
mười phương. Tuy nhiên, chư vị Lạt Ma trên núi tuyếtcòn 
giữ nét văn hóa lễ hội Đèn Bơ đề truyền tụng lại muôn đời 
sau theo đó mà học hỏi. 

Lễ hội Sera Benggin là nghi lễ theo sự kiện tôn giáo, 
được tổ chức vào ngày 5/3 hằng năm, trước ngày tết của 
Tây Tạng. Ta thấy rằng, lễ hội này được tín tâm, người 
dân đón tiếp tại tu viện Sera để đón nhận sự ban phúc cho 


83 


chùy Kim Cang'® để cho khách thập phương xem và đảnh 
lễ, được biết lễ hội này là lễ hội độc quyên tại tu viện hoa 
hồng đại - tu viện Sera. 

LỄ hội dành cho nam giới tại Tây Tạng, tại làng Ko- 
raag đã có gần 1000 năm trôi qua. Đây là một truyền 
thống của làng, nghĩa là cầu nguyện cho nam giới khỏe 
mạnh và tốt trong mọi công vIiỆc. Tất cả đều tô chức một 
ngày 11/2 theo lịch Tây Tạng. Tuy nhiên, không khí này 
chỉ diễn ra một buôi được dùng rượu lúa mạch và món ăn 
Tây Tạng, sau đó là hát nhạc opera. Tuy vậy, không có 
phụ nữ tham dự và khách lạ không được dự lễ hội này. 

Lễ Hội NéDren là lễ khai thị để hướng dẫn hương 
linh không bị lạc vào trong địa ngục, ngạ quý, súc sinh, và 
A - tu - la”, lễ hội ChangChok là lễ tịnh hoá tâm thức 
người quá có, tịnh hoá nghiệp thức ác khâu khi trần đời 
chưa sám hối, thì chính hai lễ hội này người ta hiểu hơn 
người Việt Nam, đã có từ ngàn xưa khi đạo Phật du hoá 
vào Đại Việt gần 2000 năm. Trong nghiệp thức sinh tử, lễ 
cúng tuần thất thất còn gọi là 49 ngày định nghiệp sinh tử 
từ ý nghĩa lễ hội ChangChok. 


Tóm lại, tất cả các lễ hội tôn vinh nét đẹp của văn hóa 
Tây Tạng, đa dạng về màu sắc và có được những nét tâm 
linh bí mật trong nết sông trên vùng núi tuyết thân yêu. Tạm 
kết vài vần thơ, từ đây tâm thức sinh diệt nơi cảnh giới khổ 
đau được rơi rụng trong kiếp sống sinh diệt trầm luân. 
* Vũ khí của thần Đề Thích, liên quan đến thần thoại Hy Lạp. 
sp Đây là những định hướng tái sinh xấu, thuộc ngũ thú (theo Nam Phương) và lục thú 


(theo Bắc Phương). 


84 


Vâng ta hay trở về Tây Tạng xem đây nét văn hóa 
cô xưa từ nguồn mạch núi tuyết chảy về tận nguồn suối 
chân tâm. 


8.11. PHONG TỤC ĐIÊU TÁNG 

Lắng nghe tiếng vọng kinh cầu từ các tu viện ở Tây 
Tạng, tiếng trì chú trầm hùng, pháp lễ Phật nhất tâm. Một 
điều mà tôi lưu tâm nhất, lý thú nhất đối với tôi không phải 
núi tuyết ngút ngàn mà là về chuyện sanh tử. Sống chết 
trên vùng đất núi tuyết băng giá họ phải đối mặt thế nào 
để phù hợp, thích nghi thổ nhưỡng?Anh Tenzin đã kê cho 
đoàn chúng tôi nghe cái chết của anh lúc 20 tuổi, một điều 
tôi lắng nghe mà sao ngô ngộ, sao mà có một cách nhìn hết 
sức tâm linh? Vậy anh có cách nghĩ thế nào trước lúc sinh 
và sau khi chết anh sẽ sống kiếp tái sinh về nghiệp chưa? 
Lúc ấy anh đã hiểu Phật pháp về nhân quả, nghiệp báo, 
luân hồi, phước đức và tội ác chưa? Bao câu hỏi đề đặt cho 
anh? Thì anh đã đưa vào tâm trí tôi, bừng tỉnh về ý niệm 
đặt câu hỏi mà chính câu chuyện của anh giúp tôi thoát đi 
câu chuyện vì sao, tại bởi, mà chỉ là một lối đi về nguồn 
tâm linh Phật tánh vô biên. Anh kể lại rằng: “Hồi còn nhỏ, 
lúc anh mới là cậu thanh niên đang học đại học có hai vật 
mà anh quý nhất. Một là chiếc laptop vì chiếc máy tính này 
đi đâu đều giúp anh tra cứu, học hỏi và biết được những 
thông tin khoa học đang thịnh hành, giúp anh mở thêm 
nhiều tri thức mới. Một vật thứ hai là camera, nó giúp anh 
quay lại những khoảnh khắc đẹp, cho gia đình và người 
thân mà những nơi anh có dịp đến. Anh Tenzin lúc ấy 20 
tuổi, anh đã bị hai lần bạo bệnh mà đều thoát chết, lần này 


85 


cơn bạo bệnh đi qua đời anh rất nhanh và rất đau đớn. 
Anh đã có nguyện ước và biết chắc là mình không thể qua 
được chuyến đò tử sinh lần này nên anh đã có lời trăn chối 
với mẹ anh rằng: “Nếu sau này con chết xin mẹ hãy làm 
điều ước nguyện này, đây là lời cuối giúp con, con có hai 
vật yêu quý nhất là chiếc máy laptop và camera. Xin mẹ 
nghiền nát hai vật ấy đề trộn vào thân xác con, một thân 
xác phàm trần giả huyễn, đến đi để con an lòng và mang 
theo chúng đi về cô quận ngàn phương. Và mẹ ơi, sau đó 
mẹ thả xuống dòng sông cho các loài cá dùng mẹ nhé. 
Để con Tenzin nhẹ lòng với cuộc đời hư huyễn, tự do với 
trăng ngàn, không vướng bận chút tình thế gian. Xin mẹ 
thực hiện lời trăng trỗi của con nhé!” 

Anh lịm tắt đi và nằm trên giường bệnh, nhưng sau 
một thời gian thân thể anh đang phục hồi lại. Thế là anh 
tiếp tục sống và sống cho đến lúc anh nhận lại một ngày 
tinh anh, thông minh hơn với cái ý nghĩ ngã chấp bám 
biểu vào vật chất đó rồi có được tự tại không? Lớn lên vài 
tuổi, anh nhờ chiếc laptop mà anh hiểu hơn về đạo Phật, 
hiểu hơn cuộc sông, sông đẹp hơn về cuộc đời với hai chữ 
vô thường, sống buông bỏ ngã chấp ly tham, sống ý thức 
hơn về tâm xã chấp bản ngã càng ít thì cuộc sống tự tại vô 
cùng. Anh lớn lên nữa thì anh nhìn vào tài sản đầu tiên là 
chiếc laptop và camera đã gắn bó từ lâu sao mà còn rắc 
rôi, phiền hà cho mình trong đời huống hồ là tiền tài, danh 
vọng, địa vị, vợ con, nhà cửa, sắc đẹp. tình dục, xe hơi, áo 
quân, tiện nghi, vật chất. ,... ôi bao thứ phiền hà làm sao 
mà đập và trộn vào thân xác ta mang đi về cõi vĩnh hằng 
mà thanh thoát được. Ôi là phiền não đầy ắp một cảnh đời 


86 


uế trược trần gian. Anh ta nói với tôi chính vì hai lần chết 
ấy nên anh quyết định đi tìm vị Bồn tôn mà không tham 
đắm dục tình thể sự, quyết định sẽ ở vậy, không lẫy vợ mà 
cuộc đời thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Sống đời sống độc 
thân vui tính và yêu thương gia đình, nhất là mẹ đề làm 
tròn đạo hiếu. Và về sau anh chết đi thì cũng ra ổi tự tại với 
cái không dính vật chất, không hệ lụy ái tình vợ con nên dễ 
dàng buông bỏ, tự do đi về cõi lành một cách nhanh chóng. 

Chính vì thế gần 32 tuổi đời anh chưa có một mối tình 
nữ nhi xinh đẹp nào cả. Mà vẫn độc thân, tự do trên vạn nẻo 
đường, tìm về lời lý giải vị Thầy Bồn tôn và vui với tâm tu 
học của mình là hiểu hơn về giáo lý Kim Cương thừa của 
triết lý Phật học thậm thâm, anh đã làm với nụ cười tự tại. 
Suốt chuyền đi anh ngồi trì chú và trì mani luân nếu không 
có chuyện gì với đoạn đường chưa đến điểm tâm linh dành 
cho phái đoàn. Khi nào thấy đoàn có phần hơi mệt so với 
độ cao thì anh có phần chia sẻ và được thông dịch cho đoàn 
hoặc là trên các trạm dừng chân, anh thường khôi hài hơn 
để cho mọi người bớt đi tính trầm ưu của mình, khi cơ thể 
không nhạy cảm và tỉnh anh. Ôi anh thật dễ thương. Bắt 
chợt, anh TenzIn đưa cho chúng tôi một tắm hình, mộttâm 
hình với một thi thể và có nhiều loài chim, xung quanh thi 
thể ấy tôi lắng nghe anh Tenzin giải thích về một tập tục 
mai táng của bản xứ Tây Tạng. về quan niệm đi về cõi tịnh 
một cách đầy khác lạ, lý thú và tò mò, khiến cho ai nấy 
đều phải lắng nghe. Anh kê về những điều từ tập tục lạ kỳ 
tại Tây Tạng. Mỗi phong tục của từng quốc gia, từng địa 
phương, từng bản làng, từng tôn giáo có quan niệm về mặt 
nhận thức, triết lý cách sông và chết khác nhau hoản toản. 


87 


Ta thấy đó là nét văn hóa sắc tộc, tâm linh tín ngưỡng của 
một xã hội cũng không có gì là lạ. Nhưng đối với tôi thì 
cái lạ là tò mò, mà đề đến xem ra làm sao? Nó thê hiện tâm 
linh thế nào? Có đồng tâm nguyện từ cách nghĩ như lối 
sông của ta là đào sâu chôn chặt hay là hỏa thiêu. Sao mà 
không thực hiện phần tâm linh cho có cách nhìn thiện cảm 
mà đôi lúc ai nhìn cũng có tâm hoảng sợ và kinh dị cho một 
tập tục quá kỳ lạ đối với tôi. 

Thực vậy, ta hiểu hơn về một cuộc sông chính thức là 
mở lỗi đi về con đường thánh thiện, giúp chúng ta với cách 
nhìn lỗi sống đẹp để khai tâm cho một lỗi sống tâm linh 
nhiệm mâu. Đồng nghĩa lối sống là ta có một con đường 
đi về tâm linh cõi chết, tiếp xúc với cận tử nghiệp. Tự do 
trong đường chết một cách tự tại, đó là ta phải có tâm tu 
học, buông bỏ về bản ngã tự ty hay bỏ tâm ái nghiệp tham 
cầu. Mặt khác ta luôn phụ thuộc niềm tin tôn giáo cho một 
cõi đi về với cái chết của ta. Ở một ranh giới sông thì ta 
luôn hết lòng mang lại một giây phút hạnh phúc cho người 
thân ta, ta đừng làm sự phiền muộn cho một ai để sông có 
tự do vạn nẻo. Và lúc chết thì xin gửi lại trọn tình, một tấm 
thân tứ đại vô tri, để thức tánh tâm linh về với tín ngưỡng 
tôn giáo theo từng địa phương xứ sở, hay một cộng đồng 
sắc tộc tín ngưỡng dân gian. 

Thực vậy, sống gửi thác về, giữa một cuộc đời đầy 
uế trược. Tuy nhiên, theo nghiệp báo luân hồi, như vòng 
tròn sinh tử tứ sinh, dù ta có sống giữa muôn trùng đại 
dương, sa mạc thì ta vẫn trọn tình trong kiếp thế gian. Nếu 
một mai ta trả lại vóc dáng, xác phàm xin gửi lại một ý 
thức thiện tâm trong hơi thở hóa kiếp giữa muôn ngàn 


88 


con sóng đại dương tứ nghiệp trùng trùng câu kinh. Đối 
với ta là vậy nhưng ai đi về Tây Tạng thì giúp ta có một 
quan niệm sông và chết chỉ là phù hư giữa đời. Nhưng mà 
với một thể xác sống chưa có ích thì gọi là phù phiếm, 
sông không có lợi mà gây tổn thương cho bao kẻ khác liên 
hệ đến ta. Còn Tây Tạng xem thân xác là chuyện hợp tan 
giữa cầu tạo bản thân do cha mẹ tạo thành nên có cũng đi 
về bốn đại chủng: Đất, nước, gió, lửa hợp tan bọt bẻo. 
Nhưng tâm thức ý nguyện, nền tâm linh mới là điểm quan 
trọng cho một người dân Tây Tạng. Họ quan niệm sống 
và chết là cuộc tái sinh thần bí, là nền tâm linh chuyển 
kiếp luân hồi. Ta đến và đi tùy vào tâm thức chuyên hóa 
tái sinh. Do vậy mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta 
phương pháp thực tập Tứ Niệm Xứ”!. Trong đó, có pháp 
quán thân bắt tịnh để giữa khu nghĩa địa có những thi thể 
phình lên xẹp xuống, phân hủy của một tử thi, khi đã 
ngừng hơi thở. Thì từ đây, Tây Tạng là nơi ta có sự tu tập 
về Tứ Niệm Xứ, nên đến quán chiếu cuộc đời là vô 
thường, huyền mộng mà nỗ lực tiếng tu hơn nữa? 

Mặt khác, Tây Tạng có một cái nhìn rất sâu về cái 
chết của mình, trước lúc chết, sau lúc chết, khi chết rồi thì 
từng khoảnh khắc thời gian là quan trọng của một người 
dân Tây Tạng. Vì sao? "1 trước lúc chết họ ý thức từng 
hơi thở vào ra, nếu họ sắp mắt họ quan trọng về giữa cận 
tử nghiệp cho họ lăng yên, không quấy nhiễu, không gợi 
nhớ về hình ảnh, không ái dục tìm cầu, vì lúc sống họ đã 


St Nầy các Tỳ Kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ứu, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là 
Bôn Niệm Xứ. (Kinh Tứ Niệm Xứ, C£. Trường, Trung bộ) 


89 


có tâm trì thần chú mani luân. Trong một kiếp người họ đã 
làm, chính khoảnh khắc vắng lặng này họ nhớ về Phật là 
con đường giải thoát. Cho nên họ đã mời chư vị Lạt Ma 
tới tụng kinh cho họ nghe, đi vào tâm thức lắng trong với 
một không gian yên tĩnh, kế cả gia đình đều mang tâm cầu 
nguyện theo nghi thức tôn giáo tâm linh trở về thế giới Di 
Đà, nơi đó và ngay trong cuộc sống họ từng có một tâm 
linh vững chắc như kim cương mà không bao giờ bị phá 
vỡ từ một niềm tin A Di Đà chân lý Phật tâm. Mà của cải 
vật chất họ buông bỏ một cách nhẹ nhàng nên họ lẫy được 
chủ quyền tự do, nắm chắc nghiệp chủ để buông tay đi về 
cõi chết nơi thế giới tâm linh Di Đà cõi tịnh độ thong dong 
dạo bước. Ôi một ý chí tu học thật là sắc nét cho một hành 
giả sống giữa đời không kẹt vào vật chất tiền tài, như anh 
Tenzin tôi ngưỡng mộ anh vô cùng. Anh Tenzin có nghe 
tôi gọi giữa lưng đôi với cái hiểu tử sinh trong trần thế, anh 
tặng cho tôi cái nhìn mới hơn. 

Sau khi chết, người dân Tây Tạng có nền tâm linh tôn 
giáo cực kỳ vững chắc, họ giữ tâm thanh tịnh, lắng yên để 
ngôi và buông bỏ, cầu nguyện để cho chư vị quá cô nghe 
được lời kinh từ chư vị Lạt Ma. Khi chết rồi, họ lại thỉnh 
cầu chư vị Lạt Ma tụng kinh hai đến ba ngày và sau đó 
họ đưa thi thể về nơi mai táng trên một ngọn đôi cao để 
cho tâm thức và ước nguyện được nhẹ nhàng nơi cõi tịnh. 
Chính quan niệm họ cho thân xác này về các loài chim thì 
họ quan niệm răng ta đã có kiếp dùng chúng nuôi thân, giờ 
thì xin hóa kiếp lại cho đàn chìm thọ thực là một cái nhìn 
mới hơn về luật nhân quả trả vay, hết nợ ân tình, nhẹ nhàng 
mà đi tự tại. 


90 


Tây Tạng có 5 cách mai táng khác nhau: 

1. Tháp Táng: Dùng nước muối lau toàn bộ thi thể của 
người đã mất, đem hong gió cho khô. Sau đó họ sức lên thi 
thể một ít nước hoa và rắc một ít nguyên liệu dược quý rồi 
bọc lại, cất giữ trong tháp dùng nguyên liệu bằng vàng hay 
bạc cho mọi người lễ bái. Phương thức này thường dùng 
vào thời nhà Minh, nhà Thanh, nhà Nguyên, chuyên đề cho 
các vị chức sắc năm quyên hành chính trị, như Ban Thiền 
Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma hay chư vị đại thô tỉ. 

2. Hỏa Táng: Là một tập tục mai táng của dân tộc 
Tạng ngày xưa, họ cho thi thể trộn với bơ, từ sữa bò, sữa 
dê, đồ trên những loài thảo dược. Sau đó, họ mang thi thể 
hỏa thiêu qua lời cầu nguyện của vị Lạt Ma. Sau khi họ đốt 
họ thu gom tất cả linh cốt cho vào trong tháp gỗ hay vại 
sành sứ, họ có thể chôn trên các sườn núi hay một nơi đất 
sạch, xây theo hình tháp để thờ. Cũng có thể họ mang tro 
cốt theo lời di chúc của người quá cô rải trên các quả đôi 
hay xuống dòng sông để thi thể ấy hòa vào dòng nước đi về 
cõi tịnh. Tuy nhiên phương thức này dành cho chư vị Lạt 
Ma và quý tộc, họ mang tro cốt vào trong bảo tháp vàng 
hay bạc, đề vào đó như kinh Phật, tượng Phật, pháp khí của 
chư vị Lạt Ma từng dùng để tôn trí thành một linh tháp hay 
linh cốt tháp cho chư vị đệ tử chiêm bái, nếu nhà quý tộc là 
họ để lại cho hàng con cháu chiêm bái. 

3. Thủy Táng: Đối với các gia đình có người mất về 
điều kiện kinh tế thấp, không có chư vị Lạt Ma cầu nguyện 
hay những người sống vô gia cư, các vị cô đơn độc thân, 
các em bé thì họ hay sử dụng phương pháp này. Cách thức 
họ dùng một con dao nhọn và một cái rìu, tách các bộ phận 


91 


cơ thể ra từng chỉ khác nhau, họ chắp tay lại cầu nguyện, 
trì chú, rồi họ đưa các chi cơ thể vào lòng nước sâu bên 
bờ sông. Hay ta có thể xem những thước phim ký sự sông 
Mê Kông thì hãy dùng vải trắng và thảm len cột vào một 
cục đá, họ ném xuống dòng sông để dâng cúng cho vị thần 
sông. Hóa kiếp một đời đi về tâm thức tự tại không mắc kẹt 
về thể xác phàm trần này. 

4. Thổ Táng: Là cách thức mai táng thấp nhất, thông 
thường hay dùng cho các người bị chết mà mắc bệnh hiểm 
nghèo, truyền nhiễm như phong hủi, bệnh đậu mùa, bệnh 
than, bệnh ung thư,... hay những tên cướp, giết người, thô 
táng có hai hàm ý: 

- Một đề diệt tận gốc các bệnh truyền nhiễm 

- Hai là đối với những người có tội thì trừng phạt 
những tội lỗi họ gây nên hay mắc phải thì họ đưa mình vào 
ngục tối, địa ngục thâm sâu đó là quan điểm Tây Tạng từ 
trước và đến bây giờ. 
si: Thiên Táng: Phong tục này họ thường dùng cho 
dân du mục vô gia cư, mỗi địa phương trên đất xứ Tạng 
đều có chỗ thiên táng, có một khu nghĩa địa trên núi và có 
một mô hình nhà được trang trí các đầu lâu của người quá 
có xếp lại thành một linh tháp được sơn màu trắng. Sau khi 
có người mất người ta mời các nhà sư Lạt Ma xem ngày 
giờ, các sư Lạt Ma tụng kinh cho họ ít nhất là hai đến ba 
ngày, nguyện cầu cho họ được nhẹ kiếp đi về cõi tịnh. 
Vào lúc trời rạng sáng, họ khiêng thân thể người quá cô 
vào một tâm vải trăng, buộc hai chân lại, đầu cúi xuống 
sát gôi. Những người thân thiết khi đưa tang vừa đi vừa 
hát, hay tụng kinh trì chú lên một quả đồi cao, giữa là một 


92 


khu nghĩa địa hay là cánh đồng thảo nguyên. Họ mời một vị 
xử lý về xác chết thi thể được gọi là Royyapa, trên tay vị 
này thường có hai vật dụng: Một cái rìu, Một con dao nhọn. 
Khi họ tiếp nhận thi thể, họ mời các Lạt Ma đứng qua một 
bên đọc thần chủ để mời gọi các loài chim kền kền về. 
Sau khi các loài chim nghe được thức linh kinh nguyện 
chúng liền bay đến, thì các vị Royyapa sẽ làm việc như 
sau: Lấy con dao nhọn cạo sạch lông và tóc trên cơ thê tử 
thi, sau đó họ cột cái đầu lại trên một khúc gỗ, tiếp đến họ 
dùng dao nhọn gọt rữa tứ chi trên cơ thể tử thi ra, rạch 
từng miếng thịt, bóc tách ra từng bộ phận khác nhau. Tim, 
gan, ruột, các bộ phận nội tạng ra từng khu, xương tay 
chân họ để lên tắm đá lóc các thớ thịt ra. Sau đó, họ vỗ 
tay ba cái thì các loài chim kền kền bay đến, dùng thân 
xác. Tại Tây Tạng đây là món ăn cho kền kên, họ rất quý 
loài chìm này. Sau khi chim kèn kền thị dụng thân xác 
song chúng được vị Royyapa lẫy xương đập vụn ra, sọ 
đập ra lấy các bộ phận trên sọ trộn với tsampa, mạch nha 
và sữa trâu yak cho chim kền kền dùng hết. Họ quan niệm 
nếu chim kền kền dùng hết họ mới sạch kiếp và diệt được 
não phiền trên đời từ muôn kiếp và dễ dàng hóa kiếp 
không bị quỷ dữ chiếm đoạt. Các vị Lạt Ma sẽ phá và đốt 
lá bùa thần chú nếu xương của thi thể đó không phá được 
thì nhờ vào chiếc rìu đó đập ra. Như ông Thaton diễn tả 
đó là một buổi tiệc bố thí cho chim kền kên. Nếu có vị nào 
dùng nhiều thảo được lúc sông thì khi chết xác thi thể sẽ 
có nhiều mùi thuốc thì kền kền không thích dùng thi thể 
ấy, lúc ấy thì phải mang đi địa táng. Nếu không thân xác 
ấy sẽ bị quỷ bắt về, đó là quan điểm của người dân Tạng. 


93 


Tại Tây Tạng khu thiên táng này thường nằm nhiều 
nhất là phía Đông Bắc Án Độ, thuộc vùng đất Tây Tạng. 
Cánh con chim kên kền này đài 2m, anh Tenzin đưachúng 
tôi thấy tắm hình, cũng muốn đến nơi đây nhưng ngày nay 
chính phủ đã cắm du khách đến nên thật là tiếc và chỉ 
chắp tay nghe kế và nhìn ảnh truyền tải nội tâm để cầu 
nguyện cho ai đó trở về cõi tịnh độ Di Đà. Ngoài ra, tôi 
tìm hiểu trên các tạp chí có thấy thêm một vài cách táng 
của Tây Tạng. Theo nguồn tin báo Việt Nam.net với bài 
viết: “Rùng mình phong tục thụ táng của người Tây Tạng”. 
Đại ý bài viết về cách táng: Thụ Táng hay còn gọi là thiên 
táng là đem tro xương người chết chôn dưới gốc cây, hoặc 
rải lên một khoảng đất nào đó rồi trồng lên đó một cây 
làm kỷ niệm, thụ táng là không có huyệt mộ, không có bia 
mộ, chỉ có một phiến đá đặt dưới cây, rồi ghi tên, họ ngày 
sinh và ngày mất. Tuy nhiên, dù tâm linh nào đi chăng nữa 
họ đều phải có một chủ quyên cận tử nghiệp đi về nguồn 
tâm đến và chết tự tại dung thông. Các tập tục mai táng 
này thường được phổ biến tại Tây Tạng, Thanh Hải, Nội 
Mông và Mông Cổ, đó là những tập tục cộng đồng sinh 
sông tại các bộ lạc thảo nguyên. Người dân Tây Tạng họ 
không quan trọng về thể xác mà họ quan tâm về tâm linh 
chết được trở về nguyên bản kiếp sống luân hồi ở đâu? 
Ta có thê biết hơn nữa mỗi khu điều táng đều có linh tháp 
bằng xương đầu lâu, các vị Lạt Ma chất thành linh tháp 
đốt hương nghi ngút để cầu siêu độ cho chư vị hương linh 
trong mỗi dịp lễ hội của từng bản địa. 

Mặt khác, các Lạt Ma có thê lấy xương của người 
quá cố làm pháp khí từ một khúc xương đùi làm chiếc 


94 


chùy Kim Cang Luân đề dâng cúng chư vị thần linh theo 
niềm tin Mật Tạng. Ta cũng thấy có mặt trong mật thất tại 
chùa Bạch Cư Tự tại thị trấn Giang Tử bên cạnh bảo tháp 
Kumbum có nhiều đầu lâu và khúc xương tôi đã vào đó để 
chiêm ngưỡng. Ngoài ra, anh Tenzin nói dân Tạng chính 
gốc họ không bao giờ dùng cá trên bất cứ dòng sông nào. 
Vì sao? Vì họ quan niệm nếu ai dùng cá dưới dòng sông 
và ăn chúng tức là ăn thân thể thủy tộc của họ nhiều đời và 
làm tổn thương đến cha mẹ nhiều kiếp. Nên họ tuyệt đối 
cấm ky không bao giờ dùng cá trên dòng sông hay là ao 
rạch nhỏ thuộc vùng đất Tây Tạng. Đúng là điều cắm ky từ 
nhiều đời kiếp xưa và ngày nay cũng thế. 

Anh nói tiếp, ở Tây Tạng có 5 hồ lớn nhưng có một 
hồ Namtso với diện tích 1920 km2, độ cao 4718m so với 
mặt nước biển, cách trung tâm Lhasa 112km, độ sâu trung 
bình 33m và duy nhất có một hồ này là hồ nước mặn ở Tây 
Tạng. Ôi thật là kỳ diệu, người dân Tây Tạng họ đến đây 
cầu nguyện và lễ nhất bộ nhất bái, tìm vị thầy tâm linh. 
Ngoài ra, họ lấy đá dưới lòng hồ nghiền ra thành những 
hạt muối sông, có thể thành viên như chúng ta thường hay 
dùng tại Việt Nam, đó là một điều ít ai lý giải nỗi. Cả vùng 
đất cao núi tuyết phủ đầy, không có biển mà sao có một hồ 
nước mặn? Sao các hồ khác không có nước mặn mà là 
nước ngọt nhỉ? Thế mới hiểu là kỳ thú để khám phá Tây 
Tạng, nóc nhà thế giới ai cũng muốn đến để chiêm 
ngưỡng cho thỏa dạ tâm hồn. Những hạt muối này là điều 
kiện giúp các vị Lạt Ma ướp xác thi thể của mình sau khi 
viên tịch, tùy theo tâm nguyện của từng vị, sau một thời 
gian hạt muối ấy dùng cho quý Phật tử hữu duyên dùng 


95 


mỗi lúc có việc đi xa mệt hay là bị yếu sức. Ai có những 
hạt muối ướp xác thi thể Lạt Ma là điều phước đức vô 
cùng. Anh Tenzin nói ai có hạt muối đó là phước duyên, 
nhưng các vị Lạt Ma có đủ thâm quyên về tiền kiếp tái 
sinh được tặng từ hạt muối. 

Một phong tục lạ nhỉ? Sao mà không al giải thích nồi, 
âu cũng chỉ là niềm tin tâm linh đó thôi? Ngoài ra, có một 
cách táng nữa mà người dân Tây Tạng hay dùng đó là Mộc 
Táng dành cho các em nhỏ tuổi, thuộc vùng Nyingchi phía 
Đông Nam Tây Tạng, thường đặt các em trong một chiếc 
hộp gỗ, treo lên cây và tại một khu rừng xa xôi nhất. Ngoài 
Mộc táng, có một vùng thuộc thung lũng dòng sông Tsang- 
po Gyiong ở miền Nam Tây Tạng nơi ấy có cả thủy táng, 
địa táng và đây là vách táng. Nếu có một vị mất, các vị sư 
xuất sắc được giao nhiệm vụ tiên đoán và quyết định nghĩ 
thức và phương pháp, cách thức tang lễ cho người quá cố. 
Nếu người quá cô được mai táng vào vách táng thì thi thể 
sẽ phủ lớp bơ hoặc sữa cùng với muối, nước hoa và sau 
đó niêm phong thùng gỗ lại mang tới vách đá. Hoặc có 
nơi không dùng gì mà chỉ cần một tấm vải trắng bọc 
người chết lại, sau đó mang lên vách núi cao tới 200m xa 
khu vực dân cư nơi ấy có các hang đá và vách núi để 
chôn, nơi yên nghỉ cho người dân. 

Trong tất cả các cách táng cho một thi thể, tùy theo 
tâm linh và tôn giáo màu sắc chủng tộc thì ta còn mộtđiều 
kỳ thú. Trong quá trình tìm hiểu về phong tục điều táng 
thì tôi có đọc một bài viết của vị Lạt Ma Lobsang Rampa 
qua tác phẩm Tây Tạng huyền bí (Tuệ nhãn, hay con mắt 
thứ ba) xuất bản năm 1956. Trong tác phẩm có nói về Kim 


%6 


Táng, một trong những việc ít ai biết được điều kỳ thú này, 
vì đây được diễn ra ở cung mật thất của chư vị Lạt Ma có 
chức sắc và Lạt Ma trưởng tông phái mới có cách thức kim 
táng này. 

Ta có thể thấy kim táng là thế nào? Vì sao lại có cách 
thức này? Theo trình tự thế nào? Tắt cả xin trích dẫn lại để 
tham khảo cho đề tài phong phú, hấp dẫn hơn: 

- Kim táng: Là kho vàng dùng để Phật tánh”? vì 

vàng tượng trưng cho kim ngôn, kim thân, kim khẩu, kim 
tạng. 
Nếu khi linh hồn mất đi thì người ta có thể làm sạch thi 
thể mạ một lớp vàng vào đề giữ gìn thi thể lâu hơn. Như 
ta từng thấy răng vào cung Potala thì có những bức tượng 
bằng vàng của chư vị Lạt Ma tiền thân, như vậy dễ hiểu 
đó là một hình thức kim táng của chư vị Lạt Ma Tây Tạng 
dành cho bậc tôn quý hóa thân. Một ý khác là kim táng 
giúp cho tỉnh thần chỉ vào linh hồn không bị bất hư vì có 
được lớp vàng bao bọc. 

Có ba giai đoạn xin trình bày pháp ướp xác Lạt Ma 
qua kim táng: 

Giai đoạn T: 

“Khi một vị Lạt Ma từ giã cõi đời trần thế để bước 
qua cõi tính độ thì thi hài của các vị được ướp bằng những 
hương liệu đặc biệt, có tác dụng tây mùi ô uế của tử thi 
và xác được giữ một thời gian dài. Sau đó, thi thể Lạt Ma 
mang để vào một cái hòm bằng thủy tỉnh được tôn trí tại 
bảo tháp, lúc ấy sau thời gian quy định thì đem đi mạ vàng 


32 Buddhata or Buddhitattva, Bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự sống hữu tình và vô 
tình 


97 


ở một nơi bí ấn, sâu dưới lòng đất, đó là một mật thất của 
Lạt Ma. Sau khi làm các thủ tục cầu nguyện trong tu viện 
thi hài của chư vị Lạt Ma được xếp tư thế kiết già, đưa vào 
một lỗi hầm mật. Mãi một thời gian lâu thi thê đưa vào gian 
phòng không, có một vài vị tăm rửa thi hài sạch sẽ, móc hết 
tất cả lục phủ ngũ tạng cho vào cái vại riêng, đóng thật chặt 
lại. Đối với thi thể được rửa sạch thật kỹ, để khô ráo, họ đồ 
một lớp nhựa đặc biệt, lớp nhựa này chống lại dự thối rữa 
của thê xác và bảo vệ thi hài như người còn sống. Từ đây 
họ nhồi thêm một số đồ tơ lụa luôn giữ thi thể với dáng vẻ 
như đang còn sông. Lúc ấy họ đồ thêm chất nhựa vào, ít lâu 
sau chất nhựa đông đặc lại và vết lên một nước thuốc đặc 
biệt, bó lại bằng lụa mịn”. 

Giai đoạn lH: 

Thi thê Lạt Ma hoàn toàn khô cứng, trở nên cứng cáp 
hơn, họ mang thi thể vào một lò hỏa nung với một nhiệt độ 
cao, thi thể Lạt Ma được đặt vị trí giữa hỏa lò, họ lẫy 
muối từ lòng hồ Namtso”3°® tán ra từ các viên đá dưới hỗ 
lên thành muối, cùng thảo được, chất khoáng, họ đốt lên 
chúng đúng một tuần. Đến ngày cuối thì sau 7 ngày họ 
không đốt nữa mà là để lại bình thường nhiệt độ thêm 4 
ngày, họ nong thi thể Lạt Ma ra. Công đoạn kế tiếp họ 
được cử từ chư vị Lạt Ma có thâm quyên, cạo sạch lớp 
muối. Khi các chỉ tiết trên thi thể Lạt Ma đã hoàn chỉnh 
họ tiếp tục công đoạn thứ ba. Lớp muối mà anh Tenzin 


33 Namtso Namtso hoặc hồ Nam (tên chính thức Nam Co; ; nghĩa là hồ Thiên Đường, 
Nạp Mộc Thác) là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung 
của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại Tây Tạng, Trung Hoa, 
cách về phía bắc tây bắc của trung tâm Lhasa. 


98 


nói đó là đây, nếu ai có được thì phúc đức vô cùng. Và tôi 
năm 2010 có được một hũ muối từ xác ướp gửi từ Tây 
Tạng mang về Hà Nội cho một đệ tử tên là Chân Phúc An 
tu học theo pháp môn Mật Tông Kim Cang Thừa của Lạt 
Ma (Patrul Rinpoche) qua tập sách “Lời Vàng Thây Tôi” 
của “Đại sư Kun zang Lam ái Shelung”. Cô Chân Phúc 
An là đệ tử của thiền sư Nhất Hạnh, sau một thời gian tu 
học cô tiếp tục nghiên cứu Mật Tông được Lạt Ma Patrul 
Rinpoche tặng hai lọ muối tại Tây Tạng hạt muối xác ướp 
Lạt Ma nên tôi đã được tặng lại từ Phật tử Tâm An. Đó là 
điều hạnh phúc từ phước đức nên khi nghe anh Tenzin nói 
tôi đã lấy ra và dùng một viên nên sức khỏe tỉnh anh với 
cơ thể trên vùng đất Tây Tạng như tôi được năng lượng 
truyền tâm. 

Giai đoạn TH: 

Lúc này được gỡ ra từ đôi bàn tay khéo léo của Lạt 
Ma, từ các lớp nhựa được bung ra, các chi tiết thân thể Lạt 
Ma còn nguyên hiện trạng. Công việc kế tiếp là mạ vàng, 
giai đoạn này được tuyển các vị có chuyên sâu, tay nghề 
cao, được truyền lại từ các vị xưa, dùng đôi bàn tay khéo 
léo từ từ phủ lớp vàng tinh lọc, mịn màng và tinh nhuyễn 
nhất thật tỷ mỹ chăm chú, từng chi tiết nhỏ không bỏ sót 
chỉ tiết nào. Sau cùng là lớp vàng được mạ không thiếu sót 
một chút nào, trông như thật và cực kỳ sông động. 

Từ đây, các vị Lạt Ma xem đây là kiếp hóa thân từ 
việc kim táng thi thể và chuyển tiếp một đời sống tâm 
linh. 

Thực vậy, ta có thể nhìn thấy thuở xưa cho đến bây 
giờ, Tây Tạng là quê hương có nhiều điều kỳ bí mà ai cũng 


99 


khám phá. Núi đá, tuyết sương, độ cao, chuyển kiếp tái 
sinh hay là từ con người tâm linh huyền thoại từ tập tục lạ 
kỳ và nhiều điều ta cần nên tìm hiểu về vùng đất xứ Tạng. 
Ngôn ngữ chỉ là cách nhìn để viết còn bạn muốn tìm 
hiểu thì như tôi, thả viết chữ lên đá hóa vào hư không. 
Thạch đá rêu phong, tìm về Tây Tạng nhặt hạt muối dưới 
lòng hồ nước mặn, khám phá đại dương tâm linh. Thôi hãy 
về đi nền tâm linh huyền ảo vô biên. Thạch đá thi thể hóa 
muối trên non một điều linh thoại nhặt lời huyền tâm. 


100 


CHƯƠNG III. CÁC VƯƠNG TRIÊU 


Ta có thể nhận biết qua một số thư tịch từ thời khởi 
nguyên như Thổ Phôn, thời Nguyên, Phác Mộc Trúc Ba, 
Đạt Lai Lạt Ma, thời Thanh, thời Hậu Thanh và sau năm 
1950 cho đến nay nơi tôi đến giờ đã quá xa. Nay duyên 
đến tôi nói tóm lại các Triều Đại để điểm sơ nét đẹp một 
thời “Bí Mật Xứ Tạng” trên dòng lịch sử. 


1. THỜI KỲ HƯNG THỊNH 
Srong-btsan Søam-po (Tùng Tán Can Bố-Khí Tông 
Lộng Tán) sinh 605 hay 617 — mất 650. Trị vì vào 629 — 650. 
Gung-rigung btsan (Cung Nhật Cung Tán) sinh 638 — 
mắt 655, năm trị vì 651 — 655. 
Mang-Srong mang-btsan (Mang Tùng Mang Tán — 
Khất Lê Bạt Bồ) sinh 653 — mất 679, trị vì 656 — 679. 
Vdus-srong mang-po-rje (Đỗ Tùng Mang Ba Kiệt 
hay Khất Lê Nỗ Tất Lung Khí Nô Tất) sinh 679 — mất 704, 
trị vì 679 — 704 
Khri-Ide gtsug-brtan Mesag-Tshom (Xích Đức Tổ Tán 
hay Khí Đãi Xúc Tán) sinh 680 — mắt 742, trị vì 704 — 742. 
Khri-Srong Ide-btsan (Xích Tùng Đức Tán hay Khất 
Lê Tất Lung Nạp Tán, Khất Lập Tán, Khất Lê Tô Lung 
Liệp Tán, Sa Tất Lung Lạp Tán) sinh 730 — mắt 785, trị vì 
743 — 785. 
Mu-ne btsan-po (Nộc Nại Tán Phổ) sinh 762 — mất 786, 
năm trị vì không biết () nhưng ta thấy lẫy năm mắt 786. 
Khri-Ide Srong-btsan Sad-ne-legs (Xích Đức Tùng 
Tán) sinh 764 — mắt 817, năm trị vì 784 - 817. 


101 


Dưới thời này (Mẫu Như Tán Phổ) với danh từ tiếng 
Tạng chưa được dịch nên sử liệu ghi chép có phần ngắt 
đoạn, được biết năm trị vì 798 - §19 ta xem đây là một 
trong những vị Vua trị vì Tây Tạng có phần chưa đượctìm 
lại sử thi do thời cuộc hay sao? Hay vì chiến cuộc mà bị 
cảnh lăng quên đi một bậc minh quân kiệt xuất. 

- Tiếp sau đó là: 

+ Khrigtug Ide btsan, Ral-pa-can (Xích Thô Đức Tán 
hay Khả Lê Khả Túc) vị này lẫy niên hiệu Di Thái (806 - 
838) trị vì S18 - 838. 

+ Glang dar-ma (Lãng Đạt Ma) Đạt Ma 803 - 841 
(839 - 841) 

Sau khi qua 31 triều đại dưới thời trị vì Tượng Hùng 
các vị Vua đương nhiệm đã đi qua và sau thời kỷ này vào 
thế kỷ VII mở ra một trang sử thi mới hơn cho các triều đại 
về sau, một trang sử mới cho Tây Tạng. 

Lịch sử lúc thịnh lúc suy theo dòng đời nghịch cảnh 
lưu truyền mang tâm cảm hai chữ Vô Thường giữa mây 
ngàn tuyết trắng. Thực vậy, mỗi thời kỳ đều có một nghịch 
lưu thiên hà, nên giờ ta bước vào các thời kỳ trị vì vàng 
son. Nghiền ngẫm lịch sử dẫu một đất nước đều có cái 
nhìn, chánh kiến khác nhau, tư duy thê chế riêng biệt và 
thực hành phương thức trị vì quốc thổ ấy là điều khó cho 
mỗi thời đại, dùng được hai nên tảng trí tuệ và từ bi. Nếu ta 
hiểu về tình thương yêu vô vàn của Đức Bồ Tát Quán Thế 
Âm thì vào khởi nguyên này ta biết được một suy nghĩ huy 
hoàng theo tâm linh tôn giáo, dùng một Mật Trí KimCang 
trên núi tuyết oai hùng thì đó là trái tim giữa trời mây hứng 
chịu bao ánh nắng từ lòng núi bước ra, dạo chơi giữa cung 
trời phạm nhật tự tại vô ngôn. 


102 


2. TRIỀU ĐẠI SONG TÀN GAMPO (617 - 649) 

Songtàn Gampo (Wylie: Song brtsan sgam-po) (Tùng 
Tán Cang Bồ) “Khí Tông Lộng Tán” ông sinh vào năm 
605, có thuyết cho rằng 617. Ta thấy năm sinh có thiên lịch 
như tính khi năm lên ngôi I3 tuôi thì ô ông là một vị Vuatrẻ 
tuổi. Theo sử liệu các triều đại Yarlung đều lên ngôi lúc 13 
tuổi, như vậy đây là điều tranh cãi giữa các lịch sử gia. Tuy 
nhiên, dù Vua Song tsàn gampo (Tùng Tán Cang Bồ) thế 
nào đi chăng nữa thì lịch sử đã ghi chép và Tây Tạng nơi 
quê hương của ông ngày nay đã chứng minh ông là một vị 
Vua tài ba thống lãnh Thổ Phôn về chung một mối. 

Ông được sinh ra tại Gyama, làng Maldro vùng phía 
Đông Bắc Lhasa ngày nay. Thân sinh của ông là Namri Song 
tsen yarlung (Nam Nhật Tùng Tán) (? - 628) đã bị đầu độc 
mà chết. Thân mẫu là bà Dring ma togo, người dân tộc Tsen- 
pong - một dân tộc đóng chủ yếu vai trò quan trọng của Tây 
Tạng. Ông có ba người vợ yêu quý, đều tín tâm Tam bảo, 
giúp cho Phật giáo Tây Tạng phát triển về Mật Tông giáo. 

- Công chúa Xích Tôn (Bhri Kuti DerI) người nước 
Nepal.(? - 2) 

Công chúa đã y lệnh vua cha về Tây Tạng làm 
Hoàng Hậu với Đức Vua Songtsen Gampa để nghị hoà 
bang giao cho hai nước Nepal và Tây Tạng chấm dứt 
chiến tranh, trên tinh thần đó, Hoàng Hậu Bhiri Kuti Deri 
(Xích Tôn), là một vị có lòng tin sâu sắc với Phật giáo, 
nhà truyền đạo tâm linh để đưa nên tảng Tôn giáo Phật 
vào vương quốc Tây Tạng, và khi bang giao sính lễ cầu 
hôn Hoàng hậu đã thỉnh bức tượng Phật Akshobhya (Bất 
động). 

Trong Đại Tạng Kinh: Đại Nhật số 1, (đại 39, trang 
622c) có chép răng: “lrú xứ của Ngài là phương Bắc. 


10 


Quán Tưởng về Đức Phật này, an trú ở trong thiền định 
tịch lặng, thanh hương». Ta hiểu hơn với tâm chí thành, 
kính ngôi Tam bảo Hoàng hậu Nepal đã dùng Kim Tướng 
của Đức Phật Bất Động chuyển hoá quần dân Tây Tạng 
về niềm tin Tam bảo, Phật tánh. 

Ta biết Đức Phật Bất Động”? là vị có tâm kiên có, 
kiên định vững chãi, không bị tác duyên nghịch cảnh bên 
ngoài. 

Đại viên cảnh trí” là theo Phật giáo Tây Tạng được 
xem là biểu tượng Đức Phật có mặt trên quốc thổ Tây 
Tạng. Do đó Đại là rộng lớn, rộng sâu, không có vùng biên 
cương quốc thổ nào vượt qua, viên là toàn vẹn, nguyên 
trạng, cảnh là gương sáng, ánh sáng, trí là trí tuệ thông 
suốt châu dung chân thật. 

Ta thấy vùng biên cương trong suốt sáng mãi tâm trí 
tuệ viên dung tròn đấy nguyên vẹn, trên quốc thổ Tây 
Tạng bằng bồ đề tâm kiên cô. 

Trí tuệ được biểu trưng cho tâm thức Alaida"6 đề được 




















+ Bất động Phật (2*#4#) Bất động Phật là dịch ý của tên tiếng Phạm Akwobhya - 
buddha. Dịch âm: A súc Phật. Bất động Phật (hoặc Bất động Như lai) chép trong kinh 
Giáo vương và kinh Lược xuất v.v... là chỉ đức Phật A súc ở phương đông. Còn Phật Bắt 
động ở phương bắc nói trong kinh Đại nhật phẩm Cụ duyên thì không phải Phật A súc ở 
phương đông. Đại nhật kinh sớ quyền 4 (Đại 39, 622 hạ), nói : Kế đến, ở phương bắc 
quán tưởng Phật Bất động, trụ nơi tướng định tịch lặng thanh lương (mát mẻ), đây là trí 
Như lai niết bàn, nên có nghĩa bất động, chứ không phải tên của đức Phật là bất động, 
chính tên Ngài là Cồ âm Như lai. Tức A súc nghĩa là bất động, chỉ cho tâm bồ đề vững 
chắc không lay động. Lại nữa, Phật Thiên cổ lôi âm, nói theo nghĩa niết bàn tịch định, 
cũng gọi là Phật Bắt động. (xt. A Súc Phật). 

5Š Đại Viên Cảnh Trí Adarsa-jnana (skt)Trí to lớn viên mãn hay trí hiển hiện các sắc tướng 
trong cảnh trí của Như LaiGreat perfect mirror wisdomPerfect all-reflecting Buddha- 
wisdom. 

36 Alaida: A lại da thức (lñƑ##fli8#) A lại da, Phạm: Àlaya. Là một trong tám thức (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạtna, a lại da), một trong chín thức (tám thức và thức A ma la) 
Còn gọi là A la da thức, A lê da thức, A lạt da thức. Gọi tắt là Lại da, Lê da. Các nhà 
dịch cũ gọi là Vô một thức , các nhà dịch mới gọi là Tàng thức. 


104 


viên dung, Bất động như Lai theo Tây Tạng là tâm kim 
cương sáng mãi vững chắc như hạt kim cương. Với ý 
nghĩa diệu dụng đó Hoàng hậu đã chuyền lòng tham sân 
sỉ của Đức Vua Songtàn Gampo về với Tam bảo, xây 
dựng nên tảng Phật giáo từ đây. 

Về sau thần dân Tây Tạng đã truy phong cho Hoàng 
hậu với danh hiệu Belsa Hay Trisung nghĩa là “Đức 
Hoàng Thái Hậu” ở xứ Nepal. 

Bức tượng Akshobhya do Hoàng hậu mang đến Tây 
Tạng đã được Tôn thờ, giữ gìn cần mật. Nay khi tôi đến nơi 
này giờ chỉ là phế tích, tượng Phật không còn nữa, thật là bi 
cảm với giọt nước mắt tuyết trắng ngànxưa. 

- Công chúa Văn Thành, còn gọi là Munchang Kong 
Cho, bả sinh 623 và mất năm 680. Bà là cháu gái của Vua 
Đường Thái Tông, vào năm 640 lúc ấy công chúa 17 tuổi, 
bà được gả cho Vua Songtàn Gampo để làm bang giao giải 
hòa hai đất nước Đường và Tây Tạng. Vào năm 641 công 
chúa Văn Thành đến Lhasa, tới khu vực Bách Hải (nay là 
khu hỗ Ngạc Lăng, hồ Trát Lăng tại Thanh Hải) do Đại 
thần hộ tống Giang Hạ Quận Vương kiêm Thượng thư bộ 
lễ Lý Đạo Tông. Khi về quê hương Tây Tạng, công chúa 
đã mang theo những bảo vật như: “Bức tượng Thích Ca 
Mâu Ni băng vàng ròng, rất nhiều vật quý, 360 quyền kinh 
thư điền tích,. ..”” Công chúa đã đề lại những ngôi cô tự cho 
đất nước Tây Tạng, xem đây là tác phẩm kiệt tác đề lại cho 
nhân loại như: Ngôi chùa Đại Chiêu (JoKhang Tự) được 
khởi công xây dựng vào năm 647, thế kỷ VII để thờ bức 
tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng ròng, ngày nay 
được xem là bảo vật quý của quốc gia Tây Tạng. Và Vua 


105 


Songtàn Gampo đã đồng tâm hiệp lực giúp cho công chúa 
Văn Thành kiến tạo chùa Changzhug (Chùa Xương Châu) 
tại huyện Nãi Đông (Khu Sơn Nam, nay là Tây Tạng). 
Còn đề lại một bức tranh ThangKa được bảo lưu tại chùa 
này cho đến nay. Công chúa Văn Thành mất năm 680 tại 
Lhasa, khi ấy công chúa thọ 57 tuổi. Bà la một người Vợ 
rất tín tâm Tam bảo. 

- Người vợ thứ ba của Vua Songtàn Gampo tên là 
Trimonyen Dongsten (gia tộc Mông) mẹ của Mang-Song 
Mang-Tsen. (649 - 676) 

Vua Songtàn Gampo là một nhà quân sự, một nhà 
ngoại giao tài ba. Vào năm 627 tây lịch ông đã chỉ huy 
Tướng Myang MangpoJe (Myang Mang-po-rJe zhang- 
shang) đánh bại đất nước Sumpa. Vào (632 — 633) tức sáu 
năm sau đó ông kết tội và chém vị tướng Myang Mang poje 
rồi cho Gar Song tsan lên làm tướng. Năm 634 ông đến 
cầu hôn thì Vua Đường Thái Tông chưa chấp nhận và bị 
từ chối. Vào năm (635 — 636) ông đánh thắng dân tộc Azha 
(°Azha) sống tại hồ Koko Nur tại Đông Bắc Tây Tạng, để 
kiểm soát vùng thương mại thông thương vào biên giới 
Trung Hoa. Năm 640 công chúa Văn Thành được gả cho 
Vua Songtàn Gampo, hòa bình lập lại giữa hai nước Đường 
— Tạng, hai bên cùng hoà hợp thịnh trị. Đặc biệt, năm 645 
Vua Songtàn Gampo chinh phục vương quốc Zhang Zhung 
tại miền Tây của Tây Tạng. Nhờ em gái Samakar (Sad- 
mar -kar) mà Vua đã chinh phục được vương quốc này. 
Bởi người em gái Vua đã cầu hôn với Ligp-myi-rlya, Vua 
của nước Zhang Zhung, giờ thì con cháu của họ đang nằm 


106 


ngoài rặng núi tuyết Himalaya. 

Sau năm 650 Vua qua đời và cháu nội chính thức lên 
ngôi, quyền lực rơi vào tay vị tướng Gar Songtàn. Triều đại 
kế tiếp đó là Trimang Lon (Khri-mang-slon). 


3. TRIÊU ĐẠI MANG SONG MANG TSEN (650-676) 
Triều đại này nắm quyền hành trong tay tÊ tướng Gar 
Tongtsen Ylsung, vị tướng này đã sát nhập thổ dân xứ 
Azho vào vùng đất biên cương Tây Tạng. Tướng Gar 
Tongtsen Yũlsung qua đời vào năm 667. Đức Vua 
MangSong Mangtsen (Trimang Lontsen hay Khri-mang- 
slon-rtsen) sau khi trị vì đất nước, đến tuổi trưởng thành 
đã kết hôn với công chúa Thrimalo (Khri-ma-lod) công 
chúa đã có một vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Tây 
Tạng. Đức Vua MangSong Mangtsen (Trimang Lontsen) 
đã băng hà vào giữa mùa đông tuyết trắng năm (676 — 
677). 


4. TRIÊU ĐẠI *DUS-RONG MANG-PO-RJE (677— 704) 
Đức Vua “Dus-rong Mang-po-rJe hay Tridu Song tsan 
được cai trị dưới quyền hành hoàng hậu Thrimalo thuộc 
tộc Gar (Mgar). Hoàng hậu là người nhiếp chính triều đình, 
một người quyền uy nhất Tây Tạng thời bấy giờ. Vào thời 
này, các vị tướng cũng phải nghe theo lời của bà. Năm 
685 tế tướng Gar Tan nya dom bu (Mgar Bstan-syas-Idom- 
bu) qua đời thì đức hoàng hậu mời em của Hoàng hậu là 
ông: Gar Thri dring Tsodrõ (Mgar Khri-“bring-btsan brod) 
được quyền đương chức. Vào năm 692 Tây Tạng bị mất 
trắng một phần đồng băng lưu vực sông Tarim Basin vào 


107 


tay người Hán. Năm 696 tướng Gar Thri dring Tsandro 
đánh bại người Hán để ký kết hòa bình nhưng vào năm 
698 đức Vua Tridu Song tsan mời dòng tộc Gar trên 2000 
người, đi săn băn như buổi tiệc để thảm sát họ, một điển 
tích chấm dứt dòng tộc Gar, lúc ấy tướng Gar Thri dring 
Tsandro đã tự sát ngay lúc thua cuộc. Năm 700 cho đến lúc 
băng hà đức Vua đã quy phục các miền Đông Bắc, ra khỏi 
miền Trung Tây Tạng. Khi ấy đức hoàng hậu Thrimalo 
được phép cai trị trên danh nghĩa của đức Vua Dus-rong 
Mang-po-rje. Năm 702 Tây Tạng và Trung Hoa thiết lập 
nên hòa bình. Cuối năm 702, đầu năm 703 đức Vua thay 
mặt nhà nước quân chủ Tây Tạng củng cô nền hành chính 
như chữ Tây Tạng, kho Chenpo-mKhoschen-po, khu vực 
Đông Bắc Sumru (Sum-ru) nước này bị quốc phục 75 
năm trước đó đã đóng đô thành vùng, mãi mới có một đề 
chế. Mùa hè năm 703 Đức Vua đóng quân tại Oljag (*Ol- 
byag) xứ Ling (Gling) đầu đỉnh nguồn Dương Tử để 
chuẩn bị tấn công nước Jang (“Jang hay Nam Chiếu). 
Năm 704 đi tiến công ở tại Yoti Chu Zang (Yo-Ti chu- 
bzangs) xứ Madrom (Roma-sgrom) bên sông Hoàng Hà, 
tiếp xứ Mywa (tức nước dân tộc người Miêu) không lâu 
sau Đức Vua băng hà. Trong chiến dịch năm 704, khi ấy 
mở ra một triều đại mới cho một quãng đời lưu lạc chiếm 
đóng các xứ về mình rồi hoàn tay trắng. 


5. TRIẾU ĐẠI MEGS-AG-TSHOMS (704 - 754) 


Đức Vua Gyaltsugru (Rgyal-gtsug-ru) Ngài. sinh năm 
704, sau khi Vua cha băng hà thì Ngài được lên nắm quyền 


108 


nhưng được hoảng hậu Thrimalo (Khri-ma-lod) thay thế 
triều chính. Đức Vua lên ngôi năm 712, với niên hiệu là 
Tride TsuKtsan (Khri-Ide -Gtisug-brtsan) với tên thông 
dụng mà bản xứ Tạng phong cho ông (Mes-ag- tshoms). 
Sau này, được biến đổi thành quốc hiệu triều đại Mes-ag- 
tshoms. Khi Đức Vua còn nhỏ tuổi, có một thái tử. Lha 
Bal-po đòi quyền phản đối Ngài Gyaltsugru (Rgyal-gtsug- 
ru) lên ngôi. Sau đó, thái tử Lha Bal-po đã tước ngôi Vua, 
từ đây xảy ra nhiều xung đột. Năm 710 Hoàng hậu Thrima- 
lo (Khri-ma-Iod) đã hứa hôn cưới công chúa Jin Cheng 
(Km Thành, Tây Tạng còn gọi là Kyim Shang Kong Jo). 
Công chúa Kim Thành là người Trung Hoa, theo sử liệu 
ghi lại không biết công chúa Jin Cheng (Kim Thành) có 
lấy ấu chúa Gyaltsueru (Ryyal-gtsug-ru) không? Hay là 
lây LhaBalpo đã bị tước ngôi? Đây vẫn là điều còn tranh 
cãi cho các sử gia. Đức Vua có thêm hai người vợ, một là 
công chúa xứ Jang (Nam Chiếu), một người là công chúa 
xứ Namam. Vào năm 712 Đức Vua Gyaltsugru (Rgyal-gt- 
sug-ru) lên ngôi thì đức Hoàng hậu Thrimalo (Khri-ma- 
Iod) băng hà. Từ thập niên 710 — 720, Tây Tạng là đồng 
minh của hai sắc tộc Arab và Turgis, cùng thời đó có một 
nhánh phía Đông người Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối thập niên 710 — 
720 Trung Hoa và Tây Tạng vẫn có một số giao chiến với 
nhau. Đầu năm 730 Tây Tạng đã có một số đồng minh dân 
tộc người Turgi chiến thượng phong, rồi một cuộc nồi loạn 
phía Nam Trung Hoa. Về sau Tây Tạng thiết lập Phổ thiết 
hòa bình. Năm 734 người Tây Tạng gả công chúa Dronma- 
lon (ˆDron malon) cho TurgIs Qaghan. Khi liên minh Arab 
tấn công Turgis và rồi từ đó chiến thắng đã về tay Turgis. 


109 


Trung Hoa nồi loạn chiếm Tây Tạng, Tây Tạng chấp nhận 
mắt phía Đông, mà phía Tây mạnh về quân sự. 

Đề chế Turgis sụp đồ do đội quân không đoàn kết. 
Năm 737 Tây Tạng chiếm nước Vua Bru-za (Gilgit). Năm 
747 sự thống trị của Đức Vua bị lỏng lẻo nên chiến dịch 
hành quân do tướng Cao Tiên Chi (2 - 756) ông tham gia 
cuộc chiến chống quân Thổ Phiên phía Tây Trung Hoa, 
chống An Lộc Sơn. Trong loạn An Sử là một vị tướng cô 
gắng nối mạch liên thông với Trung Á và Krshmir. Đầu 
năm 750 Tây Tạng mất, thuộc địa Trung Á về tay Trung 
Hoa, sự thất bại của tướng Cao Tiên Chi do quân Qarlug 
và Arab tại dòng sông Talas một tỉnh Kayseri và Thổ Nhĩ 
Kỳ có diện tích 329 km” và dân số 75.675 người. Do đó, 
có một số tư liệu nói rằng vào năm 75T là tướng Cao Tiên 
Chi bị thua cuộc. Như vậy, Trung Hoa bị suy giảm vèkinh 
tế mà Tây Tạng là nước đang dần phục hồi. 

Năm 755 Đức Vua Gyaltsugru (Rgyal-gtsug-ru) bị 
các quan thượng thư Là Lang và Bol đầu độc, Vua băng hà. 
Sau đó, TagdraLu Kong (Stag-Sgra Klu-Khong) trình bằng 
chứng cho hoàng tử Trisong Detsăn (Song-Ide-btsan) họ 
nói răng sự phản bội gây chia rẽ đoàn kết đất nước và để thủ 
mưu chiếm đoạt ngôi Vua, để chiếm lại quyền hành thống 
trị. Do đó, cuộc nổi loạn đã xảy ra do thượng thư Lang và 
Bail đã bị dập tắt, tịch thu quân lực tài sản và KluKhongwas 
được ban thưởng. Ta biết một con thuyền lớn thì sẽ bị sóng 
lớn đập mạnh để rồi mọi quyền lợi vẫn bị chiếm đoạt lại 
với nguyên ủy vô chung. Sau 50 năm trị vì rồi cũng về lại 
hoàn không, để lại một để chế mới lên ngôi. 


110 


6. TRIÊU ĐẠI TRISONG DETSĂN (756 — 797 hay 804) 

Đức Vua Trisong Detsăn chính thức lên ngôi vào năm 
756, lẫy niên hiệu TriSong Detsan (Khrisron Ide brtsan) 
với sự ủng hộ của cả dân tộc Tạng thời bấy giờ nhưng bị 
gián đoạn một năm. Năm 755, khi ấy Trung Hoa đã yếu dần 
đi về quân sự, kinh tế, kéo dài thời gian mãi đến năm 763. 
Triều đại do đức Vua Trisong Detsan (Khrisron Ide brtsan), 
nhờ đây mà triều đại này đã củng cô lại triều chính về kinh 
tẾ, quân sự, văn hóa. Từ các vùng Trung Á và đề tìm cách 
đối phó Trung Hoa. Tuy nhiên, tất cả các xứ miền Tây của 
xứ sở Tây Tạng phải công nạp các tài nguyên cho triều 
đại Trisong Detsan (Khrisron Ide brtsan) trị vì. Tây Tạng 
đã được Đức Vua Trisong Detsan (Khrisron Ide brtsan) 
tiến đánh các vùng tiểu ban thuộc địa phận nhà Đường, 
như: Thủ đô Chang" An (X1an hiện nay, thuộc Trường An — 
Trung Hoa). Vào năm 763 hay 764 trong khi chiếm đóng 
Chang"” An (Trường An) quân dân binh lính Tây Tạng được 
ở đây 15 ngày đêm, để làm một vị Vua bù nhìn. Trong lúc 
ấy Đức Vua Đường Thái Tông (599 — 649) đang ở Lạc 
Dương”. Tiếp tục chiếm đóng Nam Chiếu (ở Vân Nam 
và các vùng lân cận) dưới sự kiểm soát. Từ năm 750 — 794 
sự nổi loạn của người Hán và đánh bại người dân Tây 
Tạng. Nước Kyrgyz thương lượng ký hiệp ước Tây Tạng 
cùng các nước phụ lưu thông thương buôn bán. 


"7 Lạc Dương (4#): Cố đô của Trung Hoa nằm về phía nam sông Hoàng thuộc tỉnh Hà 
Nam, cùng với Trường An là những đô thành quan trọng trong lịch sử Trung Hoa. 


111 


Vào năm 787 diễn ra lễ ký kết hiệp định hòa bình 
giữa Trung Hoa và Tây Tạng. Sự xung đột ấy diễn ra cho 
đến khi có hòa ước giữa hai nước bang giao vào năm 82I1 
được ký tại thủ phủ Lhasa và đến năm 823 nước Uyghur là 
đồng minh với nhà Đường tiếp tục tranh phá các vùng 
biên giới phía Bắc, cho đến cuối triều Trisong Detsan 
(Khrisron Ide brtsan) đã bị mất biên giới phía Đông Nam 
do nước Uyghur. Vào thời này ta biết khi các nhà lịch sử 
gia trên thế giới nghiên cứu cho ta thấy người Hun trắng 
có liên hệ đến Tây Tạng nên giữa thế kỷ VI và thế kỷ VI 
đã xuất hiện Thiên Chúa giáo tại Tây Tạng. Nhưng chỉ là 
mạch ngầm, mãi đến thế kỷ VIII khi Patriarch Timothy I 
(727 - 823). Trong năm 782 đã xuất hiện nhà thờ nằm ở 
phía Đông và yêu cầu bổ nhiệm làm cha xứ vào năm 794. 
Tuy nhiên, việc ấy chưa thành tựu mà ta có thể nhận biết 
rằng Phật giáo đã khôi phục và hưng thịnh để thiết lập 
niềm tin tâm linh. Đức Vua Trisong Detsan (Khrisron Ide 
brtsan) đã băng hà vào năm 797 mà có một số tư liệu cho 
rằng Đức Vua băng hà vào năm 804. Nếu đức Vua băng hà 
vào năm 804 thì không thể có một triều đại kế tiếp mà bị 
gián đoạn. Đó là một phần nào bị thiên lịch đi trong sử 
liệu Tây Tạng. 


7. TRIÊU ĐẠI MUNE TSENPO (797 — 799) 

Xem trên các thư tịch cô về một triều đại Mune Tsen- 
po (Mune Btsanpo) đã bị mất hay bị thất lạc nên sự nghiên 
cứu chưa được tháo gỡ cho đến hôm nay? Dẫu biết vậy nên 
tôi xem đây là một lịch sử vô thường trên muôn ngàn dịch 
chuyển trong đời sống. Để mai này có một chút nguồn sử thi. 


112 


8. TRIỂU ĐẠI SANDNALEGS (799 - 815) 

Đức Vua Tride Song tsan (Khri Ide Srong brtsan) 
thường được biết niên hiệu Sandnalegs. Sau đó, đức Vua 
đã dùng danh hiệu này làm quốc hiệu cho một triều đại. 
Tuy nhiên, chiến tranh vẫn xảy ra và kéo dài các Đề quốc 
Arab về phía Tây năm 801, các cuộc nổi loạn đã xảy ra, 
gây xung đột cho nên Tây Tạng đã bắt nhiều binh lính Arab 
đến phía Đông. Phía Tây gồm có các nước như Samarkand 
và Kabul. Tuy nhiên, lưu lượng Arab chiếm thế thượng 
phong và thông đốc Kabul người Tạng đầu hàng quân Arab 
và theo Muslim vào năm 812 và năm 815. 

Đội quân Arab đánh thắng phía Đông khu vực Kash- 
mir nhưng Tây Tạng đã đánh bại đội quân này. Cùng giai 
đoạn này Uyghur tấn công Tây Tạng lẫy từ Đông Bắc, kê 
từ đó sự mâu thuẫn, xung đột ngày càng gia tăng và kéo 
dài. Đức Vua Tride Song Tsan (Khri [de Srong Brtsan) đã 
băng hà vào năm 815. 


9. TRIỂU ĐẠI RALPACAN (815 - 838) 

Đức Vua Ralpacan (Khrigtsug Ide Brtsan) đức Vua tin 
sâu vào Phật giáo Tây Tạng, là một trong ba vị chính pháp 
(Dhanma Kings) người có công mang Phật giáo vào Tây 
Tạng phát triển. Đức Vua đã phát triển quan điểm Phật giáo 
vào chính trị. Mặt khác, đức Vua còn cho các thợ thủ 
công khôi phục lại các tự viện, cho các học giả, dịch giả 
sang các nước lân cận học hỏi và dịch thuật. Bên cạnh đó, 
Đức Vua còn chú trọng đến chữ viết Tây Tạng và biên 
dịch để giúp đỡ từ các học giả lỗi lạc, tài ba nên việc biên 
tập quyến từ điển Sanskrit — Tibetan thật chỉ tiết 


113 


(Mahavyutpatti)"8 bao gồm từ tương chung ra tiếng Tây 
Tạng của hàng ngàn từ Sanskrit. Năm 816 Tây Tạng tấn 
công nước Uyghur và bị tắn công năm §21. Chính vì vậy 
mà hai nước Myghar và Tây Tạng đã bang giao hoà giải, 
để học hỏi Phật giáo sự bang giao hai nước Sino — 
Tibetan (Hán - Tạng) được ký vào năm 82] — 822 bảo 
toàn gồm hai thập ký. Từ đây, bản song ngữ được khắc 
vào đá, đặt tại chùa JoKhay (Đại Chiêu) tại Lhasa. 

Đức Vua Ralpacan (Khrigtsug Ide Brtsan) đã bị đạo 
Bon thủ tiêu, đức Vua băng hà vào năm 838. Từ đây, Lang 
darma (Glang dar Ma) được lên ngôi nhưng mà chống đối 
Phật giáo. 


"8 Phiên dịch danh nghĩa tập phiên dịch danh nghĩa tập (ÊUZ X4 đề ) Từ điển Phật học 
Phạm Hán, 7 quyền, do ngài Pháp vân biên soạn vào đời Nam Tống, suốt 20 năm mới 
hoàn thành, được thu vào Đại chính tạng tập 54. Nội dung sách này chia loại nhỏ hơn 
2.040 từ tiếng Phạm quan trọng trong các kinh điển Phật giáo, phân ra 64 thiên để giải 
thích. Mở đầu mỗi thiên đều có tông luận, trình bày đại ý, kế đến nêu ra những từ Phạm 
được dịch âm và mỗi từ đều có cho biết cách dịch khác, chỉ ra xuất xứ và giải thích. và 
tư liệu y cứ thì ngoài kinh luận ra còn dẫn dụng âm nghĩa, chú sớ, hoặc các trứ thuật Phật 
giáo của các tác giả khác như Tông kính lục... Ngoài ra, còn trích dụng hơn 400 thư tịch 
kinh sử của hơn 100 tác giả, cũng như các học thuyết khác. Sách này cũng giải thích 
những từ tiếng Phạm và âm nghĩa phổ thông để nói rõ nghĩa dịch còn có giới hạn bất 
đồng; đối chiếu §o sánh những danh tướng quan trọng thì lấy sự giải thích của tông 
Thiên thai làm nền tảng, rồi bàn giải rõ ràng thêm. Đối với các nhà phiên dịch trọng yêu 
của các thời đại cũng có ghi chép trong l thiên riêng. Sách này còn giữ lại I sô ý kiến 
liên quan đến vân đề phiên dịch như ở đầu quyền nêu lên 5 trường hợp không phiên 
dịch do ngài Huyền trang chủ xướng. Đó là (Đại 54, 1055 thượng): 1. Vì bí mật (nên 
không phiên dịch): Như Đà la ni. 2. Vì bao hàm nhiều nghĩa: Như Bạc già phạm có 6 
nghĩa. 3. Vì ở nước Trung Hoa không có: Như cây Diêm tịnh. 4. Vì thuận theo đời xưa: 
Như A nậu bồ đề. 5. Vì sinhthiện:Như bát nhã tôn quí, trí tuệ nông cạn. Những danh 
tướng và âm dịch trong các kinh luận dịch mới của ngài Huyền trang và Nghĩa tịnh 
phần nhiều khác với các kinh luận dịch cũ của cácnhà phiên dịch đời trước mà nhiều 
người cho rằng dịch cũ là sai lầm, sơ suất. Nhưng sách này (tức Phiên dịch danh nghĩa 
tập) thì chủ trương sở dĩ dịch cũ, dịch mới bất đồng, chỉ là vì thời gian, không gian sai 
khác, phương ngôn, thành ngữ dị biệt mà thôi. Sách này cùng với Thích thị yêu lãm và 
Giáo thừa pháp sô được gọi chung là Phật học tam thư, là những sách cần thiết cho 
những người mới học Phật. Ngoài ra, sách này còn có bản 20 quyên được thu vào Đại 
tạng đòIMinh. [X. Đại minh tam tạng thánh giáo Đắc tạng mục lục Q.4; Duyệt tạng tri 
tân Q.43; Tăng bổ chư tông chương sớ lục]. (xt. Ngũ Chủng Bắt Phiên). 


114 


10. TRIÊU ĐẠI LANGDARMA (838 — 842) 

Đức Vua Langdarma (Glang dar ma) đế hiệu 
TriUidumtsaen KhriU?'i dum brtsan. Vào năm §40 
nước Uyghur ở phía Bắc thất bại vì áp lực của tộc người 
Kyrgyz, từ đó họ bỏ chạy vào Tây Tạng. Năm 842 đức Vua 
Langdarma bị ám sát do chống đối Phật Giáo mà ủng hộ 
Đạo Giáo Bon. Tuy nhiên, trong một buổi tế lễ thần của 
Bon giáo, Đức Vua Langdarma đã bị ám sát, người ta nói 
do một thuật chú của vị ân danh Phật Giáo trên dãy núi 
tuyết đã dùng Mật chú làm Đức Vua dẫn đến tử vongngay 
sau buổi tế thần Bon giáo. Lúc bấy giờ, cuộc nội chiến 
giữa hoàng thái tử Yumtan và người con trai của Đức Vua 
Langdarma (Glang darma) là O Sung đã xảy ra vào năm 
842. Đến năm 893 (895) đồng minh của ông O Sung đã 
chiếm thủ đô Lhasa. Còn Yumtan bị buộc thiết lập tái thiết 
một hoàng tộc riêng. Vào thời gian này con trai OSung 
là PalKhortsan (Dpal" Khor brtsan) (năm 893 — 923 hoặc 
865 — 895) nắm giữ quyền hành vào miền Trung Tây Tạng 
trong thời gian rất ngăn và phong vương cho hai con trai 
Trasthi Tsentsắn và ThriKhgi ding (Ky Ide Nyigon). Tuy 
nhiên, ThriKhyiding dời đến miền Tây của Tây Tạng trên 
Ngari (Stod Mngaris), rồi cầu hôn với một phụ nữ Tây 
Tạng quý tộc vùng cao nguyên, lập ra một vương triều 
địa phương. Con trai cả Ky Ide Nyigon thành lập cai trị 
xứ Mar-hrang (LadaKh). Hai người con ít tuổi hơn thì cai 
trị miền Tây của Tây Tạng, lập vương quốc Guge và Pu- 
hrang. Ngay sau Đức Vua Lang darma băng hà. Thế là từ 
đó các vị phong vương yêm trợ Phật giáo trở thành Quốc 
giáo hưng vượng. Đề chế vương quốc bị chia cắt nên dòng 


115 


phái Nyima-Gon đã thành lập Quốc vương LadaKh, đại 
diện cho một hoàng tộc quyền uy Tây Tạng cổ đại. 

Trong thời gian ấy, người con cả của Quốc tộc hoàng 
gia Guge là Kor-re được xem là vị Lạt Ma Jang chub Yeshe 
O (Byang chub Yeshe”s Od) trở thành một vị tăng sỹ Phật 
Giáo. Ông đã gửi các học giả sang Kashmir để học tập và 
chịu trách nhiệm mời Atisha (A Đề Sa — Nhiên Đăng Cát 
Tường Trí) (Sadipan Karásr1jnãnabo 1o bo rJe dpal ldana tI- 
sha) sư sinh năm (982 — 1054) là vị sư trở về Tây Tạng phát 
triển Phật giáo theo dòng trường phái Ca đương. Sư sang 
Tây Tạng vào năm 1040, mở ra một giai đoạn phát triển 
hưng thịnh Chidar (Phyi dar) của Phật giáo Tây Tạng. Còn 
người con trai trẻ hơn Srong-nge luôn theo dõi việc triều 
chính đất nước, quyền hành của hoàng tộc từ năm 842 — 
1247. Tuy nhiên, Phật giáo phát triển tại xứ Kham (Khams) 
gần nhất (ngày nay trở thành Tứ Xuyên, Vân Nam, Thanh 
Hải của phía Đông Tây Tạng khu tự trỊ). 

Vào thời Vua Langdarma (Glang darma) có ba nhà 
sư đã trốn khỏi Lhasa, họ nổi loạn trên triền núi Dantig 
ở Amdo. Đệ tử của họ là Muzu sae lbar (Mu-zu gsal- 
“bar) sau này như được biết đến học giả Gongpa RabSal 
(Dgongs-pa rab-gsal) (832 — 915) đã phát triển Phật giáo 
phía Đông Bắc Tây Tạng và rồi sáng lập ra dòng phái Ny- 
¡ng ma (RnyIng mapa) của một trong những tộc phái Tây 
Tạng Phật Giáo hậu duệ Ngài OSung. Người có gia sản 
giàu nhất gồm có Samye có 10 thanh niên sang đào tạo đầu 
sư với Lạt Ma Gongpa Rabsal (Dgongs-parab-gsal). Trong 
đó có Lume Sherab Tshul Thrim (Klu-mes Sher-rab Tshul- 
Khrims) (950 — 1015) được dạy dỗ và huấn luyện, được 


116 


Ordained giúp vùng Trung Tây Tạng tại xứ U và xứ Tsang. 
Các học giả trẻ tuổi có tài năng liên hệ với Atisha ít lâu sau, 
và giúp việc phụ tá tổ chức Phật giáo tại Lhokha. Một niềm 
tin sâu sắc về Tam bảo nên đã bắt đầu thiết lập tịnh niệm 
trở thành tu viện Tsuripu, nơi dòng phái Karmapa được 
phục hưng từ thời cho đến ngày. nay. Vương quốc Guge 
có thủ đô Parang (nay được chuyển Tholing) có quốc giáo 
Phật giáo lớn mạnh nhất. Tây Tạng có tất cả 36 vương triều 
trải qua nhiều thế kỷ. 

I.  Tashi-gon (947-— 975) 
'Yeshe O (976 — 988) 
Nagaraja (lãnh đạo tôn giáo mất 1023) 
Devaraja (lãnh đạo tôn giáo mất 1026) 
Khorre (988 - 996) 
Lha Ide (996 — 1024) 
Od Ide btsan (1024 — 1037) 
Byang Chubˆ?Od (1037 — 1057) 
9. Zhiba*Od (1057- IIII) 
10. Che Chentshartse Ide (1057 — 1088) 
I1. Bar Ide (dBang Ide) (1088 — 1095) 
12. bSod Namsrtse (1095 đến đầu thế kỷ 12) 
13. bKra shisrtse (trước 1137) 
14. Jobor Gyulpo (nhiếp chính giữa thế kỷ 12) 
15. Thanb bTsanrtse' (thế kỷ 12) 
16. Pui Lde Btsan (thế kỷ 12) 
17. rNam Lde bfsan (12/ thể kỷ 12) 
18. Nyi ma Lde' (12/ thế kỷ 12) 
19. Bum dge (thế kỷ 13) có thể là người ngoại tộc 
20. Laga (2— 1260) có thể là người nước ngoài 


TU TU nh v ẤP 


117 


“nhị 
sa: 
cội 
24. 
vỐ, 
26. 
sứ, 
26, 
21, 
30. 
Si, 
k9 
Ẫ: 
34. 
cớ 
SỐ. 


Chosrg yal Gragspa (cuối 1260 — 1265) 

Gragspa Ide (1265 — 1277) hoàng tử Lho Stod 
Không biết quý danh 

rNÑamrg yal Lde (1396 — 1424) con trai Vua Guge 
Nam mkha”idBang po Phun tshoøs lde (1424— 1449) 
rNam ri Sang rgyas Lde (1449 - ?) 

Blobzang Radbrtan (2 — 1485) 

Stod Tshaˆ Phags pa Lha (1485 — 1499) 

Od ShaKya' (đầu thế kỷ 16) 

Jig rten dbang phyug pad kar lde (1537 — 1555) 
Nøag gide dbang phyng (thế kỷ 16) 

Nam mkhu dbang phyuy (cuối thế kỷ 16) 

Khri Nyima dbang phyug (cuối thế kỷ 16) 

Khri Grags pa°i đbang phyug (cuối thế kỷ 16) 
Khri Nam rgyal Grags pa Lde (2? — 1618) 

Khri bkra shis gragspa lde (1622 — 1630) 


Từ đây, ta biết trải qua các triều đại tiếp bước vào 
một trang sử mới. Ta có thê tìm hiểu giữa thời nhà Nguyên, 
Phác Mộc Trúc Ba, thời nhà Thanh, thời hậu Thanh để biết 
thêm một cung đường. 


118 


CHƯƠNG IV: 


CÁC NHÀ TRUYÊN GIÁO VÀO 
TÂY TẠNG XỨNG TẢM PHÁT TRIÊN 
PHẬT GIÁO MẬT TÔNG 


Bước vào vùng đất tuyết trên cung trời phạm thiên, 
nơi được xem đây là vùng đất thánh địa trú xứ Bồ Tát vô 
úy tự tại Quán Âm, nơi bắt nguồn trường phái Mật Tông 
thịnh hành. Tôi đã bước vào một cung vàng tráng lệ, xen 
lẫn với tâm tư ưu tịch, nỗi nhớ nhung qua các kinh thư tịch 
cô, du hóa bụi hồng thuyết giảng lời vàng để lại cho hậu 
thế một kho tàng kinh sách trong nền Phật Giáo Mật Tông 
Tây Tạng. 

Tháng 8/2013, tôi biết mình về lại quê hương Tây 
Tạng, xem dòng lịch sử Phật giáo xứ này do nguyên nhân 
từ đâu mà hưng thịnh. Trong nền giáo dục của lời vàng 
kim chỉ qua các bậc tô sư tại vùng đất Ân Độ truyền giáo 
Tây Tạng cho đến ngày nay. Đến Tây Tạng không phải chỉ 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà còn chiêm ngưỡng nét truyền 
thống văn hóa lễ hội. Ngoài ra, với riêng tôi Phật Giáo là 
chủ chốt tâm linh cho chuyến đi chiêm bái đây tính chất 
lịch sử. 

Tán dương công đức vị Vua Khri-Sraon-lIde-bstan 
(Khất-Lật-Song-Đế-Tán) (742 - 797) và chư vị công chúa, 
thần dân tộc Tạng đã có niềm tin tâm linh Phật giáo, muốn 
đất nước hưng thịnh cần nền tảng tâm linh vững mạnh, 
thỉnh cầu các bậc chân tu từ xứ Ấn trở về. Pháp Án chân 
tâm từ các mật chú Kim Cang, từ niềm tin tâm linh vững 


119 


chắc. Tôi đã đọc tập sách: “Lịch sử Phát Giáo láy Tạng” 
của Đại sư Thánh Nghiêm - xuất bản năm 2006, được dịch 
việt do Đại đức Tâm Trí tại Nha Trang. Và tác phẩm “Ban 
Mai Xứ Ấn ” do sư cô Thích Nữ Giới Hương - xuất bản tại 
nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn năm 2008. Tôi thật vui và 
hạnh phúc vì đã hiểu hơn về hai nền văn hóa Phật giáo 
với sự đóng góp phát triển trong giáo lý Phật đà từ xứ Ấn 
quê hương để chư vị Đại Sư nổi tiếng như ngài Vô Trước, 
ngài Thế Thân, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Long Thọ, ngài 
Trần Na, ngài Đề Bà, ngài Long Hữu, ngài Từ Thị, ngài 
Thanh Biện, ngài Giải Thoát, ngài Phật Hộ, ngài Liên- 
Hoa-Sanh, ngài Tịch Hộ, ngài Liên Hoa Giới, ngài Huyền 
Trang, ngài Nguyệt Xứng, ngài Thắng Hữu, ngài Tịch 
Thiên,... đã dùng trí tuệ dịch giảng kinh, luật, luận từ 
ngôn ngữ cô đến ngôn ngữ pali, ngôn ngữ Sanskrit. Và 
đây là kho tàng đóng góp từ chư vị lịch đại tổ Sư có công 
đóng góp cho Phật giáo khắp xứ Ấn tạo nên một ngôi 
trường Đại học từ thế kỷ II đến thế kỷ XII. Sau đó chính là 
“Học viện Phật Giáo Na-Lan-Đà” tại Magadha (nước Ma 
Kiệt Đà thuộc tiểu bang Bihar Ấn Độ ngày nay). 

Trải dài dòng lịch sử, các vị Tổ sư đã truyền vào các 
bộ luận nổi tiếng như: “Du già sư địa luận, Trung quán 
luận, Câu xá luận, A tỳ Đạt ma câu xá luận. ..” Về sau này 
có nhiều sự ảnh hưởng từ các bậc Đại sư, Luận sư, Pháp 
sư, Chư vị đã gặp nhau trên nền tảng Tâm Phật từ trí tuệ 
của Ngài, vị giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã để lại rồi chư vị 
Tổ sư truyền thừa mạng mạch qua các nước như: Nam Ấn 
Độ, Bắc Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, Miễn Điện, Thái 
Lan, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và 


120 


qua tận phương Tây, Mỹ, Nga, Đại Hàn, ... để rồi Phật giáo 
như ngọn đuốc soi sáng chân tâm Phật tánh, các bộ phái, 
tiêu thừa, đại thừa, nguyên thủy đã gặp nhau trong chiếc y 
Phật tánh Như Lai. 

Trong tập sách này, tôi nói đến Phật giáo Tây Tạng 
qua các nhà truyền giáo xứng tầm phát triển Phật giáo Mật 
Tông. Ta thấy rằng ngài Tịch Hộ, ngài Liên-Hoa-Sanh, 
ngài Liên Hoa Giới đã truyền giáo vào Tây Tạng nhờ sự 
phát tâm thỉnh cầu chân tuệ từ vùng đất xưa Ấn Độ, nơi đó 
chính là các vị học giả, luận sư xứng tầm trong thế kỷ VH 
này. Trong tác phẩm “Ban Mai Xứ Ân tại trang 69 - 70 có 
đoạn thế này: 

“I[rong Tam Tạng của Phật giáo Tây Tạng đã tán 
dương công đức của các bậc học tượng ở Nataniđà trong 
việc đã thành lập nên nền văn học và văn minh của Tây 
Tạng qua các tác phẩm bất hủ của ngài Thánh Thiên, Giới 
Hiền, Pháp Hộ và Chandragomin đã dịch sang tiếng Tây 
Tạng - Santarakashita (749), Kamalsila, Sthiramati và Bud- 
dha Kirti nhiều học giả từ Na-Lan-Đà đã sang Tây Tạng và 
đã góp nhiều cho Phật giáo Tây Tạng trong buổi đầu mới 
thành lập”. 

Như vậy, từ đây chư vị Tổ sư có công hoằng pháp tại 
Tây Tạng người nồi tiếng bậc nhất là ngài Tịch Hộ, ngài 
Liên-Hoa-Sanh, ngài Liên Hoa Giới... Còn có một số vị đã 
vân du giáo hóa và hành trình tâm linh trên mảnh đất Tây 
Tạng, để rồi các Ngài đã đi vào nền tâm cảm chân tánh từ 
bi. Qua đây, tôi nhắn mạnh sự phát triển về Kim Cương 
Thừa trên vùng đất Tây Tạng, vì ở đây từ nguyên thủy đã 
theo tôn giáo Đạo Bon mà trong quá khứ đã thắm sâu vào 


121 


tâm thức. Từ đây muốn phát huy tính Phật giáo vào niềm 
tin tâm linh Phật giáo theo tông chỉ Kim Cương Thừa, thì 
tất cả sắc tộc tôn giáo Tây Tạng đi vào con đường quốc 
giáo nhờ sự hộ trì chánh pháp qua các VỊ Vua mang hơi thở 
nguôn. tâm Phật tuệ. Đề hiểu hơn về nên tảng đó, tôi đi vào 
tìm hiểu sơ lược nên tảng chư vị tỔ sư có công truyền giáo 
Tây Tạng và qua các vị tổ sư hậu thế cho đến những ngày 
Phật tánh hiển lưu. 


1. ĐẠI SƯ TỊCH HỌ-SANTA-RAKSITA (700 - 760) 
Đại sư “Santa-Raksita (Tịch Hộ) sinh năm 700 tại Ấn 
Độ, miền Đông Bắc Ấn - Bengal, Ngài sinh trưởng trong 
một gia đình thâm tín đạo Phật. Sinh thời Ngài là vị có trí 
tuệ thâm sâu, thông minh, chính trực, lớn lên Ngài đã phát 
nguyện xuất gia tu học. Sau một thời gian Ngài là vị cao 
tăng thạc đức tinh nghiêm giới luật, thông đạt các bộ luận 
của Phật Giáo Ấn Độ. Thời bấy giờ, Ngài là một nhà tỉnh 
thông Phật học, đạt trí biện tài trong kinh điển Đại Thừa, 
Ngài đã sáng lập phái Du già Trung Quán, về sau chư vị cao 
tăng cung thỉnh Ngài làm chức viện trưởng viện Đại học 
Na-Lan - Đà, nhiếp phục chư tăng bằng nền tảng giới luật 
tinh thông, gần 10 ngàn tăng sĩ thời bấy giờ. Viện Đại học 
Na-Lan-Đà là ngôi trường Đại học Phật giáo đầu tiên trên 
thế giới, có từ thế kỷ II đến thế kỷ XII, gồm nhiều vị danh 
tăng thạc đức, trước tác, dịch thuật, biện chứng, giảng 
giải ra nhiều bộ luận Đại Tạng để vào kho tàng Phật giáo 
chúng ta trên khắp năm châu. Các bậc danh tăng cũng có 
từ đây như ngài Vô Trước”, ngài Thế Thân, ngài Mã 





”” Tên của Ngài Vô Trước, anh của ngài Thiên Thân Bồ Tát (Thế Thân) Name of 


122 


Minh”°, ngài Long Thọ”', ngài Phật Ân, ngài Phật Ấn, 
ngài Hiền Triết, ... trải dài nhiều bậc danh tăng khắp thế 
giới như ngài Pháp Hiền, ngài Huyền Tráng, ngài Huyền 
Trang®2, ngài Tịch Hộ, ngài Trần Na53, ngài Thắng Hữu®!, 
ngài Pháp Xứng, ngài Tịch Thiên, ... và còn nhiều vị tinh 
chuyên giới luật, thông thuộc tam tạng, Ngày nay, Viện 
Đại học Na-Lan-Đà thuộc vùng tiêu bang Bihar-An Độ. 
Vào năm 2010 - 2012 tôi đã có hai lần đến chiêm bái 
thánh địa Đại học này và đã có nhân duyên thiết lễ: “Đại 
LỄ Tưởng Niệm Các Bậc Thánh Tăng Tại Viện Đại học 





60 


Asanga, brother of VasubandhuVô Trước Bồ Tát, một cư dân của xứ Kiện Đà La, 
nhưng hầu hết thời gian ông sống ở Ayodhya, ông sống khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây 
Lịch, tức khoảng 1.000 năm sau khi Phật nhập diệt. Thật ra họ gồm có ba anh em, 
trong đó, Vô Trước là anh cả, người thứ hai là Thế Thân, còn người em út là 
Virincivatsa. 

Mã Minh (zh. jŠSHB, sa. a§vaghosha) hay A-na Bồ-đề (zh. fh]JIš Et, sa. Anabo-dhi) 
là nhà thơ, nhà văn và luận sư Phật giáo Đại thừa người Ấn Độ, sống giữa thế kỉ 1 và 2, 
được xem là một trong những luận sư quan trọng nhất của Phật giáo. Và là tổ thứ 12 
của Thiền tông Ấn Độ. 























° Long Thọ Bồ Tát: Theo truyền thuyết thì vào thế kỷ thứ ba, ngài Long Thọ du hành 


62 


xuông Long cung để chép kinh Hoa Nghiêm. Theo một truyền thuyết khác thì Ngài đã 
tìm thấy kinh nây trong một tu viện bỏ hoang. Ngài là tô thứ 14 của dòng Thiền Ấn 
Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán hay Tam Luận và Tịnh Độ tông 

Huyền Trang (415) (602 - 664): Cao tăng Trung Hoa, sống vào đời Đường, người 
huyện Khu thị, Lạc châu (huyện Yến sư, tỉnh Hà nam), họ Trần, tên Huy, là Sơ tô 
tông Pháp tướng và là nhà dịch kinh nỗi bật nhất của Trung Hoa, được người đời tôn 
xưng là Tam tạng pháp sư hoặc là Đường tam tạng. 


63 Tên một vị Bồ Tát, còn gọi là Đồng Thọ hay Vực Long, người miền nam Ấn Độ, 


sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Lúc đầu ngài tu theo Độc Tử Bộ (Vatsipu- 
triya), rồi sau tự mình ngã theo giáo lý Đại Thừa. Lúc ngài lưu lại đại tu viện Na Lan 
Đà, ngải đã đánh bại lý luận của một nhà luận lý nồi tiếng Bà La Môn tên là 
Sudurjaya trong một cuộc tranh luận tôn giáo. Ngài cũng chu du đến Odivisa 
(Orissa) và Maharattha và có các cuộc tranh luận với các học giả ở đây 


St Thắng Hữu. Phạm: Vizewamitra. Hán âm: Tì thế sa mật đa la. Hán dịch: Thù thắng 


thân, Thắng thân. Một trong 10 vị Đại luận sư Duy thức. Sư sinh ở Ấn độ vào cuối 
thế kỉ VI, là đệ tử của ngài Hộ pháp (Phạm: Dharmapàla), trụ ở chùa Na lan đà tại 
Trung Ấn Độ, nổi tiếng về tài biện luận. Tác giả của Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp 
cũng có tên là Thắng hữu nhưng có lẽ là người khác. [X. Thành duy thức luận thuật 
kí Q.1; Đại đường tây vực chí Q.9; Chỉ quật dịch thổ tập Q.21]. 


123 


Na-Lan-Đà trong thời Pháp Nạm từ thế kỷ XII”, trong giai 
đoạn này tôi và chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại 
Đức, Tăng mi, Phật tử Việt Nam và thế giới có cơ duyên 
hội ngộ pháp lễ tưởng niệm chư vị Thánh Tăng quá khứ, 
chư vị Tổ sư. Lần đầu tiên sau ngày lịm tắt dưới lớp áo 
thời gian, chính vào ngày 3/12/2012, đã tô chức đại lễ này 
dưới sự bảo trợ của các chức sắc chính phủ Ấn Độ và 
Phật giáo trên thế giới. 

Đề tưởng nhớ các Ngài, trong đó có vị tôi nhắc đến 
chính là ngài Tịch Hộ, vào năm 747 Ngài đã nhận lời thính 
cầu Đức Vua Tây Tạng là vị Vua có tâm, mang nên tâm linh 
Phật giáo truyền vào Tây Tạng - Đức Vua Khri-sron-Lde- 
bstan (Khất-Lật -Song-Đề-Tán) (742 - 797). Trong thời 
gian này, ngài Tịch Hộ đã đến Tây Tạng hai lần và cùng đi 
có các bậc tôn túc tháp tùng từ lời thỉnh cầu của ngài Tịch 
Hộ như ngài Thánh Thiên, ngài GIới Hiền, ngài Pháp Hộ, 
ngài Chandragomin, ngài Padmasa, ngài Kamalastla, ngài 
Ca-Ma-La Thập-La, ngài Liên-Hoa-GiớiS,... tất cả tháp 
tùng cùng ngài Tịch Hộ đến vùng đất Tây Tạng nơi vùng 
trời tuyết xương băng giá, có một tín ngưỡng Đạo Bon 
giáo phát triển mạnh ăn sâu vảo tâm trí dân tộc Tạng. Tại 
đây, ngài đã dùng những pháp học có từ nội tâm chuyên 
hóa các vị quay về niềm tin chánh pháp, biết quy y Tam 
bảo, biết được nguồn trí tuệ Phật tánh có ngay trong A 











5 Liên hoa giới (IÊ#šJÄ) Phạm: Kammalazila. Danh tăng Án độ thuộc phái Trung quán, 
sống vào khoảng thế ki thứ VII, là đệ tử của ngài Tịch hộ (Phạm:Sảnta-rak- wita). Sư 
từng là giáo thụ Đát đặc la ở chùa Na lan đà tại Trung Ấn độ. Sau, nhận lời mời của vua 
Khất lật song đề tán (Tạng: Khri-sroí Ide-btsan, 742 - 797), sư đến nước Tây tạng. Ở 
đây, sư đã từng cùng với Hòa thượng Đại thừa (Mahàyàna Hvozaí), người Trung Hoa, 
tranh luận tại cung đình, sau Hòa thượng Đại thừa bị thua, phải rời khỏi Tây 
tạng.thượng Đại thừa bị thua, phải rời khỏi Tây tạng. 





124 


Lại Da thức của từng vị một, nhưng do Đạo Bon giáo đa 
thần mang tính quyền giáo tà thuật nên Ngài Tịch Hộ lại 
trở về Na-Lan-Đà. Trên pháp tu Du già Trung Quán của 
Ngài do tu tập thiền định nên Ngài biết chỉ có bậc trí tuệ 
như ngài Liên-Hoa-Sanh thì mới dùng thần chú Kim 
Cương Thừa nhiếp phục Bon giáo trở về Tam bảo. Trên 
đường về Ngài gặp ngài Liên-Hoa-Sanh, do đó kết tình 
thâm giao. Khi ấy, ngài Tịch Hộ đã trở về Án Độ, nơi 
ngày trước Ngài đã làm viện trưởng Đại học Na-Lan-Đà 
nhiếp phục chư tăng. Sau đó, ngài Tịch Hộ đã viết thư 
phúc thỉnh cho Đức Vua (Khất-Lật-Song-Đèẻ-Tán) thỉnh 
mời Đại sư Liên-Hoa-Sanh đến để truyền giáo. Đức Vua 
nhận được thư phúc đáp liền thành tâm triệu xứ giả gửi 
thư và đi thỉnh cầu Đại sư Liên- Hoa-Sanh đến nhiếp phục 
Đạo Bon giáo, đặt nền tảng Tam bảo Phật giáo làm nền 
Quốc giáo dưới sự trợ duyên hộ trì chư vị Thánh tăng làm 
pháp sư hộ quốc để đất nước Tây Tạng thịnh trị. 

Sau thời gian ngắn, tất cả đều nhiếp phục thành tựu. 
Đại sư Liên-Hoa-Sanh cùng Đức Vua và thần dân thiết lập 
ngôi Đại Tự viện Tang-Diên đề thỉnh mời Đại sư Tịch Hộ 
quan lâm về Tây Tạng lần thứ hai. Trong lúc đến thỉnh cầu 
ngài Tịch Hộ, Na Lan Đà đã phát triển mạnh về nội điển 
và có rất nhiều vị cao tăng thành tựu Luật học, giới học và 
thông giáo lý ý nghĩa Phật Pháp. Từ đây, ngài Tịch Hộ từ 
giã Ấn Độ, vượt núi tuyết đi về phía Tây Tạng để hoằng 
dương Phật Pháp. Theo dòng lịch sử Ngài đến Lhasa, đặt 
viên đá đầu tiên cùng ngài Đại sư Liên-Hoa-Sanh đã đặt 
ngôi Tu viện đầu tiên và duy nhất thời ấy có mặt tại phía 
Nam thủ phủ Lhasa, chùa Bsan-vas cũng là gọi chùa Tang- 


125 


đa hay Tang duyên nghĩa là đủ nhân duyên Phật Pháp thịnh 
hành từ đây sẽ phát huy hơn về nội điển. Tạng Kinh được 
phục hưng. Sáng lập năm 749 tính thời kỳ Ngài đến Tây 
Tạng lần hai. Chính ngài Tịch Hộ được cung cử lên vị trụ 
trì đầu tiên tại Tây Tạng của ngôi Tu viện này. Lúc ấy, ngài 
Tịch Hộ đã cung thỉnh chư vị chân tu uyên thâm giáo lý, 
bậc tùng lâm thạch trụ đến để hoăng pháp lợi sanh. Tại Tây 
Tạng trong đó có 12 vị tăng sĩ thuộc trường phái hữu bộ và 
ngài Liên-Hoa-Sanh, Liên Hoa Giới, ngài Ca Ma La Thập 
La đồng phát triển Phật giáo theo lỗi Kim Cương Thừa Mật 
Tông từ đây thịnh hành. 

Trong thời gian ở tại Tây Tạng, ngài Tịch Hộ đã 
truyền giáo từ các vùng sâu xa, nơi đâu cũng có bước chân 
ngài Tịch Hộ đi qua, lời pháp ngài Tịch Hộ vang xa khắp 
núi tuyêt trên đỉnh Himalaya. Một vị chân tu tuyệt sắc, bậc 
tùng lâm nguôn cội đây tình thương lòng từ, ngài Tịch Hộ 
đã khai lập giới trường truyên thụ giới pháp cho 7 vị tăng 
sĩ pháp tâm xuất gia, và các vị Phật tử pháp nguyện thọ trì 
giới pháp Tam Quy ngũ giới, Thập Thiện Giới“, Bồ Tát 
Giới5”, cho cả Quốc vương thần triều, tướng quân, nhân 
dân, thanh niên nam nữ đều thọ pháp thụ giới của ngài Tịch 


„ Thập Thiện Ten good deeds. 1) Không sát sanh: Not to kill. 2) Không trộm cắp: Not 
to steal. 3) Không tà đâm: Not to fornicate. 4) Không nói đối: Not to lie. 5) Không nói 
lời trau chuốt: Not to polish your words for personal advantages. 6) Không nói lời đâm 
thọc hay nói lưỡi hai chiều: Not to slander nor double-tongued. 7) Không nói lời độc ác: 
Not to use harsh speechNot be of evil speech. 8) Không tham lam: Not to crave 
(desireGreed). 9) Không sân hận: Not to be angry. 10) Không mê muội tà kiến: Not to 
be ignorant (Stupid) or wrong views. 

6 Bồ Tát Giới (#£§7W) Là giới luật của Bồ tát Đại thừa nhận giữ. Cũng gọi Đại thừa giới, 
Phật tính giới, Phương đăng giới, Thiên Phật đại giới. Đối lại với Tiểu thừa thanh văn 
giới. Nội dung của giới Bồ tát là Tam tụ tịnh giới (ba nhóm giới trong sạch); đó là: 
Nhiếp luật nghỉ giới, Nhiếp thiện pháp giới và Nhiêu ích hữu tình giới. 


126 


Hộ. Mười ba năm du hóa tại Tây Tạng, Ngài đã trước tác, 
phiên dịch nhiều Bộ Đại Luận đến Tây Tạng như: 

IL. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (Sa madhyama 

Kà La Kà ra) 
2. Nhị Thập Nghi Chú Luận (Sa Savara— vimˆsaka— vtti) 
3. Thế Tôn Cát Tường Chấp Kim Cương Ca Quảng 
Thích (Sa. ˆsrfí— raJradharasa ø1xtIbhagaratstotra-tikà) 

4. Bát Như Lai Tán (Sa.astatathafgata-stotra) 

5. Nhị Đề Phân Biệt Nan Ngữ Thích (Sa.Satya 

dvaya vi bhanga-pañjikà) 

Trong đó, có tác phẩm nổi tiếng Bộ Tatta-Sa graha 
(Chân Thực Luận) gồm 4000 bài kệ luận phá các học thuyết 
giữa những bộ phái. Bộ tác phẩm này mang ảnh hưởng 
đến Phật giáo Tây Tạng, cho đến mãi hôm nay. Tất cả các 
Lạt Ma đều tinh thông các bộ Luận này. Du già Trung 
luận cũng là bộ có sức thu hút cho các học giả nghiên cứu 
Phật giáo soi vào nội tâm. Tất cả các tác phẩm của ngài 
Tịch Hộ đều dịch từ Phạm Ngữ sang tiếng Tây Tạng. 
Ngài đã hoàn thành tâm nguyện sự kế thừa Phật tổ và đã 
viên dung đạo hạnh, giới đức tăng trưởng nên ngày viên 
tịch sư đi vào Thiền Định thâu thần an nhiên xã báo viên 
tường, để lại cho hậu thế một nền tảng Kim Cương Thừa, 
một gia sản kinh luận vô vàn trí nhật viên thông. Ngài 
viên tịch vào năm 760, thọ 61 tuổi và gần 40 năm Hạ Lạp 
giới luật an tường. Bảo Tháp của Ngài được tôn trí nhục 
thân tại ngôi tu viện Tang Duyên trong một khuôn viên 
thanh bạch, giữa chỗn núi đồi tuyết trắng vàng óng trong 
ánh năng hồng Lhasa-phía Nam thành phó. 

Theo một số nhà dịch thuật lịch sử Phật giáo cho rằng 
ngài Tịch Hộ sinh vào năm 750 - 802, có tư liệu tại Phật 


127 


Quang Đại từ điển cho rằng Ngài sinh 700 - 760, thì ngài 
Tịch Hộ một tính chất luôn được khảo cứu. Căn cứ vào đại 
từ điển Phật Quang tôi chiếu các nguồn tư liệu thư viện 
Hoa sen và các trang dịch thuật như ngài Thánh Nghiêm, 
Trung Quán Tông, để dựa vào đó mà làm trên nền tảng 
niên hiệu năm sinh và thời viên tịch của Ngài. Theo tác 
phẩm các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng thì Ngài sinh vào 
725, mất năm 784 hay 788 (Trung Hoa Phật học toàn thư). 
Tuy nhiên, giữa niên đại có chinh lịch thì đây là đề tài bàn 
luận thống nhất tông chỉ nhưng theo tôi vào 749 thì ngài 
Tịch Hộ đã về đây chính thức trụ trì cho đến thời kỳ viên 
tịch cuối cùng. 

Tất cả đều bước vào một cung trời bao la, đi tìm bí ân 
nơi ngọn núi tuyết kia, để về hỏi lại nỗi lòng trong nguồn 
Kim Cang Phật Tánh, giáo nghĩa huyền vi tông chỉ Thiền 
Tông lập quán hạnh nguyện tu tập, mặc cho như thị bước 
vào nguồn suối tuệ vô biên, du già trung luận nguồn tâm 
biện chứng như ngài Tịch Hộ nằm mãi trên lời Trung Quán 
Tông bay khắp cả chân tâm tịch diệt thường hằng vị, khai 
trí an nhiên trong chánh pháp Đại Thừa Phật tâm. 


2. ĐẠI SƯ PADMASAMBHAVA. (Liên-Hoa-Sanh) 
(Thé kỉ thứ 8, CN) 
Đại sư Padmasambhava®”, được phong hiệu nhiều 





68 





Mff/E, sa. padmasambhava, padmakãra bo. pad ma sam bhava 
TẾ NG DỚN TIẾN TT. ÁN pad ma byung ønas 
TỊIA TãI~Œm, ,=~I44I~), là một Đại sư Án Độ, sống cùng thời vua Tây 
Tạng Ngật-lật -song Đề-tán (755 - 797). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng 








lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là 
“Phật thứ hai”. Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và thiên tai. Cách tu 


128 


tên của Ngài qua công cuộc lăn chuyển bánh xe chánh 
pháp Đại thừa Phật giáo, đồng thời Ngài đã vân du học 
đạo nhiều bậc trưởng lão tôn túc trao truyền giáo nghĩa 
Phật pháp cho ngài Padmasambhava. Từ đây, theo các 
ngôn ngữ tiếng Phạm, Ngài có pháp hiệu là: Guru-padma 
hay Urgyan-padma, Padmakara. Theo ngôn ngữ tiếng 
Tạng Ngài có pháp hiệu là: Padma-hbyun-gnas, 
Rinpoche, Gu- ru-Rinpoche. Theo ngôn ngữ tiếng Hán 
phiên âm là: Ba- đặc-mã-tát-mộc-ba-ngõa, được dịch và 
thường xưng tôn là ngài Liên-Hoa-Sanh. Tìm về nguồn sử 
thi thì không một sử sách nảo biết Ngài hạ sinh vào năm 
nào? Viên tịch vào thời gian nào? Chỉ tương truyền, Ngài 
sinh ra vào thế kỷ thứ VIII tại một ngôi làng xứ Urgyan, 
phía Tây Bắc Kash- mir'' nằm gần hòn đảo Hồ Ngọc (hỗ 
Dhanakosha). Tại xứ này xưa kia là phía Tây của 
BodhGaya là một thành phố Jatumati, tại thành phố này 
có cung điện Bích Ngọc, cũng là nơi trị vì của Vua 
IndracBodhic. Theo tương truyền của các sử liệu khác, tôi 
đã đọc “Giáo huấn Dakini” thì Ngài cũng là con Vua 
nước Uddiyana (Ô-Trượng-Na) phía Bắc Án Độ, tức là 
Pakistan ngày nay. Ta nhận biết được xứ Ud- diyana (Ô- 
Trượng-Na) năm tại hướng Tây Bodhgaya (Bồ đề đạo 


hành của Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao truỷ thủ đến tu tập các phép thiền định 
theo hệ thống Đại cứu cánh. Sư thuộc dòng của các vị Đại thành tựu (sa. mahäsiddha), 
để lại rất nhiều chuyện thần thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-mã-lạp sơn, 
người ta tôn thờ gọi Sư là “Đạo sư quý b báu” (Quỹ Phạm Sư Bảo ÿ\ÿzf#Ÿ, Sư Tôn 
Bảo li #7, bo. guru rinpoche “T.. SG CN ÔN CÔ eÐg ° Qệ 

5 Kasmira or Kashmir (sk))Yết Thấp Nhĩ LaCa Diếp Di LaTheo Tây Vực Ký, Ca Thấp 
Di La là tên gọi của nước Kế Tân hồi xưa, , bây giờ là Kabul, ở về phía Bắc Ấn Độ. Ca 
Thấp Di La là nơi kiết tập kinh điền lần cuối dưới triều vua Ca Nhị Sắc Giả (Kaniska) 








129 


tràng)”?. 

Mặt khác, sự xuất hiện của ngài Liên-Hoa-Sanh là 
một trang sử diệu kỳ, thần thoại. Tuy nhiên, truy vào nguồn 
sử thi Tây Tạng ta biết Ngài là bậc long trượng theo lời 
thỉnh cầu của Đức Vô úy tự tại Quán Âm Bồ Tát. Đức Phật 
A Di Đà về tại cõi ta bà bảo vệ cho Quốc xứ Urgan này 
đang bị đau khổ. Do đó, Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện 
tại Phật tâm đến cõi trần gian này hóa độ vào bề Hỗ Ngọc 
phóng các tia hai màu sắc hào quang như ngôi sao Bắc 
Đầu tinh thông”!, rơi vào hòn đảo nhỏ có thảm toàn cỏ 
vàng kim thân nâng đỡ Đức Phật A Di Đà. Từ đây, một 
dòng suối mát đã tuôn trào màu lục ngọc bích làm pháp 
tòa hộ thân, như một cánh hoa sen tinh khiết mọc giữa bãi 
đá tỉnh khôi. Trên bông sen lưu xuất một chùy kim cương 
có năm mũi nhọn rơi vào giữa. Đóa hoa sen tượng trưng 
cho năm phương hay Ngũ trí Như Lai. Trên đóa sen ấy 
xuất hiện một bé trai lên tám tuổi, có thuyết là một tuổi 
nhưng theo tôi Ngài là vị hạ sanh cứu độ muôn loài cho 
trần thế nên dù tám tuổi hay một tuổi Ngài vẫn là một vị 
quân vương, pháp vương soi chiếu ánh sáng Kim Cương 
mật chú. Trong chiếc chùy Kim Cương Ngài cầm thì có 


7° Bồ để đạo tràng, gần bên bờ Ni Liên Thiền thuộc bang Bihar trung Ấn, còn gọi là 
Giác Thành vì đây là nơi Đức Phật đã đạt thành chánh quả. Bồ đề đạo tràng tọa lạc 
gần thành phố Gaya. Người ta nói nó là trung tâm địa cầu; chư Bồ Tát trước khi 
thành Phật đều phải ngôi tại chỗ này. Riêng đối với Phật tử thuần thành, thì không có 
nơi nào đáng chú ý và thiêng liêng hơn nơi Đức Phật thành đạo: Bồ Đề Đạo Tràng. 
Nhiều lăng tâm và đền đài nguy nga đã được dựng lên khắp nơi quanh đây. Tập ký sự 
cúa nhà hành hương Phật Giáo trung Hoa là Huyền Trang đã cho chúng ta một cái 
nhìn bao quát về sự huy hoàng của thánh địa nầy trong thời quá khứ. 

Tên một chòm sao ở phía bắc, gồm 7 vị sao. Còn gọi là Đại hùng tinh (grand ourse, 
great đIpper). 


71 


130 


khắc dấu chữ HRI vào nụ hoa. Từ đó, hoa sen kia đã đi 
vào trên đường đời thanh tịnh chuyên hóa chân tâm. Tắt 
cả là thụy tướng diệu kỳ bằng các thân tướng chính và 
phụ. 

Từ đây, Ngài đã chuyển hóa và giảng thuyết giáo 
pháp cho thần dân bản xứ Urgan về tâm linh chánh pháp, 
giảng thuyết cho chư thiên và không hành nữ hay là chư 
vị Dakini trên hòn đảo Hồ Ngọc trở thành một bản xứ 
thịnh trị chánh pháp. Lúc bấy giờ, có vị Vua tại xứ 
Indrabodhi bị mù hai mắt và chưa có con nhưng Đức Vua 
đã có nhiều cung phi, mỹ nữ nhưng chưa ai hạ sanh thái 
tử cho Đức Vua. Từ đây, Đức Vua xứ Indnabodhi đã phát 
tâm hiễn cúng Tam bảo, phát nguyện thỉnh các bậc chân 
tu trở về. Vào một hôm có nhiều vị trưởng lão cao tăng 
đã tiên tri khuyên Ngài về xứ Urgyan đến bên Hồ Ngọc 
để tìm và xin một em bé về nuôi trong cung. Cùng phát 
tâm dâng cúng Tam bảo nhiều vàng ngọc quý giá, xây 
dựng chùa tháp thờ Đức Phật. Nhân chuyến vi hành thăm 
các vùng trong xứ nước Indnabodhi, cùng tháp tùng có vị 
Bộ trưởng Kirshn- adhara đã gặp đứa bé, lúc ấy Đức Vua 
nhìn đứa bé mà cảm mến tình thương. Ngay lúc ấy, tế 
tướng Krigundhara đã mời đứa bé lên diện kiến Vua thì tế 
tướng đã trông thấy có vằng hảo quang ngũ sắc chiếu 
khắp pháp thân. Bên đỉnh Hồ Ngọc (Dhanakosha) Đức 
Vua cùng thần dân mừng vui khôn xiết nên đã đưa về 
cung điện đặt tên đứa bé là Padma Kara hay 
Padmasambhava. 

Đức Vua hỏi đứa bé: Song thân của con là a1? 


131 


Đứa bé trả lời: Cha tôi là Bát-nhã”?, mẹ tôi là Tánh 
Không”. Đứa bé nói tiếp: Tôi về xứ này chuyển tâm Phật 
tánh, chuyển tuệ Tam độc dẹp ngã đoạn trừ tham, sân, s1 
nên trở về đây diệt tà yêu thuật, chuyên tâm thông đạt tánh 
trí Bát nhã chân như, quay về viên ngọc minh châu soi 
chiếu nguồn Phật nhật viên thông. 

Lúc ấy, đứa bé đã nói hết tâm tư thì Đức Vua mỉm 
cười, đôi mắt mở ra được sáng hơn và viên ngọc cùng 
chùy kim cương đóa hoa sen phát sáng nhờ năng lượng từ 
bi trí tuệ bằng nguồn hoa sen tỉnh khiết trong viên ngọc 
rạng soi. Liên-Hoa-Sanh có tên từ đây, Ngài là bậc thông 
tuệ, tinh thông các pháp trong cung nên được Đức Vua 
thỉnh lên pháp tòa ngọc quý cho chư vị thần dân, tế 
tướng, bộ trưởng, viên tướng, hoàng hậu, vương phi đảnh 
lễ. Từ đây, ngài Liên-Hoa-Sanh đã được Đức Vua tuyên 
chọn nhiều cung phi, công chúa kết duyên hôn thê. Ngài 
đã lấy công chúa Bhasadhara hay Parbhadhari. Rồi Ngài 
được truyền ngôi lại trị vì Vương quốc Uddiyana (Ô- 
Trượng-Na). Trong thời gian trị vì đất nước, ngài Liên- 
Hoa-Sanh đã làm tròn trách nhiệm, lo cho dân chúng 
nhưng vì bản tánh trầm tư thông thái về kinh luận nên 
Ngài đã nhìn thấy sự vô thường, sinh già bệnh chết, ái 


7? Bát - nhã (# ‡f, tiếng Phạn: prajñã, tiếng Pali: pañña) là danh từ phiên âm có nghĩa 
là Trí huệ, Huệ, Nhận thức. 
Mộ Không tính (2# ŸÈE, sa. $ũnya, tính từ, sa. §ũnyatã, danh từ, bo. stong pa nyid 





A7 m~r1~ %5`S~3, nghĩa là “trống rỗng”, “trông không”, là một khái niệm 
trung tâm của đạo Phật, quan trọng nhất và cũng trừu tượng nhất. Trong thời đạo Phật 
nguyên thủy, kinh điển đã nhắc răng, mọi sự vật là giả hợp, hữu vi (sa. samskrta), 
trồng rỗng (sa. §ũnya), Vô thường (sa. anitya), Vô ngã (sa. anãtman) và Khổ (sa. 
duhkha). 


132 


nghiệp dục nhiễm trần gian, uế trược trong dòng trầm 
luân não phiền nên ngài Liên- Hoa-Sanh đã quyết định hạ 
ngôi. Nhường lại cho Đức Vua cha, nhưng Đức Vua cha 
đã không chấp nhận, lúc này ngài Liên-Hoa-Sanh đã ra 
thêm trong kinh Phật quán chiếu về thập thiện giới đưa 
cho chư vị thần dân bản xứ hành trì. Theo các nguồn sử 
liệu về truyền thuyết Đức Liên-Hoa- Sanh, Ngài đã thọ 
lạc dục trong thế gian trỊ vì ngôi Vua năm năm trở lại. Sau 
đó, trong đêm yên tiệc linh đình, Ngài đã làm cho Đức Vua 
cha phần nộ, rồi kế tiếp một cuộc chơi, Ngài đã cô tình làm 
rơi cây đao của Đức Vua ban tặng, làm con của một vị tộc 
trưởng chết. Và từ đây, Đức Vua đã bắt Ngài Liên-Hoa- 
Sanh phải chịu tội nhưng theo luật tại xứ này, vị vương tử 
có vô ý giết người thì không bị xét tội tử hình mà phải đi 
lưu đây tại các xứ phương xa. 

Một chiến thuật tinh thông, am tường luật pháp nên 
Ngài đã bị lưu đầy tại các bãi tha ma mộ địa, nghĩa trang 
thần chết. Ngài là bậc anh tài giỏi về võ thuật, về luận 
học, triết học, kinh vệ đà, các thần giáo, pháp thuật, yêu 
ma, trừ tà, các thần chú của các ngoại đạo, các kinh luận 
Phật giáo, giới luật tinh thông, thông hiểu về chiêm tỉnh 
học, nhân tướng học, nhân chủng học, nghệ thuật học, y 
học, dược học, ngôn ngữ học, mật giáo, Du già”, yoga 
học... Tất cả, Ngài đều chạm phải đề thông đạt một bậc trí 
tuệ thậm thâm. 


74 Du già (fãflII) Phạm, Pàli: Yoga. Dịch ý: tương ứng. Loại quán hạnh lấy pháp tu chỉ 
quán (Phạm:Zamathavàvipasyanà) làm chủ yêu, áp dụng phương pháp điều hòa hơi thở, 
tập trung tâm niệm ở một điểm để ngầm tương ứng và hợp nhất với chính lí. Trong Mật 
giáo có thuyết Tam mật du giả tương ứng (cũng gọi thuyết Tam mật tương ứng). 


133 


Các bậc thầy thông tuệ đã chỉ dạy cho Ngài như: ngài 
Phật Tiền Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Ngài đã vào 
nghĩa địa Gỗ Trầm Hương Mát (cách Bồ Đề đạo tràng 10 
dặm về phía Tây). Từ đây, Ngài đã học thêm pháp Quán 
Thân Bắt Tịnh”5, Ngài đã thực tập hành thiền, pháp Quán 
chiếu Dakini rồi phát triển về một giai đoạn tu học tính 
thông. Ngài đã dùng thần thông chuyển hóa một vị thần 
phẫn nộ, chuyên hóa xứ Urgyan để đem tâm lưu xuất cho 
một người tên là IndraraJa, mang tâm thù chánh pháp của 
Phật, rồi chính Ngài đã dùng tâm từ chuyền hóa như hoa 
sen thanh tịnh. Ngài đã từng cứu một đứa con của bà Hoàng 
phi tại xứ Ahruta ra khỏi bụng mẹ trong cơn nguy cấp. Sau 
đó, đứa bé ấy đã thành một vị hộ pháp cho Ngài tại nghĩa 
trang Hạnh Phúc. Ngài học giáo tại nghĩa trang Sosoling 
tại miền Nam xứ Urgyan. Ngài trở về chốn cũ quê hương 
nơi Hồ Ngọc (Dhanakosha) giảng kinh Đại Thừa với giáo 
lý thâm sâu, triết lý hay Dakini với ngôn ngữ xứ ấy, được 
vị thầy Vajravarahi thọ pháp cho Ngài. Ngài đến nghĩa 
trang Kinh Hoàng học Bí mật hộ thần phẫn nộ kim cương 
trong giáo huấn Dakini, nhiếp các tả thuật yêu ma. 

Từ đây, Ngài học thêm về vị thầy Lokasiddha tỉnh 
thông lục tuệ thần thông, ấn mình trên nước dưới mây, 
cùng thời học chiêm tình học, giáo nghĩa Ngài học được 
dạy về giáo lý thai Tạng, năm sinh của Đức Thế Tôn. Ngài 





7Š Quán Thân Bất Tịnh (Contemplation on the impure body) Theo Kinh Niệm Xứ, Đức 
Phật dạy (According to the Satipatthanasutta, the Buddha taught): Này các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo quan sát thân này, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuông, bao bọc bởi một lớp 
da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân này: “Đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng 
ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước 
mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu”. 


134 


học về nhật thực và nguyệt thực của các vị trưởng lão của 
các Đạo giáo, Thần giáo, Hindu giáo, các lịch pháp huyền 
vi Tây Tạng. Ngài đã học ngành y học cứu chữa bao nhiêu 
chúng sanh. Từ đây, danh hiệu Tĩnh hoa y học cứu mạng, 
Ngài đã học với ngôn ngữ học qua các vị luận sư nổi tiếng, 
từ chính tả, văn học và tiếng Sanskrit, thổ ngữ cỗ xưa, ngôn 
ngữ quỷ, các ý nghĩa dấu hiệu, ký tự. Với gần 64 ngôn ngữ 
chữ viết và 360 ngôn ngữ cô xưa. Ngài đã học về cách làm 
nghề vòng kim hoàng, bạc, ngọc, đồng, đá, sắt,... Tất cả 
đều may y phục, pháp khí, khắc hình, nghề mộc, xây nhà, 
làm dây thừng, giây, gốm qua vị thầy đã gần 80 tuổi với 
pháp hiệu là Vishalakarma, Ngài học vị thầy Đạo sư Prab- 
hahasti. Thọ giới cụ túc”5, tĩnh thông luật học và kinh điển 
giáo lý Đại thừa, Tiểu thừa, Nguyên thủy đều được ngài 
Liên-Hoa-Sanh chuyên tâm về nội điển uyên bác. 

Ngài đến hang Asuru (A tu la) với vị tôn sư Đức A 
NanÐa học pháp giữ giới độc thân và thọ giới Bồ Tát. Theo 
giáo nghĩa SaKya, từ đây 5 năm tham vấn thuộc thêm 12 
quyên ghi chép vê Đức Phật, với giáo dý Tánh Không và 
Trí Tuệ. Ngài học được Mật chú, các thần chú Kim Cương, 
chú Đà la ni, thần chú Chôn giấu, thần chú Quán đánh để 
rồi từ các Xứ Nepal, Miễn Điện, Tây Tạng, Bhutan, Ấn Độ, 
Bỏ Đề Đạo Tràng Ngài đã từng đến tham bái học đạo. Ngài 
đã từng đến Đại học Na Lan Đà tham vẫn các bậc trưởng 
lão như ngài Thanh Biện, ngài Trần Na, ngài Tịch Hộ, ngài 














7% Cụ túc giới (E7) Phạm, Pàli: Upasaôpanna, hoặc Upasôpadà. Dịch âm: Ô ba tam 
bát na. Dịch ý: gần tròn, có nghĩa là gần gũi Niết bản. Cũng gọi là Cận viên giới, Cận cụ 
giới, Đại giới, nói tắt là Cụ giới. Là giới luật mà tỉ khưu, tỉ khưu ni phải thụ trì - vì giới 
phẩm đây đủ so với mười giới của Sa di và Sa di ni, cho nên gọi là Cụ túc giới. 


135 


Tịch Thiên,... và là một vị tắng xuất chún Ø về luận học, luật 
học, kinh học. Ngoài ra, giáo nghĩa Kim Cang Thừa mật 
chú là Ngài chú trọng nhiều nhất, sau thời gian tham vấn 
học đạo, Ngài xin phép đi học tiếp về yoga mật giáo. Tại 
nghĩa địa đỉnh núi Lanka xứ Sahar phát triển Mật giáo Dak- 
ini theo dòng Vajrayogini về Kim cương Du già nữ của Tây 
Tạng. Đại sư Trí Giả”? đã chỉ cho ngài Liên-Hoa-Sanh về 
cõi trời Ogniin (Akaristha) từ cứu cánh thiên quyền thuật, 
tái sanh, trí thức, ấn hiện, kho tàng bí mật, quyền năng. 

Tại xứ Pegu ngày nay là Miễn Điện đã trực tiếp chỉ 
điểm chú thuật trừ tà về nghiệp lực tái sinh. Ngài đã đi 
qua trên đường đời sinh diệt, huyền thoại về Kim Cương 
Mật giáo, chấm dứt sanh tử kiếp sống luân hồi. Với pháp 
tu khổ hạnh làm Ngài đã dùng tắt cả các loài rắn thần”, hộ 
trì chánh pháp. Từ đây, Ngài có tên DorJe - Drakpo-Tsal 
tức là Đại lực phẫn nộ kim cương. Sinh thời Ngài tham học 
với tôn sư Sahor và thọ giáo giới nghĩa với Ngài 
Prabhahasti với pháp danh Shakya-Sangye. Ngài tham 
học giáo huấn yoga-Tantra (Du già Tantra). Tất cả, đều 
trải đài năm tháng thời gian 18 lần tham cầu học đạo để 
tiếp cận nguồn suối mát tâm linh Bốn tôn muôn thưở. 

Ngài Liên-Hoa-Sanh là vị thông đạt tâm pháp, am 
tường trí tuệ biện tài, nên các kinh sách từ cô đến kim 
nguyên nghĩa kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nguyên 
Thủy”? lời ngọc từ kim thân của Chư Phật, Ngài là một vị 


7? Trí Khải Đại Sư (538 - 597) tên thật là Trần Đức An ở làng Song Vĩnh (Hồ Bắc). Năm 
7 tuổi, Ngài theo mẹ đi viếng chùa được Hòa thượng trụ trì dạy tụng Kinh Pháp Hoa 
(Phẩm Phổ Môn), chỉ dạy qua một lượt Ngài đã đọc thuộc làu ... 

78 Ở Ấn Độ, rắn tượng trưng cho sự minh triết hay trí tuệ. 

? Các hệ thống tư tưởng thời hậu kỳ của Phật giáo 


136 


luôn có nụ cười từ ái, tâm tính từ bị, giới đức thông đạt, 
khôn thông trí nguyện, sử dụng quyền xảo pháp phương 
tiện giáo hóa chúng sanh từ những nơi Ngài đến. Trong 
đó, Mật Giáo là một tông chỉ, đặt nền tảng hàng đầu. 
Ngài Liên-Hoa-Sanh thuộc dòng tu Mahàsiddhi (Đại 
Thành Tựu) ở tại Ấn Độ cô xưa. Nơi ngày ấy, Na Lan Đà 
xuất chúng vân du thành tựu tại vùng tuyết Tây Tạng qua 
vị thầy thông hành dung từ là bậc thầy Gara Dorje và Đại 
sư Sri Singha được quán đảnh để tiếp tục thành tựu đời 
sống giác ngộ. Năm 742, Ngài được Vua Tây Tạng là 
Khri-Sron Ide btsan cung thỉnh Ngài trở về Tây Tạng 
hoằng pháp chánh pháp, đồng thời hàng chục các vị quỷ 
thần tại Tây Tạng. Đức Vua lại ban dâng cho Ngài một 
khu đất phía Đông của Lhasa, thỉnh Ngài thiết lập tự viện 
Samyas. Trong suốt thời gian năm năm đề khởi tạo tự viện 
hoàn thành. Từ đây, ngài Liên-Hoa-Sanh đã vân du thuyết 
giáo truyền bá giáo lý Phật đà, cùng pháp môn tu học Du 
già bí mật. Trên đường đến Tây Tạng, Ngài đi vào ngày 
rằm tháng I1 âm lịch. Vào ngày 13/12, ngài đến Nepal, 
chuyến công du của ngài Liên-Hoa-Sanh đi bằng con 
đường vượt núi băng đẻo, hay phân thân hóa độ, đến bằng 
nguồn tâm thiền định, Ngài đã nhiếp phục ma vương tại 
xứ Nepal. Vì vậy, suốt 3 tháng kế tiếp Ngài được Đức Vua 
Varaudhari tiếp đón như vị thượng khách quốc chủ, Ngài 
đã thuyết pháp, truyền giới cho xứ này như cơn mưa 
chánh pháp thắm nhuần chân lý từ bi. Ngài thắng tiến lên 
Tây Tạng, vượt núi tuyết để hàng phục chư vị quỷ thần, 
con đường ấy tại TodLung cách Tây Tạng Lhasa 20km. 


137 


Lúc ấy, Đức Vua đã tiến cử các quan viên ra nghênh đón 
Ngài về vương triều. Lúc về, đoàn người tùy tùng khát 
nước thì Ngài chống gậy tích trượng bên một viên đá, đá 
núi chảy nước ra như Cam lỗ tươi mát thân tâm. Ngày nay 
tại nơi này người Tây Tạng gọi đó là “Cam lộ của thần 
dược cho các ky sĩ”. 

Sự đón tiếp Ngài tại một ngọn đèo Haspori. Tất cả 
thần dân nghênh đón bằng tiếng nhạc, vũ công đeo mặt nạ 
nhảy múa theo lễ nghi truyền thông Tây Tạng. Ngài đến 
Tây Tạng, trong thời kỳ đầu, lúc bấy giờ có ngài Tịch Hộ 
đã vân du giáo hóa trước đó nhưng vì ngài Tịch Hộ thấy 
được năng lực của ngài Liên-Hoa-Sanh nên dùng thần 
chú Chân ngôn, thông thuộc giáo huấn Dakini. Do vậy, 
việc đầu tiên Ngài đã có buổi tham luận với các bậc 
trưởng lão Trung Hoa, cùng nhiếp phục Long Vương, 
Thần Rồng tại Tây Tạng. Pháp tu là bí mật từ giáo lý Du 
già bí mật với câu thần chú: OM AH HUM VAJRAGURU 
PADMA SID DHI HUM. Tất cả, do ngài Liên-Hoa-Sanh 
tuyên thuyết, trải dài thời gian giáo lý này, được giấu kỹ 
tại một ngọn núi cao tại Tây Tạng, đề giữ gìn đạo mạch 
uyên thâm về Kim Cương Thừa. Trong thời gian thịnh 
suy thế sự, mãi vào thế kỷ XIV mới có đại sư Karma 
Lingpa khai quật rồi viết vào vàng lá dịch giải chú thích 
từng lời vàng ngọc của Đại sư Liên-Hoa-Sanh. Với bộ mật 
chú Kim Cang Thượng Sư, khắp đất nước Tây Tạng vui 
mừng vì đã tìm được giáo nghĩa huyền vi của ngài Liên- 
Hoa-Sanh. Trải dài dòng lịch sử, giáo lý này đã thấm sâu 
trong huyết mạch Phật giáo Tây Tạng truyền tụng đến 
ngàn xưa và cho đến ngày giác ngộ Phật tánh chân dung 


138 


hiện khởi trong pháp lạc từ bi vạn tuệ. Ngài Liên-Hoa- 
Sanh có nhiều quyền năng, uyên thâm giáo nghĩa nên đã 
hàng phục các đạo sĩ Bon, các cuộc tranh luận vang danh 
trên núi tuyết, Ngài đã thông luận Tạng nên tất cả đều 
được Ngài hàng phục đến viên ngọc chưa chút tỳ vết ở 
chéo áo Đại Thừa, nguyên nghĩa một cuộc cách mạng Phật 
giáo thời bấy giờ vang xa hơn nữa. Khi sự có mặt của 
Ngài về giáo lý Dakini, Du già bí mật”, thông ngôn 
luận chính trị nhà ngoại giao biện tài khiến các đạo sĩ Bon 
theo lý tà giáo phải ân cư trên vùng núi tuyết. 

Đức Vua Tây Tạng đã ra lệnh trục xuất tất cả các vị 
Bon giáo không tín tâm Phật giáo trở về các xứ xa mạc, 
khu miền Bắc, Nepal, Mông Cổ, các xứ thưa dân. Từ đây, 
Phật giáo Tây Tạng truyền khắp trên các nẻo đường Tây 
Tạng. Kinh, luật, luận, y học, chiêm tỉnh học, ngôn ngữ 
học, mật điển, mật chú được chú thích, giảng giải, tiếng 
Saskrit đến tiếng Hán ngữ và tiếng Tây Tạng... tạo thành 
một Phật giáo Tây Tạng kinh điển đỗ sộ. Trong đó, có 
công ngài Tịch Hộ, ngài Liên Hoa Giới, ngài A Đề Sa, 
ngài Liên-Hoa-Sanh, ngài Ca Ma La Thập Ca, ngài GIới 
Hiền, ngài Thánh Thiên, Pháp Hộ Đại Sư, ... Tất cả, tạo 
nên công trình trùng hưng kinh điển Tam 'Tạng tại xứ 
tuyết Tây Tạng, đó là nét đẹp về Mật giáo trên vùng tuyết 
trắng bí mật Tây Tạng đã mở ra nguôn pháp tuệ học giới, 
viên giác từ tâm cầu đạo tiếng tu. Ngài Liên-Hoa-Sanh đã 
từng thuyết pháp giảng dạy nhiều bài pháp, thần chú bí mật 
chân ngôn, lời ngọc vàng từ Ngài thuyết giảng được cất 


80 Hai bộ Đát-đặc-la danh tiếng nhất được xếp vào hạng Vô thượng du-già là Bí mật tập hội 
(sa. guhyasamajatantra) và Hô kim cương (sa. hevajJratantra). 


139 


giấu về vùng núi tuyết trắng, các hang động, các vách 
tường lưng đèo. Nếu một ai đó hội đủ nhân duyên thì sẽ 
được Ngài khai mở, bên trong có vô vàn ngọc tuệ, thiền 
định chứng đắc thánh quả. Khi tâm an bình pháp tu Du 
già bí mật, Dakimi kia sẽ mở thông cho ta bước vào dạo 
chơi trên một giáo lý Kim Cương. 

Ngày nay, bộ “ử thư Tây Tạng” là một giáo lý 
uyên bác, làm cho các học giả phải tham cứu học tập trên 
khắp thế giới. Chốt lại một điều Ngài dạy cách giác ngộ 
chân tâm bằng quán đảnh tu trì, gồm những điểm súc tích 
đề chúng ta tu học: 

1. Tất cả các đệ tử hãy tu học tinh chuyên, học tam 
Tạng kinh điển thông thuộc, chuyên tâm lắng yên nghe lời 
dạy bậc tôn sư, thắm sâu am tường giáo lý để gạn lọc sạch 
chất tham sân si, ứng dụng pháp tu thích hợp, không chỉ 
trích đúng sai mà luôn luôn thực hành pháp tu phát nguyện. 

2. Đi học đạo tham cầu với các bậc Đại sư nổi tiếng, 
uyên lý giáo nghĩa kinh Phật, các học thuyết hay hoặc 
không hay đều học sau đó chọn pháp tu thích ứng để hành 
trí. Ví như con diều hâu săn mồi trên đỉnh núi hay biển 
khơi, chọn con mỗi ngon nhất để ấm dạ, thì người xuất gia 
tu học nên chọn pháp mà tu hành. 

3. Đời sông thanh bạch, cần kiệm khiêm cung, đừng 
tự hào với sở học, dẹp bản ngã trong tâm, biết cung kính lễ 
độ, đừng đưa mình lên cao, hạ bạn tu xuống thấp, dẹp bỏ 
địa vị ngũ dục thế gian, danh vọng chức tước ra ngoài tai 
để chuyên tâm tu học. Tắt cả, cái đẹp bên ngoài là lớp vỏ 
thô cứng còn bên trong có nội lực tu hành thì vút cao lên 
Phật tuệ sáng mãi như ngọn đèn để tỏa chuyên bản tâm. 


140 


4. Giữ gìn bản tâm thanh tịnh hỷ xả, dẹp tâm tham 
ăn tìm cầu thực phẩm, sống hết lòng với tâm thành tựu trí 
tuệ giáo lý, né tránh tất cả về tiền tài thế gian, luôn an phận 
chấp nhận phước báu của mình gieo trồng nhiều đời kiếp. 
Từ đây, đúng sal, thành đạt, địa vị, cũng không hồi tiếc, 
không dính mắt trong thế tục cuộc đời. 

5. Hãy quán tâm lắng nghe, nhìn và yêu thương như 
Đức Bồ Tát Quán Âm hành động không phản ứng, không 
phán xết, nhìn thế gian. trong đôi mắt tuệ. Như ai lên núi 
tuyết tìm về cõi lòng trần gian mà trao trọn ánh mắt chân 
thành Phật tánh tự tâm. 

6. Biết tánh không tương ứng với Phật tính, giác tính 
viên dungŠ!. Từ đây, ta tu tập bằng thể chứng trực giác mà 
không bằng ngôn ngữ diễn đạt để ta luôn luôn an trú 
thanh tịnh trong trái tim ta. 

Ngài Liên-Hoa-Sanh đã đạt được pháp thành tựu Du 
già bí mật, thiền định Đại Hỷ Lạc, Pháp tu biến chuyên 
tâm thức nên dù muôn ức kiếp từ ngàn xưa cho đến hôm 
nay không một ngôn ngữ nào diễn đạt được pháp tu huyền 
diệu của Ngài. Từ các bậc trí thức, học giả chưa aIl ứng 
lượng được với quyền năng ấy. Riêng tôi luôn xem Ngài 
là bậc hóa thân A Di Đà nên tôi luôn học tập sáu pháp tu 
của Ngài qua lời dạy thậm thâm như bậc thầy: “Kửn 
Cương giáo nghĩa tỉnh NHg tâm từ vô úy viên tuệ hạt 
n8ọc tuyết trắng Đại sự ”. 

Các tác phẩm của ngài Liên-Hoa-Sanh là những 


8! Dung hợp hài hoà, không còn mâu thuẫn đối lập nữa: Sinh tử tức Niết - bàn, Chúng 
sinh tức Phật, phiền não tức Bồ - đề. Cảnh giới của người giác ngộ, cũng chính là thuyết 
Trung đạo. 


141 


viên ngọc quý được truyền thụ huyền thanh như bức tranh 
giáo lý sâu thăm trên núi tuyết. Các tác phâm gồm: 

I. Ngũ Chúng Tam Da. 

2. Thánh Kim Cang Thư Thanh Y Thành Tựu Pháp 
Ưu Ba Đề Sa Quảng Thích. 

Kim Cang Tối Phá Đà La Ni Thích Kim Cang Đăng. 
Cát Tường Thế Gian Tôn Không Hành Thành 
Tựu Pháp. 

Bí Mật Thư Tạng. 

Tử Thư Tây Tạng. 

Giáo huấn Dakini luận. 

Du già bí mật luận. 

Ngài còn là đại dịch giả, trước tác, phiên dịch, chú 
thích, từ các kinh điển Phạm sang Hán rồi dịch ra tiếng Tây 
Tạng. Ngài còn kết tập Đại Tạng kinh Cam - châu - nhĩ 
của Tây Tạng thành một kho tàng bí mật ngàn năm. Theo 
sách giáo huấn Dakini, ngài Liên-Hoa-Sanh đã hoăng pháp 
gần năm mươi lăm năm sáu tháng nhưng có tư liệu khác 
Ngài đã hoằng pháp tại Tây Tạng gần một trăm mười năm. 
Tuy nhiên, lịch sử có sai biệt do sự truyền tụng nhưng tôi 
thấy Ngài là bậc thầy sau Đức Thích Ca Mâu Ni. Tuy vậy, 
mà áo nghĩa tình thương của Ngài đã vân du giáo hóa qua 
các xứ trên hai mươi ngọn núi tuyết, tại khu biên cương 
Ngari, gần hai mươi mốt nơi Ngài hành trì bên trong miền 
Trung Tây Tạng và Tsang-Nepal, Bhutan. Hai mươi lãm 
nơi trú dạ, hành thiền tại Dokham. Vào vùng núi tuyết gôm 
ba thung lũng ân tu pháp mật Du già trên núi tuyết và nhiều 
vùng khác chưa ai khám phá được. Tất cả nơi nào Ngài 
có mặt, nơi đó có giáo huấn Dakini, vì sao: Vì Ngài tự 


>> 


ø =1 Ø 


142 


tay chôn cất vô số giáo huấn Terma, gần tám kho cá nhân 
nhà Vua, hai mươi lăm kho vi diệu, năm kho đại trí, giẫu 
kín Kim Cương Thừa 85 để cho Phật giáo Tây Tạng khỏi 
bị diệt vong. Tắt nhiên nơi nào có trú xứ tuyết trắng hang 
động, bảo vật, mật cung nơi ấy sẽ có lời vàng của Ngài, trải 
dài lịch sử uyên thâm lời vàng đã in sâu vào vách núi để 
ai đến Tây Tạng đều xem Ngài là vị đang vân du giáo hóa. 
Ngài Liên-Hoa-Sanh cũng đã tiên liệu thời g1an mà các báu 
vật sẽ được hiển lộ, khai quật và ai là người sẽ khai quật 
các kho báu lời vàng ấy, Ngài biết được để dùng mật chú 
chân ngôn hoằng pháp giáo hóa. 

Ta biết rằng Ngài đã để lại dấu ấn về thân Ngài tại 
xứ Bumthang (Bhutan)3?; dấu ấn bàn tay tại Namtso- 
Chugmo, đến dấu chân của Ngài trên núi Paro-Drakat. 
Tương truyền, có vị Yeshetsogyal đã ghi chép một quyền 
sách về lời dạy của Ngài, được chôn dấu tại hang động 
như hình con sư tử ở Boom Thang cách Lhasa khoảng 24 
cây số vuông, hang này không có ánh sáng mặt trời nên 
dân gian gọi hang này là hang sư tử mặt trời, còn quyên 
sách là nghi quỹ mặt trời. Sau này sẽ tự động chuyển hóa 
thành năng lượng từ bi. Bà Yeshetsosyal là vị đệ tử thứ Š 
được học giáo lý Dakim từ Ngài Đại sư Tịch Hộ viên tịch 
và vị Vua Trisong Detsen đã băng hà, ngài Liên-Hoa- 
Sanh đã tiếp kiến, nhìn ngắm quán chiếu Thái tử Mutig — 
Tsenpo lên đăng cai vị Vua mới tại Tây Tạng. Ngài đã trao 





82 Bhutan có thể xuất phát từ từ 'Bhu-Utthan' trong tiếng Phạn có nghĩa “cao nguyên”. Một 
giả thuyết khác cho rằng nó là sự Phạn hoá, từ Bhots-ant có nghĩa “nơi chấm dứtcủa Tây Tạng” 
hay “phía nam Tây Tạng”. Tuy nhiên, mộtsố người Bhutan gọi đấtnước họ là Druk Yulcònngười 
dân là Drukpa. Cái tên Dzongkha (và Tây Tạng) cho đất nước này là Druk Yul (Vùng đất của 
Rồng Sâm). Vì sự thanh bình và thanh khiết của đất nước, cũng như những phong cảnh tại đó, 
Bhutan ngày nay thỉnh thoảng được gọi là Shangri-La cuối cùng. 


143 


lại lời giáo huấn thâm sâu cho Gyaltse — vị Hoàng tử thứ 
hai và ban lời tiên tri, chỉ dạy những lợi ích cho chúng 
sanh. Từ ngày ấy, đã khai mật trí thông vào Mật Tạng 
Kim Cang, vào mười ba đời tải sanh trở lại nơi có giáo 
huấn Dakini. Ngài Liên-Hoa-Sanh đã có vô số đệ tử, đông 
vài ngàn Tăng sĩ. Đồng thời, Ngài đã ứng tâm trao truyền 
chánh pháp cho hai mươi lăm đệ tử môn đệ có tâm tu học, 
phát triển về Phật giáo Kim Cương Thừa. Hai mươi lăm đệ 
tử chính của ngài Liên-Hoa-Sanh, tôi đã tìm trong biên niên 
sử của Tây Tạng, bao gồm các bậc long trượng như sau: 
7. Vua Trisong Detsen (Khri Srong ldéu btzan) 
S. Ngài Denma Tsemang (Idan martse măng) 
9. Ngài DorJe Dudjon của Namam (rdo rJe Duddu 
ljoms) 
10.Ngài Khyechung Lotsawa (Khyéu Chung Lotsa- 
ba) 
11.Ngài Gyalwa Chang Chub của Lasum (La Ba 
Tổng Rgyal byang chucb) 
12.Ngài Gyalwa Choyang (Rsgyal lam Yang bamc- 
hog) 
13.Ngài Gyalwa Lodro của Dré (Rgyal bái blo gros) 
14.Ngài Jnana Kumara của Nyak (gnyags dznyˆna 
kumara) 
15.Ngài Kawa Paltsek (Baska Dzabrtse) 
16.Ngài Khandro yeche Tsogyal vị công chúa Karch- 
en (Mkhar chen bza'mtsho Rgyal) 
17.Ngài Konchog Jungne của Langdro (Lang Gro 
mchogˆ Byung Gnas) 
18.Ngài Lhapal Cac” Sokpo (Sogpo lha Dza) 


144 


19.Ngài Namkhai Nyingpo (Mam mkhai Snyingpo) 

20.Ngài Zhang yeshe De (Zhang yeshes Sde) 

21. Ngài Lhalung Pelgyi Dorje (ha phôi Dzagyi Rdo Rje) 

22.Ngài Palgy1 Senge (Dza gyIsengse) 

23.Ngài Palgy1 wang chuk (Dzagy1 dbang phyug) 

18.Ngài Palgyi wang chul của Odren (O?Dran Dzagy- 

1dbang phyug) 

19.Ngài Palgye yeshe (Shes Dzagy1 ngươi) 

20.Ngài Rinchen Chok của Ma (Rmarin chenmchog) 

21.Ngài Sangye Yeche (Sangs Rgyas Shes anh em) 

22.Ngài Shubu Palgyi Senge (Shudbu Dzagy1 Sengøse) 

23.Ngài Vairotsana (vị đại dịch giả) (Bairotsana) 

24.Ngài Yeshe Yang (Shes ngươi Jamyang) 

25.Ngài Yudra Nyingpo của Gyalmo (øyuserasnyIngpo) 

Trong hai mươi lăm đệ tử của ngài Liên-Hoa-Sanh, 
phát huy nền Phật giáo ra nhiều nguồn chơn tâm đi về con 
đường giáo huấn Dakini và thực hành pháp Kim Cang 
Thừa. Ngoài ra, còn có hai vị cũng xuất chúng nhưng ít ai 
biết đến đó là: 

I. Ngài Vimalamitra (drubshesmedgnyen) (2 - ?) 

xác định là vào thế kỷ VIII 

2. Ngài Ting dzin Zangpo (Tĩngˆ dan bzang po) 

Ngài Liên-Hoa-Sanh đã hành hóa tại các hang động 
núi cao trên xứ tuyết, dấu chân đi qua Ấn Độ, Tây Tạng, Ba 
Tư, Sikkimm, Bhutan, Trung Hoa, Miến Điện, Tích Lan. 
Nơi nào Ngài đến nơi ấy phát triển Phật Giáo, đất nước 
phôn hoa, nhân dân thịnh trị. Theo như tôi được biết, tại 
núi Tu-di có ngôi tự viện Chiu Gom pa (Chiyu Gonpa hay 
Jiu Gonpa) nghĩa là tu viện Chim Sẻ gần hỗ thiêng Mana 


145 


Sarorar về hướng Tây Bắc, ở độ cao từ dưới chân núi đến 
ngôi chùa 150m với độ cao mặt nước biển 4600m, sần 
núi Montblanc. Tại đây, có hang động nơi được in dấu tay 
của Ngài. Ngài Liên-Hoa-Sanh đã tu tập tham thiền nhập 
định tại đây được bảy năm, những ngày cuối đời của Ngài. 
Thực tập pháp không hành nữ với Yeshetsogyel bằng 
cách luyện trí Kim Cang Thừa, tu tập lễ lạy và thiền hành. 
Tu viện Parphing ở Nepal gần Kathmandu có một hang 
động Lang- le-sho nơi ngài Liên-Hoa-Sanh đã thành tựu 
diệu pháp, ở đây có dấu tay của Ngài còn đọng lại trên 
vách đá tuyết cheo leo. Sau khi viên mãn thành tựu, ngài 
Liên-Hoa-Sanh quyết định đến hồ thiêng Manasarorar về 
phía Tây?3 

Tuy nhiên, nhà Vua kế vị đã cùng quan đại thần, 
Phật tử quốc dân Tây Tạng đã can ngăn Ngài lại. Tất cả 
đều vô hiệu, vì Ngài phải kế nghiệp Phật tổ Như Lai, 
hoàn thành xứ mệnh của mình, Ngài lên đèo GunThang, 
cưỡi trên lưng con sư tử với thân kim sắc màu tuyệt đẹp, 
đi về phía Tây, có các vị hộ thần chư thiên bảo hộ Ngài, 
rồi đi vào vùng tuyết trăng tầng không. Sâu thăm một 
huyền thoại đến đây không ai thấy được chân tướng của 
Ngài đi về nơi đâu. 

Cuộc đời và đạo hành của Ngài Padmasambhara 
(Liên-Hoa-Sanh) từ lúc sinh ra tại hồ Ngọc xứ Ấn Độ, 





83 Hồ Manasarovar (Manas Sarovar; Hồ Manas; Mapam Yumtso; chữ Tây Tạng: 
Z1~ HiZI~ NI, #1” |; Wylie: ma pham g.yu mtsho; ZWPY: Mapam Yumco; 


tiếng Hindi: #IsTttÌav; Trung văn giản thể: #25#Z#£E) là một hồ nước ngọt lớn nằm 


ở Tây Tạng, cách thủ phủ Lhasa khoảng 940 kiômét (580 mì). Hồ này nằm về phía 
tây của Hồ Rakshastal và phía bắc của Núi Kailash. 














146 


lớn lên làm Vua tại xứ Indra bodhi, tham cầu học đạo tại 
các tha ma, mộ địa, học tăng tại xứ Đại học Na Lan Đà, 
tinh thông giới luật, nghiêm tường giáo nghĩa Tam Tạng 
kinh thư, Dakini, Du già mật chú, Kim Cang Tát ĐỏaŸŠ4, 
tinh thông y học, ngôn ngữ đạt chứng thần thông, vân du 
hoằng pháp tại Tây Tạng, Nepal, Trung Hoa, Tích Lan, 
Miến Điện, Bhutan, Sikkim, Ba Tư. Tất cả đều là một 
thiên trường huyền dị, dung thông tam giới, vân hành tự 
tại, thần kỳ và huyền thoại. 

Ngày nay, nơi tôi đến Tây Tạng có dòng phái Ninh 
Mã, chính Ngài sáng lập ra tông phái này tại Tây Tạng, 
truyền qua nhiều thế hệ Hồng Giáo phái, lấy tông chỉ đại 
cứu cánh làm cơ sở, làm nền tảng Du già mật chú, học tập 
tiếng tu. Tất cả các tự viện đều tôn trí bức tượng Liên-Hoa- 
Sanh để đảnh lễ Ngài. Ôi hạnh phúc cho ai một lần đến 
Tây Tạng. Vào những năm cận đại thánh tượng của Ngài 
đã được tôn trí ngoài không gian bao la xứ Sikkim cao 
118 bộ ở Nam Chi, Nam Sikkim là bức tượng lớn nhất thế 
giới. Thần kỳ cho ai có tâm thần kỳ, huyền thoại cho ai có 
lòng tin Phật thì huyền thoại. Để rồi, có và không như 
một bức tranh vẽ mãi trên ngoài bút phóng tác. Ôi diệu kỳ 
tập sách 


" 'Vajrasattva-mahasattva (skÙKim Cang Thủ. 1) Bí Mật Chủ Phổ Hiền, vị tổ thứ hai trong 
tám vị tô Chân Ngôn, vị tổ thứ nhất là Đức Đại Nhật Như Lai 2) Các vị Chấp Kim Cang 
Thần, hay các vị Bồ Tát, đặc biệt chỉ ngài Kim Cang Nguyệt Luân ở Đông độ của Kim 
Cang Mạn Đồ La 3) Ngài Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ tát (tiền thân của Đức Phật 
Thích Ca) 4) Tắt cả chúng hữu tình đều là “Kim Cang Tát Đỏa” vì tất cả đều có Phật tính 
5) Tất cá những người sơ cơ tín hành đều là Kim Cang tát Đỏa 6) Tắt cả quyến thuộc 
của Ngài A Súc Bệ Phật đều là Kim Cang Tát Đỏa. 7) Bắt cứ vị Đại Phổ Hiền (bất cứ ai 
thành tựu mười thệ nguyện lớn đều là trưởng tử Như Lai, và đều được gọi là Phổ Hiền) 
nào cũng đều là Kim Cang Tát Đỏa. 


147 


“Tạng thư sống chết” của Ngài đã lưu mãi như một ngọn 
đèn Kim Cang hiện lưu bằng con đường diệu kỳ, anh tài 
trên tác phẩm thực tế huyền thoại của xứ Tạng ngàn xưa, 
mở ra “Bí mát xứ Tạng” trong lời vàng 1n sâu tông chỉ 
Ninh Mã với trí tuệ mãi là đóa hoa sen bất diệt giữa dòng 
đời diệt sanh. 


3. ĐẠI SƯ KAMALÁSÌLA - LIÊN HOA GIỚI (740 — 795) 

Dung thông ngoài Tam giới, nguồn gốc về lịch sử 
truy tìm nguồn cội qua thư tịch cô, đã bị mắt dần ít ỏi về địa 
danh ngài Liên Hoa Giới hạ sanh tại trú xứ quê hương nào? 
Song thân là ai? Thuở thiếu thời như thế nào? Thì chưa 
một thư tịch nào tìm được; chỉ biết Ngài Liên Hoa Giới 
là bậc cao tăng tại Ấn Độ, là nhà luận sư danh tiếng, nhà 
hùng biện thuyết trình xuất sắc, bậc trì giới nghiêm minh, 
bậc học giả trước tác, bậc thông trí từ bi, thuộc dòng phái 
Trung Quán. Chính Đại sư Long Thọ khai sáng, vị có công 
truyền bá chánh pháp Đại Thừa, như ngài Thánh Thiên 
được xem là vị đồng sáng lập Trung Quán Tông. Ngoài 
ra, còn có chư vị Đại sư Thanh Biện”, Đại sư Nguyệt 
Xứng, Đại sư Tịch Thiêni°5, Đại sư Tịch Hộ, Đại sư Liên 
Hoa Giới, vị kế thừa dòng tông phái Trung Quán này. Sự 
ảnh hưởng lớn từ Ấn Độ nơi ngôi trường thế giới Đại học 
Na Lan Đà thuộc vùng Trung Ấn trải dải khắp núi tuyết 


35 Thanh biện GÑ##) Phạm: Bhàvaviveka, Bhavya. Hán âm: Bà tì phệ già, Bà tì bệ ca. 
Cũng gọi Minh biện, Phân biệt minh. Cao tăng Án độ sống vào thế ki VI, Luận sư của 
học phái Trung quán thuộc Phật giáo Đại thừa tại Nam Ẩn độ. 

86 Tịch Thiên. Phạm: Zàntideva. Tạng: Shi balha. Cao tăng kiêm học giả ÁẨnđộ sống vào 
khoảng thế kỷ VIII Tây lịch, là Vương tử nước Tô la thất sa (Phạm:- Sauràwira), tên là 
Tịch khải (Phạm:Zàntivarman). 


148 


như Trung Hoa, Nhật Bản, đến Việt Nam nhất là Tây 
Tạng. Nơi phát triển tông phái Trung Quán. Từ thời kỳ 
đầu cho đến khi ngài Liên Hoa Giới đến Tây Tạng củng 
vị Đại sư Tịch Hộ (700 — 760) từ đầu thế kỷ VIHI. Đây là 
bước ngoặt của Phật giáo Tây Tạng, ta biết rằng ngài Liên 
Hoa Giới là học trò xuất chúng của ngài Tịch Hộ. Ngài 
Liên Hoa Giới là vị giáo thọ chuyên sâu về nội điển, am 
tường môn học 'Tantra (Đát - Đặc - La) tại ngôi trường Đại 
học Na Lan Đà, tại Trung Ân. Được Đức Vua Tây Tạng là 
Khri-sron Ide-btsan (Khất Lật Song Đề Tán), Ngài vân du 
đến Tây Tạng truyền giáo. Với vị Minh sư là bậc thầy 
long trượng Đại sư Tịch HộŠ”, cùng với Đại sư Santara 
Ksita (725 — 788). Trong thời kỳ hoằng pháp ngài Liên 
Hoa Giới đã vân du giáo hóa khắp nơi, Ngài còn thông 
thạo những nét văn hóa dân tộc Tạng. Tạo ra điệu múa 
chăm nhảy, sự phát triển mạnh Thiền Tông và pháp luận 
Nhân Minh°Š đã có nhiều ý trái chiều nhau, khác nhau về 
tâm ý tu tập nên đã có cuộc tranh luận đi vào nét chấm 
phá hùng mạnh về vùng đất xứ Tạng này. Do đó, mà thiên 
lịch đi về cách nhìn chưa đẹp và khiêm cung, ta biết rằng 
từng trường phái có điểm tốt và yếu trong cách nhận định 
và hành trì tu tập. 





87 Tịch hộ (#&i##) Phạm:Zànta-rakwita. Cao tăng kiêm học giả Ảnđộ, trụ chùa Na lan đà, là 
người sáng lập phái Du giả Trung quán của Phật giáo Đại thừa. Năm 747, nhận lời thỉnh 
của vua Tây tạng là Khắt lật song đề tán (Tạng:Khrisroí - Ide-bstan) sư và các vị Liên 
hoa sinh thượng sư (Phạm: Padma-saôbhava) và Ca ma la thập la (Phạm: Kamala-zìla) 
cùng đến Tây Tạng truyền bá Chân ngôn Mật giáo. 

88 Nhân minh (|X|H]) Phạm: Hetu-vidyà. Hán âm: Hê đô phí đà. Môn Luận lí học (Logic) 
của Ấn độ, 1 trong Ngũ minh. Nhân (hetu) là căn cứ suy lí, là lí do, nguyên nhân; Minh 
(vidyà) là hiểu rõ, giải thích rõ những lí do, nguyên nhân được nêu ra để chứng mỉnh 
cho chủ trương của người lập luận. 


149 


Vào năm 793 Đức Vua mời Đại sư Liên Hoa Giới đại 
diện cho Phật giáo Ấn Độ, cung thỉnh mời Hòa thượng Đại 
Thừa người quyền hành pháp tọa. Hòa thượng Đại Thừa 
(Mahàyana Hvósan) đại diện cho Phật giáo Trung Hoa. 
Tất cả đều ngồi pháp tòa tại thành phố Lhasa. Nơi đây hai 
Ngài đã gặp nhau trên quan điểm trái chiều, tạo ra làn sóng 
tranh luận về giáo lý Trung Quán và Thiền Tông. Theo Đại 
sư Thánh Nghiêm có đoạn thế này, từ trang 76: 

“Cuộc tranh luận được diễn ra vào năm Trung Nguyên 
thứ tám (792) đời Đường Đức Tông. Trong cuộc tranh luận 
này, Đại thừa Hòa thượng cứ nhất mực tuân theo truyền 
thống Thiền Trung Hoa, tức chủ trương lấy “Đốn ngộ trực 
chỉ” làm chính mà không chịu suy nghĩ và phân biệt cách 
diễn dịch giáo nghĩa” 

Ta biết rằng, còn Đại sư Liên Hoa Giới lại cho quan 
điểm Trung Quán: “Phán đoán đúng sai, khéo công khéo 
thư và lập luận chặt chẽ khó a1 có thể đánh ngã nổi. ..” 

Từ đây, cuộc tranh luận ngài Liên Hoa Giới (Ka- 
malásìla) đã thắng cuộc do sự biện tài thông tuệ nhân minh. 
Rồi phái Thiền Tông tại Tây Tạng nhường bước trở về 
Trung Hoa phát triển cho thế hệ sau này ở Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Việt Nam. Còn Kim Cang Thừa, Mật giáo từ đây 
tại Tây Tạng đã phát triển mạnh do cách trình bày, cách 
thuyết trình có ý thâm sâu cho một hệ phái Trung Quán đã 
bước vào giai đoạn lịch sử phát triển mạnh mẽ. Cuộc đời 
ngài Liên Hoa Giới đã để lại nhiều bài học quý giá vô vàn, 
qua hệ thống trước tác, dịch thuật, chú thích về sự nghiệp 
nghiên cứu kinh điển Đại thừa. Trong đó, gồm có: 

1. Bát nhã ba la mật đa thất bách tụng quảng chú. 


150 


.. Kim cương bát nhã quảng chú. 

.. Nhất thiết pháp vô tự tánh thành tựu. 
._ Tu tập thứ đệ luận. 

.. Chính lý thích tiền phẩm nhiếp. 

Mặt trời ngã bóng về Tây, chiếu vào hạt tuyết rơi, các 
nhà đại dịch giả đã gọi cuộc tranh luận trên nhiều danh từ 
như: Cuộc tranh luận Lhasa; cuộc tranh luận Trung Quán 
Thiền Tông, cuộc tranh luận Lạp Tát, cuộc tranh luận lý 
giải áo nghĩa Mật chú Tông Thiền. 

Riêng về cách gọi theo như thế nào thì đó là cuộc 
tranh luận nỗi tiếng trong lịch SỬ phát triển Phật giáo Tây 
Tạng qua thời kỳ phục hưng nên giáo lý áo nghĩa Đại thừa 
Mật tông Tây Tạng. Vào năm 795, ngài Liên Hoa Giới đã 
hoàn thành tâm nguyện lời thế độ, pháp luận tải, sự tỉnh 
chuyên học thuật, pháp xuất ý tuệ đã thành bản nguyện 
nên Ngài thâu thần viên tịch. Trong cung cảnh từ tâm nhẹ 
nhàng trút hạt trở về phương Tây. Đến Tây Tạng người ta 
truyền tụng ngài Liên Hoa Giới là vị luận sư phân minh, 
tinh thông Trung Quán Liên Hoa Giới Đại sư. Ngoài ra, bộ 
luận thư nhân minh được các nhà dịch giả, thuyết nghĩa 
chú thích gần sáu mươi sáu bộ từ Hán sang tiếng Tây Tạng, 
còn tại Trung Hoa được ba bộ, tất cả đều có lý trung đạo 
nhân duyên sai biệt cũng tùy tâm hiện khác nhau. 


C{‹ + C2) 


4. ĐỨC VUA TRISONG DETSEN (Khri-Srong Lde- 
brstan) NGẬT LẬT SONG ĐÈ TÁN (742 — 797) 

Theo dòng lịch sử, Đức Vua tiếp nối mạng mạch, 
đồng thời trị vì đất nước dựa trên nên tảng giáo lý Phật Đà. 
Đức Vua là một trong những vị có công truyền bá du nhập 
Phật giáo vào Tây Tạng. Từ đây, lời thỉnh cầu các bậc long 


151 


trượng tại viện Đại học Na Lan Đà về đây truyền giáo, 
mang tầm vóc quốc tế, có hệ thống lập trường. Đức Vua 
sinh trưởng trong một dòng tộc kính tin Tam bảo, cha mẹ 
là bậc có quyên hành trong một thê chế đất nước. Vào năm 
742, Đức Vua cha hạ sanh được một hoàng tử, ban cho tên 
gọi Ngật Lật Song Đề Tán, Ngài được đức Vua cha truyền 
ngôi vào năm 12 tuổi (754). Thời vàng son có Đức Vua 
Tùng Tán Cang Bồ đã xiễn dương nhưng trải dài dòng sinh 
diệt sự suy thoái cũng bị diệt sinh, nhân duyên lớn đến với 
Đức Vua, được sự chỉ huấn công chúa Văn Thành đã huân 
tập một lòng tin Kim Cương vô úy, dẹp được tà kiến trở về 
nguôn tuệ chánh kiến chân tâm. 

Lúc bấy giờ, có một số quần thần đã chia ra nguồn 
suy diệt giữa Đạo Bon giáo và Phật giáo. Được sự chấp 
thuận đức Hoàng thái hậu, người mẹ dung từ của Đức Vua 
hết lòng ủng hộ. Nên từ đây có nhiều bậc quan đại thần 
kết phái làm loạn triều chính, nổi bật nhất là vị tướng: Tế 
tướng Mã tướng (Bo. Ma-Zang) (? - ?) đã có tâm tà kiến 
phá triều chính nên Đức Vua đã hạ lệnh bãi nhiệm các vị 
có tâm ác tà về quê an dưỡng. Sau khi triều chính an tâm 
thì Đức Vua sai xứ giả thỉnh cầu các bậc danh tăng trưởng 
lão, các vị luận sư nổi tiếng gồm có: ngài Thánh Thiên, 





82 Các cơ sở tu viện lừng danh tại Na Lan Đà trong thành Vương Xá có tầm quan trọng 
rất lớn trong lịch sử Phật giáo thời gian sau nầy. Lịch sử của các kiến trúc tại đây có 
thê bắt đầu từ đời vua A Dục (Asoka). Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điền, 
Na Lan Đà là ngôi chùa nổi tiếng, nơi mà ngài Huyền Trang từng tòng học, trường 
khoảng 7 dặm về phía bắc thành Vương Xá của xứ Ma Kiệt Đà, miền bắc Ấn Độ, 
được vua Thước Ca La A Dật Đa (Sakraditya) xây dựng sau khi Phật nhập diệt. Bây 
giờ là Baragong. Na Lan Đà được xem như là một trung tâm nghiên cứu Phật giáo, đặc 
biệt là về triết lý Trung Quán. 


152 


ngài Giới Hiền, ngài Pháp Hộ, ngài Tịch Hộ, ngài Liên 
Hoa Giới, ngài Sthiramati?0, ngài Santashita (Thương Yết 
La Chủ), ngài Liên-Hoa-Sanh.. .. Cùng một số danh tăng 
khác nữa. Tất yếu tâm thành chư vị trưởng lão tại Học 
viện Na Lan Đà đã Yết ma chỉ giáo Đại sư Tịch Hộ là 
vị trưởng đoàn chuyến vân du hoằng pháp tại Tây Tạng. 
Nhân duyên về đến Tây Tạng thì lúc ấy có thiên tai, dịch 
bệnh, sắm chớp với điều chưa tốt lành nên chư vị đã nhã 
ý thỉnh cầu Đức Vua phái xứ giả. Thảo thư cung thỉnh 
Đại sư Liên-Hoa-Sanh ở lại Tây Tạng vì ngài Liên-Hoa- 
Sanh thông hiểu mật chú Dakini nên có thể giúp Đức Vua 
trị hết kiếp nạn này. Huyền thuật nhiệm màu, sau thời gian 
không lâu, Đức Vua cùng thần dân an bình trở lại vì tại 
kiếp trầm luân được dùng nước tuệ tâm từ mà xoa dịu bao 
thiên tai, dịch hạch. Pháp tu chuyển hóa của ngài Liên- 
Hoa-Sanh đã giúp Đức Vua an tâm trở lại do mật chú mà 
điều nghiệp lực trừ tà, dịch bệnh hết sạch. 

Với lòng tin thâm sâu, Đức Vua đã phát tâm xây 
dựng rất nhiều ngôi tự viện, thỉnh cầu chư vị thánh tăng ở 
lại Tây Tạng hoằng pháp lợi sanh trong đó có Đại sư Tịch 
Hộ và nhiều vị trưởng lão khác ở lại Tây Tạng trụ trì. 
Đức Vua ra lệnh cho chư vị thần dân, tế tướng, văn võ bá 
quan xây dựng ngôi chùa Tang Diên cách thủ đô Lhasa 
60km hướng Đông Nam và nhiều tự viện khác. Vào thời 


?% An Huệ (2##) (457 - 555) Phạm: Sthiramati. Dịch âm là Tất-si-la-mat-để. Người 
nước La-la (nước Phạt-lạp-tl) thuộc nam Án Độ. Một học giả lớn của Phật giáo Đại 
thừa nam Án Độ, khoảng một nghìn một trăm năm sau đức Phật nhập diệt. Sư tính 
thông Duy thức và Nhân minh học, rất giỏi luận nghĩa, là một trong mười luận sư lớn 
của Duy thức học. 


153 


gian 792, nhiều vị Đại sư Phật giáo từ Trung Hoa vượt núi 
tuyết để hoăng pháp tại Tây Tạng, có sự tranh luận giữa 
Thiền Tông và Trung Quán nên Đức Vua triệu thỉnh các 
bậc trưởng lão hùng biện xuất chúng giữa Lhasa gồm hai 
trường phái: Ở Ấn Độ có Đại sư hùng biện Liên Hoa Giới 
(Sakamalásila) là đệ tử đắc pháp ngài Tịch Hộ, ở Trung 
Hoa có trưởng lão Hòa thượng Đại Thừa (2 - ?) dẫn đầu 
cho cuộc tranh luận nỗi tiếng Lhasa có nét đột phá lịch sử 
ảnh hưởng Mật tông giáo tại Tây Tạng. Các nhà sử gia 
gọi là cuộc tranh luận Lạp Tát hay cuộc tranh luận Lhasa, 
có cách gọi khác là cuộc tranh luận lý giải áo nghĩa Mật 
chú Tông Thiền. Suy kết lại Đại sư Liên Hoa Giới đã 
thuyết phục chân tâm không một lý nghĩa nào sắc bén 
hơn Kim Cương Trung Quán Tông. Do đó, Đại trưởng 
lão Hòa thượng Đại Thừa đã dùng tâm an tịnh nhiếp hóa 
Thiền Tông, mỉm cười tự tại trở về Trung Hoa, nơi sơn 
môn tông chỉ lật lại trang kinh do Đức Thế Tôn thuyết 
giáo trong Tam Tạng Nikaya. Đức Vua đã phát triển Mật 
giáo trên vùng đất tuyết trắng Tây Tạng đầy huyền thoại. 
Đức Vua thọ pháp với ngài Liên- Hoa-Sanh, tôn làm vị 
Luận mật hiển giáo truyền đệ tử thứ nhất của ngài Liên- 
Hoa-Sanh. Còn các bậc danh tăng khác Đức Vua cũng 
tham cầu học đạo, tôn chư vị trưởng lão làm vị quốc 
vương, pháp vương để nương tựa tu học, thọ 

cầu Tâm Địa giới"!, Bồ Tát giới, Thập Thiện giới trở 
thành vị Vua anh tài. Đồng thời, các vị thần dân đều thọ 
trì giới pháp bảo vệ Tam bảo, sống trong nết sống an lành. 





?! Tên gọi khác của Đồ - tát giới. CẼ. Luật Anh Lạc, Phạm Võng. 


154 


Đức Vua đã để lại cho biết bao nhiêu công lao to lớn, ai ai 
cũng khắc dấu tạt bia ghi nhớ công ơn Đức Vua. 

Vào năm 798, Đức Vua thấy mệt trong người nên đã 
an nhiên đi vào cõi vô sanh bất diệt chân tâm. Có thuyết 
cho rằng Đức Vua đã bị bắn mà băng hà. Tuy như thế nào 
thì đến hẹn lại về trong chiếc áo tử sanh luật định vô thường 
ngàn đời sinh diệt bất biến thường niên. 


5. ĐẠI SƯ SANTISEVA (TỊCH THIÊN) (? - ?) 

Trong Phật giáo Tây Tạng nhắc đến chư vị tổ sư 
truyền giáo ngoài Đại sư Tịch Hộ, ngài Liên-Hoa-Sanh, 
ngài Liên Hoa Giới..., và nhiều chư vị khác thì không thê 
thiếu vị luận sư nổi danh A-Xà-Lê”? Tịch Thiên tôn giả. 
Ngài Tịch Thiên được dịch từ tiếng Phạm “Sảàntideva, tiếng 
Tạng Shyiwa Lha, tiếng Hán gọi Ngài là Tịch Thiên. 
Ngài sinh ở miền Nam Ấn, thuộc tiểu vùng Sri Nagara. 
Vào khoảng thế kỷ thứ VII và thế kỷ thứ VIII, Ngài là vị 
Thái tử con Đức Vua Sauràstra (tức tại vùng GuJarat 
đương đại). Nhìn về lịch sử theo truyền thuyết về thời quá 
khứ Ngài đã cúng dường phụng sự chư Phật, có tâm tính 
đức tin tăng trưởng ưa sống đời thanh bạch, nhờ phước 
duyên ấy thưở thiếu thời Ngài hội đủ nhân duyên được 


?? A-xà-lê (zh. l"[B|Zl, sa. ñcãrya, pi. äcãriya, bo. lobpon [slob-dpon], ja. ajari), theo ngài 
Huyền Trang dịch nghĩa bao gồm: Giáo thụ (zh. #tfŠ): thầy dạy đạo - ở đây đạo là 
pháp, hay Quỹ phạm (zh. #lL#õ): thầy có đủ nghi quỹ, phép tắc, hay Chính hạnh (zh. 
IÍT): thầy dạy và sửa những hành vi của đệ tử. Do đó, A-xà-lê thứ nhất là một vị đủ 
phẩm hạnh và thành tựu đề làm thầy của một Sa di hoặc một Tỳ kheo, thứ hai có thể là 
một Hoà thượng (sa. upadhyäya). Sa-di nào mới nhập Tăng - già đêu tự chọn hai vị nói 
trên làm thầy trực tiếp chỉ dạy. Có 5 loại A-xà-lê (ngũ chủng A-xà-lê) là Xuất gia A-xà-lê, 
Thọ giới A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, Tiếp dẫn A-xà-lê và y chỉ A-xà-lê. 





155 


Đức Bồ Tát Văn Thù” ứng hiện thị tướng. Lúc đến tuổi 
trưởng thành được Đức Vua truyền ngai vàng lên ngôi. 
Trong đêm chiêm bao thấy thoại tướng hai vị Bồ Tát gồm 
có Ngài Văn Thù và Tara; Ngài bảo tại ngai vàng chỗ 
chưa đủ sức gánh vác việc nước và ở đây chưa có chỗ cho 
hai con. Còn Bồ Tát Tara dùng nước Cam lỗ rưới mát lên 
Ngài Tịch Thiên và dạy rằng: “Vương quyền chính là 
nước sôi bỏng vào địa ngục, nên ta tấn phong ngươi với 
nước Cam lồ này”. Tỉnh cơn mộng, Ngài biết rằng lời 
vàng từ nhị vị Bồ Tát nên Ngài từ bỏ ngai vàng, vào rừng 
sâu tìm nơi tĩnh lặng. Ngai vàng trống không, mưu cầu 
địa vị. Trải qua 2l ngày truy tìm, lang thang bên rừng sâu, 
trong cơn đói khát, Ngài thấy dòng suối mát, nhân phước 
đức còn duyên hội ngộ gặp một thiếu nữ dâng nước Cam 
lồ cho Ngài vơi đi cơn khát. Còn dòng suối kia là chất 
độc từ rừng sâu. 

- Ngài hỏi thiếu nữ: Cô đến từ phương nào? 

- Thiếu nữ trả lời: Tôi đến từ rừng sâu mênh mông, 
rộng lớn, nơi bậc thầy Thạc đức, có đức tính từ bi rưới 
nguyện pháp Tam muội Văn Thù Kim Cang Sư Lợi (Sri 
MamJuvalra). 

Khi Ấy, nghe xong Ngài liền tỏ ra hạnh phúc, an lạc 
như kẻ bần cùng gặp được quý nhân, Ngài bảo thiếu nữ 
rằng xin dẫn đến gặp bậc thầy khả kính. Vừa đến Ngài 
gặp bậc chân tu pháp học Du già (Yogl), bậc Đạo sĩ ân 
mình nơi trượng thất am nhỏ, do tâm chân thành quý kính 





?3 Manjusri (sk) Mãn Thù Thi LợiMạn Thù Thất Lợi Mạn Thù Đồng Tử Văn ThùMột biểu 
tượng cho trí tuệ của người tu Phật. Trong Kinh Liên Hoa diễn tả Ngài nhảy vọt lên từ 
trong đại dương. Chữ ManjJu có nghĩa là đẹp, chữ Sri có nghĩa là gia tải, đức hạnh hay 
chúa. Nguyên chữ ManJusr1 có nghĩa là “đức hạnh tuyệt vòi”. 


156 


khiên cung Ngài đã tán dương, đảnh lễ rồi xin truyền ấn 
tâm Tam muội của Đức đại sĩ Văn Thù Bồ Tát. Gần 12 
năm tu học tại rừng sâu, Ngài Tịch Thiên đã chứng pháp 
Tam Muội Du giả“. Như vậy, Ngài đã diện kiến Đức Văn 
Thủ Sư Lợi qua vị thầy truyền giáo, còn Tara chính là vị 
thiếu nữ đưa bát nước Cam lồ cho Ngài. Ngài vân du giáo 
hóa tại xứ phương Đông, xin làm việc tại Vương triều 
Pancamasimha, bậc anh minh thông đạt nguồn tâm, học 
nhẫn nhục, thiền định an tịnh, tâm trí sảng mãi, với tài trí 
khéo léo nên Ngài được Đức Vua trọng dụng, đồng thời 
phong Ngài chức Thừa tướng. Đến Văn Thù Bồ Tát đã trao 
thanh kiếm trí tuệ, chặt đứt phiền não, dẹp tâm ái dục sĩ 
mê nên Ngài được sự gia trì bảo mệnh một cách vĩnh 
tường. Bậc long trượng luôn được bảo hộ. Ngài giúp Vua 
truyền giáo đúng chức vụ Thừa tướng, rồi hộ trì Tam bảo, 
chánh pháp an nhiên. Tuy nhiên, nghiệp cảm rèm pha đến 
Ngài thì tâm ganh ty chư vị Đại thần nên các vị tướng 
thần tâu lên Đức Vua rằng: “Thừa tướng là người gian 
xảo, luôn đeo một thanh kiếm mà chưa bao giờ rút ra cho 
ai xem cả, chất liệu bằng gỗ, liệu khi bệ hạ gặp hoạn nạn 
thì sao Thừa tướng có thê bảo vệ Đức Vua được. ..” 

Đức Vua đã cho đại thần triệu tập Ngài trở về đại điện 
tiếp triều. Vua bảo xin rút thanh kiếm ra xem. Ngài nói rằng: 
“Muốn xem thanh kiếm nhưng kiếm tôi là trí tuệ sáng tinh 
thì Đức Vua biết có chuyện xảy ra, xin đừng trách thần” 

Đức Vua cho một mắt nhắm lại, còn mắt kia nhìn, 
lúc ấy tại núi rừng chưa có ai hết nên ánh sáng tỏa chiếu 





? Tam Muội ( —lÿ) I. Tam Muội. Phạm,Pàli:Samàdhi. Cũng gọi Tam ma địa, Tam ma 
đê, Tam ma đê. Hán dịch: Đăng trì, Định, Chính định, Định ý, Điêu trực định, Chính 
tâm hành xứ.Chỉ cho trạng thái thiền định, an trú tâm ở 1 chỗ, 1 cảnh. 


157 


từ thanh kiếm gỗ mà lại vững trí. Chính vì thế mà Ngài đã 
dùng Đại từ tâm. Con mắt của Đức Vua bị rơi ra nên Ngài 
đã gắn lại xem như chưa ai bị thiếu tâm. Từ đây, Đức Vua 
tin rằng Ngài đã chứng đắc từ tâm Ấn pháp tu Du già. 

Giã từ địa vị, chức danh huyền mộng, Ngài đến Ấn 
Độ, tiểu bang Ma Kiệt Đà, nơi ngôi trường Đại học danh 
tiếng Na Lan Đà. Vào đây, Ngài xuất gia thọ giới, được 
pháp hiệu Santideva, Ngài chuyên tâm am tường Tam Tạng, 
tinh thông pháp học, giới đức viên tuệ, biện tài vô ngại, nhà 
trước tác luận tông, thuộc dòng Trung Quán Tông. Tương 
truyền Ngài vào Tây Tạng cùng với chư vị trưởng lão. 
Trong đó có Đại sư Tịch Hộ, cùng thời ngài Liên Hoa Giới, 
sự ảnh hưởng của ngài Tịch Thiên với những tác phẩm nổi 
tiếng, giúp cho chư vị đại tăng Tây Tạng luôn khảo cửu 
ứng dụng pháp tu như tông chỉ hằng ngày tu học. Quý Phật 
tử Tây Tạng biết sâu hơn về lời khuyến pháp Bồ Đề, lục độ 
vạn hạnh, trí tuệ từ bị, nguồn Bồ Tát hạnh là bài pháp kim 
ngôn luận giảng có tính nghiên cứu cao về Phật giáo Kim 
Cang. Bậc thầy của Ngài chính là Đại sư Thắng Thiên một 
vị đại giảng sư, am tường luận Tạng, đạt tuệ trí minh, sáng 
mãi trong ngôi nhà chánh pháp Na Lan Đà, vị thầy trí giả 
Như Lai. Ngoài ta ngài Đại sư Thắng Thiên có vị đệ tử xuất 
chúng sau ngài Tịch Thiên, đó là pháp đệ Viruipa. Ngài là 
bậc am tường Trung Quán xứng tầm hùng biện, kế thừa 
chư vị tổ sư trong đó có ngài Long Thọ, ngài Nguyệt 
Xứng, ngài Thánh Thiên, ngài Thanh Biện, ngài Giác 
Hiền,. T 

Ngoài ra, Ngài còn nghiêm tầm Tiểu thừa, Đại thừa, 


158 


về các bản kinh Hoa Nghiêm”, Pháp Hoa*, Bảo Tích”7, 
Bát Nhã, các bộ A Hàm”, các luật tạng thập tụng”?, Tứ 
phân luật, Ngũ phần luật, ngoài trung luận, Ngài còn khảo 
cứu đến A Tỳ Đạt Ma Câu xá luận, Thành thật luận, 
Thiên văn, Địa lý, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Văn hóa... 
Ngài Tịch Thiên trầm tĩnh suy ngẫm, mật hạnh, không 
khoe bên ngoài, nội tâm tịch chiếu văng lặng phiền não. 
Tất cả được sự gia trì của Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và 
ngài Tara, vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Chư tăng tôn danh 





2Š Kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka (skt)Flower Ornament SutraNhan đề Phạn ngữ của 
Hoa Nghiêm là Avatamsaka, nhưng Pháp Tạng trong bản chú giải kinh Hoa Nghiêm 
bộ 60 quyền nói nguyên ngữ chính là Gandavyuha. Avatamsaka có nghĩa là “một tràng 
hoa” trong khi nơi chữ Gandavyuha, thì ganda là “tạo hoa” hay một loại hoa thường và 
“vyuha” là “phân phối trật tự” hay “trang sức”. Hoa Nghiêm có nghĩa là trang hoàng 
bằng hoa. 

% Kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn có tên: Bồ Vân Phân Đà Lợi Kinh. Saddhar- ma- 
pundarika-Sutra (skÐ) The Lotus Sutra Wonderful Law Lotus FlowerThe Lo- tus of the 
True LawThời gian giữa Đại Hội Kết Tập lần thứ nhì và thế kỷ thứ nhất trước Tây 
Lịch, văn hóa Đại Thừa phát triển tại Án Độ và sự phô biến một số kinh điền quan 
trọng. Sau đó là hàng trăm kinh điển Đại Thừa được viết bằng tiếng Phạn xuất hiện. 
Liên Hoa Kinh, được viết vào thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, một trong những kinh 
chính của Phật giáo Đại thừa vì nó chứa đựng những ý tưởng chủ yêu của Đại thừa, ý 
tưởng về bản chất siêu việt của Phật và việc phô cứu chúng sanh. 

? Kinh Đại Bửu Tích Maha Ratnakuta SutraKinh được ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang 
Hoa ngữ, là một trong những kinh điền xưa nhất của Phật Giáo Đại Thừa. Trong Đại 
Bảo Tích, tư tưởng Trung Đạo được triển khai. Kinh cũng nói về trí huệ siêu việt (Bát 
Nhã Ba La Mật Đa trong trường Kinh A Di Đà)Tạng kinh điển rất quan trọng gồm 
6000 trang trong chín quyên chứa đựng hầu hết những giáo điển trọng đại của Đại 
Thừa nhằm đưa chúng sanh đến chỗ Giác Ngộ Tối Thượng của Phật quả 

?8 A-hàm (zh. J#J3, lƒ#ệ, sa., pi. ägama) là tên phiên âm Hán - Việt, được đặt cho các 
bộ kinh căn bản của Phật giáo viết bằng Phạn văn, nội dung giống các Bộ kinh (pI. 
nikãya) thuộc văn hệ Pall. 

? Thập tụng luật (†-ññlfF) Cũng gọi Tát bà đa bộ thập tụng luật. Quảng luật, 6 quyền, do các 
ngài Phất nhã đa la và Cưu ma la thập dịch chung vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại chính 
tạng tập 23. Bộ luật này chia giới luật làm 10 hạng mục(10 tụng) đề tường thuật, cho nên 
gọi là Thập tụng luật, là bộ Quảng luật của Tát bà đa bộ (Thuyết nhất thiết hữu bộ trong Phật 
giáo bộ phái). Luật tạng nguyên là chỉnh lí các giới luật do đức Phật chế định, cho nên sự 
truyền thừa của các bộ phái, về tổng thể, tuy giỗng nhau nhưng về chỉ tiết thì giữa các bộ 
phái cũng có những điềm bất đồng. 























159 


Ngài là nhà triết học Tịch Thiên. Lúc Ngài vân du giáo 
hóa tại Tây Tạng đóng góp một thời gian nhất định, Ngài 
đã trở lại ngôi trường Đại học Na Lan Đà để trước tác, 
phiên dịch. Trong đó, nỗi tiếng là: 

I. Siksasa muccaya (Giáo tập yếu) (Tập Bồ Tát 
Học Luận). 

2. Sutrasamuccaya (Kinh tập yếu) (theo Đại sư 
Thánh Nghiêm được dịch chữ Hán Đại Thừa). 

3. Bodhicaryavatara (Bồ Tát Hạnh) (Nhập Bồ Tát 
hành luận). 

Tất cả tác phẩm trên đóng góp nền giáo dục Phật 
giáo Ấn Độ và Phật giáo Tây Tạng cho thời kỳ hưng 
thịnh. Tất cả chư vị Lạt Ma đều phải thông thuộc tập sách 
trước tác: “Bồ Tát Hạnh” làm nền tảng tu học trong đời 
sống phạm hạnh, cho Tây Tạng, Ấn Độ nói riêng, cho 
Phật giáo thế giới nói chung. Tôi đã đọc tác phẩm của 
Ngài bằng việt ngữ qua Thượng tọa Trí Siêu và Hòa 
thượng Huyền Vi dịch tác phẩm Yếu nghĩa Phật Giáo của 
tôn sư Tịch Thiên. Cho thời đại mới ai đọc mà tu học thì 
đó là tập sách pháp lạc tâm Phật mở ra. 

Các tác phẩm Ngài Tịch Thiên có ảnh hưởng đến 
pháp tu: 


5.I. NHẬP BÒ ĐÈ HÀNH LUẬN 

Là cách uyên sâu trong giáo lý căn bản, g1Úp hành 
giả thấy được tâm Bồ Đề, pháp nguyện sám hối tội đã 
mắc phải, tán dương công đức nguyện thiền tập trong ánh 
mắt quán tuệ, ø1ữ gìn tâm ý thanh tịnh, tinh tấn thiền định, 
nhân nhục trí tuệ, phát tâm trở về Phật tánh. Ai là vị sơ cơ 
nên tham tâm nghiên cứu, giúp hành giả vững tim. 


160 


Tôi đã áp dụng cho pháp hành tu học trong chuyến 
đi vân du xứ Bắc, đặt nền tảng Tâm Bồ Đề, lẫy lục độ Ba 
La Mật!?°, chuyên Quán chiếu mọi ái nghiệp dục tình, 
vượt qua để Phật tâm sáng mãi bằng tông chỉ: “Lá /à 
nước, nước là luật. Hãy tu trì sau này con sẽ biết”. 

Tóm lại, ngài Tịch Thiên là bậc hiền triết quân sư 
giúp chúng sanh thấu rõ kinh Tạng bằng tâm chân thật về 
pháp tu Kim Cang Đại Thừa Mật Chú thậm tuyên. 


52. TẬP BỎ TÁT HỌC LUẬN 

Gồm những tỉnh hoa triết học, ngắn gọn và xúc tích, 
chỉ thắng con đường Bồ Tát như Ngọc Kim Cang nhập vào 
Lục Độ Ba La Mật, ngoài lục độ chuyên hành Bồ Tát Đạo 
do tâm Đại Thừa Đạt ngộ thì trí tuệ lưu xuất, buông bỏ ái 
nhiễm, tam độc vô tình, lợi khẩu tiêu trừ. 

Tất cả hai tác phẩm trên đã đóng góp cho nên giáo 
dục Phật giáo Tây Tạng trong thời kỷ khởi nguyên hưng 
thịnh đến hôm nay là giáo án trong cấp giáo lý căn bản Tây 
Tạng cho các vị Lạt Ma. Dưới góc nhìn Nguyên thủy, Đại 
thừa, Tiểu thừa, Mật tông đều có cách nhìn chánh kiến, 
đi vào hai tác phẩm của ngài Tịch Thiên. Hạnh phúc cho 
chánh pháp đang xương minh hoăng hóa. Trên cõi ta bà 
nhân gian đi vào chân tướng đỉnh Ngũ Đài Sơn, đó là vị 
Bỏ Tát Văn Thù Sư Lợi, bậc trí tuệ tái sanh trong cảnh trầm 
luân này, như huyền thoại cảnh mộng tàng duyên, bên am 
thất giữa rừng Thiền Tùng Lâm. 








199 Lục Ba La Mật (2X2#Ê#Z) Phạm:Wađ- -pàramità, Waiỉ-pàramità. Gọi đủ: Lục ba la 
mật đa. Hán dịch: Lục độ, Lục độ vô cực, Lục đáo bỉ ngạn. Sáu hạnh rốt ráo mà Bồ 
tát Đại thừa cần phải thực hiện đề hoàn thành lí tưởng đạt đến Phật quả. 





161 


Bậc danh hiệu lịch sử, cho ngài Tịch Thiên, trong 
viện Na Lan Đà đã truyền khẩu về ngài Santiveda luôn là 
kẻ lười biếng, chỉ biết ăn, ngủ và một kẻ vô hiệu tích công. 
Do vậy, chư vị đại tăng đã trình lên Hội đồng giáo thọ là 
vị Tỳ Khưu Tịch Thiên chỉ ham chơi không chuyên tu học, 
lười biếng, nhác nhất trong chúng nên thỉnh mời Tỳ Khưu 
Tịch Thiên ra khỏi tu viện. Còn không đến kỳ trùng tuyên 
kinh luận nên mời Tỳ Khưu lên để trì tụng lại lời Phật và 
chư tổ chỉ dạy. 

Có vị nói rằng: “Nếu chúng ta họp lại, bắt mỗi người 
phải tuần tự trùng tuyên kinh luận. Chắc chắn y phải tự 
động rút luI, rời bỏ tu viện vì y chỉ ăn với ngủ đầu có bao 
giờ tu học gì”. Ngay lúc ấy, Ngài đã từ chối, sau đó tiếp tục 
đến kỳ trùng tuyên Ngài nói: “Nếu như vậy phải làm cho 
tôi tòa sư tử!°!, tôi mới trùng tuyên”. Nghe vậy mọi tôn 
giả ngạc nhiên, tỏ ra khinh khi. Sau đó, đại chúng y hành 
và thỉnh Ngài lên tòa trùng tuyên kinh luận. Ngay lúc ấy 
Ngài lên tòa sư tử, ngài Tịch Thiên nói rằng: “Các vị 
muốn tôi tụng kinh luận đã có từ trước hay những tác phẩm 
sau này”. Vì tâm chế nhiễu Ngài nên đại chúng nói răng: 
“Tác phẩm sau này, khi ấy Ngài trang nghiêm thanh tịnh 
nhập đại định thỉnh mời chư Phật quá khứ, chư vị Bồ Tát, 
chư Đại thánh tăng tôn giả quan lâm đàm tràng, Ngài bắt 








10L Sử tử toà (fili-ƒ-#) Phạn: Siôhàsana. Cũng gọi Sư Tử Sàng, Nghê tòa. Vốn chỉ cho tòa ngồi 
của đức Thích Ca Mâu Ni. Vì đức Phật là sư tử trong loài người, nên nơi Phật ngồi 
(giường, chỗ... ) đều gọi làSư tử tòa. Lại vì Phật ngồi trên tòa này nói pháp Vô vi sư tử 
hồng, nên cũng gọi là Sư tử tòa. Về sau, đài tòa của tượng Phật, Bồ tát trong các chùa viện 
và tòa ngồi thuyết pháp của các bậc cao tăng... đều gọi chung là Sư tử tòa. Tượng bồ tát 
Văn Thù cõi Sư tử cũng mang ý nghĩa như trên.[X. kinh Sa môn quả trong Trường a hàm 
Q.17; luận Đại trí độ Q.7, 8; Hoa Nghiêm kinh thám huyền kí Q.3]. 


162 


đầu trùng tuyên thông suốt, đến phẩm Bồ Tát Hạnh 
(Bodhisatt- va-Carya-vatara) thì có đoạn: “Khi không 
phải là một thực thể hay một vật vô giá trị vẫn còn trước 
khi suy nghĩ”. “Sau đó, nghĩ rằng không có đối tượng 
được bình vì nó không 

có nơi nào khác”. 

Lúc ấy, thì Ngài bay lên không trung, trong lời vang 
vọng giữa tầm không, đi về phía Nam ân mình vào lớp áo 
mây trắng, giữa bảo tỏa còn đọng lại chút tình trong viện 
Nalanda. Sự thần không trên lưng trời tự do Ấn Độ đó là 
thiền định tu tập đắc pháp chân tâm tự tại, nên chư tăng 
cung thỉnh Ngài làm Viện trưởng Nalanda. 

Áo nghĩa Linh văn của ngài Tịch Thiên đã đi vào 
nguồn tâm Bồ đề giữa muôn trùng dòng đời sanh diệt, 
Đại định Trí Tuệ Văn Thù Bô Tát. 

Có thuyết cho rằng Ngài vào rừng ân tu, tìm về Vua 
xứ Đô-ri-ki (Sao dho krit); chính thanh gỗ được ngài Văn 
Thù Bồ Tát hiến tặng trở thành vật bảo hộ cho Ngài. 

Thì kệ của Ngài: 
Con nai trên bàn ăn, 
Chưa hê sống, hè chết, 
Chẳng bao giờ văng bóng 
Đã không gì là ngã 
Sao lại có thợ săn 
Hay thịt của thủ rừng? 
Ôi, người đời đáng thương 
Ma các ngươi lại gọi 
Ta là người “lười biếng ”! 


163 


Rồi đây cũng là một bài của Ngài đi vào dòng lịch sử như sau: 
Trước ngày thật chứng ngộ, 
Ta biết nhiễu hương vị, 
Trong khắp cõi luân hồi, 
Ta xa lãnh đực Phát. 
Tới lúc thật chứng rồi 
Sanh tử và niết bàn 
Họp nhất thành đại lạc, 
Ta trở thành viên ngọc 
Sáng trong biển vô lận. 

Ngài đã chuyên tâm bao môn đệ Phật tử biết về Tam 
bảo, kế cả Ấn Độ, Tây Tạng, núi tuyết, gần 100 tuổi Ngài 
đã đi vào cõi vô cùng bắt diệt, có chư vị Hộ pháp tiễn chân 
Ngài về cõi trời tự do, trong tử sanh Niết bàn tịch lặng. 

Pháp thân Ngài bay lên hư không rồi từ đó chưa ai 
biết Ngài đang ở tại nơi đâu, hay trong nguồn sáng vô tận 
trí tuệ văn phù hạnh nguyện lợi tha trong dòng đời tục lụy 
phảm tăng, ô trược với cái ngũ dục lục tình thế gian. 

Chư vị thánh tăng còn xưng Ngài là: A-Xà-Lê Tịch 
Thiên Tôn Giả, pháp sư Hiền Triết Tịch Thiên Tôn Giả, 
Đại luân sư Du già Trung quán, Trí tuệ thần thông, Tịch 
Thiên Thánh Tăng Tôn Giả, Đại sư Thông Tuệ Biện Tài 
Văn Thù Tịch Thiên A la Hán. Tất cả đều bước vào nguồn 
tuệ nhật Bí mật xứ Tạng. 


6. ĐẠI SƯ A ĐÈ SA (982 - 1054) 

Trải dài dòng lịch sử bất biến thường hằng, rồi hợp 
thời điều đầy đủ nhân duyên thù thắng vào thời kỳ Đức 
Vua Lãng Đạt Ma thường gọi là Quang Hộ, có lòng tin 


164 


vững chắc trong nền giáo lý Phật đà. 

Vào thời này Tây Tạng đang bị suy thoái về niềm tin 
bởi sự phân chia các bộ phái, Tăng đoàn mất sức mạnh từ 
giới luật rạn nứt. 

Trong cuộc thịnh suy Phật giáo Tây Tạng có Đại sư 
A-Đề-Sa đã vào Tây Tạng chấn hưng Phật giáo Mật tông 
đi lên con đường chánh pháp. 

Ngài A-Đề-Sa sinh vào năm 982, trong một ngôi làng 
gần khu vực Vaijrayogini Bi Krampioc ở Bengal, Ngài 
được Đức Vua và Hoàng hậu đặt tên Ngài như bao đứa trẻ 
khác với tên Candra garbha (Nguyệt tạng) lúc bấy giờ vùng 
đất này thuộc vùng Đông Ấn tại Bangladesh hay Bengal 
thuộc Đông Ân ngày nay. 

Ngài được nhiều danh xưng khác nhau: 

Tiếng phạm gọi là Atìsa, 

Tiếng hán phiên âm là: A-Đề Sa, A-Đê-Sa; A-Đề- 
Hạp; A-Thông-Sa. A-Đề- Giáp... 

Song thân Ngài là Đức Vua Kalyanásri (Thiện Tường) 
và Hoàng hậu Sriprabha thuộc nước zahora (Tát - Hạ). 

Theo dòng lịch sử, Ngài sinh trưởng trong một cung 
điện thuộc thành phố Vikramapura, là một vùng thủ đô 
thuộc vương quốc cô đại ở vùng Bengal. Đông Nam Ấn 
Độ, các nhà nghiên cứu xác định tại vùng huyện Munshi- 
gani của Bangladesh. Trong thời điểm này, ở đây đã hưng 
thịch nền văn hóa cô đại từ Phật học, chính trị, nên ngoài 
A-Đề-Sa đã lãnh hội tất cả giáo lý Tiểu thừa. Đại thừa, 
Kim Cang Thừa, các đại luận sư nồi tiếng, tham giáo nhiều 
VỊ giáo thọ sư bậc Thầy của Phật giáo, Ngài đã hiểu bằng 
lý tuệ tinh thông. 

Thiếu niên xuất chúng, vị Thái Tử thứ hai chính là ngài 


165 


A-Đề-Sa đã được truyền ngôi Vua, nhưng vì tâm nguyện 
độ sanh, nên Ngài bỏ ngai vàng trốn khỏi nơi quyền cao 
chức tước, tham thiền nhập định, học các bậc chân tu khổ 
hạnh, nhập thất nghiên cứu các bộ luân kinh thư cô của 
các bậc đại sư Vô Trước, Long Thọ, DI Lặc, Giới 
Hiền...; nghiêm tầm luật tạng, học tinh không về các giáo 
nghĩa Dakinl, thông lầu khéo léo các võ nghệ, ngôn ngữ 
học, triết học, văn hóa vùng miền, nơi nào có danh tăng 
nổi tiếng Ngài đến tham vẫn học đạo. 

Năm Ngài lên mười tám tháng tuổi Ngài đã được 
tham dự cuộc tiên tr1 của các bậc đạo sĩ Bà La Môn, các vị 
ân tu lừng danh tại Ân Độ đã tiên tri Ngài: “Thái tử sau này 
là bậc lãnh đạo Phật giáo lừng danh khắp thiên hạ, vị đại 
tôn sư trời người đều phải quy phục, lợi danh xem như của 
phù hư, chỉ có chân tâm vắng lặng đạt được giác ngộ chân 
thân...”. Lúc ấy nhà Vua có lòng vui mừng nhưng cũng sợ 
mất thái tử, xuất gia học Đạo. 

Vua cha đã cho tôn tạo nhiều cung điện, nhiều sự ái 
lụy ngũ dục thế gian, như 720 khu vườn tuyệt đẹp, có rừng 
cây Tai (thốt nôt), bảy bức tường đồng tâm bao bọc, 363 
cây cầu kết nối, hàng ngàn biểu ngữ chiến thắng vàng gồm: 
13 mái điện bằng vàng để cho thái tử vui thích cuộc sống 
phàm trần, đắm chìm trong nhan sắc của các mỹ nhân diễm 
lệ, tuy nhiên tất cả các phế phẩm xa hoa thái tử để ngoài 
tâm, mà chuyên sâu vào việc học, luyện khí công, yêu võ 
thuật và nhìn nhận pháp vô thường thế tục, mà mỉm cười 
nguồn tâm tự tại an bình. 

Ngài đã được Đức Vua đào tạo, học tập gồm 100 vị 
thầy danh tiếng về các lĩnh vực tôn giáo, chính trị, nên 
kinh tế, y khoa, luật học triều đình, các tôn giáo đa thần, 


166 


võ nghệ, phi ngựa, bắn cung, nhưng tất cả Ngài am hiểu 
nhất Kim Cang Thừa, Đại thừa, Tiểu thừa giáo lý của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Nị, và chư vị tô sư giảng giải luật luận 
Phật giáo. 

Đức Vua đã tiễn Cung vị hiền thê nhân từ, phúc đức, 
quyền quý gia tộc, nết người hiền lành, xinh đẹp tuyệttrần 
cho thái tử Candra garbha (Nguyệt Tạng) nhưng bị thái 
tử từ chối, về sau Ngài đã từ bỏ ý trung nhân tìm về con 
đường tu học. 

Năm 2I tuổi, Ngài đã thông tuệ gần 64 bộ môn, trên 30 
kỹ năng ngôn ngữ văn chương cố đại, thiên thông lý nghĩa 
thiên văn địa lý, giỏi vê võ thuật, thể thao bắn cung, thông 
thuộc tiếng chim thú rừng sâu, hiểu ý của chúng, gồm 18 
kỹ năng âm nhạc xướng ca, gồm trước tác nhạc đánh được 
uyên thâm nhạc cụ khác nhau, Ngài còn biểu diễn bằng tay, 
chân, mũi, miệng mà các bậc thầy phải thán phục... 

Gồm 7 kỹ năng cảm xúc: Khóc, cười, bị, sầu, giận... 
tất cả Ngài đều có quyền năng thông tri nộ tâm, gồm các 
âm thanh muôn thú trong rừng. 

Ngài thông 9 kỹ năng sảo quyện về vũ điệu, tay, chân, 
mắt, đầu, ngực, bụng, các phần cơ thê Ngài điều hòa nhịp 
điệu theo diễn xướng ca ngân. 

Ngài chuyên sâu am tường về tâm lý để diễn xuất từ 
tắm lòng hòa ái từ bi, bằng thân có sự mãnh liệt hùng hôn, 
oai nghiêm và trang nhã. 

Sự từ bỏ các dục vọng phàm trần, Ngài vân du học 
đạo. Trước ngày hôn lễ, Ngài đã năm mộng gặp được VỊ 
thần Kim Cang thiếu nữ Tara, vị thần đã truyền dạy về giáo 
huấn Dakini, giải thích về quá khứ, bản lãnh Đạo Phật cho 
muôn đời vào thời suy thoái. 


167 


Ngài đi vào rừng núi gặp vị thanh niên Bà La Môn, 
tên là Jetasư một vị tu sĩ ấn cư nổi tiếng Ấn Độ trong hệ 
thống Phật giáo cũng là vị giáo viên lừng danh. Ở đây Ngài 
học được những yếu điền sau: Quy y Tam bảo, Phật, Pháp, 
Tăng, đồng thời khởi lòng từ bi tâm, bổ đề tâm, với hoài 
niệm hướng về bậc giác ngộ Thích Ca Mâu Ni. 

Ngài đã học và thực hành pháp tu Đại thừa bằng hình 
thức cư sĩ và cư sĩ truyền nhau trong núi rừng u tịch. 

Sau thời gian học hỏi từ vị thanh niên, vị ấn sĩ chân 
tu khuyên Ngài A Đề Sa tiến đến Na Lan Đà, nơi có ngôi 
trường Phật giáo thế giới, gồm 10 ngàn tăng sỹ mật hạnh 
chuyên tu. Tại đây A Đề Sa nhận được sự hướng dẫn về 
Bồ Đề Tâm, trong nguồn tâm linh vị thầy chỉ giáo sĩ Đại 
sư Bodhibhadra. Sau một thời gian Ngài tham thiền với 
vị thầy nghiêm tầm giáo lý nhận thức Tánh không, Đại sư 
Vịdyakokila (2 - ?) cùng nằm trong danh hiệu vỊ đại luận sư 
Chandra Kirti (sinh thế kỷ VII); ngài A Đề Sa đã từng tham 
vấn học đạo với nhị vị tôn túc trưởng lão, từ đó về triết lý 
trung đạo, triết lý ngôn ngữ, thừa hưởng pháp tu qua chư 
vị tÔ sư Long Thọ cùng nhiều bậc giáo thọ tại Na Lan Đà. 

Tabiếtrăng, ngàiA Đề Sa có sự không ngoan về nhận thức 
trồng rỗng đặc biệt, Ngài đã chu viên về triết lý Tánh không, 
triết lý Hư vô, do vậy mà sở học của Ngài được thăng hoa. 

Lại tiếp tục học Đại sư Avadhutipa (2 - ?) bậc thầy về 
giáo lý Kim Cang thừa, Ngài học được về sự khảo sát Black 
Mountain yoglI, từ đây Ngài thành tựu sở học với l3 ngày 
học tập miệt mài, đạt được Hevajra Tantra về giáo huấn Da- 
kini, phối ngẫu đề thông đạt trí tuệ Kim Cang, từ đó Ngài A 
Đề Sa có đạo hiệu Mã Bắt Hoại Wisdom. Sau một thời gian 


168 


tu học, Ngài quyết tâm trở về con đường giác ngộ. 

Ngài A Đề Sa đã đến khu thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng 
đi thiền hành, nhập định để tu học tại đây một thời gian. 
Ngài đã nghiệm về giáo lý Dakini và Tara, tất cả hướng 
tâm Bồ Đề trở thành vị Phật Tương Lai. 

Vào năm 29 tuổi Ngài A Đề Sa xuất gia với đại luận 
sư Giới Hộ (*Silaraksita) (2 - ?). Trong thời gian xuất gia 
tìm Đạo. Ngài được tôn sư Giới Hộ ban pháp danh cho 
ngài là Dipankra”sIjnàna (Cát Tường Nhiên Đăng Trí). 

Ngài đã thông làu các luận điển Tam tạng kinh giáo, 
uyên bác với tất cả bộ phái Phật giáo từ thời kỳ khởi 
nguyên đến thời kỳ của Ngài như: Thượng Tọa Bộ, Đại 
Chúng Bộ, Chính Lượng Bộ, Nhất thiết hữu Bộ, Mật 
giáo, Luật Tông giáo, Và năm Tạng kinh Nikàya. 

Trải dài dòng thời gian, trên vùng đất xứ Ân ngài A 
Đề Sa đã tham bái yết kiến các bậc trưởng lão tôn túc, chư 
vị danh tăng thời bấy giờ như: Đại sư Mạt-Để-Nhã-Bồ-Đề 
(Matijñabodh)) (2 - ?), Đại sư Pháp Hộ (DharmaraKSita) (? 
- ?), Đại sư A-Pha-Đô-Đề-Ba (Avadhitipa) (2 - ?), Đại sư 
Bảo Sinh-Tịch-Tĩnh (Ratnaka räsantipa) (2 - ?), Đại sư 
Tường Trí Hữu (2 - ?), Đại sư Tiểu-Cô-Tát- Lê (2 - ?), Đại 
sư Nhật-Tỉ-Khô-Cử (2 - ?)..... 

Và gồm nhiều bậc danh Tăng làm bậc Thây tôn kính 
của ngài A Đề Sa, sau khi yết kiến tham cầu học đạo Ngài 
tiếp tục đến ngôi chùa Siêu-Loại (Vikrama'STla) một ngôi 
Già Lam cô tự có nhiều bậc chân tu, tại nước Magadha 
(Ma-Kiện-Đà) tức tiểu bang Bihar, Ấn Độ ngày nay, để 
tuyên dương giáo hóa tông chỉ kinh điển Đại Thừa phát 
triển mạnh. 


169 


Năm ba mươi mốt tuổi Ngài A Đề Sa đến đảo 
Sumatra tham cầu yết kiến bậc thầy Suvarnadvipi 
DharmaKirit (2 - ?) học pháp Bồ Đề Tâm từ phương pháp 
đào tạo tâm trí độc quyền được truyền khẩu. 

Ngài đến phía Bắc thuộc vùng đất xứ tuyết học thiền 
Tongleng, với tâm nguyện tiếp thêm năng lượng và chữa 
lành Bồ Đề Tâm thành Phật tánh Như Lai. 

Theo tư liệu lịch sử vùng đảo Sumatra nay là Indone- 
sia, tất cả từ Án Độ đến đầu thời kỳ thông tạng kinh luận 
của ngài A Đề Sa trải qua 150 bậc tôn túc luận sư; thông 
hiểu hết Tam tạng. 

Tuy vậy, chủ chốt quan trọng của ngài A Đề Sa luôn 
chú trọng về dòng truyền thừa hành động sâu sắc qua Đại 
sư Vô Trước ( thế kỷ IV). Đại sư Di Lặc!? (? - ?). Đại sư 
Vasubandhu (thế kỷ IV). 

Dòng truyền thừa của ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Long 
Thọ (250CE - 150CE); ngài ChandraKitrí (600 —650). 

Dòng truyền thừa Kim Cang Trì, Tilopa, và Naropa. 

Nhìn chung ngài A Đề Sa đã lãnh hội đầy đủ giáo lý 
chánh pháp, ứng dụng bậc chánh đạo đi vào nguồn thiền 
phát triển tín tâm. 

Có nhiều tư liệu cho rằng, ngài A Đề Sa đã vào Tây 
Tạng lần đầu tiên khi đi hành đạo và du học về thiền trên 
xứ tuyết, nhưng sau đó ngài về lại Na Lan Đà để tiếp tục 
hoằng hóa Đại thừa, như vậy đến vào thời kỳ Đức Vua 
Quang Hộ có lòng tin Tam bảo Thái tử Nhật Hỗ Vương 


!2 Bề Tát Di Lặc, Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, The Soon-To-Come Hon- oured 
Buddha Maitreiya, Nhứt sanh bổ xứ Bồ Tát, Maitreya BodhisattvaBuddha-to-beOne - 
life Bodhisattva. 


170 


đã chạy về Ấn Độ, sau cuộc tranh luận của các học giả Đại 
Sư, trong bối cảnh hỗn loạn, do đó địa danh xứ sở A - Lý là 
nơi dừng chân cho Thái tử Nhật Hỗ Vương học đạo, cùng 
thời ấy có thái tử Tường Thu Nguyệt (Trí Quang Vương) 
đã gặp được Tôn sư A Đề Sa chỉ giáo về niềm tin Phật 
pháp. Các sử gia có phần thiên lệch về thời gian ngài A Đề 
Sa vào Tây Tạng chắn hưng Phật giáo. 

Theo Phật giáo Tây Tạng của Ngài pháp sư Thánh 
Nghiêm có đoạn từ trang 102 - 103 như sau: 

“Có thuyết thì bảo A Đề Hạp vào Tây Tạng vào đời 
Tống Thái Tông, năm Thái Bình Hưng quốc thứ tám cho 
đến đời Tống Nhân Tông năm Chí Hòa thứ hai (893 — 
1055); Có thuyết cho rằng năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 
năm, đời Tống Thái Tông cho đến năm Hoàng Hựu thứ tư 
đời Tống Nhân Tông (980 — 1052).” 

Theo nghiên cứu biên cương chính giáo, là Ngài vào 
Tây Tạng vào năm Hoàng Hựu thứ hai (1050). Có điển 
khác bảo ngài A Đề Sa vào Tây Tạng năm Cảnh Hựu thứ 
tư (1037), hay theo Vọng Nguyệt Thị Đại Từ Điển nói rằng 
ngài A Đề Sa vào Tây Tạng vào năm 1041. 

Theo nguồn sử Tây Tạng thì Ngài vào Tây Tạng năm 
60 tuổi và sống tại vùng đất Tây Tạng đúng 17 năm tròn. 
Tất cả chung quy lại có thuyết cho rằng Ngài vào Tây Tạng 
do vị Vua Tây Tạng là A-Lý-Trí-Quang và ngài Bồ Đề 
Quang đã cung thỉnh đại sư A Đề Sa vào Tây Tạng 1043. 
Dù chênh lệch về thời gian nhưng ngài A Đề Sa đã thành 
tựu trong việc tiên phong trong thời kỳ phục hưng Phật 
giáo Tây Tạng qua giai đoạn khó khăn về mặt giới luật bị 
rạng nứt, hay giáo phái chia rẽ. 


171 


Sự gia trì thành tâm cung thỉnh Đức Vua Tây Tạng 
phái xứ giả Hắc Phì đến đề bái yết xính lễ Tam bảo, mong 
thỉnh bậc chân tăng thông tuệ Ngũ Minh, trong đất nước 
Ma Kiệt Đà tại địa phương Ca Ma La Sư Lợi (Liên hoa kiết 
tường); nhờ Đại sư Tinh Tấn Sư Tử người gốc Ân Độ đến 
thỉnh cầu bái thỉnh, trình lên Ngài A Đề Sa về tình hình đất 
nước Tây Tạng có sự tàn khuyết, về đức hạnh, giới luật, 
kinh sách, luật luận bị phân hóa rời rạc, thỉnh cầu ba lần, 
sau đó Ngài A Đề Sa nhận lời vào Tây Tạng để giáo hóa 
hoằng pháp, chuyến vi hành cuối đời của Ngài đã tạo nên 
dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoằng pháp A Đề Sa 
từ Ấn Độ - Indonesia - Tây Tạng mang đậm nét văn hóa 
Phật giáo trong đôi mắt tuệ quán về cải cách giáo hóa qua 
tác phâm Bồ Đề Đăng Luận, qua chư vị tổ sư truyền giáo 
theo Chánh Tín Tam bảo, Mật Giáo, Hiểu Giáo, Kim Cang 
Thừa rộng rãi khắp nơi, thời kỳ này của Đại sư Tịch Thiên 
đến thời kỷ ngài A Đề Sa đã bị tà giáo Đạo Bon lắn hiếp, 
qua đó Tăng đoàn bị mất phẩm chất giới luật, trở thành vị 
xuất gia chân chính phai nhạt. Do đó, việc chấn hưng Phật 
giáo Tây Tạng vô cùng gian nan, đồng thời Ngài đã dùng 
công hạnh tu học, tham thiền trì ĐIỚI, CÓ đầy đủ thông tuệ 
ngôn luận..., Phật giáo Tây Tạng bước sang trang sử mới 
về cuộc chấn hưng thời kỳ Phật giáo đi vào nghiệp quả 
kinh tâm, do các Tăng sĩ và đạo sĩ không lục hòa cộng trụ. 
Ngài A Đề Sa đã thiết lập giáo phái Kadampa (Ca 
đương), để thay đổi niềm tin tâm linh Kim Cang Thừa cho 

Phật giáo Tây Tạng. 

Ngôi tu viện Nhiếp — Đường tại phía tây Lhasa, ngài 
A Đề Sa đặt nên tảng và trụ trì trong thời kỳ hoằng pháp 


172 


tại Tây Tạng trên vùng núi tuyết thần tiên, sau đó Ngài đã 
trước tác và phiên dịch nhiều Luận Tạng và các giáo lý căn 
bản đã được ngài A Đề Sa chú trọng như: Thấp Bất Thiện 
Nghiệp Đạo Kinh, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Phân Biệt 
Nhiêu Luận, Thừa Bảo Tính Luận Thích, Nhị Vạn Chung 
Minh Luận, Bồ Đề Đạo Đăng Luận, Hành Tập Đăng Luận, 
Nhập Nhị Đề Luận, Trung Quán Giáo Thọ, Vô Cấu Bảo 
Thư Hàn. 

Và còn nhiều tác phẩm của ngài A Đề Sa, hơn 30 tác 
phẩm trước tác tại Tây Tạng, Ấn Độ. Do đó mà Tạng văn 
kinh luận của Tây Tạng thời ấy phong phú và đa dạng thêm 
nhiều hơn về nét dịch thuật Đại tạng kinh tiếng Tạng để lại 
cho hậu thế. 

Các đệ tử truyền giáo của Ngài rất đông, có năng lực 
tu trì như các nước: Ân Độ, Kashmir, Nepal, Nga-ri, Tây 
Tạng, bản tay Ngài mát về số lượng đồ chúng uyên thâm. 
Ni truyền dòng phái (La Đương). 

Tại Ấn Độ gồm có chư thánh tăng theo pháp ngài A Đề 
Sa như: Bi-Do-Ha (2 - ?); Dharma Karamätti (2 - ?); Mahyas- 
inha (2 - 2). 

Tại Nga-ri có những vị dịch thuật nổi tiếng lừng danh 
như: Rin-Chen-Sang-Po (2 - ?), Nag-Tso (2 - ?), vị hoàng 
thân Jang-Chup- O (? - ?) được xuất gia học đạo. 

Tại thủ phủ Lhasa thủa ấy có chư vị thánh tăng nỗi tiếng 
như: ngài Khu-Ses-rab brtson-hgrab (Khốn Đốn) (? - ?), 
ngài Rnog blo-Idanses-rad (Nặc Khô) (2 - ?), ngài Hbrom 
son (Lạc Mẫn Đông) (1003 — 1064). 

Trong tâm linh Phật giáo, các Ngài luôn tìm truyền 
nhân lan rộng ra xứ Tây Tạng ngài Hbrom-Ston (Lạc Mẫn 


173 


Đông) đã kế thừa và phát huy giáo lý do Ngài chủ trương 
và phát triển dòng phái Kadampa (Ca Đương). Phát huy ra 
khắp thế giới, sự ảnh hưởng lớn nhất tâm. 

Đại sư Tông Khách Ba (1357 - 1419) (Tsong-Kha- 
Pa) khai sáng dòng phái Dge-Lugs-Pa (Ngạch-Nh1-Đức) 
luôn chịu ý kiến trái chiều biểu dương giáo lý của ngài A 
Đề Sa, nơi Tây Tạng phát triển trở về núi rừng cao độ, vang 
đi lời ngọc từ ngài A Đề Sa, cho nền giáo dục Phật giáo Tây 
Tạng phôn vinh. 

Công cuộc chấn hưng Phật giáo của ngài A Đề Sa, ta 
biết rằng sự tu tập lên đến đỉnh cao, Ngài là bậc luận sư về 
giới luật, tinh nghiêm phạm hạnh, gIỚI đức trang nghiêm, 
Luật tạng là pháp tu của Ngài trong suốt cuộc đời xuất gia, 
bậc A Xà Lê tôn kính đáng khen cho trời người quy ngưỡng. 
Sự thiền định thực hành thông tuệ bằng pháp quán nhân 
duyên, nghiệp quả, dẫn đến chỗ uyên bác thâm sâu từ 
Kim Cang Mật Giáo Tông Chỉ. 

Ngài chủ trương về các pháp tu học theo thứ tự Tam 
SĨ g1áO: 

Bậc Hạ §ĩ giáo là dành cho Chư Thiên và nhân loại, 
tu học trong phước đức, nghiêm minh nhân quả nghiệp 
báo, tiến tu trên Bồ Đề Tâm đề đắc thành quả nghiệp, dẹp 
bỏ tham sân sĩ, nuôi lớn ý nguyện hạnh tin sâu vào Phật 
pháp để làm an lạc cuộc đời. 

Bậc Trung Sĩ giữ gìn tu tập trong hằng căn cơ nhân 
duyên thọ trì giới luật Tỳ kheo, bậc Thanh văn mô phạm, 
thọ trì Bồ tát giới phát khởi niềm tin chánh tín đạo lên địa 
vị vô thượng Bồ Đề. 

Bậc Thượng Sĩ là pháp tu thứ đệ cho các hàng Bồ 


174 


Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề nhân duyên, tham sân si, 
ái ng hiệp, dục tình, nghiệp quả, tà kiến, luân hồi, chấm 
dứt sanh tử khởi lòng thương từ bi mà đi vào biển giác. 

Trong suốt quá trình hành đạo ngài A Đề Sa nghiên 
cứu Du Già theo tông chỉ Bồ Tát Di Lặc để phát triển 
lòng thanh tịnh, mà giáo lý huyền nghĩa trung quán của 
Bồ Tát Long Thọ. Ngài ít đề cập đến trong công cuộc 
chấn hưng Phật giáo Tây Tạng, Ngài luôn luôn quy 
ngưỡng về Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vì nhân hạnh từ 
tâm, Kim Cang Mật Trí qua thanh kiến trí tuệ của ngài 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đã ứng mộng cho Ngài đó là 
duyên trong quá khứ, để từ đây ai ai cũng gọi là Nhiên 
Đăng Cát Tường Trí. Theo tôi đó là Bậc Trí trên sự học 
tập nghiêm tầm giáo lý trong đạo và Du Già đề rút ra Mật 
hạnh Kim Cương, vị xuất chúng kiệt suất, xuất sắc trong 
Tam tạng kinh luật luận, qua nhiều trường phái Ngài điều 
gạn lọc ứng dụng suy tư. Trong lúc giáo hóa Ngài chuyên 
đề cao nghiệp quả; giải thích tường tận cho chư vị hữu 
duyên tin thông giáo lý chư Phật, chư tổ nên người đời 
thời ấy đã ban tặng Ngài danh hiệu “Nghiệp Quả Luận 
Sư”. 

Trước lúc đi vào Tây Tạng, thời còn ở Ấn Độ hoăng 
pháp Ngài là bậc hiểu về mười tám bộ phái tại Ấn Độ, lúc 
bấy giờ các Tăng sĩ của mười tám bộ phái đều quy ngưỡng 
rồi học tập về Phật pháp do Ngài truyền đạt. 

Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ngài duy tôn Phật pháp và đánh 
bại ba lần các đối thủ ngoại đạo bằng sự tranh luận sắc bến 
về tông điển ý chỉ khiến cho ngoại đạo quy phục Ngài. 

Chú trọng nhất về tác phẩm “Bỏ Đề Đăng luận” do 


175 


ngài A Đề Sa chủ biên, sau một thời gian giáo hóa chấn 
hưng Phật giáo tại Tây Tạng Ngài liên kết cô đọng hàm 
ý Kinh Đại thừa, tiêu Thừa, Mật giáo để dung trì tu tập, 
băng các điểm then chốt nồi bật do đó mà tác phẩm còn lưu 
truyền cho đến ngày nay; 

Bồ Đề Đăng Luận tiếng phạm gọi là Bodhipa- tha- 
pradIpa, tiếng Tây Tạng gỌI là Byan-Chublam-Ky1s- gon- 
ma, tiếng Hán dịch là Bồ Đề Đạo Đăng Luận; hay Bồ Đề 
Đạo Cư Luận. 

Tóm tắt Bộ Luận này do ngài A Đề Sa, gồm tám bài 
kệ tính túy, với nội dung hàm ý giáo nghĩa Đại Cương 
giáo học, nhấn mạnh trong Bậc Hạ Š1, Bậc Trung Sĩ, Bậc 
Thượng Sĩ. Trong pháp hành ấy đã có những điểm liên 
quan về bối cảnh chánh đạo theo sự nghiên cứu mới hơn 
để ta bước về Bồ Đề Tâm Phật có pháp tu học hành trì tu 
tập Chỉ và Quán, phước đức và trí tuệ, viên dung cả Hiển 
giáo mới đi đến con đường Mật Giáo với con đường “Tức 
Thân Thành Phật”. 

Từ đây pháp tu mở mang trên các dòng truyền phái 
Tây Tạng công cuộc chấn hưng kế thừa và phát huy ra các 
tông phái Bkah-Bagyud-pa (Ca-Nhĩ-Cư) để từ đó sự có 
mặt về giáo lý đồng nhau nhưng pháp tu có trái lệch theo 
từng tông chỉ chung. 

Nhìn chung ngài A Đề Sa đã phục hưng sự suy thoái, 
phát triển hệ phái Phật giáo Tây Tạng trong thời đại bấy giờ. 

Mãi về sau, vào thế kỷ của đại sư Tông Khách Ba đã 
có công cuộc lăn chuyên bánh xe chánh pháp vào niềm tin 
bất hoại với Tam bảo trong phong trào truyền bá chánh 
pháp thời kỳ thịnh vượng như nên giáo dục Phật giáo Tây 


176 


Tạng bước qua trang sử mới nhờ vào nhờ vào Bồ Đề Đăng 
Luận làm kim chỉ chân tông học đạo. 

Thời kỳ viên tịch của ngài A Đề Sa, Ngài biết mình 
tham thiền, nghiêm tầm giới luật, đức hạnh vang xa, đồ 
chúng quy ngưỡng truyền thụ giới luật cho chư vị đại sư, 
Ngài từ việc hoằng pháp với những bước đi tự tại uy ng- 
hiêm Ấn Độ, Nepal, Kashmrr, Nga-ri, Tây Tạng, ... nơi 
nào in dấu chân thân, nơi ấy có lời vàng vang thuyết. Ngài 
chọn Tây Tạng là điểm dừng chân, ngôi đại tu viện Già 
Lam Nhiếp - Đường là điểm trở về tịnh dưỡng 

Năm 1054, Ngài an nhiên thiền định, dạy bảo đồ 
chúng, dặn dò tông chỉ, biết tu tập và hành hoặc theo Bồ 
Đề Tâm, giữ gìn giới đức rồi trao kệ cho đệ tử truyền thừa 
của Ngài ấy, Ngài nhìn về phía Tây thu thần thị tịch, thọ thế 
dương trần 73 tuổi đời, hơn năm mươi năm hoằng pháp độ 
sanh, hơn 40 Hạ Lạp Giới Đức. 

Bước chân vững uy nghi đi qua dòng sanh diệt giữa 
ngàn phương lưu lại bậc đại sư trên ngọn núi tuyết trắng, 
bang chỉ áo nghĩa huyền vi, bằng tình thương chân thật 
trong một kiếp chân tu khiến trời người tôn danh hiệungài 
Đại Sư A Đề Sa Luận Sư, Nghiêm Đăng Cát Tường, Trí 
Đại Luật Sư, Hiển Mật Tông tôn sư, Nghiệp Quả Đại Sư 
AĐề Sa, Luận Sư A Thông Sa Tôn Sư. Luật Tạng A Sà Lê 
tôn giả. 

Tôi trở về Tây Tạng trong tiết trời mùa thu nhớ Ngài 
qua bức tranh họa vẽ tu viện Ralung vào năm 1993. 

Theo sử liệu tại bảo tàng New York vào năm 1933 
đã được Kadampa, được tu viện tặng bức trang cô cho bảo 
tảng này làm bộ sưu tập của quốc gia. 


177 


Ôi chút tình Kim Cang Trí Tuệ cho muôn ngàn ức 
kiêp Bô Đê Tâm trở vê nguôn tâm Phật chân tu. 


7. ĐẠI SƯ NA LẠC BA (Naropa) (956 - 1040) hay 
(1016 - 1100) 

Kim Cang Mật Giáo, có nhiều Đại sư thành tựu về 
truyền thống giáo huấn Du Già, mỗi vị với pháp thực hành 
Mật giáo, từ truyền khẩu, đến những đại thủ ấn chất lọc 
qua chân tâm. 

Ngài Na-Lạc-Ba được nhiều pháp hiệu từ tiếng Phạm: 
Naropa, Nadapada, Narotapa, ya°sabhadra. 

Tiếng Tạng là: Naropanchen, 

Tiếng SansKrit là: Nãropadã 

Tiếng Hán dịch là: Na-lạc-Ba, Na-Lạc-Ta-Ba, Na- 
Lạc-Ba-Ta-Đa. 

Ngài Na-Lạc-Ba sinh vào năm 956 tại miền Đông Ấn 
Độ, sinh trưởng trong dòng tộc Bà La Môn, một đại gia tộc 
giàu có nhất Ấn Độ thời bấy giờ, Thuở nhỏ Ngài luôn ngồi 
một mình ít tiếp xúc với ai, không vui thích dục lạc, Ngài 
luôn học tập tinh anh về giáo lý Phật đà, khảo cứu về thiền 
định, cuộc sống phù hư nên Ngài luôn mỉm cười với chân 
tâm Phật tuệ. 

Song thân Ngài thấy vậy nên đành chấp nhận, cho 
Ngài theo ý muốn, nhưng vì sự nghiệp truyền nối mạch 
sông gia phong, nên song thân tìm một cô gái thuộc dòng 
tộc Bà La Môn ép cưới hứa gả cho Ngài để từ đó Ngài đã 
sông đúng tám năm nhưng ý nghĩa tình yêu chưa bao giờ 
nhạy bén, nên Ngài đã rời xa từ bỏ đi về con đường giác 
ngộ chân lý. 


178 


Có thuyết cho rằng: Theo Trung Hoa từ điển Phật 
học minh họa, nói rằng sau khi Ngài và vị hôn thê kết hôn, 
Ngài Na-Lạc-Ba đã thụ phong linh mục đúng 8 năm, và có 
quyên uy trong hàng linh mục. 

Tuy nhiên dù thế nào, Ngài Na-Lạc-Ba là vị đại thành 
tựu về giáo lý Du Già, Kim Cang Mật chú, nên vào năm 28 
tuôi thì Ngài Na-Lạc-Ba xin xuất Ø1a VỚI VỊ tôn sư thế độ, 
Đại sư Tilopa (989 - 1069) được sự chấp thuận của tôn sư, 
Ngài nghiêm tầm giáo lý kinh điển hiểu thông Đại thừa, 
Tiểu thừa, nhất là Cốt tủy Mật giáo được Tôn sư Tilopa 
truyền dạy tỷ mý, kế cả giáo huấn Dakini, ngoài ra ngài 
Na-Lạc-Ba cũng thỉnh cầu Đại sư Đế-La-Ba tu học được 
12 năm bằng tâm trí cầu tiễn, như vị Đại sư Đế-La-Ba đã 
đối sử Ngài thật khắt khe, có nhiều pháp hành đầu đà mục 
đích mong Ngài thành tựu pháp tu Nhẫn nhục Ba La Mật, 
trong suốt thời gian hành Đạo. 

Một hôm, theo thuyết kể rằng: ngài Na-Lạc -Ba đã 
khởi tâm ăn trộm một bảo vật của Đại sư Đế-La-Ba với 
mục đích cho vị thầy vui lòng, sau đó Ngài được tôn sư 
trao pháp hiệu với danh hiệu “Kẻ Vô Uý” hay “Đứa con uy 
tín và tri chí”. 

Một thời gian trải dài vào mùa thu, qua sáu tháng 
tu tập về Mật Giáo, Đại sư Đề-La-Ba đã truyền trao tâm 
pháp ứng chứng cho ngài Na-Lạc-Ba đắc quả “Đại Thủ Ân 
Thành Tựu Pháp” (mahãmudräsiddhi), đồng thời truyền 
dạy cho Ngài với bài kệ truyền ấn như sau: 

“Không tưởng tượng, không suy ngẫm, không thiền, 
không tác động, giữ yên tịnh, không bám vào bất cứ đối 
tượng nào... 


179 


Ngài Na-Lạc-Ba đã chấp tay an nhiên nhìn vị đại sư 
mà vul vẻ trong tâm thiền tự tại. 

Trong suốt quá trình tu tập hành đạo, Ngài là bậc tinh 
thông, an tường giới luật, nhà biện tài sắc bén. 

Thế rồi, một hôm Ngài vân du giáo hóa về tại Na Lan 
Đà, để thỉnh cầu chư vị Tôn sư trợ duyên cho nhập chúng 
làm vị tăng học cầu giáo lý, với vốn tri thức thông minh 
nên vị giáo thọ đã đồng ý cho ngài Na-Lạc-Ba vảo học. 
Với tâm tính ham học nên sau vài tháng Ngài đã lãnh hộ 
được các bộ kinh, luận, luật và học thêm Suta và Tantra. 
Ngài được chư tăng cung thỉnh về tranh luận giáo lý căn 
bản về Du Già nên Ngài đã hoàn tất các luận yếu tốt nhất, 
chư tăng thánh giả thời ấy đã phong Ngài “Người Giám Hộ 
của Công phía Bắc”. 

Ngài đã có tâm thương chư vị học tăng hậu thế, nên 
thời gian không lâu Ngài được cung cử làm vị giáo thọ sư 
giảng dạy về môn Du Già cho các cuộc tranh luận nồi tiếng. 

Nghe nói đại sư Đề La Ba là cùng thời bạn thân hữu, 
của ngài A Đề Sa (982 - 1054), cho nên ngài Na-Lạc-Ba 
cũng thừa hưởng về luật giáo và luật Tạng. 

Ngoài ra Ngài còn nghiêm tầm giáo huấn Dakini, 
trong cơn mơ, giọt nước mắt của Dakini rơi vào Ngài, nên 
Ngài trả lời rằng: “Tôi đã làm, cô lấy hạnh phúc” cho nên 
ý nghĩa muôn trùng thành tựu đại thành tựu nói dối. 

Ngài đã vượt qua khó khăn, gian khổ, về con đường 
giác ngộ nên đã đạt được đỉnh cao con đường Mahamudra. 
Ngài học về sáu pháp Yoga thực hành, nên sự thực tập 
niềm tin lòng sùng kính lời vàng của Ngài, từ đây sự thành 
tựu giác ngộ. 

Ngài có vị học giả là Mã Nhỉ Ba (Marpa) (1012 - 


180 


1097) đã được Đắc Tâm Ấn. Có tiếng một thời tại Tây 
Tạng và Ấn Độ. 

Pháp hành Na-Lạc-Lục-Pháp nằm trong đại thủ ấn 
Du Già, đó là pháp thực tập phép an tâm diệt được độc tố 
tham-sân-si, nên Ngài được danh xưng “Sáu pháp yoga 
Đại sư Narapa”. 

Từ đây, Phật giáo Tây Tạng được trùng hưng, ảnh 
hưởng của ngài Na-Lạc-Ba được truyền vào dòng phái Ca- 
Nhĩ-Cư. Ngài đã giảng dạy truyền trao kinh nghiệm cho 
chư vị Lạt Ma, học tập Mật Giáo Kim Cang, chuyên tu nội 
điển giới luật tinh thông. 

Ngài Na-Lạc-Ba đã từng giảng dạy tại học viện Siêu 
Giới (ViKrama'S1la). 

Tác phẩm nối tiếng của ngài Na-Lạc-Ba đó là: 

Lời chứng đạo ca. 

Sáu pháp yoga. 

Tất cả tác phẩm được truyền tụng lại Thị Đại Tạng 
Kinh Phật giáo Tây Tạng. 

Bước chân đại học giả như Ngài đều dùng pháp Du 
Già Mật giáo để tu tập, bậc đại thành tựu thủ ấn. 

Ngài được biết qua vùng Garland của dòng chủ 
Phật giáo Tây Tạng Kagyu trường phái, là một học giả trí 
thức, có Agoatvieen giúp tu học về giác ngộ, còn là kagyu 
Karamapa đã đặc biệt thành thạo sáu phép yoga và Kim 
Cương thừa. 

Sau khi viên dung cuộc hoằng pháp Ấn Độ - Nepal - 
Tây Tạng. Ngài trở về tu viện PhuLLahari, Ngài an tường 
sự sanh tử, viên tịch vào năm 1040. Trong lúc Ngài trì chú 
Du Già Kim Cang, thượng thọ thế thời 85 năm phù hư tuổi 


181 


đời uế trược, gần năm mươi năm xuất gia tu học, trên 40 
năm hạ lạp giới đức tinh chuyên, Ngài an nhiên để lại thi 
kệ chứng Đạo ca: 

Như đội quân đại để, 

Chiếm trọn toàn lãnh thổ. 

Đất liên và biển cả, 

Tu sĩ nào biết vị, 

Của niêm vui tự tại. 

Của tự tính bẩm sinh, 

Kẻ đó thắng luân hồi, 

Và thanh tịnh lên ngôi.... 

Nhìn chung Ngài đã có công, trong việc truyền giáo 
tại Ân Độ và Tây Tạng, nên vị Đắc Tâm Ấn từ pháp Du 
Già truyền mạch trong dòng phái Ca Nhĩ Cư có người học 
trò xuất chúng Mã Nhĩ Ba. Theo tôi, dù trên phương diện 
đắc chứng nhân tâm Ngài đã có những pháp tu học cho 
hậu thế vô vàn giá trị. 

Xưng tán công hạnh Ngài là: Đại Luận Sư Sáu Pháp 
Thực Hành Yoga, Vô úy Đại Tôn Sư, Tôn giả Narapa Đại 
Luận Trí nhẫn nhục Tôn giả A Xà Lê. 

Hoa nở rồi hoa tàn, trên cung trời tự do xứ tuyết, Bí 
mật xứ Tạng. 


8 ĐẠI SƯ MÃ NHĨ BA (1012 - 1097) 

Khâu truyền tương giáo, chân lý dung thông, thấm 
sâu trên cung đường vân du học đạo, lấy được Tâm Ấn 
Kim Cương, trở về Tây Tạng làm bậc Thầy đại dịch giả 
lừng danh một thời. Mở ra con đường tâm linh hợp vào 
dòng phái Ca Nhĩ Cư (Kagya), nơi bắt nguồn giáo lý Du 


182 


Già Kim Cương Mật Giáo qua khẩu truyền giáo lý Dakini. 
Ngài Mã Nhĩ Ba sinh năm 1012 tại miền Nam Tây Tạng, 
trong một gia đình giàu có nhất, bậc đại điền chủ có 

tiếng lừng danh vào thời bấy giờ. 

Thủa thiếu thời, Ngài có tính ham vui, hiếu động, 
ngang bướng và không chịu nghe ai, cũng có lúc trầm tính, 
thích ngồi một mình, ít quan hệ với ai. Song thân của Ngài 
là WangchuK (? - ?) và thân mẫu là Gyamo Sa Dode (? - 
?); do đó ngài Mã Nhĩ Ba được gửi vào tu viện Lungu, gần 
Salamanca (Mang Khar) theo dòng truyền thừa Takuya. 

Khi ấy, ngài Mã Nhĩ Ba có tên là Marpachorkyi, hay 
Marpacho Kyi Lodro, được dịch Hán là Mã Nhĩ Ba. 

Ngài theo học với vị Đại sư Drogmi Lotsawa (993 - 
1050) là một dịch giả, nhà luận sư nổi tiếng, tại đây ngài 
Mã Nhĩ Ba đã chuyên tâm tu học, về đại thành tựu, giáo 
lý Du Già, giáo huấn Dakinl, an tường ngôn ngữ học, tỉnh 
anh về nghệ thuật, gIỎI về thiên văn học, Ngài đã học được 
tiếng Himmdu, tiếng Ấn Độ cổ, tiếng Tạng ngôn ngữ thông 
dụng từ lòng mẹ phát sanh. 

Sau ba năm, Ngài được gia đình gọi về để giữ gìn 
gia tài từ song thân di chúc lại cho ngài Mã Nhĩ Ba. Tại 
đây pháp tu từ cha truyền con nối theo dòng phái thì Ngài 
kết duyên cùng một vị hiền thê có tính tâm Phật giáo, hộ 
trì cho Ngài trên đường phiên dịch kinh Tạng. Đó là nàng 
Dagmema, có nhiều con của Ngài ra đời, vì tâm tánh thuần 
thục nên Ngài đã truyền thừa dòng phái lại cho vị đệ tử 
thân tín Mặt Lặc Nhật Ba (Milarepa) (1052 - 1135), truyền 
đại thủ ấn từ đây nỗi mạch. 

Tương truyền ngài Mã Nhĩ Ba đã bán hết gia sản, đổi 


183 


thành vàng để vân du học đạo tại Ấn Độ, Ngài đã thông 
Phạm ngữ, để vào công việc tầm sư học đạo. 

Đến Án Độ lần thứ nhất, Ngài đã rong chơi các tự 
viện, tham vẫn học giáo lý Mật Tông, học được các giáo 
pháp thâm sâu, nhất là xứ Nepal, ngài Mã Nhĩ Ba đã đến 
đó ấn tu khá lâu trên núi tuyết. 

Trong lúc hết thời điểm tu học tại Nepal, Ngài xuống 
Ấn Độ đến tiểu bang Ma Kiệt Đà, nơi có ngôi trường đại 
học Phật giáo lớn nhất thế giới Na Lan Đà, tại đây ngài 
Mã Nhĩ Ba đã đến bái kiến vị tôn sư Na Lạc Ba (Nãropa) 
(956 - 1040) hay (1016 - 1100) tôn sư đã nhận lời chấp 
nhận thế độ, và truyền dạy giáo lý Phật đà Đại Thủ Ấn 
(Mahãämudra) cùng tham cứu học hỏi thêm tông chỉ Na 
Lại Lục Pháp (Nãrodhodrug), Ngài đã thực thụ hòa nhập 
vào tăng, hòa chung cùng 10 ngàn tăng sĩ trên toàn thế giới 
đang theo học tại học viện Nalanda. Ngài đã học pháp khan 
nhãn, chịu những lời chỉ huấn truyền khẩu, gần l6 năm 
tham cầu học đạo, ngài Mã Nhĩ Ba đã tính thông về kinh, 
luật, luận, nhất là Đại thủ ấn giáo lý Du Già, Tanta, còn có 
công học về phiên dịch kinh sách ra tiếng Tạng. 

Mười sáu năm chuyên tu khổ hạnh, học được pháp 
yếu chỉ chân tâm, Ngài từ biệt tôn sư, cùng pháp lữ đồng 
tu tại Nalanda để ôn trọn kinh sách Phạm ngữ, về lại quê 
hương, một lần nữa vượt núi tuyết Hymalaya về lại Tây 
Tạng, chuyên tâm phiên dịch, giảng dạy đạo lý, truyền giáo 
khắp đất nước với ngôn từ thông tuệ, nhưng yếu điển vẫn 
đi về đường chánh kiến giác ngộ Phật đà. Ngài Mã Nhĩ Ba 
trở thành vị chân tăng thánh quả, vị hòa đồng giữa đời và 


184 


đạo một cách tài tình, sống đạm bạc, chất phát chân quê, ít 
tham cầu danh lợi, mà mục đích tìm được lời chỉ huấn như 
giáo nghĩa, Đại thủ ấn đắc nguyên chân tâm. 

Trải dài nhiều tháng ngày, ngài Mã Nhĩ Ba, quyết 
định đến Ấn Độ lần thứ hai, lần này Ngài vào Nepal và tu 
học nhập thất với hai vị đại sư Shiripaindapa (2 - ?) cùng 
đại sư Chitherpa (? - ?). Tất cả nhập thất và học được pháp 
Tantra một trong những giáo lý Dakimi, bậc đại thành tựu 
trí giả. Được biết hai bậc thầy này là học trò của ngài Na 
Lạc Ba (Naãropa) (956 - 1040) hay (1016 - 1100), trải dài 
thời gian Ngài được truyền tâm ấn, truyền khẩu mật dụ 
về giáo lý đại thành tựu. Tại đây, ngài Mã Nhĩ Ba đã kết 
duyên thân hữu với đại sư Nyur cũng được thấm tình đạo 
vị, về các phương diện ngoại giao, phiên dịch, trước tác, và 
giáo lý đại thừa nhất là Mật Giáo. Sự thành tựu từ sở học 
KalachaKra Tan Tra. 

Ngài Mã Nhĩ Ba có lưu trú tại xứ Gurus để tu học 
rồi tiếp tục đến Ấn Độ trong buôi mùa xuân năng âm. Bao 
nhiêu gian khổ vất vả đoạn đường Ngài đã vượt qua. 

Về lại trú xứ Nalanda ngài Ma Nhĩ Ba đã diện kiến 
bậc thầy tôn sư của mình Na Lạc Ba đề học tập thêm 6 năm 
thử thách khắc nghiệt truyền tâm từ Dakimi, vượt trung thời 
gian, Ngài đã hoàn thành tâm nguyện. 

Ngài Mã Nhĩ Ba đã lên đường về Tây Tạng, dừng 
chân trên đỉnh núi Nepal, Ngài đã nhập định tham thiền 
trong lúc mơ Ngài đã thấy thần Dakini đã chỉ như sau: 

“Thần Dakini đã đặt ông vào chiếc kiệu vải, mang 
Ngài lên trời và đặt Ngài xuống trước Đức Vua của vô 


185 


đại thành tựu giả Saraha”. Ngài Mã Nhĩ Ba được xem là 
Guru đầu tiên Lineage Mahamudra và nên tảng Diddha 
truyền thống. 

Ngài còn hát rằng: “Khuôn mặt vui vẻ của ông tươi 
cười rạng rỡ, chảo mừng con trai của tôi, ông ấy nói thấy 
thần Dakini tôi đã tràn ngập niềm vui. Các sợi chân lông 
trên cơ thể tôi đứng trên kết thúc, và tôi đã rơi nước mắt. 
Tôi nhiều ngài Dakini 7 lần, tôi cung cấp lễ lạy đầy đủ, tôi 
nhận bàn chân mình trên đỉnh đầu của tôi, thần chấp nhận 
đối với tôi...” 

Khi ấy sự quán đỉnh trên đỉnh đầu Ngài, từ đây thành 
tựu đại sứ giả hộ thần Dakini luôn bảo hộ cho Ngài. Việc 
truyền giáo Tây Tạng thuận lợi hơn nhiều. 

Phật giáo Tây Tạng đã có nhiều dịch giả và sự phát 
triển đang bước vào thời kỳ hưng thịnh bắt luận phân chia 
bộ phái. 

Từ đây, ngài Mã Nhĩ Ba quyết định rời Tây Tạng lần 
thứ 3. Lúc này việc đi lại khó khăn hơn, Ngài đã vượt qua 
chướng ngại đi đến Ân Độ một cách hanh thông. 

Tại đây, ngài Mã Nhĩ Ba đã gặp Tôn sư Na Lạc Ba 
thỉnh pháp lần cuối cùng, về thiền tập, quán chiếu về Du 
Già Mật Tông, học pháp Dakini truyền khâu. Đồng thời 
diện kiến gặp Đại sư A Đề Sa (982 - 1054), rồi ngài Mã 
Nhĩ Ba đã học được pháp bí yếu “Mật Giáo Bồ Đề Đăng 
Luận”, được học thêm cách phiên dịch, dịch giả, truyền ấn 
tâm bô đề cho Ngài. 

Ta biết ngài Mã Nhĩ Ba đã nhiều lần tham vấn các 
bậc đại thánh giả, thế rồi Ngài về núi tuyết ân tu thời gian 
và nghiên tầm giới luật đề dịch ra những tác phẩm đề đời 


186 


trong kho tàng Phật giáo Tây Tạng vang danh trên núi tuyết 
đá núi Ngân sơn. 

Trở lại Tây Tạng, khi tuổi cao Ngài đã tìm được bậc 
truyền giáo phái đó là vị đại đệ tử Milarepa (Mật Lặc Nhật 
Ba) (1040 - 1135); được truyền thừa dòng phái Drikung 
Kagyu (phái Ca Nhĩ Cư). 

Dòng phái này tôn ngài Mã Nhĩ Ba làm sơ tổ được 
truyền xuống cho vị đệ tử thứ nhất đó là Mật Lặc Nhật Ba 
(1040 - 1135), tiếp tục kế thừa là ngài Gampopa (1079 - 
1153), rồi đến ngài Phagmo Druga (1110 - 1170), sự phát 
triển mạnh nhất đó là Ngài đại luận sư dịch giả JigTen 
Sumgon (1143 - 1217) được biết theo tương truyền thì 
Ngài JigTen Sumgon là vị hóa thân của đức Bồ Tát Long 
Thọ, dòng phái của ngài Ma Nhĩ Ba đã thành lập trường 
phái Ca Nhĩ Cư một cách hưng thịnh cho đến bây giờ. 

Vào năm 1179 ngài JigTen Sumgon đã xây dựng tu 
viện Drikung Thil gần Tây Tạng và tôn thờ sơ tổ đến chư 
vị tÔ sư về sau. 

Ai đến thăm tu viện Drikung Thil thì sẽ hiểu rõ hơn 
về ngài Mã Nhĩ Ba. 

Những tác phẩm của ngài Mã Nhĩ Ba đã được lưu 
truyền trong Tạng kinh Tây Tạng. 

Mật Kinh Chú Giải. 

The Grand bài hát của ngài Marpa trước tát. 

Tengegur luận giải. 

KanJur luận chú. 

Tất cả những phiên dịch của Ngài có một số thất truyền. 

Cuối đời, vào năm 1097, về cung trời tự do núi tuyết, 
Ngài an nhiên thị tịch trao gởi lời tiên trị cho học trò là Mật 


187 


Lạc Nhật Ba về dòng truyền thừa giáo phái Ca Nhĩ Cư, do 

đó lời nhắn nhủ truyền tâm đã thành tựu, ngài Mã Nhĩ Ba 
đã đi vào đại định và thả nghiệm chứng tâm vô sanh bất 
diệt, đi về chân như thực tại. 

Ngài đã có công lập giáo phái Ca Nhĩ Cư, đại luận 
sư, nhà phiên dịch, nhà nghiêm cứu về đại thành tựu Du 
Già. Cùng nghiêm tầm về nhà triết lý Tam Tạng kinh điển 
Phật giáo. 

Do đó, hành hậu thế tôn xưng Ngài: 

Đại thành tựu Narpa Tôn giả, hay Đại sư dịch giả, 
phiên dịch, Mã Nhĩ Ba Hiền Triết Tôn sư. 

Bậc hiền giả tôn sư Mã Nhĩ Ba... tất cả đi vào trong 
quá khứ để rồi trang kinh củ mở ra, nhớ về đại thành tựu 
Dakini nơi Mật giáo, Hiển giáo truy phong lên ngôi trên 
vùng trời núi tuyết tự do. 


9. ĐẠI SƯ MẠT LẠC NHẠT BA (1052 - 1135) 

Phát triển dòng Ca Nhĩ Cư, tương duyên trên nguồn 
trí tuệ để vào đời một bản nhạc tình ca bất hủ, trên vùng 
tuyết Himalaya, ai ai cũng vang vọng những khúc hátPhật 
tuệ từ Đại sư Mật Lặc Nhật Ba. 

Có thể nói Ngài là vị đại học giả, soạn nhạc trước 
tác, là vị tổ kế thừa dòng phái Ca Nhĩ Cư, trên đại trí Kim 
Cương Mật Giáo. 

Sinh thời, ngài Mật Lặc Nhật Ba hạ sanh vào thế kỷ 
thứ X, năm 1052 trong một đại gia đình quý tộc, tại vùng 
đất Tây Tạng, gần biên giới Nepal, thuộc làng Ngatsa còn 
gọi là Tsa trong vương quốc Gung Thang, nay nằm tại phía 


188 


Tây của Tây Tạng. 

Song thân của ngài Mật Lặc Nhật Ba được ví như đại 
điền chủ, kinh doanh về ngành len. Thân phụ của Ngài tên 
là Mila-Dorjc-Senge (2 - ?), thân mẫu của Ngài và ngày 
sinh năm mất theo thông sử thì chưa ai xác định được. 

Ngài có một người anh trai Thopaga (2 - ?) và người 
em gái (2 - ?) còn Ngài tên là Mila Thopaga (Thos-Pa- 
Dga). Sau này đổi thành Milarepa, phiên âm Hán dịch là 
Mật Lặc Nhật Ba nghĩa là “Người mặc áo vải khổ hạnh”. 

Sinh thời, Ngài có một giọng ca bất hủ, sống trong 
nhung lụa, được người hầu kẻ hạ. Một thời thiếu niên nhỏ 
bé Ngài có đầy đủ những phẩm chất tốt, có tính thương 
người, tuy nhiên Ngài đã bị sự chỉ giáo dạy dỗ bị lệch đi 
chí hướng ban đầu, chưa đúng theo tâm nguyện vì sự suy 
nghĩ quá thấp kém. 

Cũng chính lúc này, lên bảy tuổi ngài Mật Lặc Nhật 
Ba đã mất đi chỗ dựa tinh thần, thân phụ Ngài qua đời sau 
đó không lâu, ngài Mật Lặc Nhật Ba được mẹ và dì dượng 
nuôi nắng bảo ban dạy dỗ, Ngài được sự thừa kế gia tài từ 
tổ tiên để lại, mẹ Ngài đã tìm được vị hiển thê cho Ngài đó 
là một nàng Zesay (2 - ?). 

Tuy nhiên, lòng tham không đáy của người em gái 
và em rể của phụ thân Ngài, đã chiếm đoạt hết tài sản 
vật chất từ tô tiên để lại cho Ngài, nên mẹ và anh em của 
Ngài đi ra một túp lều tranh bên góc vườn sinh sống tạm 
bợ qua ngày kéo dài sinh tồn. Mẹ và anh em của Ngài bị 
làng xóm chế diễu cùng khinh bỉ Ngài, do đó mà sự hận 
thù ngày càng tăng. 

Mẹ Ngài đã bán hết đất, và thu gom lại gởi Ngài vào 


189 


học pháp huyền thuật bùa chú, để trừng phạt những ai vong 
ân bội nghĩa. 

Sau đó một thời gian, Ngài đã sát hại những người 
vô tội vì thù hận mà ra tay bất nhẫn, vì sự nghiệp lực dưới 
huyền thuật thư chú, vì kết duyên ái nghiệp mà chưa có 
chánh kiến phân minh, vì tà tâm mà ác trí đi về vô minh 
bóng tối. Sau khi thấy việc làm đã sai Ngài ấn cư núi tuyết, 
với chiếc áo rách vai, trên hang động treo leo giữa vùng 
tuyết lạnh giá, Ngài tham thiền để gột sạch tội lỗi, trải dài 
gần 6 năm tu học khổ hạnh, Ngài lạy Phật, ngũ thể đầu địa 
xin thành tâm sám hồi. 

Tội được diệt, nguyện viên mãn, Ngài đã hạ sơn về 
lại Tây Tạng tìm vị thầy tôn ảnh để xin xuất gia tu học, tịnh 
hóa nghiệp chướng thân tâm. 

Tương truyền Ngài đã trước tác những bài hát từ hang 
động, Ngài đã tu tập trên núi tuyết, đã đi vào thi ca nhạc kịch. 

Chân tâm vắng lặng, Ngài đã đến bái kiến tôn sư thế 
độ truyền pháp Phật giáo với đại sư Lam Ma Rong Ton (? 
- ?) thuộc dòng Nyingma (Ninh Mã); Ngài đã ở đây tu học 
một thời gian, và tinh thông nhiều về Kim Cang Thừa, Du 
Già vô thượng, được truyền pháp Dzogchen. Lúc bấy giờ, 
tôn sư của Ngài thấy nhân duyên tình thầy trò chưa đủ nên 
đã viết thư SỞI Ngài qua đại sư Mã Nhĩ Ba (1012 - 1097) 
(Marpa); về đến phương trượng Ngài Mã Nhĩ Ba đã nhìn ra 
đây là người học trò tiền kiếp đã từng tham học, hôm nay 
lại trở về bến giác. Ngài Mật Lặc Nhật Ba rất hoan hỷ khi 
được Bồn tôn thế độ cầu pháp đại thủ ấn, và tông chỉ huân 
tu về pháp Na-Lạc-Lục- -Pháp, cùng giáo huấn Dakini, và 
thọ trì quán đỉnh, được truyền tâm ấn, đồng kế vụ trụ trì tại 
tu viện đá tòa tháp 9 tầng tại Tây Tạng. 


190 


Vào tuổi ba mươi tám Ngài đã chính thức nhận là đệ 
tử truyền thừa quán đỉnh từ ngài Mã Nhĩ Ba, gần thời gian 
sáu năm Kham nhẫn huân tu, vị Bốn tôn của Ngài đã cho 
xây dựng tòa nhà hình tròn ở phương Đông, tòa nhà bán 
nguyệt ở phương Tây, tòa nhà tam giác ở phương Bắc, tòa 
nhà hình vuông ở phương Nam. Thật vậy, công hạnh kiên 
trì nhẫn nhục, có tắm lòng học đạo, chịu khó vượt qua gian 
nan, tỉnh tấn trên bồ đề tâm phát phát nguyện quy y, với 
tắm lòng thành chịu khó ngài Mã Nhĩ Ba đã xây các tòa 
nhà xong, lúc ấy vì ngài Mật Lặc Nhật Ba phá đi xây theo 
hướng khác, đến lúc thời gian khảo sát hành đạo của Ngài 
viên dung đúng sáu năm tận tâm Tam bảo ngài Mã Nhĩ Ba 
đã truyền tâm ấn kế vị. 

Có thuyết cho răng gần 12 năm Ngài được Bồn tôn 
trao truyền Kim Cang Trì (Giác ngộ viên mãn). 

Thực vậy, tâm thành sám hối, tội nghiệp tiêu vong, 
Tôn sư (Mã Nhĩ Ba) chỉ dạy pháp tu viễn l¡ cô tịch, lang 
thang hành Đạo. Được truyền thêm giáo pháp của Đại sư 
Na Lạc Ba (956 - 1040) hay (1016 - 1100) về Tantra, về Du 
Già, chuyên phát triển về nội nhiệt; 

Cuộc vân du tu bụi lang thang trên núi tuyết Hima- 
laya, vào tuổi 45, Ngài độc hành ấn tu, học thêm pháp Cày 
Tầm Ma Trà, gần hang động Cave milarepa, dora kar taso 
(white rock horse răng). Trên tuyến da Ngài sạm xanh có 
lớp phủ xáp. 

Ngài từng xây dựng tu viện Pyenzha ngling (pelgye 
Ling Gompa) gần ngôi làng Zhong gang, gần các hang 
động Langtang và jomolungma, thời gian gần đây được 
xây lại do các nghệ nhân Nepal dựng lại phụng thờ Ngài, 
tôn phong ngài Mật Lặc Nhật Ba là thánh hiền. 


191 


Cuộc đời của Ngài luôn là bài ca bất hủ, đại điện cho 
chân lý tự do, chư vị Bồ Tát Tự Tại lý tưởng minh chứng 
cho sự hòa hợp, các giáo phái như Đại thừa, Tiểu thừa, 
Nguyên thủy, Kim Cương thừa. Tất cả đều dùng sự kỷ luật 
và niêm mặt hành trì, từ đây Ngài đã thu nhận các đệ tử, mà 
trải dài 9 năm hành đạo trên vùng Kyirong và Nyal tại đây 
Ngài tu khổ hạnh, tuyết giá băng sương, thực tập đại định, 
học thần chú bí mật. 

Các môn đệ gồm có: Ngendzong Repa (changchub 
Gyalpo) (? - ?), Repa ShiwaÖ (2 - 2), Swver Rapa (2- ?), Ky- 
1rel Repa (? - ?), Drigom Repa (2 - ?), Repa Sangye Khyah 
(2? - ?), Rechung ma (2? - ?), Padelrbum (2 - ?), Sahle AUI 
(? - ?), Tsheringma (2 - ?), Gampopa (Đạt Bảo Cáp Giải) 
(1079 — 1153) Ngài này được truyền thừa kế tiếp nguồn 
mạch dòng phái Ca Nhĩ Cư. Lạt Ma Rechungpa (2 - 2). 

Ta có thê biết được ngài Mật Lặc Nhật Ba là vị học sĩ, 
trước tác hàng nghìn bài hát đã tuyên tập “Mật Lặc Nhật 
Ba thập vạn bài ca”. 

Ngài còn có bốn lời dạy căn bản về sự tu học như sau: 

1) Thiết lập tâm điển nội tâm thanh tịnh. 

2) Chuyển động vượt qua mọi ý nghĩa, và khái niệm 
trải nghiệm trực tiếp thực tế. 

3) Tập trung các mục đích duy nhất là cái nguyên thê 
được trải nghiệm qua mọi sự và trong mọi sự. 

4) Chung cuộc có thực hành khi người quán tưởng 
vào quán tưởng trở về l và 1, thì ta vượt qua cả ý tưởng 
thực hành tâm linh. 

Vào năm 1135 Ngài đã tuổi cao, thấy duyên hóa độ 
đã viên mãn, hạnh nguyện độ sanh đã thành, Ngài căn dặn 


192 


đồ chúng, tiên tri cho ngài Đạt Bảo Cáp Giải là biết đi theo 
đường lỗi chánh đạo, kính tính Tam bảo, chấp trì giới luật, 
để pháp huy tông chỉ Đại Thủ Ấn, rồi truyền mạch kế thế 
chân tông. 

Lời dạy bảo vừa dứt, Ngài nắm lẫy hơi thở, xã báo 
vĩnh nhiên quay về Tam bảo, vĩnh diệt niết bàn sanh tử 
chân như. 

Danh tiếng Ngài vang xa vào núi tuyết, hậu thế tôn 
Ngài là Đại hiền triết tôn giả Mật Lặc Nhật Ba Xà Lê, Tôn 
sư Mật Lặc Nhật Ba thành tựu trí giả đại sư; Thập Vạn Tán 
Dương Tôn Giả Mật Lặc Nhật Ba Hiền Sĩ Tôn Sư. 

Vâng, lời vàng di giáo từ đây đã đi vào trong trí nhớ 
một ngày vị hiền triết tôn sư. 


10 ĐẠI SƯ ĐẠT BẢO CÁP GIẢI (1079 -1153) 

Viên mãn hạnh nguyện, chân tu khổ hạnh, tinh thông 
luật Tạng, đạt nguyện độ sanh, y học tinh chuyên mang đến 
nguôn tri thức mới phát triển Mật giáo Tây Tạng phát huy 
hơn cho dòng phái Ca Nhĩ Cư, để từ đó môn đệ quy tựu 
học tập giáo lý Phật đà trở về bản tánh thanh tịnh, đến Tây 
Tạng không ai quên được bậc đại sư y sĩ Đạt Bảo Cáp Giải 
trên vùng đất núi tuyết, có sâu về một Mật giáo được hoằng 
pháp tại Ấn Độ truyền về Tây Tạng, để rồi sự phát huy lớn 
từ những học trò kế vãng khai lai tại xứ Tạng quê hương. 

Ngài Đạt Bảo Cáp Giải sinh năm 1079 trong một gia 
đình thuần túy Phật giáo, có địa vị xã hội, tên Ngài được đặt 
là Dao Shonnu, và sau này được có thêm Dvags - plha - rỊe, 
hay GampopaSonam Rinchen, Hán dịch Đạt Bảo Cáp Giải. 


193 


Ngài được hạ sanh tại một thung lũng Nyal, nơi có nhiều 
cánh đồng thảo nguyên được gọi là Budnyi chadrag 
serlung tại Tây Tạng ngày nay. Phụ thân của Ngài tên là 
Lhje Utso Gahar Gyalpo (2 - ?), Thân mẫu của Ngài tên là 
Shomozachecham (2 - ?) 

Ngài được giáo dục rất tinh anh giỏi về y học, chuyên 
tâm khảo cứu về y học trên cơ thể, tìm ra phương pháp 
giúp đời. Vào tuổi thiếu thời Ngài đã bị bố mẹ giục giã kết 
duyên với một thiếu nữ, sự ép buộc này khiến Ngài phải 
nghe theo, được biết thiếu nữ là con của một gia đình điền 
chủ ChimJose Drama Wo (? - ?); Lúc ấy, duyên số trời 
phân, Ngài vừa học y khoa, nghiêm tầm kinh điển Mật 
Giáo, để tìm về con đường chân lý tự do. 

Biết rằng chuyện sanh tử, không một ai tránh được, 
Ngài và vị hiền thê đã sinh sống được 4 năm thì có một bé 
trai, vào thời điểm ấy dịch bệnh lan nhanh trên Tây Tạng. 
Vị hiền thê và người con yêu quý của Ngài đã trở về cát 
bụi; Ngài lo hậu sự, rồi từ đây sắc mộng hữu danh không 
còn là đối tượng đề buồn phiền. 

Giã từ thế tục, bước lên thảm vàng, tầm sư học đạo, 
nghiêm tầm uyên thâm về y học, đi cứu giúp người hữu 
duyên, vô duyên nghiệp cảm, Ngài đã trở về vào tuôi 26 
một thanh niên cường tráng, có ý chí huân tu. 

Ngài đến ngôi tu viện Gyachag, đây là tu viện thuộc 
dòng phải Ca Đương (hay phái Cam đam), nơi đây Ngài 
có tên là Soman Rinchen. Ngài được sự chỉ dạy qua các 
bậc chân tăng như: Gesha Shapa Lingpa (2 - ?); Chayulpa 
(1075 — 1138); Đại sư Nyurumpa Tsondru Gyaltsen (1042 


194 


— l109); Đại sư Potowa (1027 — 1105) Đại sư Sharawa 
'Yontandray) (1070 — 1141).... 

Ngài đã bái kiến chư vị đại sư, được sự bảo ban dạy 
dỗ, Ngài chăm chỉ tu học, giữ gìn giới luật tính nghiêm, 
học về pháp Du Già Mật Tạng, luận lý được truyền trao. 
Tuy nhiên khẩu truyền luận lý của Ngài có vấn đề Can văn, 
nên Ngài chưa lý giải được chỗ tỉnh túy cốt tủy Phật giáo, 
chúng bạn cười khinh, chế nhạo. Ngài đã xin phép các tôn 
túc trưởng lão cho Ngài lên núi tuyết, ân tu và thiên định, 
không lâu sau, Ngài được sự chấp nhận gia trì quán đỉnh để 
nghiêm tầm luật Tạng, sống đời sống đạm bạc, khổ hạnh 
chân tu, mật hạnh đầu đà. 

Vào rừng sâu, ngài Đạt Bảo Cáp Giải đã vân du các 
hang động tham cầu học đạo mong được truyền pháp của 
chư Phật đúng giáo lý của Ngài. 

Lang thang tầm sư học đạo, một ngày kia Ngài gặp ba 
kẻ ăn xin đang đàm luận về pháp tu Du Già, Tantra, Quán 
đỉnh về đại thủ ấn, Na Lạc Lục Pháp, giáo huấn Dakini, 
truyền Kim Cang thừa vị đạo sư lừng danh ấn cư trên núi 
tuyết. Sự tò mò về pháp học, Ngài đã vào hòa nhịp cùng ba 
vị ăn xIn và hỏi vị đạo sư đó là a1? Ngài Đạt Bảo Cáp Giải 
đã cầu thỉnh thì ba vị ăn xin kia đã nói rằng: “Đến tu viện 
Pyenzha ngLing tại làng Zhong gang gần đỉnh núi tuyết 
Nepal. Bái kiến bậc thánh giả hiền triết, đóng góp Phật 
giáo Tây Tạng trong thời kỳ hưng thịnh về các bộ phái, đại 
ân sĩ, đại hành giả chứng ngộ vô sanh. Đó là Đại sư Mật 
Lạc Nhật Ba (1052 - 1135) để tham yết”. 

Cùng lúc này ngài Đạt Bảo Cáp Giải đã tu tập với Đại 


195 


sư Kadam cũng tầm nhìn cao vợi, Ngài cùng đi với người 
bạn đồng tu Gongton thế rồi pháp lữ Gongton đã viên tịch, 
qua một cơn dịch bệnh, Ngài là bậc y học cứu chữa tận 
tình, nhưng nghiệp quả mỗi người khác nhau Ngài đã lo 
chu toàn bồn phận cho pháp lữ, sau khi mãn nguyện tu học 
trên đường đi rừng sâu thắm. Một ngày kia, ngài Đạt Bảo 
Cáp Giải đã đi vào thiền định bằng giấc mộng về Bồn tôn 
của Ngài trong cơn mơ như lối vào tuệ nhật. Từ đây đã có 
thêm thuyết rằng: “Ngài Đạt Bảo Cáp Giải đã nằm chiêm 
bao thấy tôn sư da đẻ màu xanh, tóc tai bù xù, tôn sư mỉm 
cười, đôi mắt tinh anh, nhỏ nước bột vào mặc sư và nói 
rằng ta là vị ân sư tiền kiếp truyền ấn tâm đại thành tựu và 
pháp Na Lạc Lục pháp... ” 

Tỉnh cơn mơ, Ngài đi lang thang về núi Himalaya, 
gặp Đại sư Mật Lạc Nhật Ba đang ngồi thiền định, thân 
tướng da xanh, gầy ôm, nụ cười nhân hậu, năng lượng luôn 
được truyền từ, thầy trò gặp nhau trong cơn mơ, và đi về 
học đạo trong chân lý Như Lai, sau thời gian lãnh ngộ quán 
đỉnh Ngài được truyền Tâm Ân qua “Đại Viên Cảnh Trí”. 

Một hôm, ngài Đạt Bảo Cáp Giải được lời huấn kệ 
truyền trao, trước lúc đại sư Mật Lặc Nhật Ba ấn tu trên 
núi: “Ngồi thiền thì ngươi còn phải ngồi nhiều và thường 
xuyên, còn sở học thì tuyệt đối không còn gì nữa.” Ngài 
thấm sâu về lời dạy. Cuối cùng viên nguyện ý thành Ngài 
đã đắc đạo quả, trước lúc từ giã đại sư, Ngài được lời dạy 
cuối: “Hãy nhớ lời dạy cuối của ta, hãy nhớ! Hãy nhớ!” 

Lúc bẩy giờ, Ngài đi về phía Tây, tham thiền nhập 
định ba năm sáu tháng, không ra ngoài hang động, Ngài 


196 


nghiêm thông luật Tạng, giáo lý Đại Thủ Ấn, như giọt 
nước cam lộ In trên vách đá rừng sâu, lời dạy Đại sư Mật 
Lặc Nhật Ba vang vọng giữa rừng thiêng. Tất cả chỉ dành 
cho bậc thượng căn đại trí, bậc thông tuệ chân lý Như Lai, 
bậc an nhiên vạn hữu đường đời nhập cuộc. 

Với tâm pháp Kim Cang Thừa, Du Già, Dakimi, Tan- 
tra, Luật Tông, Pháp đại thành tựu... Ngài Đạt Bảo Cáp 
Giải đã trở thành bậc thầy thông tuệ về Mật giáo, Hiền giáo. 

Ta biết rằng, sự phát triển Phật giáo Tây Tạng trong 
thời kỳ này được hưng thịnh từ giáo huấn bí truyền Maha- 
mudra qua chư vị tổ sư như sau: 

1) Tilogo (988 - 1069) các Ấn Độ yoga người có công 
truyền pháp vào Tây Tạng sau các ngài Tịch hộ, Liên-Hoa- 
Sanh, Liên Hoa Giới, Tịch Thiên... 

2) Ngài Narapo (1016 - 1100) Ngài đã hoàn thiện về 
pháp Giác Ngộ, trong sáu yoga của mình. 

3) Ngài Marpa (1012 - 1097) vị Lạt Ma Tây Tạng đầu 
tiên có công dịch Kim Cang Thừa và Mahamudra vào văn 
bản oid Tây Tạng. 

4) Milarepa (1052 - 1135) bậc thây về nhạc sĩ, đã đạt 
ngộ trong một đời. 

5) Ngài Gampopa (Đạt Bảo Cáp Giải) đã có công 
sáng lập phái Kagyu. 

Thời gian này Ngài đã thế độ cho rất nhiều vị đại sư 
phát triển dòng truyền thừa xuất chúng tại Tây Tạng: 

1) Ngài Barompa Drama Wangchug (1127 - 1194) lập 
tu viện Barom kagyu. 

2) Ngài Phagmo Drupa Gyalpo (T110 - 1170) lập tu 
viện Phag Kagyu 


197 


3) Ngài Dusum Khyenpa I Karmapa (1110 - 1193) lập 
tu viện Karma Kagyu, thuộc trường dòng KamTsang Kagyu. 

4) Ngài Zhang Yudragpa Tsondru Kéo (1123 - 1193) 
Lập tu viện TsaLpa Kagyu. 

Ngài Đạt Bảo Cáp Giải là bậc thầy lừng danh thời ấy, 
có trí tuệ minh triệt nên các đồ chúng theo học và nỗ lực 
xây dựng nền Phật giáo Tây Tạng ngày càng phôn thịnh. 

Năm 1125, Ngài kiến tạo ngôi tu viện Dagpo Kagyud 
để phát huy tinh thần giáo lý Phật Đà, về sau Ngài chuyên 
giảng dạy có tính chất hệ thống qua Kadampa và Maha- 
mudra. Tu viện này được kế thừa với ngài Dagpo Gomt- 
suL Tsulim Nyingpo (1116 - 1169). Tác phẩm của Ngài 
trước tác để lại nên tảng kinh luận cho Tây Tạng đóng góp 
phát triển trong nền giáo dục các vị Lạt Ma đó là tác phẩm 
còn lại: Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Tùy Phá Tông Trang Nghiêm. 
Ngoài ra còn nhiều tác phẩm khác nhưng bị thất truyền. 

Vào năm 1153 Ngài thấy trong tâm đã hoàn thành đại 
nguyện, nên gọi đồ chúng chỉ bảo lời dạy, truyền thừa kế 
VỊ, trồng Bát Nhã từ cung trời dục thỉnh liên hồi, Ngài kiết 
già chắp tay an tường nhìn theo hơi thở và đi vào cõi vô 
cung bất diệt. 

Dép hài đang còn hương lan tỏa, 74 năm thuyết pháp 
độ sanh, sần 48 năm thọ trì giới luật, thế độ hậu nhân tiếp 
bước chân lý trí tuệ từ bi, đưa quần sanh lên bờ giác ngộ, 
nối gót Phật Tổ tương truyền, truyền Đăng Pháp Tuệ về 
chân nghĩa huyền vi, vách đá cheo leo Ngài qua bờ giải 
thoát, trong ánh sáng từ đỉnh núi tuyết trăng tinh, như pha 
lê tiếp truyền hàng hậu thế quy tâm. 


198 


II. ĐẠI SƯ LŨNG CẢN NHIÊU RÁNG BA (1308 - 1364) 

Nắng tắt nhẹ trên vùng trời Tây Tạng, hạt tuyết rơi 
trong lòng tuệ từ tâm, học chân tâm từ giáo nghĩa kinh thư. 
Tìm lối đạo trao truyền dòng tiếp nối, trước tác ra vô số tác 
phẩm, vòng tròn tâm giáo hóa khắp bốn phương từ trung 
tâm Lhasa đến Bhutan thuyết giáo, thu nhận đồ chúng, quy 
ngưỡng bậc danh tăng. 

Ai tu tập dòng phái Cô Mật, thuộc trường phái Ny- 
ingma (Ninh Mầ) thì sẽ biết đến Đại sư Longchenpa, hay 
còn gọi Ngài với danh hiệu Lũng-cần-Nhiêu-ráng-Ba, sinh 
trưởng vào năm 1308, trong gia đình quyền quý, luôn có 
tín tâm Tam bảo, ngay trong thời kỳ hưng thịnh Phật giáo 
Tây Tạng. Ngài Lũng-cần-Nhiêu-ráng-Ba, sinh ra tại Gru- 
phu-stod gron Trong øg.yo-ru tại Đông Dbus thuộc phía 
Trung Tây Tạng ngày nay. 

Ngay từ nhỏ, Ngài là người thông minh, ngôn luôn 
sắc bén, có tình thương muôn loài, hiểu sâu sắc về giáo lý 
Phật Đà, có tính cách trân quý lời dạy của các bậc cao minh. 
Ngài luôn tôn quý bậc thượng sư Liên-Hoa-Sinh (2 - ?). 

Truyền thuyết kề lại rằng, vào lúc Ngài lên năm tuôi 
đã thông thạo chữ viết, cùng đọc thuộc lòng các kinh thư 
cô của Tây Tạng. 

Vào năm Ngài được bảy tuổi, được phụ thân hướng 
tâm đến Phật pháp, cho tham thiền học đạo trong dòng phái 
Nyingmapa. Từ đây sở trường học Mật giáo được bén duyên, 
giúp Ngài có nội tâm sâu sắc hơn về giáo huấn Dakini. 

Vào năm Ngài 12 tuổi được thụ phong linh mục, đồng 
thời nghiên cứu sâu sắc về Karmapa, Rangjung Dor-jc 


199 


(1284 - 1339); Tuy áo lý Mật giáo được thấm sâu nhưng 
chưa được chính thức xuất gia. 

Vào năm 19 tuổi Ngài đã chính thức thế phát xuất 
gia tu học, đồng thời tham yết Đại sư Palden Lama Dampa 
Sonam Gyaltsen (2 - ?) làm vị thầy Tôn sư. Ngài bắt đầu học 
thêm về giáo lý Đại thừa, thông qua các bản kinh nguyên 
thủy, nghiêm tầm luật Tạng, đồng thời Ngài kết hợp Kad- 
am và Sakya là những giáo lý căn bản Phật pháp; Nghiêm 
tầm sự thiền định kết hợp các trường phái nồi tiếng Tây 
Tạng và ứng dụng Phật pháp vào đời sông mật hạnh khổ 
luyện thân tâm như viên kim cương vô giá. 

Cùng thời gian này, vị Bồn tôn của Ngài là Đại sư 
Palden Dampa Sonam GyaltSen (2 - ?); đã gởi Ngài vào 
một ngôi trường Đại học Phật giáo nỗi tiếng, Tu viện 
Sangpu Neutok (gSang- phu-Neu' thog). Tại đây, bậc Bốn 
tôn của Ngài đã truyền Tây về giáo huấn TanTra giữa cũ và 
mới, như pháp truyền tâm cho người đệ tử nổi danh. 

Vào trường học, Ngài là bậc xuất chúng, thông thuộc 
các ý nghĩa kinh thư cổ, dành thời gian học đạo với các 
bậc Tôn sư, Ngài giỏi về thiên văn, địa lý, khoa học kỹ 
thuật. Về học thuật không ai qua được Ngài. Đến một hôm 
Ngài gặp được mộng hóa thân Bồ Tát Quan Âm, vị TanTra 
truyền cho Ngài giọt nước Cam Lộ, từ đó Ngài trở nên 
thông tuệ hơn nhiều. Lúc ấy, Ngài đã chọn pháp tu Mật 
Hạnh Du Già, cô đơn đi về núi tuyết, tại đây Ngài đã gặp 
nhiều bậc danh Tăng. Tuy nhiên, sự phẫn nộ với hành vi 
mắt tính tâm Tam bảo, Ngài quay về ấn tu trên vách đá phía 
Đông, thuộc vùng Bhư Tan. 

Trải dài năm năm khổ hạnh, Ngài được đón nhận 


200 


quán đảnh Dakini; Trong lúc tham thiền Ngài đi vào đại 
định gặp hai bậc Tôn sư Guru PadmaSambhava và vị phối 
ngẫu của Ngài Yeshe Tsogyal (Hóa thân Tantra vị Bồ Tát 
Quan Âm). Từ đây sự phát sanh trí tuệ của Ngài hiểu rõ 
chân lý Phật tánh trong tâm thức. 

Vào tuổi hai mươi chín, thêm một lần nữa Ngài học 
được pháp thần bí Rigdzin Kumaradra (Kumaraja) (1266 - 
1343), một vị thầy hành khất mật chú, đi tham cầu học đạo 
tu sĩ Lạt Ma Mật Giáo, khắc khổ du mục, thành tựu Pháp 
Kim Cương Thừa hay tham thiền nhập định, bằng tâm thức 
tự nhiên, dẹp trừ phiền não, học được vài tháng Ngài đã 
được quán đỉnh về giáo huấn Dzogchen. 

Tại ngọn núi cao tuyết trắng của Yarto Kyam, nơi có 
Samye là tu viện Phật giáo xây dựng vào 775, dưới sự bảo 
trợ của đức Vua Trisong Detsen (? - ?). Tham cầu học đạo, 
vân du giáo hóa, vượt trùng bụi hồng trên các thung lũng 
đẹp nhất, từ vùng này qua vùng khác Ngài đã đi và học 
thêm về văn hóa, phong tục, lễ hội, Tôn giáo cô xưa, tín 
ngưỡng quyên thần. 

Theo Phật Quang Đại Từ Điển - Hòa thượng Quảng 
Độ dịch. Có nhắc đến Ngài Longchenpa “Ngài còn học 
thêm giáo pháp thuộc dòng phái Tát Ca (Skyapa) cũng đầu 
sư làm học trò của Ngài Đại sư Cát Mã Ba Karmapa (1284 
- 1339) vị nối tiếp dòng thứ ba...” 

Ta biết rằng, Ngài Lũng-Cân-Nhiêu-ráng-Ba đã vân du 
giáo hóa tại xứ Bhu Tan hơn 10 năm tròn, Ngài đã tham cầu 
các bậc tôn sư, đồng thời thuyết pháp giáo hóa đưa muôn 
người trở về Tam bảo. Vào năm 1356, Ngài kiến tạo tu viện 


201 


Trugpa O dzer, phát triển dòng phái Ninh Mã tại xứ Bhutan, 
tại đây tôn phong Ngài là “Phật Tâm ứng hóa Kim Cang”. 

Từ tu viện này mà phát sinh mạnh hơn về dòng trường 
phái Ninh Mã đạt được giáo huấn cứu cánh niết bàn!®: 
về sau có Đại sư Pema Lingpa (1450 - 1521) nổi tiếng 
Terton được xem là hóa thân của Ngài Lũng-Cần-Nhiêu- 
Ráng-Ba. 

Thật vậy, bậc Tôn sư công hiến cho Phật giáo nước 
nhà trên núi tuyết Tây Tạng, để lại vô vàn kho tàng giáo 
lý luận thư gần 250 tác phẩm, Ngài đề lại cho hậu thế một 
nền văn hóa Phật giáo từ trí tuệ thỉnh kinh luận giải, Ngài 
xứng đáng là nhà văn, nhà thơ, nhà trước tác, nhà phiên 
dịch, nhà luận chứng, nhà chú thích Kinh Phật, bậc cao 
Tăng thạc đức về vai trò giáo dục trong nên phát triển Phật 
giáo tư tưởng theo quan điểm Longchenpa, vừa phát huy 
hệ phái Ninh Mã, vừa giáo dục thuyết Kinh, bậc chân tu 
phạm hạnh. 

Các tác phẩm nổi tiếng mà người đời truy phong, hậu 
thế tôn sùng đó là: Mdzodbhun (Bảy kho tàng luận), Reo 
GrolSKorgSum (Dễ tự nhiên), Trilogy của Dễ tự nhiên, 
Trilogy của xua tan bóng tối, Atiyoga TanTra nội luận, Ati- 
yoga TanTra ngoại luận, 

Ngoài ra, các tác phẩm khác bị mất do thời gian bảo 
mòn thất lạc. 





19 Niết bàn (3B!) Phạm: Nirvàja. Pàli: Nibbàna. Cũng gọi: Nê hoàn, Nê viết, Niết bàn 
na, Niết lệ bàn na, Nê phạ nam, Nặc phạ nam.Hán dịch: Diệt, Tịnh diệt, Diệt độ, Tịch, Vô 
sinh. Đồng nghĩa: Trạch diệt, Li hệ, Giải thoát. Hoặc gọi là Bát niết bàn (Bát, dịch âm của 
tiếng Phạm Pari, nghĩa là hoàn toàn, dịch ý là Viên tịch), Đại bát niết bàn (Đại nghĩa là thù 
thắng, cũng gọi Đại viên tịch). Niết bàn nguyên nghĩa chỉ cho sự thổi tắt, hoặc biểu thị 
trạng thái thôi tắt, về sau được chuyên dụng đê chỉ lửa phiền não thiêu đốt đã bị dập tắt, là 
cảnh giới hoàn toàn giác ngộ. 


202 


Ta biết răng, Ngài Lũng-Cần-Nhiêu-Ráng-Ba đã vân 
du, có tâm nguyện thế độ đồ chúng theo học rất đông, nên 
Ngài đã tu sửa chùa viện, xây dựng, giao phó cho đệ tử, 
công hạnh xây chùa là sự nghiệp độ sanh, kiến tạo trùng 
hưng Tam bảo. Cả hai xứ BhuTan và Tây Tạng đều có bàn 
tay Ngài đặc nóng trùng hưng tu viện. 

Ngài chính là giữ gìn hai truyền thống Nyingmapa 
và Karma Kagyud, rồi phát triển dòng phái Nyingma VỚI 
chư vị Tôn sư R0nEzom và Mipham cùng Ngài để đến điển 
“Thống nhất toàn giác”. 

Bhutan hay Tây Tạng đều tôn phong Ngài có nhiều 
danh hiệu qua các Mật hạnh của Ngài với tên pháp như sau: 

- Longchen RabJam, Longchen RabJampa, Long- 
chenpa Drimeyozer, KunKhyen Longchenpa, Kunkhyen 
chenpo, Gyalwa Longchen Rabjam. ... Còn nhiều danh 
xưng tuy nhiên tôi trích dẫn một số pháp hiệu của Ngài 
chủ chốt nhất băng tiếng Phạm ngữ. 

Vào năm hành đạo Ngài có sự tín nhiệm của dòng 
phái Ninh Mã cho nên, chư tăng tín đồ Phật tử Tây Tạng 
cung kính Ngài trụ trì chùa Tang-da (Bsam yas) bên trung 
tâm Tây Tạng. Ngoài ra, một năm Ngài dành thời gian vân 
du giáo hóa đề mang lại lợi ích cho hậu thế về sau. 

Vào năm 1364, Ngài quay về trú xứ Tây Tạng, nơi 
ngôi già lam tu viện Tang - da, Ngài đỉnh lễ đức Thế Tôn, 
nghiêm tịnh giới luật, chuyên sâu về nội tâm, công việc 
trước tác đã thành, Ngài gọi môn đệ, dặn dò tôn chỉ đại cứu 
cánh cho hậu thế, an nhiên quay mặt về phía Tây, thâu thần 
thị tịch trong tiếng trợ duyên chư Tăng Lạt Ma cùng môn 
đệ tử thuần thành. 

Ngài Lũng-Cần-Nhiêu-Ráng-Ba đã thế thọ 56 tuổi 


203 


đời, gần 30 năm huân tu phạm hạnh thuyết pháp Độ sanh, 
dấu chân Ngài như Bậc Tôn giả đầu đà, hạnh nguyện viên 
thành. Thế rồi, vọng âm tiếng hải triều đời hậu thế tôn 
phong có Đại sư Jig-Me-Lng-Pa (1703 - 1798) tôn phong 
Ngài là “Bậc Tôn giả Đại sư hiền triết Lũng-Cần-Nhiêu- 
Ráng-Ba Đại luận sư” của dòng thiền Mật Rimê (rismed) 
Ta thấy, Ngài là bậc Đại học giả có từ thế kỷ thứ XIV, 
và được truy tán danh hiệu: Hiền triết trí giả đại sư Lũng- 
Cần-Nhiêu-Ráng-Ba Tôn sư, Đại sư Longchenpa Hiên giả 
nhất thiết trí A Xà Lê, Đại Luận Sư Tôn Giả A Xà Lê Lũng 
Cần Nhiêu Ráng Ba trí tuệ toàn giác Tôn sư, Bậc Tôn sư 
pháp Vương trí giả A Xà Lê Kun Khyen ChoKyi Đại Luận 
Sư. Mây trời vạn dặm, danh tiếng lừng vang, tâm linh thị 
hiện trong bậc Tôn giả hiền triết, Đại Luận sư, nhà trước 
tác, phiên dịch một thời, phát huy tính thần lục hòa cộng 
trụ trong nết sống Ca Sa Mật hạnh, phạm hạnh viên dung. 


12. ĐẠI SƯ A -VƯỢNG -LA -BÓC - TẠNG - GIA - 
MỤC - THÓ (1617 - 1682) 

Mây trời vạn dặm, g1ó tuệ thôi vào cung trời Tây Tạng, 
Vương đường cung điện Potala như nguồn tuệ nhật chiếu 
SOI khắp trên vằng trăng Phật hiện, vị Bỏ Tát Quan Âm ứng 
hiện thị tướng, nhìn về dòng lịch sử cổ xưa, không ai quên 
được vị học giả, nhà luật sư, nhà ngoại giao, nhà quyên 
thống chính trị một thời, bậc anh minh lưu truyền bên nguồn 
sử thi, ai đến Tây Tạng đều phải thầm khen bậc trí giả từ 
bị, đó là Đại Sư A-Vượng-La-Bốc-tạng-gia-muc-Thó, Đức 
Đạt-Lai-Lạt-Ma thứ V kế vị trên nguồn truyền kiếp tái sinh, 
được xem là hóa thân đức Bồ Tát Quan Âm, cũng chính là 


204 


vị bang truyền nguồn mạch, Ban Thiền Lạt Ma cho bậc Tôn 
Sư Khắc-Chủ-Kiệt (Khedup gelek pelSang) (1385 - 1438), 
được xem là hóa thân Đức A Di Đà. Đề từ đó ta bước vào 
nguôn tâm, Ngài đã dành trọn sự nghiệp đề hoằng pháp độ 
sanh, giúp Tây Tạng vương lên trên ánh sáng trí tuệ, vượt 
qua bao giông bão trần đời uề trược. 

Ngài Đại Sư A-Vượng-La-Bốc- Tạng-Gia-Mục-Thố 
thế sinh năm 1617, trong một gia đình thuần túy Tam bảo, 
tại Lhoka Chingwar Takse, thuộc huyện Chongyas, gần 
biên giới phía Đông Tsang. Có thuyết cho răng Ngài đã 
sinh trong một gia đình của các học viện Nyingma gần 
thung lũng yarlung của Tây Tạng, thuộc hậu duệ hoàng 
gia triều đại Yarlung. Thật hạnh phúc khi thân nhân của 
Ngài có phụ thân và mẫu thân là Phật tử thuần thành. Ngài 
A-Vượng-La-Bốc-Gia-Mục-Thố đã có rất nhiều danh hiệu 
Ngawang LobSang Gyatso, Ngag-dbang Blo-Bzang rg- 
va-mtSho, còn gọi là LobSang Gyatco, hay gọi tên Ngài 
sinh thời Chong Gya, các Đạt Ma đặt tên là Dudul RabTen, 
mẹ Ngài đặt tên là Kunga Lhanz1. Còn tên khai sinh chính 
của Ngài là Kunga Nyingpo, Hán dịch: A-Vượng-La-Bốc- 
Gia-Mục-Thó, La-Bốc-Tạng-Gia- Mục-Thô. 

Phụ thân là Miwang Dundul RabTen ( mi dbang 
Duddul Dulrab brtan) (? - ?), mẫu thân là: Kunga Lhadze 
(DGA Kun' Lhamdzes) (2 - ?). Thuở ấu thơ, Ngài đã có 
một cuộc sông quý tộc, sự bất hạnh của Ngài đến khi Ngài 
được hai tuổi phải rời xa song thân và anh chị trong gia 
đình, để trốn qua biên giới phía Đông Tsang một thời gian. 
Sau đó, vào năm 1622 Ngài được xác định là sự tái sinh 
của Đại sư Sonam Gyatso bởi trước Ban Thiền Lạt Ma 


205 


(Lobzang Chokyi GvyaltSen) (Pan Chenblama Blobzang 
chosKyirgyalm Tshan) vị Đại sư này đã từng dạy học, và 
là vị giáo Thọ sư cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ IV là Ngài: 
Vinh đan Gia Mục Thố (yonTen Ơyatso) (1589 - 1616) 

Từ đây Ngài được có tên từ vị Ban Thiền Lạt Ma trao 
Ngawang Lobsang Gyatso (Blo bzang røya mTsho), đồng 
thời chính thức đăng quang tại tu viện Drepung (“SŠpunøs). 
Khi xác định Ngài là vị kế nhiệm thì có một vị thị giả của 
Ngài Vinh Đan Gia Mục Thồ (Yonten Gyatso) (1589 - 1616) 
của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ IV đưa cho chú bé Chong ƠØya 
những vật dụng như: Sách vở, chuỗi hạt, pháp khí, cái gì 
làm xong, cái gì đang còn dở dang, những ai bên cạnh mình 
đã có tâm thế nào về sự tu học, đọc thông thuộc các bộ kinh 
luận, đồng nghĩa là quá khứ chú bé Chong Gya biết mình đã 
có những kỷ vật xưa tại nội tâm, chú bé đã đón nhận vật tri 
ân đó là của mình. Cuộc chiến bùng nỗ, Mông Cổ tân công 
vào các điểm chốt quân sự của quân đội ở Tsang, gần bên 
ngoài thủ đô Lhasa khiến cho việc xác nhận bị gián đoạn, 
đồng nghĩa việc ly tán gia đình từ đây vắng bóng. Chú bé 
Chong Gya đã được huân tu từ nội điển đến ngoại điền đã 
được các bậc tôn túc dạy cho chú bé từ nhỏ. 

Ta biết rằng, sự tranh giành từ khi cuộc chiến nổi loạn 
đã có biết bao nhiêu em bé được xác định nhân thân, tuy 
thế việc ấy không thành. Vào năm 1621, đức Vua Phunt- 
Sok Namsyal (? - 1621) băng hà, lúc ấy cuộc nối loạn tạm 
vên lắng nên việc xác lập tìm kiếm hóa thân của vị Đạt 
Lai Lạt Ma thứ IV ban hành khắp Tây Tạng tại phía Đông 
Tsang có chú bé Chong Gya là ứng hóa thân tiền kiếp 
được xác nhận. Một năm sau (1622) là lễ ra mắt tấn 


206 


phong tước vị cho chú bé Chong Gya là Ngài A-Vượng- 
La-Bốc-Tạng- Gia-Mục-Thô đương chức Đạt Lai Lạt Ma 
thứ V có quyên hành trên vùng đất Tây Tạng, hợp lưu các 
dòng phái trở về Tam bảo giữ gìn giới luật, trải qua quá 
trình luyện tâm. Ngay sau ngày đăng quang, Ngài được 
tham học nhiều vị thây giáo thọ lỗi lạc Kinh tạng, Luật 
tạng, Luận tạng hệ thống Bát Nhã, Tứ Diệu Đế! Trung 
Đạo, Anh Ngữ, Pháp ngữ, Tạng ngữ, âm nhạc, hội họa, 
thi sĩ sáng tác, chiêm tĩnh, bói toán, Dakimi, Hiển giáo, 
Mật giáo, Quán Tantra, ... tất cả Ngài đều uyên bác. 

Vào mùa xuân năm mới của Tây Tạng, Ngài đã được 
đảm nhận trách nhiệm quan trọng cai trị quyền hành về 
tôn giáo tại Tây Tạng thủ đô Lhasa, cùng lễ hội Saga 
Dawa trong tháng tư Tây Tạng. Ngài A-Vượng-La-Bốc- 
Tạng-Gia-Mục-Thố đã tham học với Đại sư Lingme 
Shabdrung konchog chopel (? - ?), Đại sư First Ban Thiền 
Lạt Ma. Hai vị thầy giáo thọ đã ban tặng cho Ngài với 
danh hiệu Ngagi Wangchung (ngag Gi dbang phyug). 
Ngài A-Vượng-La-Bốc-Tạng- Gia-Mục-Thố đã bái yết 
Đại Luật sư Lâm pachen (2 - ?) trao giới cụ túc, Ngài 
sanh tâm hoan hỷ, thọ trì, nhận lãnh đắc bồ đề tâm ĐIỚI, 
Ngài nhận lãnh pháp hiệu Ngaway Gyatso. 

Vào năm 1637, lúc ấy Ngài được 25 tuổi, các nhà 
chính trị gia từ Mông Cổ, Gushri Khan, đến Tây Tạng 
để tham yết Ngài về nghị hòa bang giao xiết chặt lại nền 
vương quốc. 

Vào năm 1642 Ngài A-Vượng- La-Bốc-Tạng-Gia- 





19% Tứ Đề hay còn gọi là Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu 


207 


Mục-Thồ chính thức đương vị lãnh đạo Nguyên thủ quốc 
gia Tây Tạng về tinh thần Phật giáo chính trị của một đất 
nước trường tồn. Từ sự liên kết của các nhà Phagmo drupa 
cùng Kagyu học về kỹ thuật được thêm vào, Ngài thiết lập 
hệ thống luật của tôn giáo cùng đất nước để Tây Tạng 
phát triển phôn thịnh, đất nước Tây Tạng thành nền độc 
lập thống nhất. 

Hệ thống lãnh đạo chính trị của bộ máy nhà nước 
Tây Tạng được phân bố rõ ràng gồm giới tăng sĩ và cư sĩ. 
Đặc biệt vị trí hoàng tộc của Đức Vua Gushri Khan được 
tôn trọng tối đa, cùng duy trì một góc nhìn quan trọng hộ 
trì chánh pháp, thiết lập quan hệ sâu sắc giữa các bậc tôn 
đức và hoàng tộc quý nhân, mang tầm vóc phát nguyện 
chánh pháp phôn thịnh trong chân lý Phật đà. 

Vào năm 1650, Ngài chính thức làm lại ấn của Jonang 
trường đại học Phật giáo Tây Tạng. 

Vào năm 1652, Ngài đã chính thức tái thiết thủ phủ 
Lhasa, đồng thời Ngài và 3000 người đàn ông đến Bắc 
Kinh. 

Vào năm 1653, Ngài được Hoàng để Shunzhi trọng 
dụng và học tập về niềm tin chánh pháp cùng chiến lược 
chính trị ngoại giao cho ngang hàng cùng Hoàng đề. 

Vào năm 1655, Đức Vua Gushri q582 - 1655) băng 
hà, các hoàng tử đã có sự xung đột về chức quyên, phân 
chia ranh giới, về pháp lực, uy lực lãnh đạo, nhưng các 
hoàng tử không đề tâm đến chính trị. Lúc ấy Đức Đại Lai 
Lạt Ma thứ V lãnh quyền thống trị tất cả thê chế, quyền lực 
bồ nhiệm nhiếp chính vương. 


208 


Vào năm 1658, Ngài cho khởi tạo trùng hưng tu viện Tak- 
ten Damcholing gần Lhatse, chính Đại sư Taranatha (1573 - 
1634) trụ trì tu viện này được đôi thành Gelug hợp nhất lại dòng 
phái mũ vàng nồi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng. 

Cuộc đời và công hạnh của Ngài A Vượng La Bốc 
Tạng Gia Mục Thổ đã góp phân xiến dương kiến tạo ngôi 
đại Già Lam nỗi tiếng bậc nhất trên nền móng cũ. Cung 
điện Potala được khởi công vào năm 1645 làm nơi tu học 
của trên 10.000 tăng sĩ Lạt Ma tu trì giới luật, cũng là điểm 
yết kiến điều hành chính trị có tổ chức quy mô, gần 50 
năm cung điện này mới hoàn tất. Ta thấy rằng 35 năm có 
đôi bàn tay của Ngài A-Vượng-La-Bốc-Tạng-Gia-Mục- 
Thổ chỉ đạo, còn gần 15 năm về sau thì được vị học trò 
của Ngài Nhiễm Chính Vương quản lý kiến tạo tiếp công 
trình. Potala ngày nay là một vương đường tráng lệ uy ng- 
hiêm khiến cho bao trái tim tìm về chiêm ngưỡng. Gian 
nan vất vả, Ngài còn là nhà ngoại giao tuyệt vời. Ngài đến 
Trung Hoa thủ đô Bắc Kinh thuyết pháp vào năm 1653. 
Cũng chính từ đây cuộc đàm thoại giữa Ngài và Hoàng 
đế Shunzhi được mở ra chặt chẽ. Tiếp tục Ngài đến thăm 
Hoàng đề Mãn Châu đời nhà Thanh vào năm 1649. 

Có thuyết cho rằng khi Ngài được § tuổi Ngài sang 
Bồ Đảo Nha để thụ phong linh mục năm 1624. Ngoài 
ra Ngài còn có mối quan hệ mật thiết giữa các nhà thám 
hiểm nổi tiếng Bồ Đào Nha. Sau đó tiếp tục dẫn đoàn binh 
lính tham chiến tại Bhutan trong cuộc chống lại Ladakh 
thống nhất đất nước Tây Tạng từ nên kinh tế, chính trị, 
văn hóa, bộ máy hành chính, niềm tin tâm linh củng cố, 
phát triển các tự viện, củng cô bộ máy trung tâm Lhasa do 
Đức Vua Song Tsan Gampa (617 - 649) Tùng Tán Cang 


209 


Bồ đã thiết lập nhưng chưa đi vào hoàn chỉnh. Đến thời 
kỳ Ngài A-Vượng-La-Bốc-Tạng-Gia-Mục-Thồ tiếp nhận, 
đồng thời tái lập các huyện, xã, bổ nhiệm thông đốc, các 
bộ trưởng, thiết lập nên luật hành chính Tây Tạng. Đặc 
biệt, tại thủ đô Gushi Khan giao quyền hành cho Đức Vua 
Dzungar Upper Mông Cổ trong kokonor. 

Tái thiết nền cải cách Nechung như nhà nước Orache 
thành hệ thống Vương quốc hùng mạnh. Trợ giúp cho Ngài 
lên thêm nâc thang mới vệ quyên hành chính trị. Kiến tạo 
tu viện Necung đề phát triển tông phái Gelug. 

Tái thiết tu viện TashiLhunpo, sau khi Đại sư Danchen 
Gyaltsen viên tịch 1662 chính Ngài đã bang truyền danh 
hiệu “Ban Thiền Lạt Ma” cho các bậc thầy giáo Thọ giảng 
dạy, xem đây là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, vào thời 
điểm này, Ngài A-Vượng-La-Bốc-Tạng-Gia-Mục-Thố đã 
trước tác lời nguyện đặc biệt để hỏi và đáp trong mật ngữ 
chuyên tu thần chú, tìm về vị thầy hóa kiếp tái sinh cùng 
hoàn thành xứ mệnh. 

Sự nghiệp trước tác của Ngài đã lưu trữ bảo tồn, trên 
ngạch giáo dục Phật giáo, nhà chính trị, lĩnh vực thần học 
huyền bí, lịch sử các bậc tổ đức danh tiếng đương thời trên 
quê hương Tây Tạng, nền lịch sử Tây Tạng, nhà luận sử, 
luận giải các bộ luận Du già, Mật chú, văn thơ cô điển Ấn 
Độ, nghệ thuật, phương pháp tu Mật Tông..., các phiên bản 
kinh thư kết tập kinh, luật, luận từ Pali đến SanSkrit, đến 
Tây Tạng trong kho tàng văn học văn vật Phật giáo nước 
nhà, tác phẩm tự truyện, Tibetan Dukulai GoSang, Văn bản 
tôn giáo, Văn bản lịch sử, Tukdrup Yang Nying Kundu. 

Ngài là nhà giáo dục vĩ đại, có sốc cạnh chuyên sâu về 
dòng thiền Nyingmapa, Ninh Mã sở trường về giáo lý, dạy 


210 


học đạt nguyện quán đỉnh, về nội tâm, viên hạnh tâm nguyện. 
Vào năm 1648, Ngài kêu gọi các Lạt Ma Tây Tạng về 
chung một điển từ trường phái Nyingma, Sakya, Gelug đến 
trường Nangpa, các tôn giáo Bon và Kagyu về chung một 
điển triết lý Phật giáo, phát huy sức mạnh tâm linh nguồn tuệ. 
Vào năm 1672, ngài A-Vượng-La-Bốc-Tạng-Gia- 
Mục-Thô đã tiếp kiến giao lưu với 10 Karmapa như ngài 
Choying Dorje (1604 - 1674) để thảo luận nền giáo dục 
Tây Tạng, định hướng phát triển giáo lý luật Tạng. 

Quãng đời của ngài A-Vượng-La-Bốc-Tạng-Gia- 
Mục-Thồ là một nét vàng son lịch sử, Ngài được giáo dục 
dạy dỗ hết lòng, tham cầu học đạo, chính trị uyên thâm, vị 
Lạt Ma đầu tiên đưa nền chính trị về quyền hành, quản lý 
giáo dục Tăng nhân, chuyên tu giới luật, nhà ngoại giao, 
nhà trước tác, nhà vi hành trên tâm Phật xây dựng Cung 
Điện Potala... 

Ngài trở về Potala và Ngài viên tịch vào năm 1682 
thế thọ 62 tuổi đời, hơn 40 hạ lạp chuyên tu. 

Vào năm 1696 mới chính thức Kim Táng cho Ngài để 
thần dân, hoàng gia, quốc chủ, Lạt Ma, các bậc trưởng lão 
đến yết kiến tiễn Ngài trở về phía Tây. Sự ra đi của Ngài 
cũng là điều “Bí mật xứ Tạng” luôn tìm câu hỏi đáp? Để 
ai đó đi tìm vị Đức Đạt Lai Lạt Ma là bí ân trên núi tuyết 
trắng xóa tình yêu. Chung thủy một dòng làm cho tôi luôn 
thầm cầu nguyện mẹ hiền Bồ Tát Quan Âm. 

Chính Ngài đã để chúc thư, quê quán, cha mẹ tên gì? 
Đề đi tìm vị Tái sinh kế tiếp của Ngài và trao lại cho nhiếp 
chính vương. 

Ôi bí mật chỉ là ân số, quay trở về nguồn tuệ chân 


211 


tâm, tu học tham thiền thì tất cả luôn an vui hạnh phúc mãi 
trở vê tìm lại một kiệp hóa sanh. 


13. ĐẠI SƯ TÔNG KHÁCH BA (1357 - 1419). 

Vượt trùng núi tuyết mù sương, ai trở về nghiêm trì 
giới luật, bậc tôn sư khả kính tại Tây Tạng giữa thế kỷ thứ 
XIV, nhà học giả uyên thâm giáo lý, nhà triết gia luận lý 
sắc bén kim cương, nhà luật sư phạm hạnh chân tu, nhà 
cải cách nền Phật giáo Tây Tạng vào thời hưng vượng, 
nhà giáo dục các Tông phái trở về nên tảng Luật tông, đưa 
các vị Lạt Ma chân tu giới phẩm, phát huy nên biển pháp 
từ Mật giáo, Hiển giáo, Luật giáo qua tất cả tông phái Ấn 
Độ - đến Tây Tạng. 

Vị tổ sư sáng lập dòng phái Hoàng Giáo (hay Tân Ca 
Đươne) thiết lập ứng chứng nên tái sanh chư vị Đạt Lai Lạt 
Ma và Ban Thiền Lạt Ma qua nhiều triều đại. 

Nhà trước tác luận Tạng, đưa nên tảng giáo lý căn bản 
trở về giáo huấn nên tư tưởng Phật học qua “Bồ Đề Đạo 
Thứ Đệ Luận”. Ai đã tìm nguồn chân lý qua Bậc tôn sư, 
một vĩ nhân ứng hiện tôn phong Ngài Tông Khách Ba là vị 
ứng hóa thân Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bỏ Tát, vì trí tuệ Ngài 
đạt hiệu quả vượt tầm nhìn núi tuyết trắng tinh. 

Đến Tây Tạng, bạn sẽ nhìn thấy khắp các tu viện thuộc 
dòng phái Hoàng Mạo, luôn có tôn trí bức tượng Tranh 
ThangKa, hình ảnh liên quan đến Đại sư Tông Khách Ba, 
một nét đẹp vô vàn, một triết lý dung thông, một tầm nhìn 
thời đại, một cái hiểu phi thường. Đề tìm hiểu về nhân thân, 
gia thế, cuộc đời phạm hạnh, sự nghiệp tu học, phương 
cách giáo dục, nhà luật sư, luận sư, nhà văn trước tác, bàn 


212 


tay thế độ chúng sanh qua các thời đại vẫn còn là điều lý 
thú trên Tây Tạng quê hương. 

Ngài Tông Khách Ba sinh trưởng vào năm 1357 trong 
một gia đình thuần nông du mục, có niềm tin Tam bảo, 
thông minh nhạy bén, được giáo dục từ nhỏ. 

Theo sách “Lịch sử Phật giáo Tây Tạng” của Đại sư 
Thánh Nghiêm, từ trang 145 nói răng: “Niên đại về Tông 
Khách Ba từ lúc chào đời đến khi tìm sư học đạo cũng có 
nhiều thuyết. Có thuyết nói ông sinh vào năm Vĩnh Lạc thứ 
mười năm (1417) thuộc đời Minh Thánh Tổ. Thuyết khác 
thì nói đó là năm ngài Tông Khách Ba (Tson-Kha-Pa) viên 
tịch. Có thuyết khác nói, ông sinh vào đời Vua Nguyên 
Thuận Đề năm Chí Chính thứ mười bảy (1357) và viên tịch 
vào năm vĩnh lạc thứ mười bảy (1419), có thuyết khác cho 
là ông sinh năm chí chính thứ mười ba (1353) ...” 

Tất cả các thuyết trên tôi dựa trên “Phật Quang Đại 

Từ Điền” làm điểm mốc quan trọng, và tác phẩm “Đại sư 

Tông Khác Ba (1357 - 1419) của Thượng tọa Thích Hoằng 
Đạt dịch, trên trang mạng “ “Tạng thư Phật học” làm nền tảng 
chủ chốt cho bài viết tác phẩm sách: “Bí mật xứ Tạng” này. 

Ngài Tông Khách Ba sinh ra trong một ngôi làng 
Tông Khách Ba thuộc thân tộc An-da, tại vùng Thanh Hải 
- Tây Tạng. Cha mẹ Ngài tên là gì thì chưa có xác định rõ, 
chỉ biết thuộc dòng An-da, gia đình Ngài có sáu anh chị 
em, cha mẹ Ngài đã đặt tên cho Ngài là Blo-bgan-graps- 
pa (Lo-Tang-Trát -ba) đó là tên lúc sinh tiền nhỏ tuổi. 
Ngài là bậc thông minh, nên từ nhỏ Ngài luôn khiêm cung 
đức độ. Được sự chỉ dạy của ba mẹ nên Ngài có tính chất 
từ tâm, yêu thương các loài vật quý nhỏ bé, luôn tôn trọng 
mạng sống. 


213 


Thuở thiếu thời, cha mẹ Ngài nhận được một bức thư 
từ Đại sư ChoJey Don drub-rinchen (2 - ?) gởi cho người 
thị giả mang đến lá thư, lễ vật, một bức tượng, một khúc 
gỗ chiên đàn dâng tặng cho chú bé (Lo-Tang-Trát-ba) lúc 
ấy Mẹ Ngài nhớ lại trước khi mang thai thì bà đã nhìn thấy 
vô số điều cát tường con mình là hóa thân Đức Quan Âm 
(Avalo Kiteshvara), Đức Văn Thù Bồ Tát (Manjushri) và 
Đức Kim Cương Thủ (vajrapani); có thể nói Ngài được 
ứng mộng hóa thân. 

Tên gọi chú bé Blo-bgan-grapspa (Lo-Tang-Trát 
ba) đến lúc Ngài phát tâm thọ trì Tam quy giới trở thành 
vị cư sĩ tu học về pháp Đạo lý căn bản, đó là nền tảng 
bước ngoặt cho Ngài thăng hoa. Còn tên Tông Khách Ba 
(Tsong-Kha-Pa) là tên thuộc địa danh làng, nên Ngài tu 
học nỗi tiếng thành bậc phạm hạnh, các môn đệ, học trò, 
và Phật tử Tây Tạng tôn quý Ngài nên lẫy tên làng ấy đặt 
tên Ngài là Tông-Khách-Ba, từ đó về sau các học giả, các 
sử gia, các nhà văn thơ luận giải, đều để nguyên văn bản 
tiếng Tạng gọi là bậc Đại sư Tông Khách Ba (Tsong-Kha- 
Pa) làm pháp hiệu cho Ngài. 

Năm lên ba tuổi, Ngài đã thọ Tam quy - Ngũ giới với 
các Đại Sư Karmapa- rolpa' lrdo-rJe (1340 - 1383), đời 
thứ tư của chi phái Karmapa (Ca-Nhĩï-Mã), được bổn sư 
trao truyền tâm pháp với pháp danh là Kun-dga°snying-po 
(Công-Cát-Ninh- Bố) được dịch là Hoan Hỷ Tạng. Ngài 
thông minh và hoan hỷ thọ nhận, chuyên tâm học tập, một 
thời gian không lâu, phụ thân của Ngài thỉnh mời Đại sư 
ChoJey Dondrub-rinchen (2 - ?) đã nhận chú bé (Lo-Tang 
Trát-Ba) là vị đệ tử để tu học trong thời gian 4 năm. Mỗi 
ngày, chú bé luôn tinh tấn siêng năng được đại sư chỉ dạy 


214 


đọc, học viết, các luyện tâm tu trì. 

Sau bốn năm miệt mài, vào lúc sáu tuổi Ngài Cho- 
jey Dondrub-rinchen truyền lễ quán đỉnh cho chú bé (Lo- 
Tang Trát-Ba) với pháp ứng chứng là Ngũ Bộ Phật 
(ChaKrasamvara) Km Cương Thủ (varJapam), pháp 
Heva Jra, yamantaka. Sở pháp của Ngài Tông Khách Ba 
được mở thông hơn. 

Năm lên bảy tuổi, Ngài tu học và Thọ giới Sa di với 
vị tôn sư giáo thọ A xà Lê là Đôn Châu Nhân Khâm Nhân 
Ba Triết (2 - ?). Vị Đạt Lai Lạt Ma thuộc dòng phái Ca 
Đương (Kadampa) với pháp danh Hiền Huệ, pháp hiệu 
Kiết Tường. 

Ngài Tông Khách Ba đã tỉnh tấn tu trì về Hiển giáo, 
Mật giáo viên thông, chứng được thành quả, nhập bồ đề 
tâm an trú chánh pháp. Trong toàn bộ hệ thống nghi thức 
quán đỉnh và hoàn tất khóa mật thất Chakrasamvara, gặp 
được linh ảnh từ Đức Kim Cương Thủ. 

Trong lúc thiền định nhập thất Ngài đã năm mộng 
chiêm bao thấy Đại sư A Đề Sa (Atisha) (982 - 1054) và 
đã chỉ điểm cho ngài Tông Khách Ba là đi theo nguồn tâm, 
khôi phục nên giáo dục Hiển Mật, từ kinh điển, giáo lý trở 
về nền giới luật nghiêm minh như Đại sư A Đề Sa đã làm 
từ trước. 

Ngài tham cầu học đạo hơn 10 năm thì xin bái yết tôn 
sư, xin phép đi tham vấn chư tôn đức để việc học, sở tu 
thăng tiến, cách nhìn mới hơn về Phật giáo Tây Tạng thời 
bấy giờ. 

Ngài Tông Khách Ba từ giã tôn sư, chư huynh đệ rời 
xứ Anda, tiếp tục tầm sư học đạo. Năm lên mười bảy tuôi, 


215 


Ngài đặt chân lên Tây Tạng, tham cầu học đạo tại tu viện 
dòng phái Drigung Kagyu. Tại đây Ngài đặc pháp Đại Thủ 
Ấn Drigung (Sở Hữu Năm); học thêm y học, y khoa, học 
thêm Bồ Đề Tâm Pháp. Sau việc học Ngài trở thành vị y 
khoa giỏI, cứu chữa cho các bệnh nhân nghẻo. Ngài còn 
tham bái đến các dòng truyền thừa như: phái Nyingoma 
(Ninh Mã); Sakyapa (Tát Ca hay Đa-sắc giáo) Kagyudpa 
(Cát Cử hay Bạch giáo). Ngoài ra, đắc Tâm Ấn các giáo 
học, Ngài tiếp tục học tất cả xứ miền trung Tây Tạng về 
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (abhisamayalam kara), các 
bản kinh của Đức Di Lặc, học Bát Nhã Ba La Mật (phar 
- phyin, far-reaching discriminating awdreness); còn học 
thêm các pháp Nội Minh, Thanh Minh, Nhân Minh, Công 
Sảo Minh, Y Phương Minh, giới luật Tỳ kheo, giáo lý của 
các trường phái, Ngài học và đọc thuộc trong vài ngày là 
thông giáo lý Mật, Hiển, Luật, một trí tuệ siêu nhiên, một 
bậc anh minh kiệt xuất. Các vị tôn sư bái kiến, Ngài Tông 
Khách Ba đã đến tham bái Đại sư Nhân Khâm Cụ (? - )). 
Tại tu viện Chỉ Công, rồi được học pháp với Đại sư Ma 
Cát Tối Lạp về quán đảnh pháp. Yết kiến pháp vương Kiết 
Kiến Kết Bồ (Chemga ChoKy¡ Gyalpo) (? - ?) là vị Lạt 
Ma nỗi danh trong phái Chỉ Công thuộc phái Cát Cử, học 
Bỏ Đề phát tâm, năm pháp đại ấn (Mahamudra), sáu pháp 
Na Nhã (Naropa), cùng các tác phẩm trước tác tôn sư dòng 
phái Cát Cử, phái Chỉ Công. Học thêm vị tôn sư Côn Kiếp 
Trát Hy (? - ?) thông về y học, của Bồ Tát Mã Minh, thông 
đạt huyền diệu, viên mãn các pháp phương tiện. Học tiếp 
các bộ luận do chư vị Bồ Tát trước tác như: Di Lặc, Vô 
Trước, Thế Thân, Đề Bà, Trần Na, Pháp Xứng. .., rồi từ 


216 


đây Ngài thông thuộc luận Tạng. Học pháp với Đại sư Trát 
Hy Tăng Cách (2 - ?), cùng Đại sư Dã Hiệp Tăng Cách 
(2 - ?) học về kinh luận, rồi theo chư vị Luật sư A Xà Lê 
là ngài Vân Đơn Gia Thác (Yonten Gyatso) và ngài Ô Cầm 
Ba (O-rgyam-pa) để học pháp kinh luận, học thông thuộc 
18 ngày về hiện quán trang nghiêm luận, Ngài còn học cả 
chủ giải của Đại sư “Sư tử hiền ở Ấn Độ (? - ?) cùng luận 
sư Ráng GŒñ1a (2 - ?). 

Năm Ngài 19 tuổi (1375), Ngài đến chùa Tang Phác 
(Gsang - phu) ở phía Nam Lạp Tát, do Đại sư Cao Lặc Tất 
Hỷ Nhiêu kiến tạo năm 1073 (? - ?), Ngài được học về luận 
giải, luật giải, ngũ minh luận Bỏ Tát Di Lặc, học thêm Hiền 
Mật Song Tu nên cầu pháp với ngài Tiêu Nham Kiêntham 
vấn để thọ pháp quán đảnh ngài Thắng Lạc Thân Mạn Đà 
La quán đảnh phái Linh sư. 

Cùng thời gian ấy, đến cầu học với Đại sư Nhân Khâm 
Nam Kết (2 - ?) trụ trì tu viện Hà Lỗ (Zhalu) học 13 pháp 
tôn thăng lạc của phái Di Lặc Ba, thọ hành pháp quán đảnh 
Đại Oai Đức Kim Cang ngũ tôn. Tại chùa Giác Ma Tương 
(Jo-mo-nang) ngài Tông-Khách-Ba theo hầu Đại sư Bạc 
Đống Kiêu Liệt Nam Kiết (2 - ?) học sáu pháp gia hạnh của 
phái Thời Luân Kim Cang, cùng các dịch chú sớ. 

Tất cả Mật giáo Ngài Tông Khách Ba đều thọ lãnh 
hành trì niên mật. Năm Ngài 20 tuổi (1376) Ngài đến chùa 
Tư Khâm, bái kiến Đại sư Côn Cát Cụ Nhân Thiết Ba (?- 
?XNvapon Kunga Pel) và được học bộ luận Hiện Quán 
Trang Nghiêm, Ngài đã nắm bắt các tỉnh hoa trong bộ 
luận trên để ứng dụng tu học. Vào thời gian ở tại chùa Tư 
Khâm, Ngài đã kết tình pháp lữ, đồng thời tham vẫn học 


217 


đạo, nghiên cứu về luận Câu xá với Đại sư Kết Tôn Nhân 
Đạt Ngõa (Rendawa 1349 - 1412), ở thời điểm này, Ngài 
Tông Khách Ba được Đại sư Kết Tôn Nhân Đạt Ngõa chỉ 
dạy tường tận, năm bắt tất cả kinh văn, từ chú giải, chú 
thích, yếu nghĩa cốt lõi để thâm nhập luận Tạng “Câu xá 
luận” do Bồ Tát Thế Thân chú giải. Từ đây, trí tuệ Ngài 
Tông Khách Ba đã bước vào ý điển tinh hoa bách kiếp Phật 
pháp. Mặt khác, Ngài còn thảo luận, chỉ giáo với Đại sư 
Kết Tôn Nhân Đạt Ngõa đề hiểu hơn nữa các bộ luận như: 
“Nhập Trung Luận, Tập Luận, Thích Lượng Luận, Hiện 
Quán Trang Nghiêm Luận, Câu Xá Luận. ..” Ngài đều am 
tường, thông hiểu. Vào cuối năm này, Ngài trước tác biên 
soạn bộ luận “Biện liễu nghĩa bất liễu nghĩa” bàn về Tánh 
không, dựa trên nên tảng tư duy, qua lời dạy Đại sư Kết 
Tôn Nhân Đạt Ngõa. 

Năm Ngài 21 tuổi (1377), đến chùa Giác Ma Lũng, 
bái kiến Đại sư La Tái Ngõa để tham cầu học về giới luật 
Tỳ Kheo. Tại đây, Ngài được hai bộ luật “Giới kinh Tỳ 
Kheo” do luật sư Đức Quang (2 - ?) trước tác chú giải; 
“Giới kinh sở” do luật sư Thích Ca Quang (2 - 2) chú thích, 
đồng thời Ngài tham hiểu luật Tạng một cách rành mạch, 
chỉ tiết. Lúc bấy giờ, tại Tây Tạng đã có hai tông phái luật 
Tạng được truyền thừa: Thứ nhất là truyền cho tông phái 
Hạ Lạc do Đại sư Cách Nhiêu Tái (Dge-ba- rab-gsal) làm 
tông chỉ; Thứ hai là tông phái Thượng Lưu do Đại sư Đạt 
Ma Ba Lạc Tự làm tông chỉ. Tất cả hai phái trên đều dựa 
vào phái Nhất Thiết Hữu Bộ làm nền tảng giới luật qua 
quyên Đức quang giới kinh và Thích ca quang giới kinh sở. 
Vì muốn hiểu sâu về luật Tạng, nên ngài Tông Khách Ba 


218 


đã học hết các chú giải luật Tạng của các trường phái. Cuối 
năm này, vào một buổi lễ thọ trì, hành lễ, Ngài tụng với đại 
chúng đến “Pháp Bát Nhã Hạnh”. Ngài nhập Thiền định, 
Tam Ma địa, an trú trong chánh pháp liễu nghĩa tánh không 
của “Pháp các điều huyền hóa không thật”. Xác định Ngài 
Tông Khách Ba được đại chúng tác thán công đức. Đồng 
thời, vào thời gian trên được Tôn sư Ô Cần Ninh Chủ (mật 
pháp danh) truyền dạy cho Ngài về Mật pháp y học trị 
bệnh, và thỉnh một vị sư truyền pháp “Ha”. Tất cả đều tâm 
trì ứng hóa, học thông hiểu sâu về pháp tu. 

Năm Ngài 22 tuổi (1378), Ngài đến Nạp chỉ đường 
vào chùa Tát Ca, thọ pháp với trường phái Tát Ca, học với 
Tôn sư Đa Kiệt Nhâm Khâm (Rdo-rje-rin-chen) (? - ?) để 
tham vấn Pháp Hỷ Kim Cang mật tích, từ đây yếu chỉ 
được truyền mật tông chú. 

Năm Ngài 23 tuổi (1379), Ngài đến chùa Lạp Đóa 
Ráng Mão Nhân học thêm luận tập Mật căn bản tích, Ngũ 
thứ độ luận (thuộc Mật phái Vô thượng), Thích lượng 
luận, Thiện thuyết hải (trong tập luận). Tiếp tục, đến vùng 
Mai Trát Lạp Lũng nghe Đại sư Lạt Ma Tiêu Nam Trát 
Ba (Bla-ma-bsod-nams øsags-pa) được giảng kinh luận 
sâu và cạn, rồi Ngài tiếp tục nghiên cứu về “Pháp xứng 
thất luận” và “Trần na tập lượng luận”. Ngài đã nhập thất 
ba tháng nghiêm tầm giáo lý “Thích lượng luận quảng 
thích chánh lý Tạng” do các tổ sư, luận sư Ấn Độ chú 
dịch. Từ đây, thông đạt mở ra do quán chiếu hành trì ứng 
pháp đạt nguyện, Ngài tín phục luận sư Pháp xứng!®, 

Năm Ngài 24 tuổi (1380) Ngài được Thái tử Thiệp 


105 Dharmakirti in Sanskrit 


219 


Mộc Chi của Vua Nguyên Thuận Đề thỉnh Ngài đến các 
tự viện hậu Tạng, để tham gia biện luận. Ngài đã nhận lời 
và chiến thăng giữa các luận sư. Tháng 4/1380 Ngài đã 
mở hội kết tập, dựa vào nên tảng thích lượng, tập lượng, 
câu xá, giới kinh. Ngài chính thức lập Tông Đáp Biện. Về 
sau được gọi là “Cát Hyba” (Bká-bzhi-pa) rồi được gọi 
kinh luận, Hiển giáo. 

Năm Ngài 25 tuổi (1381) đến chùa Bạc Đống Ái và 
chùa Xu Ái, nghe Đại sư Kết Tôn Nhân Đạt Ngõa giảng 
kinh luận, đồng thời thỉnh Đại sư thuyết giảng hiện quán 
trang nghiêm luận và giới kinh về các điển sâu cạn rõ hơn, 
làm tông yếu hành trì. Mùa xuân năm ấy, Ngài Tông 
Khách Ba được Đại sư Côn Các Kiên Tham (? - ?) trụ trì 
chùa Nạp Nhĩ Đường, ban truyền cho Ngài Tông Khách 
Ba sáu quyển luận thuộc phái Trung Quán như: Luận 
Trung Quán, Lục Thập Như Lý Luận, Thất Thập Không 
Tánh Luận, Hỏi tránh luận!?°° Quảng phá luận, Bảo 
man luận. Về sau Ngài đến chùa Đề Ngõa Cần thỉnh Đại 
sư Lạt Ma Ráng Nhân Ba (“Jum-rin-pa) giải thích rõ ràng 
cho Ngài thông hiểu hơn. 

Từ năm 1381 - 1385, Ngài Tông Khách Ba ngồi yên 
nghiên cứu thêm các học phái Tiểu thừa, Đại thừa, Mật 
giáo, Luật tạng, Luận tạng, qua các tôn sư Long Thọ, Vô 
Trước, Đề Bà, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, Công 
Đức Quang, Thích Ca Quang.... nhất là một đệ tử thân tín 








19% Hài tránh luận ([ElZfifầ) Phạm: Vigraha - vyàvartanì.Tác phẩm,I quyền, do ngài 
Long thụ (Phạm: NàgàrJuna) soạn, 2 ngài Tì mục trí tiên và Cù đàm lưu chi dịch vào 
năm Hưng hòa thứ 3 541) đời Hậu Ngụy, được thu vào Đại chính tạng tập 31. Toản 
bộ sách có 72 bài kệ, mỗi bài đều do chính tác giả chú thích. Nội dung gôm 2 phần: 
1. Phần nghi ngờ chất vẫn Luận giả. 2. Phần bác bỏ các điều nghi ngờ chất vấn ấy. 











220 


Đại sư Đồn Châu Nhân Khâm Nhân Ba Thiết. Ngài là bậc 
trí tuệ siêu phàm, uyên lý nhân duyên, nhân minh, Bồ đề 
tâm, phát huy về Luật Tạng. Ở Tây Tạng có một số vị Lạt 
Ma đi chệch hướng đường đạo, ngoài giới luật. Vì thế 
Ngài đã chú tâm hơn về luật bổn tỳ kheo, thọ giới thanh 
tịnh, năm được luật tông, yếu chỉ giới luật, qua đắc giới, trì 
giới, hoàn tịnh phải cần có Tam sư thất chứng. 

Năm Ngài 29 tuổi (1385), Ngài đến chùa Nam Kết 
Lạp Kha (Rmam- rsyal-Ilha- Khang) ở Nhã Đôn, Ngài 
cung thỉnh luận sư Thô Trì Nhâm Khâm (? - 2) trụ trì tu 
viện Thác Cần Ba làm đàn đầu Hòa thượng. Ngài cung 
thỉnh luận sư Huệ y (Ser-mgon-pa) (2 - ?) trụ trì tu viện 
Thác Ba Kiết Tân làm yết ma A Xà Lê, Ngài cung thỉnh 
luận sư Kinh Cang Phước (bsod-nams-rdo-rJe) đương vị 
phó trụ trì tu viện Thác Ba Kiết Tân làm giáo thọ A Xà 
Lê, cùng chư vị Đại sư trong hai tu viện trên làm thất 
chứng SƯ, phương danh chư vị thất chứng sư thì chưa có 
một nguồn sử liệu nào biên chép và thứ vị duy na dẫn 
đàm đại giới. 

Chính thức từ năm 1385, ngài Tông Khác Ba là vị Tỳ 
kheo nghiêm trì giới luật, Đắc giới vô biểu thể, thân tâm 
Ngài trở nên thanh tịnh, khiến ma quân kinh hoàng khiếp sợ. 

Năm Ngài 32 tuổi, Ngài bắt đầu đội hoàng mão và nỗ 
lực tuyên dương chánh pháp tại Tây Tạng. Trong cùng thời 
điểm trên, Ngài bắt đầu thiết lập hệ thống những luận giới của 
chư vị đại luận sư Ân Độ và soạn dịch trước tác bộ Hiện Quán 
Trang Nghiêm!? của Sư Tử Hiền Thích Tường Sở Luận. 








197 (JJ[EJjfgff) Phạm: Abhisamayàlaôkàra-zàstra. Gọi đủ: Hiện quán trang ng- hiêm 
bát nhã ba la mật ưu ba đê xá luận (Phạm: Abhisamayàlaôkàra-namàpra- 
Jïàpàramitopadeza-zàstra). Cũng gọi Bát nhã kinh luận hiện quán trang nghiêm tụng. 





221 


Năm Ngài 33 tuổi, chính thức vận chuyển bánh xe 
chánh pháp qua cái nhìn chánh kiến về giáo lý căn bản 
Phật pháp. Đồng thời, thu nhận đô đệ, tham cầu học đạo 
rất đông từ khi Ngài có giới phẩm Tỳ Kheo. Vào lúc 29 - 
33 tuổi, ước tính chư vị Lạt Ma làm học trò của Ngài đến 
vài trăm vị. Từ năm Ngài 34 - 44 tuổi, trong 10 năm ấy 
Ngài nhận trọng trách hoăng pháp, giáo dục chư vị Lạt 
Ma nhỏ tuổi, củng cố giới luật, thuyết giảng kinh luận, 
đồng thời gặp gỡ tham cầu chư vị Đại sư nôi tiếng qua 
các trường phái. Đồng nghĩa, Ngài vừa tu tập về pháp khổ 
hạnh. Đến đâu Ngài cũng làm lợi sanh cho vạn hữu, tùy 
duyên nương tựa tu trì. 

Trong thời điểm này, Ngài đã thọ nhận thêm pháp 
quán đảnh Đại Đà La Ni của phái Du già và học cùng 
pháp Đại Bạch Tản Cái, Tam Tam Muội Da, Kim Cang Tôi 
Hoại, A Di Đà Phật, Quán Âm mười một diện mặt, Đại 
Nhật Như Lai, Hành Bộ Mật Pháp, cùng các mật pháp 
khác. Riêng đối với mật pháp Du già vô thượng, Ngài đã 
từng tham vấn Đại sư Nhân Ba Triết học tập Mật phái 
Long Mãnh, thắng lạc phái Lô Y Ba và phái Hắc Hành, 
rồi chuyên tâm tu trì giới luật một cách nghiêm mật. 

Năm Ngài 44 tuổi, Ngài bắt đầu tiến trình công cuộc 
cải cách Canh tân Phật giáo qua cái nhìn chánh pháp đề 
xướng giới luật Thanh Tịnh của Tam Thừa (Tiểu thừa, Bồ 
Tát Thừa, Mật Thừa) trở lại chân lý tu trì giới luật bằng 
cách chư vị Tỳ kheo thọ giới đúng như giáo pháp Như 





Tác phẩm, do bồ tát Di lặc (Phạm: Maitreyanàtha) người Ấn độ soạn thuật, là bộ luận 
Đại thừa tóm tắt cương yếu của 25.000 bài tụng Bát nhã (tương đương với kinh Đại 
phẩm bát nhã bản Hán dịch). Nội dung chính của luận này nói về quá trình tu hành theo 
thứ lớp từ phàm phu đến cảnh giới Phật. Gồm có 8 phẩm, 272 bài tụng. 


222 


LaiI. 

Năm Ngài 45 tuổi, đã dày công tu tập trước tác bộ 
“Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận” đề lại một nền giáo lý 
tư tưởng mới cho cách nhìn qua mọi thời đại. Năm Ngà147 
tuổi, Ngài lại cho ra thêm tác phẩm “Mật Tông Đạo Thứ 
Đệ Quảng Luận”. Tất cả các tác phẩm trên đóng góp phần 
tích cực Canh tân Phật giáo Tây Tạng, đồng thời Ngài đã 
giảng dạy giáo lý và chư vị đệ tử của Ngài đã nằm bắt tư 
duy hệ thông về một cách rõ ràng qua Đại Tiểu Thừa, Hiển 
giáo, Mật giáo tại Tây Tạng. Một công trình đồ sộ về Canh 
tân Phật học, về trường phái, về giới luật, về năng lượng 
từ bi tâm mang Đại Thừa vào Tây Tạng, như bước chân 
tuệ giác viên thông đi vào tận cùng ngõ hẻm của núi tuyết 
trăng tỉnh. Năm Ngài 52 tuổi (1403), Ngài Tông Khách Ba 
đã được Đức Vua Minh Thành Tổ (1360 - 1424) niên hiệu 
Vĩnh Lạc, mùa xuân này được cung thỉnh sang Trung Hoa 
để hoăng pháp, và chư vị đại sứ giả đến đánh lễ thọ giáo 
chân lý Phật Đà. Tuy nhiên, Ngài đã khước từ vì thấy nhân 
duyên chưa đến. 

Cùng thời gian trên, Ngài đã chuyên giảng giải kinh 
luận về Hiển - Mật giáo, liễu nghĩa và bất liễu nghĩa cho 
các vị Lạt Ma thính pháp tu học và hành trì giới luật uyên 
thâm. Theo các sử gia tại Trung Hoa, Ngài Tông Khách 
Ba đã đến Bắc Kinh vào năm 1407 qua lần thỉnh cầu thứ 
hai của Đức Vua Minh Thành Tổ đề sang đây thuyết pháp 
cho cả triều đình nghe pháp. Ngài Tông Khách Ba đã vận 
dụng thần thông, cưỡi trên con voi trắng tới cung điện thiết 
triều thuyết pháp. Chư vị tôn túc khắp xứ Trung Hoa đã 
nghênh đón Ngài. Ngài đã thuyết pháp, giảng kinh luận, 


223 


truyền giới cho chư vị quan triều hữu duyên, đồng thời tổ 
chức các nghi thức tâm linh Mật Tạng, nơi đâu Ngài đến 
nơi ấy có kiết tường bình an. 

Vào năm 1408, ngài Tông Khách Ba về lại Tây Tạng, 
trước lúc từ giã Đức Vua Minh Thành Tổ đã ban tặng cho 
Ngài vô số vàng lụa. Nhưng ngài Tông Khách Ba đã 
khước từ, nở nụ cười hoan hỷ và nói răng: “Việc ấy chưa 
cần thiết, xin Đức Vua thu lại mệnh lệnh”. Ngài đã trở về 
Tây Tạng trong niềm hoan hỷ, tự tại chân tâm, không 
tham cầu địa vị chức danh, mà chỉ một lòng chung lo nền 
Phật giáo phát triển hưng thịnh, qua giới luật hành trì. 

Mùa xuân năm 1409, Ngài thiết lập đại pháp hội cúng 
dường chư Phật, tại ngôi tự viện Đại Chiêu ở Lạt Tát (Lha- 
sa ngày nay). Có sự tham dự trên hàng trăm ngàn tăng ni 
và cư sĩ nam nữ, đồng thời vào tháng giêng, trong mùa 
xuân mới, lễ hội này đã tổ chức thường niên tại Tây Tạng 
để tưởng nhớ chư vị thánh tăng và cúng dường chư Phật để 
gieo trồng thiện phước. Một trong những điềm linh dị cát 
tường, Ngài cũng đã xây dựng chùa Ganden (Cách đăng) 
(1409) để làm cơ sở chuyên tu chính cho phái Hoàng Mạo, 
đứng đầu của trường phái Gelukpa. 

Năm Ngài 5Š - 56 tuôi, thể theo lời dạy của bồn tôn 
Bồ Tát Văn Thù cùng Diệu Âm thiên nữ, Ngài cùng hơn 
bốn mươi đệ tử xuất chúng tu trì và được thành tựu với 
pháp tiêu tai Tăng Thọ Mạng. 

Năm Ngài 58 tuổi, vị đệ tử của Ngài là Ráng Dương 
Kiết Kết (? - ?) sáng lập tu viện Drepung (Triết Bang) trở 
thành đạo tràng thứ hai của phái Hoàng Mạo. 

Năm 61 tuổi, Ngài kiến lập mật điện Quảng Nghiêm 


224 


tại chùa Cách - Đăng để chuyên tâm tu mật pháp. 

Năm Ngài 62 tuổi, vị đệ tử của Ngài là Thích-Ca-Dã- 
Hiệp kiến lập tu viện Sera (Săc-Nhạ) trở thành đạo tràng 
thứ ba của phái Hoàng Mạo. Ta có thê hiểu răng Ngài Tông 
Khách Ba là vị hóa thân Bồ Tát Văn Thù. Chuyện kể rằng: 
“Vào thời Đức Phật, một cậu bé thuộc về tiền kiếp 
của Tông Khách Ba, đã cúng dường Đức Phật một chuỗi 
hạt băng pha lê và đã được Ngài ban cho một vỏ ốc xà cử. 
Đức Thích Ca đã tiên tri rằng Đức Văn Thù Sư Lợi (Man- 
JushrI) sẽ giáng hạ thế thành một cậu bé ở Tây Tạng, sẽ 
thành lập tu viện Ganden và cúng dường một vương miện 
cho tôn tượng của Đức Phật. Ngài đặt tên tương lai cho 
cậu bé là Sumati — Kirti (Blo — bzang gragøs — pa, Lozang — 
dragpa). Ngài Guru Rinpoche cũng tiên tri một vị tăng có 
pháp danh Lozang — dragpa sẽ sinh ở gần Trung Hoa, sẽ 
được xem hóa thân của một vị bồ tát và sẽ tạc một tượng 
Phật theo biểu tượng, báo thân (SambhogaKaya)”. 1ôi trích 
dân qua tác phẩm tiểu sử ngăn của Đại sư Tông Khách Ba. 
Alexander Berzin, 2003. Do ngài Lozang Ngodrub dịch và 
chán thông trí hiệu đính, qua trang thư viện lưu trữ Phật 
pháp Berzm. 

Ngoài ra ngài Tông Khách Ba nhà cải cách giáo dục 
từ chư vị Lạt Ma đã bị thế tục xâm phạm vào đời sống 
phạm hạnh, chư vị Lạt Ma đã tha hóa sao lãng trên con 
đường chân tu hành trì, chính ngài Tông Khách Ba đã có 
tầm nhìn mới hơn về cải cách giáo dục đưa chư vị Lạt Ma 
trở lại thanh tịnh trang nghiêm băng cách thiết lập Đăng 
Tràng “Tuyền Phật Đường” thâu nhận chư vị Lạt Ma trở 
thành Tỳ Kheo phạm hạnh, mở ra các thời giảng pháp 


225 


thuyết về các bộ luận, các bản kinh văn cho chư vị Lạt 
Ma nắm bắt yếu chỉ tu hành qua các bộ Luận như Du Già 
Luận, Bồ Đề Đăng Luận, Nhân Minh Luận, các bản 
luận chư vị Tô Sư. .., được Ngài khai triển và thuyết pháp 
một cách chặt chẽ. 

Nhà Canh Tân Phật Giáo qua việc đối thoại vị Đạt 
Ma theo pháp sư Thánh Nghiêm ở tác phẩm “lịch sử Phật 
giáo Tây Tạng” trang 149 có chép rằng: “Tương truyền 
rằng Đại Lạt Ma muốn biết chủ trương cải cách của Tông 
Khách Ba có áo nghĩa là gì mới, vì vậy ông đặc biệt cho 
mời Tông Khách Ba đến để đàm luận. Tông Khách Ba từ 
chối lời mời cuối cùng Đại Lạt Ma phải đích thân đến gặp 
Ngài Tông Khách Ba...” 

Ta thấy rằng, việc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo 
Phật Giáo với đức độ uy lực giới đức như tiếng hống sư 
tử, vị Đạt Lai Lạt Ma đã khiếp Sợ về tiếng gầm sư tử, 
khiến hoàng mão của Lạt Ma liền rơi xuống thêm thiền 
thất, sự tranh luận đi đến tâm điển giới luật là viên Kim 
Cương sắc bén đưa tâm tà ác kiến rơi rụng phiền não trở 
lại chân tâm vắng lặng thanh tịnh. VỊ Đại Lạt Ma đã nói 
rằng: “Ngài quả là Nhất Đán Lý Khuất, cam bái hạ 
phong”. Bằng sự tâm phục, khẩu phục Đại Lạt Ma chấp 
nhận cuộc cải cách Canh tân Phật giáo có giới luật uyên 
tường nghiêm trì tu học. Trải qua nhiều năm tháng giới 
luật được tuyên dương trên vùng đất xứ Tạng, qua chư vị 





!% Dụ già Sư Địa Luận (#&flIlli[[HUñjà) Phạm: Yogacàrabhùmi. Bồ tát Di lặc giảng, ngài 
Vô trước ghi, gọi tắt: Du già luận, thu vào Đại chính tạng tập 30. Đây là bộ luận cơ 
bản của học phái Du già hành, là bộ luận quan trọng của tông Pháp tướng và cũng là 
bộ luận trọng yếu trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. 


226 


tổ sư truyền thừa mạng mạch, tu hành chứng ngộ giải 
thoát Phật tâm. 

Cuộc cải cách giáo dục trở về niềm tin tâm linh Phật 
giáo qua cải cách tăng lữ. Ngài là bậc thông tuệ, bậc trí giả 
hùng biện, bậc đạo tâm từ hành, bậc giác ngộ Phật đà, bậc 
nghiêm trì giới đức, luật hành bằng chân tâm đạo lý, đó là 
gốc từ nền tảng của đạo Phật không phải là tà thuật. 

Ngài đã tái sanh đúng thời, đưa nên Phật giáo Tây 
Tạng từ suy thoái đến phục hưng, trong thời điểm thế kỷ 
thứ XII và đầu thế kỷ thứ XIV hàng tăng lữ Phật giáo Tây 
Tạng bị tha hóa danh lợi, rơi vào chính trị và tôn giáo xen 
lẫn pha trộn, chánh tà không phân biệt, chánh kiến chưa 
thông, tư duy còn hạn chế: sự bê bối tha hóa tăng lữ lập 
gia đình, giới đức phẩm chất biến dạng, sự quyền uy về thể 
chế chính trị cao hơn so với đạo lý giác ngộ, họ đi theo lời 
tà đạo mê thuật, đề đạt được quyền chức lợi riêng tư khiến 
nền giáo dục tăng lữ không còn chỗ tâm linh Bồ Đề, gốc 
rễ bị mất đi Tam bảo. Chính trị thế khiến ngài Tông Khách 
Ba đã lên tiếng, cải cách canh tân Phật giáo qua đại nguyện 
chấn hưng sự suy đồi giới đức, để trở về phục hưng bản thể 
giáo lý Phật đà trong con đường giới luật nghiêm trì đưa 
chư vị Lạt Ma thành Tỳ Kheo thanh tịnh giới thê vô biểu. 

Ngài Tông Khách Ba cho rằng, gốc của Đạo là nơi 
Tâm Bồ Đề, hạnh bồ tát, nguyện nghiêm trì luật nghi tế 
hạnh, tín tâm chân thành khởi lòng chuyên tu, từ đó sanh 
trưởng GI1ới-Định-Tuệ. Chứ không phải là pháp thuật trừ 
tà, do đó Ngài đã dày công để lại tác phẩm: Bồ Đề Đạo 


227 


Đăng Luận!?, Mật Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận!!9 
Ngoài ra, giáo phái Tát-G1à đã dèm pha kịch liệt phản 
đối việc canh tân Phật giáo của ngài Tông Khách Ba. Tuy 
vậy họ đã bị chinh phục qua các luận đạo kiết ĐIỚI, VIỆC 
đàm luận đưa đến nhất hướng quy hành, tâm ý khuất phục 
trước điều Ngài Tông Khách Ba lập luận. Tăng đoàn do 
ngài Tông Khách Ba phải nghiêm trì giới đức, được đào 
tạo tăng tài, bài giảng quy mô từ cơ sở, đến hàm vị tiễn 
sĩ, ứng chứng trở thành các bậc chân tăng có khả năng 
thuyết pháp thông thuộc. Tất cả tăng lữ sẽ được học thọ 
giáo như quy y Tam bảo, Thọ Giới Ưu Bà Tắc, Ưu bà di, 
và khi trở thành tăng lữu xuất gia là thọ Sa di giới, và học 
thêm các giáo lý căn bản như: Nhân Minh Thích Luận của 
Pháp Xứng Đại Sư, Hiền Quán Trang Nghiêm Luận của 
Sư Tử Hiền Pháp Sư, Duy thức Tam Thập Tụng của Thế 
Thân Đại Sư, Thích Luận của An - Huệ Đại Sư, Bát Nhã 
ở Trung Luận của Long Thọ Bồ Tát Đại Sư, Nhập Trung 
luận của Nguyệt Xưng Đại Sư, Câu xá luận của Thế Thân 
Đại Sư, Các bộ luật Nhất Thiết Hữu Bộ, Nhân Minh Luận. 
Về mặt Luật Tạng, ngài Tông Khách Ba đề xướng 
phải tu tập tuần tự từ Sadi đến Tỳ Kheo Giới, Bồ Tát Giới 
và đến điển Kim Cang Giới. Các tăng sĩ phải được giáo dục 
qua chương trình giáo lý theo Hiển giáo, Đai thừa, Tiểu 
1 hồ Đà Đạo Đăng Luận (®£‡£3H#*ñâ) Phạm: Bodhipathapradìpa hoặc Bodhi- ma- 
rgapradìpa, Tạng: Byaí-chub lam-kyi sgron-ma. Cũng gọi Bồ đề đạo cự luận. Do 
ngài A đề sa (Phạm: Atiza) người Ấn độ soạn. Đây là cuốn sách nhỏ chỉ gồm 8 bài 

kệ, nội dung trình bày đại cương của giáo học A đề sa. 

110 Mật tông đạo thứ đệ luận (#iZ£3Èi⁄⁄ZZñf) Tạng: Gnags-rim chen-po. Cũng gọi Chân 
ngôn đạo thứ đệ, Mật tông đạo thứ đệ. Thăng biến chủ đại kim cương trì đạo thứ đệ 


khai hiển nhất thiết mật yêu luận. Tác phẩm, do ngài Tông khách ba soạn vào năm 
Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) đời Minh, Trung Hoa. 


228 


thừa rồi đến tự phái Kadam, thuộc ngài AtfSa (A Đề Sa) và 
Mật thừa, giáo huấn Dakini. 

Tất cả, ngài Tông Khách Ba đã phát huy trên thân 
bằng đời sông phạm hạnh, thanh tịnh, được đội hoàng mão, 
khuyến khích quần chúng chánh tín Tam bảo. Trên phương 
diện Phật pháp đi vào đời, Ngài đề cao việc độ sanh Bồ Tát 
Đạo qua cách nhìn ngũ minh, bằng cách thông lý, thông tu, 
thông hạnh, thông nguyện, thông pháp lục Độ Ba La Mật, 
như Ngũ Minh thì: 

+ Nội minh: Am tường về nội điển Kinh, Luật, Luận. 

+ Thanh minh: Thông thạo ngôn ngữ. 

+ Nhân minh: Thông thạo lý luận sắc bén. 

+ Y phương minh: Thông thạo về y học từ pháp cô 
truyền dân gian đến y khoa hiện đại. 

+ Công xảo minh: Thông thạo về ngành công nghiệp. 

Trên phương diện Mật thừa, chư vị Lạt Ma họ không 
sử dụng pháp thuật đề tìm cầu danh lợi, mà dùng pháp chân 
ngôn thần chú đề đạt được yếu chân nghĩa và thành tựu đệ 
nhất nghĩa là Niết bàn tịch tịnh vắng lặng chân tâm. 

Công cuộc cải cách hiện nay trên thế giới đã có khắp 
như Mỹ, Nga, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pháp, 
Đức... Các nước trên thế giới đều có tông phái Hoàng Mạo. 

Từ thế kỷ XIV đến nay ngài Tông Khách Ba được tôn 
phong Sư Tổ, được xem là vị hóa thân Bồ Tát Văn Thù hay 
hóa thân Bồ Tát Kim Cang Thủ, một vị Luật sư nghiêm trì 
giới luật, nhà giáo dục, nhà cải cách Hiển, Mật, Luật, Viên 
thông, nhà triết học Phật giáo, nhà nghị luận thông tuệ, nhà 
tâm linh đạo đức, đưa phàm tăng trở về Bồ Tát Thừa dung 
hợp qua luật Tạng Tỳ Kheo. 


229 


Ngài Tông Khách Ba đã ân mật tu học trên các vùng 
tuyết trắng, đồng thời sau khóa mật thất Ngài còn tu tập 
đảnh lễ hồng danh 35 vị Phật để tăng trưởng trí tuệ. 

Mặt khác, ngài Tông Khách Ba có các môn đệ đến 
vùng hoằng truyền giáo pháp, tại vùng A-Lý, vùng Xương 
đô, vùng A-Da, đến hậu Tạng... Qua các vị Đại đệ tử của 
Ngài Hỷ Nhiêu Tang Bồ (StodSe-Radbzan-po) (2 - ?) tạo 
dựng tu viện Đạt Ma (Stag-mo) tại vùng Mang Vực. Kế 
tiếp có vị đệ tử Hạ Hỷ Nhiêu Tang Bồ (Smadses-rad bzam- 
po) (? - ?) là người Tây Khương, tham câu học đạo với 
Ngài Tông Khách Ba. Sau về tại vùng Xương Đô hoằng 
pháp kiến tạo tự viện Từ Thị Châu (2) Tôn sư Tông Khách 
Ba là bậc thầy chỉ giáo và tuyên dương giáo lý của Ngài 
khắp vùng Xương Đô. 

Tại vùng A Đa có chư vị đệ tử đã kiếp lập tự viện 
Tháp Nhĩ (Cô bền) thuộc thị trần Lỗ Sa Nhị, Hoàng Trung, 
Tỉnh Thanh Hải, Trung Hoa ngày nay, cách chợ Tây Ninh 
khoảng 24 dặm về phía Tây, đánh dấu một lịch sử “Thân 
mẫu Đại sư Tông Khách Ba đến Tây Tạng tìm Ngài 
nhưng không thấy, do đó thân mẫu xây dựng Thảo Am 
Tháp Nhĩ (?) để thờ chiếc y của Ngài”; về sau có Ngài 
Nhân Khâm Tông Triết Kiên Tham (2 - ?) xây dựng trên 
nền tảng của ngôi tự viện Am Tháp Nhĩ vào năm 1560 
tôn thờ Ngài Tông Khách Ba là vị trụ trì, đồng thời kiến 
tạo pho tượng Di Lặc Bồ Tát đại điện. Vào năm 1577, có 
nhiều vị trú trì đã đến đây trụ trì và triển khai giáo nghĩa 
của Ngài Tông Khách Ba trở thành Hoàng Mạo phái. 

Vào thời kỳ viên tịch, năm 1419 nhằm ngày 25/10 cơ 
duyên hoằng hóa đã mãn, hạnh nguyện độ sanh đã tròn, 


230 


Ngài giao phó tâm nguyện cho các môn đệ, dặn dò và chỉ 
điểm yếu luận tâm tông về giáo phái, kế nhiệm truyền thừa. 
Ngài ngồi kiết già, an nhiên, thâu thần thị tịch, cánh hạt về 
Tây, dép hài lưu dấu, tuyết trắng vang xa cơn lạnh giá, 
xua đi phiền não khiến môn đệ ngậm ngùi cung tiễn Ngài 
trở về bôn xứ ngàn xưa, trời Tây cung rước. Ngài thọ thế 
64 xuân thu, với 40 năm hạ lạp giới luật tinh nghiêm. 

Tại quê hương Thanh Hải đã kiến tạo tu viện Kum- 
bum (1379) để tưởng nhớ Đại sư Tông Khách Ba, với giáo 
phái Gelukpa của Phật giáo Tây Tạng thuộc phía Tây Bắc 
Trung Hoa. Trải dài 700 năm lịch sử, được trùng hưng 
nhiều lần, nên đây là điểm đến tâm linh Phật giáo, do sự 
hoăng truyền chánh pháp của Đại sư đi vào lịch sử trong 
các thời đại trải dài cho đến hôm nay. 

Tôn danh Ngài là: Đại sư Tông Khách Ba luật học A 
Xà Lê, Luật Sư Mật Hạnh Đại Triết Gia Phạm Hạnh A 
Xà Lê Tông Khách Ba Tôn Sư, Hoàng phái tổ sư Tông 
Khách Ba A Xà Lê Tôn Giả. Đại Trí Kim Cang, Luật Sư 
Phạm Hạnh A Xà Lê Tôn Giả Tông Khách Ba, Thượng 
Nhân Tôn Sư. 

Để rồi từ đây, Ngài là bậc thầy nghiêm trì phạm hạnh 
suốt thời đại thế kỷ ngàn năm, âm vang trên tuyết trắng rơi 
vào vùng Thanh Hải “Bí mật xứ Tạng”, cũng là điểm quay 
về chân lý áo nghĩa Phật tánh ngàn xưa cho hôm nay và 
muôn đời luận đạt chân viên trí tuệ. 


14. ĐẠI SƯ ĐĂNG CHÂU GIA MỤC THÓ (1935 - ?) 


Sắc hông tuệ nhật, trí nguyện chân tâm, hòa bình thế 
sự, ngọc ân vô úy tự tại Quán Âm. Âm vang trên vùng tuyết 


231 


trăng, về nguồn chân thiện nỗi góc Phật đà. Thuyết kinh thi 
nhật sáng cả trời Tây. Từ Đông sang Á, đến khắp địa cầu, 
danh tăng xuất chúng bậc thầy cho vạn hữu quy ngưỡng 
chân tu. Ngài Đăng Châu Gia Mục Thó, sinh trưởng trong 
một gia đình thuần nông, gia đình sinh sống bằng nghề 
chăn cừu và tính tâm Tam bảo. Ngài có 16 anh chị em, ngài 
Đăng Châu Gia Mục Thố là con thứ 7 trong gia đình, Ngài 
sinh vào ngày 6/7/1935 tức vào năm Ất Hợi, thuộc cung 
khôn, hành Hỏa. Tại một ngôi làng nhỏ Taktser, gần biên 
giới phía Đông Nam của khu vực Tây Tạng cũ, nằm huyện 
Amdo, về sau này ngôi làng này trở về vùng Thanh Hải, 
Trung Hoa ngày nay. Ngài cực kỳ thông minh, tinh anh và 
nhanh trí ứng xử. Thân thế đại gia đình của Ngài vô cùng 
quý hiểm, gồm 16 anh chị em nhưng đã bị mất đi 7 anh chị, 
còn lại 9 anh chị em sinh sống trong mái âm gia đình giữa 
vùng núi trung du. Vùng núi này lưa thưa chỉ có gần 20 hộ 
gia đình sinh sống, họ luôn đùa vui với những chú cừu lạc 
vào triền đôi phía Đông Nam - Amdo. 

Song thân đặt tên cho Ngài là Lhamo Dhondup (nghĩa 
là Hoàn thành ý nguyện). Sau này, Ngài có tên tiếng Tạng 
là Tenzin Gvatso, dịch là Đăng Châu Gia Mục Thó, một 
tên khác là Nag-dban-blo-bzan-bstan-hdsin-rtgya-mtsho 
(dịch là Lạp-Mộc- Đăng -Châu). Ngày nay, cả Tây Tạng 
và thế giới gọi Ngài là Đạt-Lai-Lạt-Ma thứ XIV. Thân phụ 
Ngài tên là Choekyong Tsering (? - ?). Thân mẫu của ngài 
là Diki Tsering (2 - ?), người chị gái lớn tuổi nhất là Tser- 
ing Dolma lúc ấy mười tám tuổi, đã chăm sóc Ngài. 
Người anh trai của Ngài tên là Jigme Norbu Thupten (1922 
- 2008) được xem là hóa thân Taktser Rinpoche (? - 2?) 


232 


em gái Jetsunpema (1940 - ?). còn có người em ØƠyalo 
Thondup và người em Lobsang Samten, còn người em út 
của Ngài là Tenzin Cheoqya (2 - ?) được xem là hóa thân 
của NgarI Rinpoche. Còn Ngài là bậc đặt biệt, là hóa thân 
của ngải Thubten Gyatso (1879 - 1933) vị Đạt Lai Lạt Ma 
thứ XIII, hiện thân vô úy Bồ Tát Quán Thế Âm, trong 
truyền thông xứ Tây Tạng. 

Ngay từ lúc còn nhỏ, Ngài sinh ra có một con mắt bị 
nhắm lại, người chị cả đã dùng ngón tay cái của mình để 
kéo mí mắt của Ngài ra. Lúc ấy, mắt Ngài mở ra bình 
thường. Đến lúc biết nói, Ngài đã nói và tâm sự với bố mẹ: 
“Con sẽ đi đến thủ đô Lhasa và cả nhà sẽ cùng đi với con”. 

Vào năm 1935, quan nhiếp chính Lama, đi đến đỉnh 
hồ thiêng Lhamo, thuộc phía Nam Tây Tạng, cách thủ đô 
Lhasa 90 dặm. Ngài quan Nhiếp chính ngồi cầu nguyện, 
quán chiếu nhìn mặt hồ vên tĩnh, từ trong mặt hồ hiện ra 
ba chữ “Ah Ka Ma”, có một ngôi chùa ba tầng mái ngói 
ngọc bích, có con đường dẫn đến một ngôi làng nhỏ, gần 
ngọn đôi nhiều cừu. Trong ngôi nhà nhỏ có chiếc máng xôi 
rất lạ. Định thiền dùng tuệ giác, Ngài Nhiếp chính vương 
đoán chữ Ah là tỉnh Amdo phía Đông Bắc, chữ Ka là ngôi 
chùa Kumbum ba tầng, bên cạnh nhà Ngài Lhamo Dhon- 
dup (Tức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV ngày nay) và chữ Malà 
chỉ có ngôi tu viện Kama Rolpal DorJe ở trên ngọn núi của 
một ngôi làng kề bên. Việc nguyện thành tâm ý chu viên, 
các Ban Thiền Lạt Ma chiêm nghiệm, cử phái Đoàn tùy 
tùng chức sắc đến thăm hỏi tiền trạm. Vào năm 1937, Ngài 
được hai tuôi, lúc bấy giờ phái đoàn Ban Thiền Lạt Ma đã 
đến vùng Amdo phía Đông Nam. Tìm hóa thân của vị Đạt 


233 


Lai Lạt Ma thứ XIV. Vào ngày hôm ấy, tùy tùng phái đến 
thăm nhà chú bé Lhamo Dhondup đề quan sát, mang thêm 
vật dụng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XI, đến thử tài chú 
bé. Vừa đến tới cửa, chú bé đã nhận biết rất rõ, nhận ra vị 
viện trưởng Sera và nói lời chào thân mật: “Sera Lamal 
Sera Lama!” (xin chào Ngài Lama Seral) 

Ngài Lama Kewtsang (2 - ?) đưa cho chú bé một xâu 
chuỗi của ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIHI. Chú bé liền nói và 
ân chú, đồng thời bảo phái đoàn đã để những vật dụng của 
những vị khác với nhau như: Cái gậy, hàm răng, chiếc linh, 
cuốn kinh, xâu chuỗi, chiếc áo, đôi dép, kinh thư đang viết 
dở,.... Tất cả, chú bé đã nhận diện từng vật dụng của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma thứ XII và còn bảo xuất xứ từ đâu, dùng 
vào thời điểm nào? Ai trao tặng? Và truyền thừa từ đâu... 
Xem đó là vật dụng của mình. Sau đó, phái đoàn đã đảnh lễ 
và xác nhận chú bé Lhamo Dhondup là hóa thân của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma thứ XIII và đồng thời cung thỉnh Ngài là vị 
Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV của giáo phái Gelupa và đưa đến 
tu viện Kumbum để đảo tạo, dạy dỗ, ươm mầm hạt ngọc 
minh châu thành vị thầy Mô Phạm. 

Thời kỳ xuất gia học đạo vào năm 1937 đến 1939, Ngài 
luôn tinh tấn nỗ lực, được chư vị bồn tôn giáo huấn, truyền 
đạt pháp căn bản, Ngài học rất nhanh, nói là hiểu được ý trước 
Và sau của chư vị giáo thọ. Chăng bao lâu thời hành điệu của 
Ngài ở tại Tu viện Kumbum, thâm thoát dần trôi, cuỗi năm 
ấy (1939) Ngài đưa về tu viện JoKhang (Đại Chiêu) ở Lhasa 
để huấn đạt đào tạo, thọ sa di giới với pháp hiệu là Jamphol 
Ngawang Lobsang yeshe TenzIn Gyatso. Vào ngày 22 tháng 
2 năm 1940, Ngài đã được đăng quang lên kế nhiệm với 
tước hiệu Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV. Vị lãnh đạo tinh thần Tây 


234 


Tạng gồm hai khía cạnh đó là dân tộc và tôn giáo, đưa mục 
đích ý nguyện về sự thịnh trị an dân. Quá trình tu học TƯỜI 
năm tuổi trẻ đã được chư vị tôn túc giáo thọ chỉ bảo về 
kinh, luật, luận, về văn hóa Tây Tạng, nghệ thuật Tây Tạng, 
Phạm Ngữ (Sanskrit), y học (medicine), triết học Phật giáo, 
về Bát Nhã Ba La Mật Đa, Trung Quán luận, Giới luật 
phạm hạnh tỷ kheo, A Tỳ Đạt Ma, lượng học, biện luận, thì 
ca, âm nhạc, kịch nghệ, thiên văn địa lý, văn phạm ngôn ngữ, 
tiếng Tạng, tiếng Phạm, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Hindu, 
tiếng Mông Cổ, tiếng Pháp... 

Ngài đã hoàn tất các học vị cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, 
đó là danh hiệu Geshe Lharampa (Tiến sĩ Phật học). Vào 
tuổi 24 (1959) Ngài đã được thi qua nhiều cấp bậc trong 
các trường Phật học như Drepang, Sera, Genden, các học 
phái, giáo phái, thăm viếng các tự viện, học nhiều kinh 
nghiệm chư vị tôn túc, tham vẫn qua các kinh luận. Hiểu 
sâu và am tường về Luận Tạng, Luật Tạng, kinh Tạng, vừa 
Hiển giáo, Mật giáo Ngài đều dung thông. Ở tuổi 23, kỳ thi 
cuối củng (1958) là tại tu viện JoKhang “Đại Chiêu Tự” 
ở Lhasa trong lễ hội Mondam, Ngài đạt vị cao nhất trong 
kỳ thi về Phật học, ai cũng thầm khen tán thán Ngài. Đồng 
thời, hiểu sâu hơn về các bậc tổ sư truyền thừa mạng mạch 
qua các giáo phái Phật giáo Tây Tạng. 

Vào ngày I7 tháng II năm 1950, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma thứ XIV lên lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. 

Năm 1954, Ngài đi Bắc Kinh để hội đảm với chủ 
tịch Mao Trạch Đông về vấn đề Tây Tạng. 

Năm 1956, Ngài sang Ấn Độ để dự lễ kỷ niệm Đản 
sanh của Đức Phật, Ngài đã gặp và diện kiến thủ tướng Ấn 
Độ Jawabarlal Nehru (1889 - 1964). 


235 


Vào ngày 17/3/1959, Ngài cùng nhiều người Tạng 
chuyển sang lưu cư ở vùng đất cao nguyên Dharamsala, 
thuộc tiểu bang Himachal Pradesh, tại vùng phía Bắc Ấn 
Độ. Tại đây, Ngài đã chính thức gây dựng cơ nghiệp cho 
người Tạng sinh sống, phát triển, duy trì nguồn năng 
lượng nông nghiệp, công nghiệp, phát huy năng lực cho 
đời sông mới. Hiện nay, tại vùng đất này có hơn 120. 000 
người Tây Tạng qua bao thế hệ ở Dharasamla, có gần 
200 tự viện, trên 20.000 tăng mi tu tập. Qua các tông phái 
Phật giáo Tây Tạng, duy trì giới luật, cất giữ nét đẹp văn 
hóa, duy mạch trên kinh tế, văn hóa, thể chế, tôn giáo. .., 
đều phát triển mạnh. 

Năm 1960, Ngài thành lập Hội đồng Dân cử tại vùng 
đất Dharamshala, Ấn Độ, cho quân chúng dân tộc Tạng 
lưu cư. 

Năm 1963, Ngài đã ban hành Hiến pháp dân chủ, dựa 
vào nên tảng Luật học Phật giáo và Hiến chương nhân quyền 
của Liên hiệp quốc. Soạn thảo cho dân Tây Tạng lưu cư trên 
vùng Ấn Độ, tiểu Lhasa, Nepal ngày nay, được tự do Tôn 
giáo trong mọi phương thức hôm nay và mai sau. Năm 
1965, Ngài tham dự Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2500 tại 
Ấn Độ. 

Năm 1970, Ngài thành lập thư viện Tây Tạng tại 
Dharamshala để lưu trữ kinh, luật, luận, văn bản thư tịch 
cô gần 80.000 văn bản có giá trị văn hóa lịch sử cho Tây 
Tạng và giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn đúng hơn về 
Tây Tạng xưa và nay. 

Năm 1971, Ngài vi hành đến Liên Xô, được các giới 
chức trách đón tiếp trọng thê. 


236 


Năm 1973, ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV đã gặp gỡ 
Đức giáo hoàng Phao Lô VI, tại tòa thánh Vatican. Cuộc 
gặp gỡ đã tôn vinh sự tự do tín ngưỡng Tôn giáo về niềm 
tin tâm linh và kêu gọi hòa bình cho nhân dân toàn thế 
gIỚI. 

Vào những năm kế tiếp 1980, 1982, 1986, 1988, 
1990, 2003, ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV tiếp tục gặp gỡ 
Đức giáo hoàng John Paul Đệ nhị, thúc đây niềm tin tâm 
linh tín ngưỡng về hòa bình thế giới cho Tôn giáo ngày 
nay. 

Năm 1987, Ngài tham dự Hội nghị nhân quyền tại 
Thủ đô Washington, Hoa Kỳ. 

Vào ngày 10/12/1989, ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV 
được vinh dự đón nhận giải thưởng Nobel Hòa bình do 
Ủy ban Hòa bình Na uy trao giải. Trải dải năm tháng 
hành đạo du phương trên thế giới, đi qua nhiều quốc gia, 
gần 62 quốc thể, Ngài đến thuyết pháp, giảng dạy, truyền 
trao niềm tin Tam bảo. Qua các tu viện, tự viện, các 
trường Đại học danh tiếng trên thế giới, đồng thời đón 
nhận gần 137 văn bằng giải thưởng và tiến sĩ danh dự. 
Ngài là bậc thầy tôn quý, khả kính, khiêm cung, tâm từ bï 
đại nguyện, thân thiện, giản dị, tự tại, uyên thâm. Hương 
đức hạnh của Ngài lan tỏa ra khắp năm châu thế giới. Các 
văn bằng tiễn sĩ danh dự trên các lãnh thổ thế giới trao 
tặng Ngài như: 

- Tiến sĩ văn chương, tại Đại học Benaras Hindu, In- 
đia năm 1957 

- Tiến sĩ danh dự Ramon Magaysay năm 1959 tại 


237 


Philippines 

- Tiến sĩ thần học tại Carol College Wakkesh — USA 
năm 1979 

- Tiến sĩ triết học Phật giáo, do UnIversity of 
Oriental Studies, USA năm 1979 

- Tiến sĩ nhân văn học do Seattle University, USA 
năm 1979 

- Ngày 10/12/1969 nhận giải Nobel Hòa bình 

- Tiến sĩ thần học tại Central Institute for Higher Tì- 
betan Studies, Sarnath, India năm 1990 

- Tiến sĩ luật học tại University of Melbourne, Aus- 
tralia năm 1992 

- Tiến sĩ văn khoa, tại Berea College, Berea USA 
năm 1994 

- Tiến sĩ nghệ thuật và nhân văn Columbia UnIversI- 
ty,USA năm 1994 

- Tiến sĩ triết học, tại Rissho University Tokyo, 
Japan năm 1995 

- Tiến sĩ khoa học quốc tẾ, UnIversity of Trieste TTI- 
este, Italy năm 1997 

- Tiến sĩ luật học, University of Wisconsin, 
Madison, USA năm 1998 

Ngoài ra, Ngài còn đón nhận nhiều văn bằng danh 
dự khác nhau trên thế giới, trao tặng trên các quốc gia tôn 
danh Ngài. Sự nghiệp hóa độ quần sanh, thọ trì luật học, 
tiếp tăng độ chúng, thuyết giảng khắp năm châu, gần 80 
tác phẩm của Ngài đã phổ biến khắp thế giới, được dịch ra 
nhiều ngôn ngữ. Một số tác phẩm nổi tiếng của Ngài là: 

- Mở huệ nhãn (the opening of the wIsdom eye, 1972) 


238 


- Phật giáo Tây Tạng (the buddhism of Fibet, 1975) 

- Biển của trí huệ (Ocean of wIsdom, 1990) 

- Tự do nơi lưu đày (Free In Exile, 1991) 

- Tia sáng trong bóng đèn (Flash of Lightning In the 
dark of night, 1994) 

- Ý nghĩa cuộc sông (the meaning of life, 1999) 

- Tứ diệu đề (the four noble Truths, 1998) 

- Khoa học tâm linh, cuộc đối thoại Đông — Tây 
(Mind Sclence, An East — West Dialogue, 1999) 

- Thế giới Phật giáo Tây Tạng, khái quát về triết lý và 
thực hành (the worldof Tibetan Buddhism, An Oselerview 
of Lts philosophy and practice, 1999) 

Năm 1990, Ngài đã gặp gỡ phái đoàn Do thái giáo tại 
Dharamshala, về chính sách Tôn giáo. Tại đây, đã đi đến 
điểm chung vì hòa bình Tôn giáo thế giới. 

Năm 1991, Ngài có chuyến viếng thăm Baltic, nhận 
lời mời của Tổng thông Litva, ông Vytautas Landsbergis 
và Ngài là một vị thượng khách đọc diễn văn tại Quốc hội 
Litva. Cùng thời gian năm 1991 này, Ngài đã nhận lời mời 
đến Nga, được sự đón tiếp của Tổng thống Boris Yeltsin 
tại vùng Kavkaz. 

Năm 2001, Ngài đã có cuộc đàm thoại với Tổng thông 
Bush vào ngày 23/5. Trong năm 2001 Ngài đã trao quyền 
cho ông Samdhong Rinpoche, do Cộng đồng nhân dân Tây 
Tạng ở Ấn Độ, Nepal biểu quyết. 

Năm 2004 và năm 2012 Ngài có buổi tiếp chuyện với 
Tổng thống Vladimir Putin, vị tông thống đã mời Ngài đến 
Kalmykia và tiếp đón Ngài như bậc thượng khách. 

Năm 2006, Ngài đã có cuộc đàm thoại với các nhà 


239 


lãnh đạo cấp cao thế giới, như đến Israel, gặp Giáo hoàng 
Benedict XVI, gặp Tổng giám mục Canterbury, gặp tiễn sĩ 
Robert Runcle, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Anh giáo ở 
London, gặp Ngài GordonB Hinckley, gặp Chính Thống 
giáo Đông phương, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái, Sikh. 

Vào ngày 26/11/2007, Ngài có bài tham luận tại Ấn 
Độ về chủ đề “Tình yêu và sự tha thứ”. Năm 2007, Ngài 
đã có cuộc gặp thân tình tăng thân cùng chung lý tưởng, 
về nền tâm linh Phật giáo với Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Năm 2009, Ngài có chuyến viếng thăm Arunachal 
Pradesh, một tu viện Phật giáo tại Ấn Độ, nằm về phía 
Đông Bắc, sát với Tây Tạng. Ngài đến thăm Tawang nơi 
sinh sông bộ tộc Mornpa có một sự liên kết chặt chẽ với 
Lha- sa Tây Tạng ngày nay. 

Tháng 8/2009, Ngài đến viếng thăm Đài Loan sau 
cơn bão Morakot, tại ngôi trường Nam Đầu, Ngài đã có 
buổi thuyết pháp chia sẻ cho dân chúng nơi đây bằng niềm 
tin Tôn giáo. 

Năm 2010, Ngài đến Mỹ tại Bloomington, Indiana 
đưa ra nhiều luận điểm hướng đến hòa bình. 

Năm 2013, Ngài đã có bài tham luận về dân chủ, phi 
bạo lực, hòa hợp, Tôn giáo, mối quan hệ Tây Tạng và Ấn 
Độ đến điểm tâm linh tín ngưỡng. 

Năm 2014, Ngài đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ 
Barack Obama, cuộc đàm thoại đi đến điểm tâm linh tự 
do nhân quyên Tôn giáo. Và Ngài đã tặng một bức tranh 
Đức Phật treo tại nhà Quốc hội Mỹ, xem đây là niềm tin 
chánh pháp lan rộng khắp năm châu. Ta đọc các tác phẩm 
của Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma thì hiểu hơn về chân tâm 


240 


thực tại, chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm đưa tâm 
thức niềm tin Tôn giáo về con đường Bác Chánh Đạo, tin 
sâu hơn bằng viên ngọc tuệ giác của Đức từ phụ Thích Ca 
Mâu NI. 

Đến Tây Tạng, ta hiểu hơn về cuộc đời thăng trầm 
chư vị tổ sư, vì đại nguyện tuệ giác nên đã lưu phương 
thuyết giáo, âm vang danh tuệ từ Ân Độ đến Tây Tạng mãi 
còn một ánh sáng từ bi. Ngài Đăng Châu Gia Mục Thó, từ 
thiếu thời đến viên mãn hạnh tuệ gần 80 năm trong cuộc 
đời. Ngài là vị pháp sư, giảng sư, luật sư, giáo thọ sư, bậc 
hiền tuệ luôn ban tâm từ trí sáng cho vạn hữu chúng sanh 
ở Tây Tạng đến Nepal, Án Độ, Nga, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, 
Nhật Bản,... nhiều quốc gia thọ ân giáo dưỡng tâm linh 
Nhật quang phô chiếu từ trí tuệ minh châu. Phật tử Việt 
Nam được Ngài thọ ân và chỉ giáo nên nhiều phái đoàn 
đến Dharamsala, hay Bồ Đề Đạo Tràng được diện kiến 
Ngài đăng tòa thuyết pháp, thính chúng luôn lắng đọng 
tâm từ vô úy tự tại, để học được hạt ngọc minh châu trong 
chiếc áo cà sa phạm hạnh qua pháp tu thực hành Tứ diệu 
đế thậm tuyên. Nhân duyên hay huyền thuật, phảm tăng 
hay thánh tăng, minh châu hay sỏi ngọc, tuyết trăng hay 
mây trời đều có một điểm tâm linh, thanh tịnh trí tuệ và từ 
bi vô ngại. Chân sư phạm hạnh, vượt tuyết thỉnh kinh, 
mang chân lý Phật đà từ Ân Độ vào Tây Tạng, giáo nghĩa 
kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đến từ thế kỷ VI và giữa 
đầu thế kỷ XX của thập niên 1950 cuối 1959. Âm vang 
ấy như tuyết rơi đọng lại, trở về nhân lý hồi sinh. Tiền 
nhân khai sáng, Ngài bước đi chân lý giác ngộ, khai sáng 
xứng danh phái Hoàng Mạo cho Tây Tạng và thế giới quy 


241 


ngưỡng chân tông. Hậu thế lập nguyện, nối gót chánh tông, 
Ngài là vị kế nhiệm tiên nhân vượt tuyết trở về tái lập tiểu 
vùng Lhasa ở Nepal cỗ kính, ngắm nhìn tuyết ngọc trắng 
tỉnh rơi vào biển cả giải thoát Như Lai. Ai biết được phàm 
tăng thánh quả, viên ngọc này có tuệ nhật từ tâm, không 
ái dục, không danh vọng quyền cao, không tham đắm ân 
tình hệ lụy, không ngũ dục lôi kéo, không tà kiến lăng sâu, 
không Tam độc nổi loạn mong cầu mà tìm về chân ngôn 
mật thể. 

Hạt ngọc minh châu, trong phàm tăng thánh giả, vì 
còn đoạn trừ học tập diệt tận các lậu hoặc căn duyên, nên 
minh châu tỏa sáng như nợ duyên tràn cho, tộc phái, chánh 
pháp xiễn dương để mang lại hạnh phúc. Sỏi ngọc phàm 
nhân vì trong phàm bậc tuệ giác, có đầy đủ phẩm chất đức 
hạnh, giới thể phòng hộ bảo ban, chánh niệm chân lý trên 
con đường chánh đạo, chân lý tự tại nên tuệ chiếu sỏi ngọc 
sẽ sáng mãi trần gian. 


242 





Ôi xứ Tạng, sao nàng diễm lệ và tỉnh tú như những vì sao trên cung trời tự do, 
nàng rong chơi để bao chàng thi sĩ chạm hỏi đến trái tim nàng, nàng cao nhất 
mà ai cũng đến ngắm nhìn cho thỏa dạ cuộc tình. Hỡi Himalaya, nàng có 
nghe chăng tiếng gọi từ cung trời nóc nhà xứ Tạng hay không? 


243 


CHƯƠNG V: 


BƯỚC CHÂN THĂM QUAN 
MỞ RA BÍ MẬT XỨ TẠNG 


1. VƯƠNG ĐƯỜNG CUNG ĐIỆN POTALA 

Mùa thu nắng ấm, nhiệt độ âm 4°C mà trời cũng 
không có tuyết, khi ai có tắm lòng muốn khám phá cung 
thành Vương điện Potala, một tắm lòng thành kính, một đại 
nguyện cầu tiếng, một bồ đề tâm tha thiết, thì nguyện lớn 
sớm thành. Tôi được báo tin chính thức, Đại sứ quán Trung 
Hoa và tòa lãnh sự Tây Tạng cho phép chúng tôi đến. 

Chúng tôi đến vùng đất xứ Tây Tạng với mười hai vị 
xuất gia và mười sáu vị Phật tử Việt Nam trên mọi miền đất 
nước. Tháp tùng phái đoàn có Hòa thượng Thích Thái Hòa, 
Thích Phước Cần, Thích Vân Pháp, Thích Từ Niệm, Thích 
Pháp Mãn, Thích An Tuệ, Thích An Khang, Thích Minh 
Thế.. ... sư Như Huy, sư Minh Tánh, sư Tuệ Nhẫn. .. cùng 
một số quý vị Phật tử,. .., đồng chung tâm niệm đến chiêm 
bái vùng đất Lhasa, xứ sở Tây Tạng huyền bí. 

Ôi! Tây Tạng qua dãy núi cao nóc nhà thế giới, với 
lễ nghi phong tục Phật giáo đa sắc màu, bằng nhiều gam 
màu rực rỡ, với dải lụa kiết tường trắng bạch như muốn 
gợi đến cho chúng tôi một không khí thiên nhiên trong 
lành, ai ai cũng háo hức đến thăm vương đường Cung điện 
Potala, chỉ được nghe qua sách báo, Internet và hình ảnh 
lưu truyền qua nhiều chuyến đi của các phái đoàn, mà tôi 
chưa tận hưởng bằng tất cả trái tìm mình. 


244 


Thế là, Lhasa vùng đất Tây Tạng huyền bí, cái rét, 
cái lạnh, cái không khí quá loãng, cái bất chợt háo hức 
làm sao? Không khí thay đối đột ngột nên ai nấy đều phải 
hít thở thật sâu và tìm về chính mình. Thế rồi, hơi ấm làm 
cho chúng tôi trầm lắng từ bao giờ, được thả hồn ngắm 
nhìn những con đường, những cánh đồng thảo nguyên 
xanh, những nụ cười dễ thương của anh hướng dẫn viên du 
lịch Tenzin Trile đã trao cho phái đoàn một chiếc khăn kiết 
tường. Nghe nói đây là sự trân quý, nét văn hóa tạo cho du 
khách một niềm tin xứ Tạng đến thì chăng bao giờ muốn 
về, muốn học hỏi kinh nghiệm chuyên tu, muốn khám phá 
vùng đất hứa, muốn nhìn ngắm đỉnh núi tuyết vĩnh cửu 
Himalaya ngăm chú chó ngao xứ Mật tạng kiêu kỳ, được 
ngôi lên mình chú trâu Yak đi lên các cung điện lầu gác 
ngăm nhìn các vị Phật trong lớp áo kim cương. 

Bắt chợt cả đoàn đều nghe thông báo, phải nghỉ ngơi 
để dưỡng sức cho chuyến nghiên cứu thánh địa Phật giáo 
Tây Tạng trong ngày mai. Một bình yên trong giấc ngủ 
chiêm bao. Đêm nay, tôi được nhìn ngắm một cung trời 
bao la với vằng trăng xứ Tạng huyền ảo. Không hiểu từ 
đâu tôi có tâm trạng cảm giác lạ kỳ, giấc mơ Tây Tạng từ 
trong tháng ngày ở Việt Nam, tôi được mơ và nhìn bằng 
tâm, đi bằng ý thức, giờ tái hiện trước mắt tôi. Trong mơ, 
tôi được ngắm vâng trăng đẹp trong khí tiết băng giá, một 
mình trong căn phòng nhỏ xinh. Và rồi đồng thơ tuôn chảy, 
như vằng trăng xứ Tạng. 

Vâng một đêm thôi, tôi đã có được một tâm hồn bao 
la rộng lớn. Diễm phúc thay, thấy và nghe, đọc các tài liệu 


245 


về Cung điện Potala, giờ thì đã đến bước vào dạo chơi. Một 
ngày mây phủ khắp Potala, làm cho không khí càng ngày 
lạnh thêm, vì thời tiết hôm nay có một trận mưa như đang 
chảo đón phái đoàn chúng tôi, ai nấy đều tỏ vẻ lo lăng bất 
tiện cho việc chiêm bái Cung điện Potala. Bất chợt, Thầy 
dạy chúng tôi răng: “Ta đi bằng đôi chân hý lạc, chánh 
niệm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm, gia hộ chúng ta 
đi để học hạnh lắng nghe của Ngài. Và im lặng vô ngôn”. 

Thực là điều kỳ diệu ai nấy đều thực hành bước trong 
đôi chân trần, bằng ý thức chánh niệm, có tư duy về cái 
hiểu qua sự hành trì nội tâm. 

Tìm vào dòng lịch sử thâm cung nơi Potala bắt nguồn 
cuộc hôn nhân từ thời Tùng Tán Cang Bồ và công chúa 
Văn Thành, kết duyên trong tình hữu nghị hai dân tộc Tạng 
— Hán. Vào khoảng thế kỷ VII, trải dài dòng lịch sử 1300 
năm đã bước qua. Ta có thê thấy rằng Tùng Tán Cang Bồ 
có tầm nhìn chiến lược về phong thủy, địa lý nhờ các bậc 
minh sư, quốc sư như: Ngài Liên-Hoa-Sanh. Vì biết rằng 
nơi thủ phủ Lhasa xưa kia được cầu tạo bởi ba ngọn núi 
đổi gọi là Hồng đồi và đồi ChoKpori, cùng đối diện đồi 
Pongwari, được coI là tâm điểm, nơi hội tụ linh thiêng của 
chư vị Bồ Tát trú xứ và hành đạo nên Tùng Tán Cang Bồ 
đã cho xây dựng thành một vương đường nguy nga trắng 
lệ, trở thành trung tâm kinh tế chính trị của thủ phủ Lhasa. 
Mãi đến năm 769 Potala rơi vào một đêm thiêu trụi hết tất 
cả các kinh điển Phật giáo, pháp khí, cùng nhiều thư tịch 
khác. Kê từ đó Potala đi vào lãng quên của nhân loại. 


246 


Sang thời kỳ bước vào giai đoạn hoàng kim, mãi vào 
đầu thế kỷ IX thịnh trị một thời, do sự phân chia đền đài, 
một lần nữa Potala bị chiến tranh hủy diệt. Lúc ấy, tình 
hình kinh tế cũng không phục hồi lại được. Dân xứ Tạng 
họ nghĩ rằng nơi ba ngọn đôi này có chư vị Bồ Tát trú ngụ 
nên họ hết lòng tu tập hành trì. 

Một trong những ngọn đôi thiêng, đồi Hồng tọa lạc 
trên đỉnh (red hill hay Marpori) là trái tim Bồ Tát Quán 
Thế Âm nên nhịp đập của Ngài Vô úy tự tại, với độ cao 
300 mét so với mặt bằng thành phố, nên ngọn đôi này 
người dân Tây Tạng tin tưởng với lòng tin bất hoại có Bồ 
Tát Quán Thế Âm. Hai ngọn đồi còn lại là ChoKpori 
tượng trưng cho Ngài Kim Cương Thủ Bồ Tát 
(Vaijrapani) và đồi Pong- wari tượng trưng cho Ngài Văn 
Thủ Sư Lợi Bồ Tát (Bậc Đại Trí tuệ) (Manjushoai). Cho 
nên dân bản xứ họ trì ManIi luân là từ bi thâm sâu trí tuệ. 
Tay cầm viên ngọc kim cương của chư Bồ Tát, trên mảnh 
đất xứ Tạng thủ phủ Lhasa, được mệnh danh nóc nhà trên 
cõi trời trần thế. 

Khi ta hiểu được cặn kẽ nguồn tâm, từ đó mới giúp 
ta tại sao Lhasa và Potala là trung tâm chính trị, một công 
trình quyền năng gắn liền nền văn hóa và Phật giáo tâm 
linh, sống động nhất của Tây Tạng? mà hầu hết mọi người 


HH Kim Cương Thủ Bồ Tát (ll'E‡#Zš) Kim cương thủ, Phạm: Vajra-pàji. Hán âm: 
Phạt chiết la bá ni, hoặcVajradhara (Hán âm: Phạt chiết la đà la). Tạng:Lag-na rdo- rỊe. 
Cũng gọi: Chấp kim cương bồ tát, Bí mật chủ bồ tát, Kim cương chủ dược xoa tướng. 
Chỉ cho các vị Bồ tát cầm chày kim cương trong viện Kim cương thủ thuộc Mạn đồ la 
Thai tạng giới Mật giáo. Vị Bồ tát này cũng đặc biệt được dùng để gọi Lực sĩ Kim 
Cương mật tích, như kinh Tăng nhất a hàm quyền 22 nói, Lực sĩ Kim cương mật tích 
câm chày kim cương đứng ở phía sau đức Như lai. 





247 


gọi chùa Jokhang là điểm tâm linh Phật giáo, Potala là bảo 
tàng lộng lẫy, đồ sộ nhất của các vị Đạt Lai Lạt Ma. 

Potala hay Bồ Đạt La Cung được ngài Đạt Lai Lạt 
Ma thứ V (Ngawang Lobsang Gyatso) nắm quyên triều 
chính. Được sự trợ duyên cúng dường, nên từ đây Potala 
được phục dựng lại trên nền móng xưa cũ. Chính nơi đây 
là văn hóa chính trị thuộc phái Hoàng Mạo, trải dài gần 
50 năm mới hoàn thiện công trình. 

Hơn 6 thế kỷ, kê từ khi dòng phái Hoàng Mạo!!?tiếp 
bước tạo ra một cung điện mùa hè Norbulingka, đề Potala 
chính thức là cung điện mùa đông. Dù dãi nắng dầm mưa 
Potala vẫn hiên ngang với mệnh danh Nhật Quang Thành 
(hay còn gọi là thành phố Ánh sáng). Vì Potala đón nắng 
ấm 3000 giờ hằng năm. Cho nên, trái tim Bồ Tát nhận 
năng lượng từ bi nguồn tâm, trở nên huyền bí, ẩn mình 
trong núi tuyết. Potala có tổng diện tích 130.000 m2, với 
độ cao tổng thể 117 m, chia thành 13 tầng tượng trưng 
cho thành phố Lhasa. Với số lượng 1500 gian phòng lớn 
nhỏ, dung chứa hơn 10.000 Phật điện, 20.000 tượng điêu 
khắc đủ các kiến trúc Tạng, Hán, Ấn Độ, Nepal và nhiều 
phần mang phong cách tượng Mật Tông. Trong cung 
Potala có 8 lăng mộ của chư vị Lạt Ma tái kiếp trở về 
Niết bàn tịch tịnh. Đồng thời, có nhiều bức bích họa quý 
giá. Độ cao trung bình so với mực nước biển là 3.756m, 
là cung điện xây dựng ở độ cao ấn tượng nhất thế giới. 
Vật liệu xây dựng cung là gỗ, đá và bùn, độ dày 5m để 


n Hoàng Mạo Giáo Một tông phái thuộc Lạt Ma Giáo, mặc toàn đồ vàng, được Đại Sư 
Tông - Khách - Ba sáng lập năm 1417, sau khi lật đổ Hồng Mạo Giáo, tức giáo phái 
mặc toàn màu đỏ. Hoàng Giáo được tìm thấy phần lớn ở Tây Tạng và Mông Cổ 


248 


giữ nhiệt mùa đông của tuyết trăng. Tắt cả đều dùng bằng 
thủ công. 

Potala nhìn có ba điểm riêng biệt, đó là khu cung 
thành phía trên trước núi, cung thất trên đỉnh núi và khu 
hồ phía sau núi. Tại nhiều nơi ta sẽ nhận ra ba điểm này 
và điểm kỳ thú đến để cảm nhận và thầm khen. Potala 
nguy nøa, tráng lệ như chư vị Lạt Ma kế vị ở đây chỉ một 
thời gian ngăn: Như vị Đạt Lai Lạt Ma thứ VI mất năm 23 
tuổi, vị thứ VII bị đầy lưu vong phương xa, vị thứ VII 
không có thực quyên, sang vị thứ IX mất đi khi còn là đứa 
trẻ. Cứ vậy mà cho đến vị thứ XIV hiện nay là một vị 
quyền năng nhưng lưu vong nước ngoài. Kể từ khi 1959, 
Ngài rời Lha- sa vượt núi tuyết đến ân trú tại 
Kathmandu!13, 

Hồng Cung nhỏ hơn năm trên cao với bức tường 
rêu phong màu đỏ được thờ trang nghiêm và uy linh nhất 
Phật điện, được trang trí hàng nghìn pho tượng nhỏ, đúc 
bằng vàng, bạc, đồng, ... tạo ra nhiều nét sông động, lung 
linh. Có tượng Thích Ca Mâu Ni băng vàng ròng đứng 
bên trái và Đạt Lai Lạt Ma thứ V Ngawang Losang 
Gvatso bằng bạc bên phải, được tạc vào thế kỷ XVII, lung 
linh và huyền bí. Trên Hồng Cung có những Mạn đa là 
vàng trăng đúc bằng đồng vô cùng tinh tế, gần 170 bức 
tượng. Trên mái lầu Hồng Cung được đúc chín vạn lượng 
vàng và 2000 hạt ngọc trai lấp lánh trên bức tượng Phật 
tôn quý. Trên nóc mái có § tháp bọc vàng, tượng trưng 


H3 Kathmandu là thành phó, thủ đô của Nepal, nằm ở miền trung của nước này. Thành 
phố cũng được gọi là Katmandu. 


249 


cho 8 vị Lạt Ma, lãnh tụ quyền năng nhất Phật giáo Tây 
Tạng. Trên Hồng Cung có những bức bích họa Tứ Thiên 
Vương lộng lẫy màu sắc, tôi đến thăm những căn phòng 
tại Hồng Cung của chư vị Lạt Ma sinh sống, với nhiều kỷ 
vật được xem là linh thiêng. Phía công bước vào Bạch 
Cung, ta có thể nhận thấy trên tường có những bức bích 
họa ký sự lại thời vàng son của Potala, cũng dễ bắt gặp 7 
con sư tử nhỏ trên mỗi cung cửa bước vào. Cánh cửa 
bước vào cung điện Bạch Cung có những dải lụa ngũ sắc 
tượng trưng cho Ngũ trí Như Lai (năm màu rực rỡ: Trắng, 
xanh, đỏ, cam, xanh da trời). Tại Bạch Cung có những 
căn phòng bỏ trống, chính nơi đây là thiền phòng, tăng 
xá hay là những nơi 1n kinh sách Phật giáo Mật Tạng. Ta 
nhìn bên ngoài dễ dàng nhận ra Bạch Cung là cung điện 
màu trăng, được ôm trọn phần Hồng Cung bên trên, nên 
Bạch Cung to thật to và đi đâu cũng phóng tầm nhìn thấy 
được chúng. Cũng chính tại Bạch Cung nơi sinh hoạt 
chính trị, văn hóa, các hoạt động tôn giáo trải qua nhiều 
biến thiên lịch sử. 

Sau nhiều lần trùng tu từ năm 1989 đến năm 1994, 
chính phủ Trung Hoa chính thức đưa vào khai thác nền du 
lịch tâm linh, dưới sự giám sát của một thực khách không 
tên, camera vô hình mà bí ấn. 

Có thê nhận biết từ Đông sang Tây có độ dài 360 m, 
chiều rộng trên trục Bắc Nam 270 m, bao bọc một khối 
lượng từ trong ra ngoài vành đai cung thành vương đường 
Potala là khôi Mani luân đồ sộ và uy nghi. Khu chính phía 
trước núi, khu cung mật thất trên đỉnh núi gồm Hồng Cung 
và Bạch Cung, khu phía sau hồ gồm 3 cửa Đông - Nam - 


250 


Tây, có hai vọng lầu góc là nơi cơ quan quản lý phục vụ 
in kinh, mở cửa cho các Lạt Ma ra vào. Các quan viên, 
Tăng Ni và có cả nhà tù, nhà giam, chuồng ngựa. Trước kia 
Potala có mặt hồ đẹp nhưng khi tôi đến thì mặt hồ uy linh 
đã chìm vào lòng đất, trở thành một cung cảnh về đêm sắc 
màu tú lệ. Đặc biệt, cung điện vương đường Potala ta phải 
đi theo chiều kim đồng hồ lên mặt trước, phía Tây sang 
Đông, sau đó vòng ra sau lưng. 

Tôi nhìn thấy trước cổng cung điện, nơi chúng tôi đi 
vào vọng gác đầu tiên có tắm bia ghi rằng: “Cung điện Potala 
được Unesco công nhận vào năm 1994 là di sản văn hóa thế 
ĐIỚI”. 

Ở cổng nảy có sự giám sát an ninh nghiêm ngặt, nếu 
bạn là người Việt Nam thì thủ tục kiểm tra nhanh chóng bất 
ngờ. Các thứ bỏ lại như: Kéo, chất lỏng, đồ gây cháy, thì 
sau đó ta mới được bước vào cửa ở Cung chính phía Tây 
cung điện, dạo qua vườn hoa cúc, hoa câm tú cầu, ta có 
thể thả hồn vào thăm Potala. Đặc biệt, không được quay 
phim và chụp ảnh trong cung điện, ta có thể nhận thấy 
quảng trường cao từ trên Potala nhìn xuống, đi chậm và 
thở đều để cảm nhận nguồn tâm. 

Theo thư tịch tham khảo tôi được biết thêm một điều 
hấp dẫn từ tập ảnh tôi mua để làm hình ảnh minh họa cho 
tác phẩm của mình, thì từ bên trái cổng tiền sảnh Bạch 
Cung đến Hồng Cung có những bức tường cột được buộc 
bằng vải đỏ, trang trí nhiều bích họa Quán Thế Âm, với 
nhiều ứng hóa thân. Trên đỉnh mái vàng Golden Done của 
Stupa lớn, chứa thi hài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIII, xây dựng 
năm 1936, kiến thiết mái vòm có dấu chân thần Garuda, 


251 


bên dưới mái kết thành ngàn cấu đỡ nhiều tầng vững 
chắc, đảm bảo cho dư chấn động đất và gió với độ cao 
3756m. Ngoài tượng thân của I3 vị Lạt Ma được giữ bên 
trong cung, còn có tượng Vua Song Tsen Gampo và các vị 
đại thần. Có tượng Phật Thích Ca và Đạt Lai Lạt Ma thứ 
V bằng vàng, tạc vào thế kỷ XVII. Có tượng A Di Đà và 
có những bức tượng linh thiêng, huyền bí của ngài Tông 
Khách Ba, vị sáng lập ra dòng Hoàng Mạo phái đều tạc 
vào thế kỷ XVII. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được tạc 
thế kỷ VII. Tượng Stapa Tomb của Đạt Lai Lạt Ma XII 
Thubtan Gyatso cao 12,97m, rộng 7,83m làm từ 18.870 
lượng vàng ròng. Trong bốn bậc của Stupa tượng trưng 
cho Tứ đề đều sắn rubi, kim cương, hồng ngọc, lục ngọc. 
Có những Mandala 3D độc nhất vô nhị, cách đây nhiều 
thế kỷ. Có tranh ThangKa với những lễ hội lớn vào năm 
1695 sau khi Hồng Cung xây dựng hoàn thành. Có tranh 
ThangKa cô họa hình Đạt Lai Lạt Ma thứ I đến thứ II 
của trường phái Menthang. Có những tranh từ thời 
Đường. Có những hình Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
(Manjushi), bút pháp của trường phái Khen-tse từ thế kỷ 
XVII. Có những bản kinh Phật từ giấy cọ, khắc tiếng 
Phạm. Có cả khèn làm bằng vàng, một ít ngà voi điêu 
khắc tỉnh xảo, hay những thư tịch, kho sách cô được lưu 
giữ bảo mật trong cung điện Potala. Tất cả tôi đã ghi ra để 
ai đó có dịp được đến và chạm vào trong tim.... 

Thực vậy, Cung Potala được xây dựng vảo thế kỷ 
thứ XVII, bởi Đạt Lai Lạt Ma đời thứ V khởi tạo trên nền 
móng cũ. Với trên một ngàn cung điện lớn nhỏ, chia ra 
nhiều hạng mục, có thể nói, đứng bất kỳ nơi nào nơi trung 


252 


tâm đều nhìn được bốn phía góc cạnh của cung điện kiều 
diễm và tráng lệ nguy nga này. 

Trong đó có cung Tăng xá, cung Thiền đường, cung 
Thư viện, phòng cho Chư tăng khách trú ân các trú xứ khác 
đến, cung Phật đường, cung tọa chủ và được chia nhiều 
phần khác nhau. Trong đó, chúng tôi đi thăm Hồng Cung 
và Bạch Cung. Bạch Cung là nơi dành cho chư Tăng, tu 
học từ các vị Lạc Ma nhỏ tuổi đến các vị giáo thọ. Hồng 
Cung là cung điện thờ Đức Phật Thích Ca và những căn 
phòng cho các vị Thượng thủ. Bao nhiêu cung điện khám 
phá, bất chợt tôi nhìn thấy những người dân tạng đó có 
niềm tin sâu sắc và kiên trì. 

Nói dễ mà rất khó, vì không phải ai ở Tây Tạng cũng 
vào được cung điện Vương Đường Potala, nơi Hỗng Cung 
hay Bạch Cung để nhìn ngắm và đảnh lễ. Vì vé vào công 
chính, chỉ dành cho khách có visa mà thôi, 100$ một vé, vì 
vậy, ai có thực sự hướng tâm mới vào được để chiêm bái. 

Thật phước báu vô cùng, họ tin vào niềm tin sức 
mạnh, tâm linh kiên trì, không thối chí, họ đi ở quanh cung 
Potala đúng 3 ngày thì mới hết được một vòng tròn của 
cung điện Vương Đường Potala, họ đi trì tụng thần chú và 
đảnh lễ pháp lạy ngũ thể đầu địa. Và trên tay lúc nào cũng 
có chuỗi hạt và chiếc trùy mamI luân, họ tin trong họ có 
Phật, họ đã thành tâm. Còn tôi thì đã choáng ngợp vì độ 
cao hơn 4000 mét so với mặt nước biển, đi nhẹ, nói khẽ 
để cảm nhận bằng giác quan, chụp và lưu vào trong ký ức. 
Bầu trời đã thanh trong, vằng mây đang hiện ra diễn ảo, 
khoác lên mình một gam màu rực rỡ và lộng lẫy. Tôi đến 
xứ Tạng bằng tâm hồn, bằng trái tim rộng mở đón chào. 


253 


Ôi! Thật chạnh lòng cho những đường xưa lối cũ giờ chỉ là 
rêu phong, vì nơi đây năm một vị trí trên đường đi ai cũng 
nhìn rõ từ qua công soát vé là thấy bờ rào chặng lại, cũng 
có lẽ xưa kia đây là nơi các Lạt Ma đi vào thiền đường hay 
tăng phòng trú dạ nhưng trải qua nhiều thời gian chuyên 
lưu, bốn mùa thay đồi, tâm tính và con người cũng đã đi xa 
nên giờ chỉ là lối xưa vắng bước người qua, bây giờ còn lại 
rêu phong phủ mờ, văng kẻ giỡn đùa bên nhau. Trong câu 
chuyện hàm ngôn tâm sự về chất liệu Phật pháp. 

Đến Vương đường Cung điện Potala, lên một độ cao 
phía trước nhưng xuống một cung cảnh phía sau thật diễm 
kiều, hầu như cung điện Potala bị ngủ quên với những cô 
thiếu nữ. Tôi nhìn trầm lắng vào vách tường cũ, nhìn dòng 
khách qua lại, nhìn áng mây bay khắp cung trời thơ mộng 
xứ Tạng, thưởng thức băng tâm nên đọng lại trong tôi một 
chút tình gợi nhớ. Nhớ căn phòng bỏ trông, vắng bậc chân 
tu, nhớ thiền đường vắng tiếng kinh cầu qua khung cửa, 
nhớ về các Lạt Ma thảo luận Phật pháp xương minh, nhớ 
về bữa cơm đạm bạc xa mờ, rồi dần vào trong. 

Nước mất tôi bỗng dưng rơi, vì cảnh cũ còn đây, 
bậc thầy lưu dấu nay ở phương xa. Đẳng sau rặng tuyết 
sơn trăng xóa, hướng về cung điện như một lần viễng lại 
chùa xưa. Bước chân tôi thững thờ, dường như tru nặng và 
ngừng lại như không muốn bước tiếp lên nữa. Bỗng dưng 
tôi nhìn có cảm giác vừa gần vừa quen như mình đã từng ở 
đây rồi. Sao mà nó khó tả đến vậy. Đây là một căn phòng 
bỏ trống đã từ lâu không người ở, không người chăm sóc 
chăm dọn, vì toàn sự trá đạo mượn áo Như Lai, tô điểm bản 
tâm ngã mạn, vì chân tu thì xa dần về quá khứ dĩ vãng, tôi 


254 


đã khóc như chưa bao giờ được khóc, thấy tôi quá nhỏ bé 
và teo lại như con kiến chui vào trong chiếc túi Như Lai. 

Để từ đây, tôi âm trầm vắng tiếng và trở về trong lòng 
nhớ mãi xứ Tạng của tôi. Bao trái tim huyền bí, một thời 
thịnh suy hưng vượng rồi cũng bỏ đó trở về với bản tính 
chân nguyên. 

Đảnh lễ Phật tại Cung Potala xong tôi và phái đoàn 
chiêm bái nơi tịnh tu, thuyết pháp, giảng dạy cho các vị Lạt 
Ma xưa, với các pháp khí từ ngày xưa còn nguyên cũ mà 
người xưa giờ ở nơi đâu? 

Ở hư vô chăng hay là nơi dòng người lữ thứ tha 
phương, mà trong đó tôi nghĩ thiện duyên đến, thì cũng về 
tìm lại cô nhân, một bảo tòa nguồn tâm an tịnh chân thân 
giải thoát. 

Bước xuống Cung điện Potala tôi đã nhặt viên đá tại 
cung điện này. Và xin chư vị anh linh, tâm linh, Phật tánh, 
sơn thần, địa mạnh chứng giám cho tôi để đến và chiêm 
ngưỡng rồi mang về một vật tri ân chiêm bái. 

Tôi đi về phía sau, chúng tôi gặp những người em gái 
xứ Tạng có một mái tóc dải tết con rết đến chấm chân, em 
cười hồn nhiên vô tư diệu vợi, còn tôi đọng lại chút tình 
của em gởi hôn theo trăng ngàn cơn sóng phiêu bồng. 

Gặp lại người xưa cùng đi chung đường nhưng ai 
cũng bảo tôi và vị thầy Lạt Ma Tây Tạng giống nhau thật, 
chỉ khác ngôn ngữ, nhưng tôi nghĩ, cùng chung màu áo 
Như Lal, tâm Như Lai, học và làm đệ tử Như Lai thì tôi 
cùng tâm nguyện đi cùng được, thế là tôi và vị ấy nở nụ 
cười với nước mắt đẫm lệ. Vẫn không quên xin chụp một 
bức hình làm kỷ niệm tình pháp lữ thâm giao. Đến và đi 


255 


trong bất chợt vô tình dẫu cô ý mà tâm ta về một điểm. 

Thật là nhanh hết thời gian một tiếng đồng hồ, lên 
và xuống. Thế mà đôi chân trần của tôi và phái đoàn cũng 
như muốn kéo dài ra thêm nữa. Để từ đây lưu dấu mãi 
trong ký ức của tôi một vương đường cung điện Potala, 
thật kiều diễm, nguy nga, thanh tao và xúc động. Cung 
điện Phật được khoác lên mình chiếc áo kim cương vàng 
bạc, ru bi và mã não, được kết thành một tác phâm để lại 
cho đời. 

Dĩ nhiên cái gì con người tạo ra thì đó thuộc về thiên 
nhiên, con người trên toàn thế giới giữ gìn và bảo vệ, cũng 
chỉ là thưởng thức băng chân tâm. Dẫu biết răng đến và 
đi là kẻ thường tình, nhưng với tôi đó là một kỷ niệm khó 
quên. Đến để học niềm tin, nghị lực, sức mạnh, ý chí, tu 
học chủ quyên trong mọi trái tim từ tâm của Phật. 


2. THĂM TU VIỆN ĐẠI CHIẾU 

Ánh nắng chiếu vào trong từng hàng cây xanh tươi 
bên vệ đường, làm mát cả cung trời xanh kỳ ảo. Tiếp tục, 
chúng tôi đến thăm một ngôi chùa Đại Chiêu, ngôi chùa 
cách trung tâm thành phố 2 km, gần khu phó nỗi tiếng Bát 
Giác, bán những mặt hàng xứ Tạng, nào vòng đeo tay, 
các dụng cụ pháp khí Mật tông, cờ phướng. Với gam màu 
tươi thắm sặc sỡ, với gian hàng thổ câm xứ Tạng tạo cho 
du khách thật háo hức và muốn tìm đến để chọn cho mình 
một vài kỷ vật lưu dấu, sau mỗi chuyến hành hương về xứ 
Tạng thân yêu. 

Trước mắt tôi, một tu viện uy nghi, dòng người đồ 
về tu viện mỗi ngày một đông hơn, tấp nập, ồn ào, im lặng 


256 


và cả những bước chân hùng tráng lạ thường, giữa dòng 
người vừa hối hả vừa dạo bước thưởng hoa. Tôi cùng 
phái đoàn đã có cơ duyên tìm về dòng lịch sử, Tu viện 
Đại Chiêu tiếng Tạng gọi là Jo Khang, Hán dịch là Phật 
Chi Phòng, tức là tu viện này được kiến tạo thờ Đức Phật, 
nghĩa khác là Kinh đường. Chùa tọa lạc hướng Tây gần 
khu phố Borkhor (Bát Giác) cách trung tâm thành phố 
Lhasa, chiều rộng 2,5km?. Tu viện xây dựng vảo thế kỷ 
thứ VII, do Vua SongtSanGampa (Tùng Tán Cang bố) và 
công chúa Văn Thành (Wencheng). Chánh điện thờ Đức 
Phật Bắt Động, do Vua Nepal ban tặng, bức tượng Thích 
Ca đản sanh bằng vàng ròng với thân tướng 12 tuôi. 

Có thể nói kiến trúc chùa được kết hợp từ nhiều quốc 
gia lãnh thô thân cận, mang đậm nét Mật Tạng, Nepal, Ân 
Độ, Trung Hoa vào thời Đường Hán. Ngoài những bức 
tượng được tặng, tu viện kiến tạo thêm những tác phâm 
để lại cho đời. Như tượng Phật Thích Ca cao 3m nặng l,5 
tấn, chất liệu bằng đồng, tượng Bỏ Tát Địa Tạng, tượng Hộ 
Pháp và tượng Tông Khách Ba cùng nhiều phái Cách lỗ. 

Đặc điểm chú ý, tu viện có nhiều bích họa mang đậm 
tính chất Mật tạng và dòng lịch sử tại xứ Tạng liên quan 
đến Phật giáo. Xung quanh tu viện có những hoa văn họa 
tiết đa dạng, màu sắc kết hợp hài hòa tạo nên một gam màu 
Ngũ trí Như Lai, đầy quyền năng huyền bí linh thiêng. 
Tu viện có tất cả là 370 căn phòng lớn nhỏ, tạo nên một 
nét kiến trúc đồ sộ và nguy nga, tạo cho du khách khi đến 
thường phải tìm hiểu thật cặn kẽ nhưng thời gian đâu cho 
phép nhiêu. 

Bắt chợt tôi nhìn ra thấy trước cổng tu viện có hai 


257 


con nai và bánh xe pháp luân. Tôi nhìn thật kỹ, nhìn bằng 
tâm từ bị, bằng trái tim chân thành, kính cần, vì biểu tượng 
trên gắn liền dòng lịch sử sự kiện tại vườn Lộc Uyên! 
nơi thành lập Tăng đoàn đầu tiên cho năm anh em tôn giả 
Kiều Trần Như!'Š, tại đây Tam bảo đã hình thành, Phật 
Pháp Tăng đã có trên cuộc đời, và tại tu viện đã có đầy đủ, 
có cả đôi nai cũng tại khu vườn nai hay còn gọi là vườn 
Lộc Uyền. 

Thật vui cho tôi, khi xung quanh ai ai cũng chí thành, 
tìm cho mình một vị trí thành kính, tôn nghiêm để an tọa 
trì chú hay thể hiện niềm tin trong mỗi người dân xứ 
Tạng với pháp hành thực tập chuyên cần, không hò hét, 
không kỳ thị, không tranh giành, không xua đuổi, không 
chen lấn, không hơn thua, không tìm bạn để hàn thuyên 
mà tất cả đi về một điển đó là chân lý tu trì giải thoát sanh 
tử. 

Ôi hạnh phúc làm sao, trong cung điện thờ Đức Phật 
Thích Ca và bức tượng Thái tử đản sanh 12 tuổi, được 
tạc và kiến tạo vào thời Đường khi công chúa Văn Thành 
mang từ Trung Hoa sang và gả cho đức Vua Tùng Tán 
Cang Bồ, để mang lại sự hòa bình an dân cho đất nước 
bang giao. 





H1 Lậc Uyến (s: Mrgadäva, p: Migadäya, J#Zl): từ gọi tắt của Lộc Dã Uyên (JB#ƒ 2D), 
còn gọi là Lộc Viên (#R]), Lộc Lâm (#‡R), Thí Lộc Viên (JñEã]), một trong bốn 
thánh địa của Phật Giáo, nằm tại nước Ba La Nại (Z5) thuộc trung Ấn Độ. Sau 
khi đức Thích Tôn thành đạo, lần đầu tiên Ngài đã đến đây thuyết pháp Tứ Đề, và 
hoá độ cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như (f8#). 

ĐỘ Ainata- -Kaundinya (skÐ Kondanna (p) Tên của một trong năm vị đệ tử đầu tiên của 
Đức Phật. Ông là người trẻ tuổi nhất trong tám vị Bà La Môn được vua Tịnh Phạn 
thỉnh đến lễ quán đảnh Thái Tử sơ sinh. Ông nguyên là thái tử xứ Ma Kiệt Đà, là 
cậu của Đức Phật, và cũng là bạn cùng tu khổ hạnh với Đức Phật khi Ngài mới xuất 
gia 

















258 


Từ cung điện này ta có thể thấy được rất nhiều kiến 
trúc theo Mật Tạng huyền bí, phong tục thờ lễ nghi nhiều 
hình thức đi kèm, và có giá trị về mỹ thuật cùng sắc nét tâm 
linh. Trên đỉnh tu viện ta có thể nhìn và thấy được Cung 
Potala, bằng mọi góc nhìn, chúng tôi đã chạm vào vách đất 
tường rêu nguyện cầu cho tu viện ngày cảng trường lưu, 
đảo tạo nhiều bậc chân tu, chia sẻ niềm tin sâu sắc hơn cho 
người dân bản xứ. Cung điện Đại Chiêu có những bức hình 
vẽ bằng vàng trên tường hay là bột ngũ sắc tạo nên một bức 
tranh ThangKa theo thế giới tâm linh. 

Trên đỉnh tu viện có một cung điện bằng đồng mạ 
vàng, thờ Đức Phật Thích Ca và ứng hóa thân của Bồ Tát 
Quan Thế Âm. Theo truyền thuyết xứ Tạng, người hướng 
dẫn viên kề rằng: 

““Thuở xưa, vùng đất này là một hồ nước, có một vị 
quỷ vương tên là Srimer thường hay làm cho dân chúng 
hoảng sợ, quấy rồi dân làng, nên công chúa Văn Thành 
đã nghe vậy bèn thả một chiếc nhẫn xuống mặt hồ, nhân 
duyên hội ngộ, chiếc nhẫn cũng với Padmarambara (Liên- 
Hoa-Sanh), Ngài đến từ miền Nam đất nước Ấn Độ vượt 
dãy núi tuyết vĩnh cửu qua đây hành đạo, Ngài dùng mật 
chú của chư Phật và chư Tổ để hạ gục ngã quỷ, và từ đây 
dân chúng an bình trở lại. Theo ước nguyện của công chúa 
Văn Thành, và vua Tùng Tán Cang Bồ đồng thời nhờ sự 
gia trì của ngài Liên-Hoa-Sanh, khởi công kiến tạo tu viện 
Đại Chiêu, thuở ấy, chùa có tên Thần Thành Biến Tự hay 
còn gọi theo thời gian chúng đã có tên Chân Cam Tự, Lão 
Lang Tự...” 

Ngoài ra, chùa có một tắm bia được tạc vào năm thứ 


259 


III niên hiệu Trường Khánh 823, thời Vua Mục Tông đời 
Đường. Tôi nhìn với nét chữ bị mờ dần nhưng vẫn đọc 
được “Đường Phôn Hội Minh”, tức giữa xứ Tạng và nhà 
Đường liên kết thành mối bang giao thăm tình chung thủy. 
Trước công là một cây đại cổ thụ tên: “Đường liễu” giờ 
vẫn hiên ngang theo thời gian biến chuyển lớn dần và 
sừng sững với thời tiết. Đường liễu vẫn sống đẹp tạo ra 
bóng mát tặng đời, người dân xứ sở và du khách thập 
phương khi đến nơi đây bị say năng, thì tìm về trú ấn chút 
tình chung. 

Cho nên, Cung điện Đại Chiêu là nơi được Unesco 
công nhận vào năm 2000, để rồi nơi đây còn bảo lưu 
những tác phẩm lỗi lạc đề lại cho đời như: Bức tượng thích 
ca từ đời Đường Hán, tượng A Súc Bệ đã bị phá hủy, giờ 
chỉ có tượng Thích Ca nặng l,5 tấn và cao 3m. Ngoài ra, 
còn nhiều di vật khác nữa, tôi đã ngắm nhìn chăm chú và 
say mê nhưng cũng không quên nhiệm vụ tác nghiệp của 
mình sẽ tạo ra một album “Giấc mơ Tây Tạng”, cho phái 
đoàn lưu lại những kỷ niệm khó phai khi đến vùng đất đầy 
huyền bí. 

Cảm ơn ba mẹ, thầy Tổ, các người học trò của tôi đã 
tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc, nhìn ngăm, đảnh lễ, cầu nguyện, 
ước nguyện bằng bồ đề tâm một đường tu học tinh tấn và 
vững chãi trong trí tuệ và từ bi. Để tiếp nối nguồn mạch 
đạo pháp bằng con đường giải thoát và giác ngộ. Rồi đây 
ánh nắng dịu lại, hạt mưa rơi nhẹ như chảo đón tiễn đưa 
đoàn chúng tôi đến viếng thăm tu viện Sera. Trong khí trời 
dịu mát nguồn tâm, tôi đã cười trong niềm chí kính Phật. 


260 


3. HOA HỎNG DẠI HUYÈN THOẠI TU VIỆN SERA 


Chiều dần tắt nắng, cái lạnh đã thêm phần tăng nhiệt, 
những hạt nắng yếu ớt đang dần dần chìm vào giấc 
ngủ màn đêm, tôi như chậm lại để thưởng thức những 
câu chuyện của loài hoa hồng dại, một huyền thoại lạ 
thường chưa được nghe bao giờ, cách điển biện kinh 
không xa, tôi đi thật chậm và ngắm nhìn những áng mây 
trôi lờ lững trên tu viện, hoa hồng dại khắp lưng đồi, để 
ngắm nhìn những đàn chim non hát ca ví von như đang 
chào đón chúng tôi cùng phái đoàn lữ khách tha phương 
khắp thế giới đồ về vì mùa này xứ Tạng đón nhiều đoàn 
khách du lịch tới chiêm bái khám phá vùng đất huyền 
thoạiI. 

Tu viện Sera được xây dựng vào năm 1419 bởi Jam- 
chen ChoJe Sakya Yashe (Thích Ca Di Hiệp) theo tâm 
nguyện của ngài Tông Khách Ba một trong những vị đại 
sư nổi tiếng của Tây Tạng, cũng là nhà Canh Tân Phật 
giáo Tây Tạng, Sera được dịch từ Hán gọi là Sắc Nhạ hay 
Sắc Lạp tự. Theo thuật ngữ Tây Tạng còn gọi là Hoa hồng 
đại, bởi vì một loài hoa được mọc trước những quả đồi kế 
bên tu viện, thật là một loài hoa hồng dại ven rừng. Ngay 
sau khi tu viện khởi công và hoàn thành thì loài hoa này 
cũng mọc sau lưng đổi tu viện vô vàn cành hoa, nở rộ cả 
cung trời Lhasa, thật kỳ diệu và nên thơ, đẹp lạ thường 
báo hiệu một tu viện trải dài bền vững, đào tạo bậc tăng 
tài xuất chúng. Chính vì thế, dân bản xứ gọi tu viện Sắc 
Nhạ Tự sau này lấy tên là Sera. Tu viện cách trung tâm 
thủ phủ Lhasa chừng 2 km về hướng Bắc, rộng khoảng 
115.000 km”. Tu viện này hiện nay có 2 viện đại học Phật 


261 


giáo SeraJe và SeraMey và một ngôi trường đào tạo Lama 
là Ngagpa Dratsay. Ở đây, tu viện đã đào tạo nhiều vị Lạt 
Ma nồi tiếng, nhiều hành giả và học giả cho Phật giáo xứ 
Mật Tạng ngày xưa đi vào huyền thoại và ngày nay đã phủ 
khắp trong xứ Tạng và cả thế giới. 

Đến để hiểu và lời pháp vô ngôn tuy im lặng nhưng 
đầy bảo ngọc kim cương xứ Mật Tông Tạng truyền. 
Những ngày tháng gần đây, khi chúng tôi đến có hơn 200 
tu sinh đang tu tập, dường như cảng ngày tu viện càng 
được phục hồi. 

Mỗi cách cấu trúc của các tu viện tại xứ Tạng đều 
theo gam màu Ngũ trí Như Lai, trên nóc tu viện tô điểm 
bánh xe pháp và đôi nai chúa hầu hai bên. Đoàn chúng tôi 
bước vào Chánh Điện là phái đoàn sau cùng, nên không 
gian ở đây cho chúng tôi chậm bước thiền hành thánh 
thơi tự tại. Theo từng nhịp đập, hơi thở vào ra, Hòa 
thượng dẫn đầu làm cho chúng tôi như tìm về lại nguồn 
sông vô tận, cái nhìn vô tận, cách hiểu sâu hơn về bài 
pháp vô ngôn, và cứ thế thời gian như chậm lại cho 
chúng tôi thiền và hành lễ. Sau thời khóa tôi đi nhìn kiến 
trúc tu viện giữa bảo tòa, tại tu viện thờ Đức Thích Ca và 
hai bên thờ Chư vị Bồ Tát và ngài Tông Khách Ba. Trên 
các bức tượng ứng hóa thân của Ngài đều mang một lớp 
áo kim cương nhiều hoa văn họa tiết mang đậm nét mật 
chú. Ngoài ra, còn có thêm những chiếc lụa Cát Tường và 
không quên bỏ sót tu viện này đều có ba bức Mandala 
(Mạn đà la)!!° do Chư vị Lạt Ma vẽ bằng cát để mô tả 
cảnh giới Chư Phật và Bồ Tát được giữ gìn cẩn mật. 

!16 Mandala (skU: vòng tròn giới hạn, vòng tròn diễn tả môi trường hoạt động của chư 
Phật trong Mật Giáo. 


262 


Trước công Chánh Điện có một cây cột cao IŠ5m, trên 
thân cây trang trí những phiến cờ mật chú được treo giữa 
không trung như đang tìm về niềm tin bất hoại trong 
chánh pháp Như LaiI. 

Người dân xứ Tạng, Hán, Mãn, Mông, Hồi thường 
đưa các em bé nhỏ tuổi đến tu viện này xin ban phước cho 
các em có trí tuệ và từ bi, niềm tin Tam bảo ngày càng 
vững mạnh. Xin các vị Lama chú nguyện và ấn Cát Tường 
vào trán hay trên sông mũi của các em. Tôi đã thấy và nhìn 
chăm chú qua cánh cửa tu viện, lối mòn xưa nay trở về 
huyền thoại ít người qua lại như xưa. Nhìn lên các cánh 
cửa tu viện đang khép kín chỉ có vài khung cửa được mở để 
đón gió khí lạnh của vùng đất này. 

Thầy trò chúng tôi trong phái đoàn ngồi trước Chánh 
Điện chiêm nghiệm những gì đi qua trước mắt mình. Bất 
chợt các chú chó ngao Tây Tạng như gần như quen đến với 
tôi đã từ lâu. Chú đã ngồi lên chân tôi và ngủ thật ngoan. 
Tôi ôm chú và vuốt ve chú được một lúc thì tôi đã đi vẻ. 

Cái lạ hay quen sao mà như mình đã ở, về thì nhớ, ở 
thì vương, thôi đành nhìn ngắm và chụp lại vài tác phẩm 
lưu dấu trong buổi chiều tà hoàng hôn, màn đêm buông 
xuống trước rặng núi hùng vĩ trắng xóa với áng mây bay. 
Tôi đã nhìn bằng tâm lưu dấu trong tạng thức thứ § để cất 
chứa, lâu lâu nhìn ngắm mà không hệ lụy ái tình. 

Thề là dẫu qua nhiều tâm sự như đến hẹn lại về, tôi về 
lại bản xứ, còn cửa tu viện khép lại như trang kinh huyền 
Tạng, nhắn gửi nơi phàm trần một chân tu là nền tảng giáo 
lý Phật đà thậm thâm. 

Chìm vào trong hoa đại huyền thoại tu viện Sera để 
đêm về vằng trăng kia chiếu sáng giữa cung trời tự do. 


263 





Nếu có ai đó thành kính về tại hồ thiêng nước ngọt Yamdork này, 
thực tập hành thiên, ngôi yên sâu lắng, chắp tay Cung kính sẽ gặp được 
vị thây tiền kiếp hay người tình tiền kiếp, như một nguôn năng lượng cho 
tôi đến đề trở về ngôi nhà tâm linh trong chánh pháp. 


264 


4. HÒ THIÊNG YAMDROK 

Vượt nghìn trùng đại dương, tìm về con đường uốn 
lượn phía sau lưng đôi đỉnh núi Kampala với độ cao 5000 
m, tìm về một kỷ niệm hồn thơ trẻ tuổi, ánh mặt trời đang 
dần lên cao từ trên lưng đẻo Kampala, tôi lên xe buýt đi 
tiếp mất mười lăm phút đến mặt hỗ linh thiêng Yamdrok, 
tìm về cội nguồn. Hồ Yamdrok là một trong bốn hồ thiêng 
lớn nhất tại Tây Tạng, hồ với tổng chiều dài 72km, xung 
quanh hỗ thiêng nước ngọt Yamdrok đều phủ đây tuyết 
trăng. Trên từng lưng đồi có những dòng suối mát chảy vào 
lòng hồ, mặt hỗ nước này chảy cùng tận đề thoát ra phía 
Tây đi khoảng 90km về phía Tây, có hồ Gyantse uốn lượn 
những quả đôi chênh vênh dốc đá, năm xa thành phố thủ 
phủ Lhasa hàng vài trăm km, về phía Đông Bắc. Theo 
truyền thuyết anh Tenzin kế rằng hồ thiêng nước ngọt 
Yamdork nơi tôi đang đến là một hồ do một nữ thần biến 
thành, nghe thật kỳ ảo nên thơ. Sao nàng đẹp thế, nước 
xanh trong lặng lẽ vỗ vào bờ, âm thầm và kỳ diệu. 

Mùa đông, mặt hồ này toàn phủ một màu tuyết trắng, 
được biết vào đầu tháng 9 Tây lịch là du khách ít viếng 
thăm hồ này, dễ hiểu thôi vì quá lạnh nên những du khách 
chưa thích ứng độ cao, khó chịu về cơ địa của mình. Nghe 
đâu cạnh hồ Yamdrok có nhà máy điện vừa được sử dụng 
gần 20 năm, khánh thành vào năm 1996 gần một ngôi làng 
nhỏ Paiti cách phía Tây của hồ, và là một trong những nhà 
máy điện lớn nhất Tây Tạng. 

Hồ nước ngọt Yamdrok — Tso năm trên độ cao 4441m 
so với mực nước biển, mặt hồ này ví như hình một con bọ 
cạp thật kiêu xa, a1 đến một lần thì không muốn về. Vì sao 


265 


ư? Tôi đến đây giữa mùa thu xứ Tạng, ánh năng ban trưa 
treo trên đỉnh núi tuyết trắng mây xanh. Thật diễm lệ, mặt 
hồ kia đẹp lạ kỳ, dòng nước phẳng lỳ như đang tạo cho tôi 
một bản nhạc tình ca êm ả. Ánh nắng xuyên qua mặt hô, 
tôi đứng lặng yên như Thần Nữ đang tâm sự cùng tôi, uốn 
lượn quanh hồ như chiếc lụa hoàng y diệp lục, khúc khiu 
mà mềm mại, rực rỡ mà nên thơ. 

Để tiện cho chuyến khám phá vì thời gian có hạn, 
nên anh Toàn đã điểm sơ cho đoàn chúng tôi nghe các hồ 
thiêng còn lại. 

— Hồ Lhamo Latso: Là hồ thiêng nhất khi tìm về nơi 
đây sẽ nghe một chuyện tâm linh huyền bí, tìm các vị Lạt 
Ma tái sinh. Hồ này có diện tích 2 km“, nhưng độ cao thì 
trên 5.000m so với mực nước biển, ở miền đất kỳ bí Mật 
Tạng này nghe sao mà thu hút lòng háo hức muốn đến đề 
khám phá, hay xông pha lên trên đỉnh để nhìn thấy nàng 
có đẹp hay không? 

Hồ có rộng hay không, không quan trọng, mà quan 
trọng là độ linh thiêng và tôn quý nhất nơi này. Cũng phải 
thôi, hồ nước nhỏ 2km2, cao trên 5.000m thì không khí ở 
đây quá khắc nghiệt, núi rừng trùng điệp bao phủ toàn tâm 
linh, như ai tìm về một nên kho báu Phật tánh uy nghiêm. 
Nghe kề và nhìn qua ảnh cũng đủ thấy hấp dẫn làm sao. 
Mây bay giữa lưng đồi, màu xanh của thảo nguyên, loài 
hoa dại vào mùa thu mọc đầy quanh sườn núi cũng đủ cho 
du khách phải tò mò tìm về để xem kỳ hoa thảo dị. Hay 
những lúc yên tĩnh tâm hồn về đây ta cũng tìm được bậc 
thầy tâm linh, mùa tuyết phủ đầy sau tháng 6 đến tận tháng 
2 năm sau. Nên du khách cũng có thể đến vào tháng 3 đến 


266 


tháng 5 trong mùa, một năm sau thì sẽ gặp những điều kỳ 
bí nên thơ. Hồ này cách thủ phủ Uhasa về phía Đông Nam. 
Nghe nói, nơi đây yên tĩnh, nước hồ vỗ vào như bản nhạc, 
tìm về vị thầy khả kính tiền kiếp. 

Thuở xưa, Gendun Drup (Đại đệ tử của Đại sư Tsong- 
Khapa) đến hỗ Uramo Latsa, Ngài gặp nữ thần Palden 
Lhamo, được bảo hộ của Tây Tạng, hứa đi tìm và nhìn về 
các vị tái sinh từ ngài Gendun Drup, được tôn là Đạt Lai 
Lạt Ma lần thứ I và vị đó viên tịch, thì chư tăng trong dòng 
truyền thừa đi tìm vị Đạt Lai Lạt Ma thứ II, hay nhiều vị 
đến thứ XIV thì đều trở về đây, nguyện cầu gia trì các Ngài 
tìm được vị thầy tiền kiếp nương tựa. 

VỊ thứ XIV hiện đang cư trú tại tiểu vùng Tây Tạng, 
tạm trú tại nước Nepal thủ đô Kathmandu. Thật tiếc rằng 
đoàn chúng tôi không thê đến, vì điều kiện chưa cho phép 
hay chưa thuận duyên, vì tuyết ở vùng ấy quá nhiều nên 
hẹn một ngày đến viếng thăm và chiêm bái không xa hãy 
đợi nghe nàng thần nữ. 

Hồ Manasarovar (Hồ nước ngọt lớn nhất Tây Tạng) 
là một hồ có tổng diện tích 442km”, độ cao 4580m so với 
mặt nước biển cách Lhasa 940km. Quanh năm tuyết phủ, 
người Tạng gọi hồ này là Hồ Mặt Nhật. Đây được xem là 
Thánh hỗ Tây Tạng. Mặt hồ xanh như viên ngọc Mani, trên 
đỉnh núi tuyết trắng xóa, nơi này khách hành hương ai có 
đủ nhân duyên về đây thực tập ngồi thiền để tìm lại chính 
mình trong tiền kiếp xưa. 

Hồ BaSum là một hồ nước tuyệt đẹp, cách Lhasa 
300km về phía Đông, có diện tích 25,9km?,độ cao trung 
bình 3538m so với mặt nước biên. Hồ được gọi tên Tsokon 


267 


có nghĩa là hồ nước xanh. Ví như BaSum là một tiểu vùng 
Thụy Sĩ. Hồ như một bức tranh thủy mạc xanh trong kỳ ảo, 
huyền bí linh thiêng nơi hồ này có hòn đảo nhỏ 2000m2, 
được thiết lập một tu viện theo dòng truyền thừa tông Ninh 
Mã, xây dựng vào thế kỷ thứ XVÌII. Tên tu viện Tsodzong, 
tu viện này thờ ngài Liên-Hoa-Sanh. Nếu ai có đủ nhân 
duyên hội ngộ, nên về đây chiêm bái đảnh lễ hành thiền 
tìm lại chính mình trong nội tâm. Hồ này được công nhận di 
sản thế giới 1997. 

Hồ Namtso với diện tích 1920 km, độ cao 4718m 
so với mặt nước biên. Cách trung tâm Lhasa 112km với vẻ 
đẹp quyền rũ lung linh, được mệnh danh là thánh hỗ Namt- 
So, nước có màu ngọc lam, trùng điệp núi đồi, Namtso có 
nghĩa là hồ trên trời hay còn gọi là hồ nước mặn cao nhất 
thế giới. Thánh hồ này được bao bọc xung quanh một thảo 
nguyên nằm phía Tây Bắc của Tây Tạng, như một cặp tình 
nhân đang nằm trên sườn núi, đây cũng là hồ nước mặn 
duy nhất trên vùng đất xứ Tạng quê hương này. 

Người dân Tạng ai cũng phát nguyện. một lần trong 
đời sẽ được đi ít nhất một trong bốn hỗ này để tìm về vị thầy 
tâm linh tiền kiếp, hay đời sống thanh nhàn, không tham 
cầu dục vọng mà chỉ đặt niềm tin Tam bảo trong đời sông. 
Sau lời kế trên xe chúng tôi đã cất bước thiền hành quanh 
hồ này với thời gian ngắn khoảng I tiếng đồng hồ. Nhưng 
khoảng thời gian này cũng đủ khiến bác tài xế tò mò nhìn 
xem chúng tôi đang làm gì? Cầu nguyện gì mà lâu thế? 

Bước chân trên sỏi đá vô tri, đưa chúng tôi tìm lại về 
Phật tánh trong tâm, để rồi đây ai nấy tọa thiền trong niềm 
hạnh phúc. Đi để mà đi, về lại thân tâm pháp hỷ, dòng tâm 
thức gởi trọn năng lượng. Đến để mà đến, rồi ngồi lại tọa 


268 


thiền, dòng trí hiện lưu trong thức tuệ ngày xưa. Xa rồi 
nhớ nhung, nhưng tìm được vị thầy quá khứ, thực tập và 
thở đều chính là nguồn an lạc vô biên. Ngồi để mà nhớ về 
Phật tánh, cho lòng con dâng hương kính nguyện. Nghe để 
mà nghe, tình yêu quá khứ tuôn trào, về nụ cười bất chợt, 
dẹp hết ý nghĩa xấu tử tâm. Thấy hồ nước phắng lặng nhặt 
viên đá thỉnh về làm kỷ vật, cầu nguyện thầm chư vị anh 
linh, sông núi hồn thiêng, cho con thỉnh về để chiêm bái 
như một lần đến trong vô vàn kiếp trước. Thế là tôi đi thiền 
hành bằng trí tuệ từ bi, trong đôi chân trần bước lên thảm 
đá, nhìn xung quanh có đàn cừu và trâu yak, nhìn ngắm 
trong ý thức. 

Thế là lời nguyện đã tìm về bản tánh trong đời tâm 
linh, hôm sau và cho cả ngàn sau. 


5, PHÁP THỰC TẬP TỌA THIÊN TẠI HÒ YAMDROK 

Tôi bước nhẹ lên thềm sỏi đá rêu phong, mang thân 
tâm đi khắp chốn bụi hồng, thả hồn mình vào trong dòng 
nước, đưa ý thức đến với tâm Phật. Cứ như thế tất cả phái 
đoàn thiền tập, thở nhẹ bước đều, thả thân đi giữa đỉnh hồ 
thiêng nước ngọt Yamdrok. 

Nhìn xa xa có đám mây bay nhẹ lững lờ, trên lưng 
đổi tuyết trắng. Màu xanh của trời đang sáng cả không 
gian, đưa phái đoàn và tôi như đang chậm lại, tìm về chính 
mình. Đi để đến, thế là tôi cùng phái đoàn chọn cho mình 
một vị trí thích hợp, suốt một đoạn đường dài thăng tắp. 
Thầy trưởng đoàn đã đi trong chánh niệm và đẳng sau là 
quý thầy, quý sư cô cùng chư vị Phật tử hữu duyên được đi 
chung trong chuyên Tây Tạng. 


269 


Ngỡ rằng ta như lạc bước vào ngôi nhà Như Lai, ngồi 
tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, về một mối. Tư thế kiết già, 
chân trái bỏ lên chân phải, hay tay chạm vào nhau giữa 
lòng đan điền, đưa mắt nhắm lại, lưng thăng, đầu thăng, 
sông lưng ngồi vững chãi, nhiếp phục tâm mình mỗi người 
một lời phát nguyện của riêng từng tâm nguyện của mỗi vị. 
Riêng tôi thì ngồi sau cùng, vì phải có những lúc lẫy được 
thời khắc đẹp tâm linh. 

Sau thời gian tác nghiệp 3 phút, tôi trở về với tư thế 
kiết già, như phái đoàn đang thực tập. Tôi đưa tâm ý về 
hơi thở và hít sâu thở đều, quán chiếu và nguyện cầu. Pháp 
thực tập tọa thiền, tôi có những công án sau: 

1) Con tên Minh Thế, nguyện cho pháp giới chúng 
sanh, nơi địa ngục siêu sanh Tịnh độ. 

2) Nguyện cho pháp giới Ngạ quỷ, Atula, chúng hữu 
tình nơi cảnh giới chư vị đang trú ấn, liền được khởi tín 
tâm quy y Tam bảo, bỏ tâm tham, sân, si mà dứt trừ tâm 
kêu mạng, để được tăng trưởng lòng bô đề tái sanh nơi 
cảnh giới an lạc. 

3) Nguyện cho Tây Tạng được hòa bình mãi mãi, tự 
do mãi mãi, và các nước trên Thế giới không gây oán kết 
nhau. 

4) Nguyện cho cha mẹ hiện tại của chúng con, được 
biết đến Phật pháp tu học tỉnh chuyên, đề tìm được đời 
sông chân thiện mỹ. 

5) Nguyện cho cha mẹ quá khứ nhiều đời, được sanh 
về cảnh giới Di Đà lạc bang, mà dùng đức tính nhiếp phục 
Bồ đề tâm. 

6) Nguyện cho Thầy tổ đang nuôi dưỡng, giáo dưỡng 


270 


giới thân huệ mạng của con từ quá khứ, hiện tại, vị lai, dìu 
dắt con trên bước đường niềm tin ngôi Tam bảo, chuyển 
tánh đức tin vào tâm Phật ngời sáng. 

7) Nguyện cho chư vị hương linh tại mảnh đất này, dù 
còn hay mất, quá cô nhỏ bé hài nhi, được tìm về ánh sáng 
giải thoát nguồn tâm, tu học với đức Phật. 

8) Tôi nguyện cho phái đoàn hành hương từ chư vị 
tôn túc, ni sư, và quý vị Phật tử trong phái đoàn, thấy được 
pháp hý lạc khi đến chiêm bái thánh địa Phật giáo Tây 
Tạng, trong những ngày trên vùng đất huyền bí tâm linh. 

9) Nguyện cho đất nước Việt Nam luôn hòa bình hạnh 
phúc, xua tan chiến tranh và tìm về hòa khí trong hôm nay 
Và mai sau. 

10) Nguyện cho các vị thí chủ đã tạo cho tôi, có thiện 
duyên đến đây hành trì thực tập, đời sống tâm linh được 
hạnh phúc, phước đức tăng trưởng. 

11) Nguyện cho vị Phật tử Nguyên Thuần Tâm và 
Nguyên Phổ Hương sớm có hài nhi tinh khôi, thông minh 
sáng trí, hiểu kính Tam bảo và biết yêu thương mọi người. 

12) Nguyện cho tôi được kiến tạo mảnh đất Phổ 
Chiếu, để xây dựng ngôi Tam bảo, duy trì nền tâm linh 
Phật pháp. 

13) Nguyện cho kẻ còn người mất trong những ai liên 
hệ đến tôi xin được thừa hưởng phước báu trang nghiêm. 

Nắng đã dân lên, tôi ngồi yên vậy mà thời gian qua 15 
phút nhanh thật, lời nguyện đã trở về hư không xin chư Phật 
chứng giám. Cái nhìn, cái thấy dường như đang lộ hiện, thế 
là tôi lại hòa mình vào tâm thức thở nhẹ và nụ cười pháp lạc 
hỷ tịnh. Pháp hành ấy tôi đã có mặt mỗi khi tu học và lạy 
Phật mỗi ngày đề nguyện cầu cho hôm nay và mai sau. 


271 


Đại chúng buông thư và trở về tư thế tự nhiên. Tôi 
nhìn Hòa thượng đang còn thiên tập nên tôi đã tìm một chai 
nước, để tôi thỉnh từ lòng hồ thiêng, dâng để Hòa thượng 
chú nguyện, xin đề thỉnh về làm pháp cam lỗ cứu độ. Cũng 
không quên nhặt những viên đá để làm kỷ vật đánh dấu 
khi đã đến hồ thiêng Yamdrok. Tôi lấy nước tôi nguyện. 
Nguyện cho đệ tử thỉnh giọt nước mát cam lồ này mang 
về Việt Nam để làm pháp cam lồ tịnh thủy, hiện chai nước 
được Hòa thượng đặt lên trên Phật Điện Tàng Kinh Các 
nơi Ngài mỗi sáng hành trì. Tại đây, tôi nhặt những viên 
đá tại hồ thiêng tôi nguyện, nguyện cho chư vị hồn thiêng 
sông núi chứng minh cho đệ tử thỉnh viên đá chiêm ngưỡng 
đánh lễ rồi tưởng nhớ chư vị mỗi khi đã đến đây. 

Tôi đã đưa về làm kỷ vật, còn viên đá tại hồ Yamdrok 
của Hòa thượng hiện đang cất tại Tàng Kinh Các. Đi đến 
đâu cũng có pháp lạc, kể cả viên sỏi cũng có hồn. Trăng 
ngàn vạn nẻo, thiền tập như phép lạ thân tâm. Không biết 
phái đoàn nguyện gì từng vị nhưng tôi thấy ai cũng chắp 
tay hướng về lòng hồ để cầu nguyện theo pháp tuệ của mỗi 
VỊ, nguyện cầu bằng trái tim thành kính. 

Một điều mà tôi thấy sự thực tập là phép lạ của hồ 
thiêng khi đặt chân về Việt Nam. Đôi học trò Nguyên 
Thuần Tâm và Nguyên Phổ Hương đã có thai nhi, hiện 
nay đã là một em bé gái kháu khiỉnh và thông minh. Cảm 
ơn chư Phật đã dịu dụng năng lượng từ bị trong chánh niệm 
truyền tâm. 


6. ĐỈNH TUYẾT VĨNH CỬU 
Đường đời đã có những nơi ta đã đến, có những nơi 
đã từng đi qua lưu dấu bao kỷ niệm, có những nơi hội ngộ 


272 


rồi chia ly, có những nơi ta đến bất chợt, chút tình nhạt phai 
theo năm tháng xa mờ. 

Dẫu đến hay đi, thì ta nên ngồi yên nhìn ngắm, thả 
hồn mình vào cảnh đẹp mộng mơ. Ta dù đến sớm hay muộn 
đều đọng lại bên ta một chút tình khó phai. Dẫu đường đời 
ngược xuôi bao sắc màu diễm lệ, nơi ta đi qua chính là một 
cung đường đầy tình cảm. Hay trong ký ức, nơi ta đến là 
một thành phó đô thị phôn hoa, nhiều nhà lầu cao ốc, nhiều 
xe cộ đông vui, nhiều người ngược xuôi ngụp lặn tìm cho 
mình cuộc sông, nơi ấy là một thành phố phát triển trên 
mặt khoa học thông tin. 

Ai đã một lần đặt chân lên những dãy núi cao của 
Việt Nam như Langbiang, đèo Hải Vân, đỉnh đèo Lũng 
Cú, ngắm nhìn dòng sông Nho Quế Đề cảm nhận sự kỳ ảo 
nên thơ, oai hùng mà hiên ngang? Nhưng những chuyến đi 
đó chỉ là đưa ta đến cái nhìn trong lãnh thổ của ta thôi, còn 
nhiều và nhiều hơn thế nữa. Tôi đang viết trên mảnh giấy 
này là nơi tôi đã đủ nhân duyên khám phá vùng đất, một 
cung trời mệnh danh nóc nhà thế giới. Nơi đây có những 
dãy núi tuyết rạng ngời, có những đoạn đường kỳ thú, có 
những lễ nghi mang đầy màu sắc. Để khám phá thám hiểm 
thì ta hãy đi một lần trong đời cho biết, dù thời gian ngắn 
hạn thì ta nên đến để đặt chân. Đó là một xứ Tạng huyền 
thoại đã đi vào nhiều thơ ca của các thi sĩ. Họ viết hết giấy 
mực mà chưa tả được hết cõi huyền thoại mê cung. Ôi xứ 
Tạng, sao nàng diễm lệ và tinh tú như những vì sao trên 
cung trời tự do, nàng rong chơi để bao chàng thi sĩ chạm 
hỏi đến trái tim nàng, nàng cao nhất mà ai cũng đến ngắm 
nhìn cho thỏa dạ cuộc tỉnh. Hði Himalaya, nàng có nghe 


273 


chăng tiếng gọi từ cung trời nóc nhà xứ Tạng hay không? 

Thật vậy, núi tuyết uy hùng cao muôn ngàn, vằng 
mây tuyết trắng xanh ngút trời tự do, biển cả cũng nhìn lên 
mà thèm, được một lần chạm vào tâm hồn nàng. Tôi đã 
đến ngọn núi tuyết vĩnh cửu Kampala với độ cao 4794 
mét, nơi tôi đến nhiệt độ xuống thấp âm 4°C. Ngoài ra, 
Tây Tạng có những ngọn núi hùng vĩ như Kallash 7957 
mét, hay nàng tuyết Nyianchen Yaya với độ cao 6000 
mét. Thế mà cũng có những em bé núi tuyết với địa danh 
Nojin KangSa, tổng độ cao 5000 mét, đều nằm trong dãy 
Hy — mã - lạp — sơn. Ngàn năm đỉnh tuyết trắng phủ đây, 
muôn thuở vẫn là điều kỳ thú khiến ai cũng phải đến nhìn 
ngắm nàng cho thỏa dạ. Sức quyến rũ của nàng khiến tôi 
phải yêu, từ muôn ngản tia năng tuyết trắng tỉnh. Sao 
nàng đẹp thế, từ vóc dáng đến địa hình qua những phiến 
cờ ngũ sắc Mật Tông, bay khắp sườn núi tuyết trắng 
Kampala nơi tôi một lần về. 

Bao ký ức, bao nhớ nhung, bao háo hức, bao điều kỳ 
thú. Vượt trùng điệp ngọn núi, băng qua các thôn làng xứ 
Tạng, ngắm nhìn thảo nguyên xanh, tôi đến đây được ôm 
nàng Kampala vào lòng, nơi có một điểm kỳ bí. Phái đoàn 
đã đến, hầu hết ở đây độ cao 4794 mét, nên ai có sức khỏe 
không tốt đều nhìn ngắm nàng qua khung kính xe thôi, 
còn trong đoản có Hòa thượng, Thây Vân Pháp, Thầy Từ 
Niệm, Thầy Pháp Mãn, chị Giang, anh Hà, anh Toàn, chị 
Nhuận Pháp Nguyên cùng tôi xuống để thưởng lãm ngắm 
em cho thỏa dạ cuộc tình. Đến để nhìn và ôm em vào lòng 
biến cả trái tim. Kampala ơi, em đẹp tuyệt vời, trên đường 


274 


lên cung cảnh ngắm nhìn, len lỏi đâu đây có những chú 
đông trùng hạ thảo ấn tàng trong kẽ tóc em, với màu đen 
xám phủ lớp áo tuyết trăng tỉnh. Hạt muối ven đường 
sương đọng còn đây, mà giờ em Kampala ngồi đợi tôi về. 

Có những chú trâu yak thích ăn cỏ thảo nguyên, trên 
những đỉnh núi cao có đông trùng hạ thảo là món ngon của 
trâu yak khiến cho da, mỡ, thận, xương, lông, sữa, thịt đều 
trở thành linh dược hiến tặng cho Tây Tạng vô vàn về 
kinh tế. Và vượt qua những đoạn trường gian nan nơi 
vùng cao tuyết trắng, lạnh và thấp, đẹp mà mộng mơ. 
Cũng vậy thôi, trong các Lạt Ma Tây Tạng họ thường hay 
ân cư nhập thất trên các đỉnh núi tuyết cao tu tập, hành trì 
Pháp Du già ân sĩ dưới cung trời tự do trong Phật tánh 
trùng trùng, luyện tâm luyện trí với pháp Mật Tông, Kim 
Cương thừa, nuôi bồ đề lớn mạnh băng nguyện lực trí sáng 
Km Cương. 

Thân biến lửa thành nước, nước thành lửa, gió thành 
mây, mây thành gió hay trở thành một viên sắc trí tuệ muôn 
ngàn trên vùng tuyết trắng. Trở về bồ đề Kim Cương sắc 
bén bất hoại. Tôi đã chụp nhiều bức ảnh để lưu dấu kỷ 
niệm. Ấn tượng khó phai với những em bé Mông Cổ, em 
bé Hồi, em bé Tạng, em bé Mãn, em bé Hán, ... namthanh 
nữ tú, diện trên mình những chiếc áo đẹp,. đủ màu sắc vàng, 
đỏ, trắng, đen với nụ cười chiếc răng trắng tinh, xếp đều 
nhau, đôi mắt một mí, trên cổ có những trang SỨC mang 
đậm nét đẹp xứ Tạng. Có những em mang chiếc mũ phốt, 
có ba chiếc sao trên đầu, nụ cười thân thiện. 

Một điều kỳ lạ cứ như tôi đã đến nơi này. Cảm giác 
độ cao sau mấy ngày thì cơ thể tinh anh của tôi như một 


275 


liều thuốc phản xạ, khi xuống xe tôi chao đảo người. Lúc 
này, ngay lập tức tôi nghiêng bên phải và nghiêng bên trái, 
ngả lưng phía sau và nghiêng lưng phía trước,đầu thì hơi 
cúi, thở đều, đi chậm thì phép lạ trong tôi giúp cân bằng 
lại,. Thật kỳ diệu không ai dạy sao mình làm được. Đó phải 
chăng là phép lạ trên núi tuyết đỉnh cao? 

Ngắm nhìn em Kampala trong ký ức, đưa em vào 
trong trái tim tôi, nhớ và cười, nhìn những phiến cờ ngũ 
sắc tung bay trước gió, có một ngôi nhà nhỏ xinh, màu đen 
tuyên dưới lòng chân tôi là sỏi đá đang ấn mình trong lớp 
áo màu trăng núi tuyết, đẹp diệu kỳ, mang trên mình một 
phong trần sương gió, thả cõi lòng về lại hư vô. Các em bé 
xứ Tạng chụp hình với chúng tôi, với những cánh tay chào 
đón, hát âm vang bản tình ca xứ Tạng, điệu nhạc nhẹ lòng 
an tịnh. Tôi đã nhặt những viên đá để về làm kỷ niệm và 
nguyện sẽ đến nơi này nếu có duyên hội ngộ. Chúng tôi tiếp 
tục lên xe đi thì các em bé chạy theo và lòng thiện tâm trao 
cho các em những hộp bánh quê nhà, các em nhận bằng 
trái tim. Vẫy chào chúng tôi, tôi chào lại và đưa mắt nhìn 
về đoạn đường đi qua, ôi hạnh phúc lạ kỳ, nét đẹp kỳ vĩ 
Kampala, nhìn mà thương tôi trao lại với nụ cười trầm lắng. 

Hði Himalaya, người đẹp và kiêu xa nên tôi gọi 
người là đỉnh tuyết vĩnh cửu muôn đời khó phai, đến và 
tặng người nụ hôn buổi chiều tà lấp lánh áng mây ngàn. 
Xa mờ vào tâm trí muôn kiếp nhớ nhung. 


7z. THÀNH PHÓ NGỦ BUỎN GIANG TỬ (Gyantse) 
Thành phó ngủ buồn Gyantse nơi chúng tôi đến gọi là 


thị trần Giang Tử. Tại Tây Tạng có ba thành phố lớn nhất 


276 


mà mọi người biết đến đó là Lhasa một trung tâm văn hóa, 
chính trị, kinh tế, bộ máy nhà nước nằm tại đây, có sân 
bay và một số khách sạn sang trọng; còn Shigatese (Nhật 
Khách Tắc) là thành phố đứng thứ hai, nơi vùng đất xứ 
Tạng này có đầy đủ bộ máy chính trị trên, như bao khách 
thương gia hăng mơ đến để giao thương kinh tế; cuối cùng 
là thành phố ngủ buồn này, nơi chúng tôi đến là một thị 
trấn Gyantse (Giang Tử). Cũng buồn vì giao thương kinh 
tế ở đây chưa được thuận lợi, hai trung tâm thành phố Lha- 
sa và Shigatese là hợp lưu giữa hai dòng sông Tsangpo 
yarlong và Nyang chu, đất đai phì nhiêu màu mỡ, tiện cho 
việc trồng trọt canh tác đồng áng nương rẫy. Theo tình hình 
kinh tế chung của Tây Tạng. 

Nhìn bản đồ cầm trên tay, tôi biết răng Giang Tử cũng 
có một cung đường thông thương nhưng vì tình hình kinh 
tế phát triển, nên đã để cho thị trấn ngủ buôn này một lỗi đi 
về ngủ quên trong trí nhớ. Ta có thê thấy rằng giữa những 
ngã đường biên giới Gyantse, cách 300 km về phía Nam là 
Gangtok — thủ phủ Sikkim của Ấn Độ. Đi về phía Tây 100 
km từ Gyantse là Shigatese từ đây chúng ta phóng tầm mắt 
đi về phía Nam 500 km, sẽ tiếp giáp thủ đô Kathmandu và 
Nepal, phải vượt trùng núi tuyết với diện tích 3875 km”, 
dân số tại vùng phía nam 98000 người, những thành phố 
hội đủ các sắc tộc, đa văn hóa tín ngưỡng tôn giáo. 

Có lẽ rằng Gyantse đã có một thời thịnh trị thuở xưa, 
nay giờ vào quên lãng đề cho Gyantse ngủ quên trong nhớ 
nhung thuở nào. Những con đường được thông thương qua 
lại khi chính sách mở cho hai thành phố khá nhộn nhịp và 
đông vui. Vì thành phố này liên hệ đến dòng truyền thừa 


277 


mật thiết phái Tát Ca (Sakyapa) một thời là trung tâm nhộn 
nhịp thương mại trên thương trường. Từ năm 1904, nơi đây 
đã bị một cuộc chiến xâm lược của quân Anh, chúng muốn 
chiếm lĩnh Gyantse để làm lãnh thổ thống trị cho riêng 
mình. Cũng trong năm ấy, một vị anh hùng dân tộc của Tây 
Tạng đã cùng nhân dân đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ Jiang Zi, ngày nay gọi tên là Giang Tử. 

Tôi đến đây một buổi chiều, ánh hoàng hôn dần tắt 
năng trên pháo đài Gyantse Dzong. Pháo đài vẫn hiên 
ngang đứng giữa đất trời, dẫu trải qua biến thiên dòng lịch 
sử. Nét kiến trúc cổ xưa của một thời oanh liệt: pháo đài 
với đốc cao. Tôi đến thì đã quá muộn nên anh Toàn kể cho 
chúng tôi nghe và cảm nhận qua trái tim. Pháo đài xây 
dựng vào năm 967 là pháo đài hoàn chỉnh nhất Tây Tạng, 
bao bọc quanh các tu viện, gồm 13 tu viện lớn, nhỏ. Vào 
những năm oai hùng, người ta biết đến Bảo tháp 
Kumbum, Bạch Cư Tự. Ai có thể leo lên đó phóng tầm 
mắt nhìn hùng vĩ, che chở cho một thị trấn Giang Tử 
buôn tẻ và cô đơn. 

Nơi đây, được ví như thung lũng Gyantse nhỏ hơn 
Lhasa, vì xung quanh là những ngọn đôi cao phủ đầy màu 
đất xám. Xa xa là những thảo nguyên thơ mộng, chắc có lẽ 
pháo đài cũng cô đơn lạnh lùng, vì vạn triệu con tim đã ngã 
xuống bảo vệ pháo đài, nơi mà oan hồn lạc bước nương 
tựa cửa Phật Bạch Cư Tự ngàn năm. Trong cuộc chiến đó, 
chắc cũng có các vị Lạt Ma bảo vệ những niềm tin chánh 
pháp và cũng ra đi về chốn Tịnh độ. Giờ đây, tôi đến chỉ 
là những ngọn gió rét lọt vào trong căn phòng hoang đại 
trên pháo đài cô liên tính mịch. Xe đi ngang qua những 


278 


cung đường xưa cũ, tôi nhìn chắng có bóng dáng cố nhân 
nào lên đây thưởng lãm, nhìn ra chỉ có một cụ già bán vé 
cho ai muốn khám phá vết tích ngày xưa. Dạo phố buổôi 
chiều lòng tôi bỗng thấy chạnh lòng, ba tháng tiếp chân du 
khách vãng lai, ngồi nhìn các quán ven đường với bao kỷ 
vật, nào đồ pháp khí Mật Tông, tượng, chuông, linh, khánh 
và những phiến cờ ngũ sắc. Nhiều bức Tara biểu tượng 
cho Bồ Tát Quán Thế Âm, một tâm linh huyền bí, ảmđạm 
thành phố ngủ buồn rong ký ức. 

Bao căn nhà cổ kính ngủ vùi 9 tháng tuyết băng, phủ 
màu trăng cung trời, năng chút tình cho thị trấn thêm vui. 
Khi màn đêm buông xuông, chúng tôi tìm một khách sạn 
ven đường với địa danh Shigattse, để ngẫm về một chuyến 
đi đến, chiêm nghiệm phút giây chạnh lòng cô liêu. Tâm an 
thì đoạn đường đi qua dẫu cảnh buôn hay vui, thì tôi vẫn 
trở về cảm nhận phút giây tĩnh tâm cõi lòng. Tâm buồn 
cảnh ám đạm, thì áng mây bay càng lạnh thêm cho một số 
phận lãng quên một thời. Giờ đây Giang Tử nơi tôi đến, 
chỉ biết qua lịch sử ít ỏi mà chứng nhân tôn tại để khách 
hồng trần tha hương tìm về nghiệm lại chút tâm linh tôn 
giáo Mật ngữ, được bảo lưu qua Bảo tháp Kumbum, qua 
tu viện Palkhor, mạn-đa-la vĩ đại ba chiều. Ánh chiều tà 
dường như buông nhẹ trên vai, tôi bước nhẹ trên thềm hoa 
thảo dị cô tịch xa xăm. 

Đến để thấy thành phố ngủ buồn, ngàn năm nhớ mãi 
cõi lòng xa xăm. Ôi nhớ một con đường da diết nên thơ. 


8. TU VIỆN BẠCH CƯ, TÌM VẺ DẦU VÉT 
Tôi bước chân đên thành phô ngủ buôn Gyantse vào 


buổi chiều hoàng hôn vừa tắt năng. Ôi đẹp tuyệt vời, Bạch 


279 


Cư Tự là ngôi tu viện vừa lạ vừa thân quen như mình đã 
mơ thấy trong giác mơ trước ngày đi Tây Tạng. Lung linh, 
kỳ ảo, hồn thơ phiêu bông, trên một sườn đôi thung lũng 
năm trong cung thành thị trấn Giang Tử ngủ buôn, cách 
Lhasa 300 km về phía Tây. Bạch Cư Tự nằm gần pháo đài 
Gyantse Dzong bao bọc bởi cung thành vững chắc, được 
sơn lên một màu đỏ rực, ôm trọn cả lòng thị trấn, một phố 
thị ngủ buôn trong mơ. 

Tôi như lạc bước vào một ngôi nhà tâm linh, như đã 
từng đi xa nay lại trở về bên quê cũ, được ôm trọn nghĩa 
tình, gọi lên hai tiếng quê hương. Thả hồn tâm về lại với 
chính bản thân mình. Chúng tôi cất bước chân đi trên thảm 
cỏ sỏi đá pha lẫn rêu phong, phai nhạt theo thời gian năm 
tháng. Từng bước chân an lạc tìm về nguồn tâm bất tận, đón 
nhận năng lượng từ chư Phật mười phương tiếp xúc chạm 
Vào trái tim tuệ giác của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Nhịp đập theo dấu chân, hơi thở trở về nhẹ nhàng 
hơn, thân âm dần lên, trí được sáng hơn. Khi năng lượng 
nguồn tâm chánh niệm đi về chạm vào từng con tim của 
chư vị t sư tạo dựng, trùng hưng, duy trì mạng mạch 
chánh pháp qua nhiều thế hệ truyền thừa. Bước chân trở về 
lại thánh địa Bạch Cư Tự!!” ngàn xưa, nhìn những cánh 
hoa bên đường, trước công tu viện Bạch Cư Tự ta như lạc 
vào một khung trời vàng từ ánh nắng hắt lên khung thành 
pháo đài bao bọc như chiếc y màu đỏ thắm của các Lạt 











Thể Bạch Cư Tự (É1 5#) Chùa nằm tại huyện Giang Tư thuộc Tây Tạng. Do Nhiêu đan 
cống tang và Lạt Ma Khắc Chủ Kiệt ở Giang Tư cùng kiến thiết vào đầu thế ki XV. 
Nguyên trước thuộc phái Tát Ca (Hoa giáo) của Phật giáo Tây Tạng, sau bị các phái Bá 
Giáo, Cách Lỗ (Hoàng Giáo) lần lượt đến chiếm cứ, bèn trở thành chùa viện chung của 
các phái. 








280 


Ma, xem đó là pháp phục hành trì, y bát được bảo lưu. 
Cái nắng, cái gió, cái rét, cái hồn nhiên mơ mộng giữa 
một khung trời xanh ngắt với đám mây bay trên bầu trời 
tự do. 

Tôi như chậm lại, thầm cầu nguyện 3 điều ước: 

- Nguyện cho chánh pháp Như Lai, trên vùng đất xứ 
Tạng trường lưu tiếp mạch. 

Nguyện cho chư vị Tăng già tại Bạch Cư Tự tính 
chuyên giới luật. 

- Nguyện cho Tây Tạng, tín tâm với Tam bảo hộ trì 
chánh pháp trường tồn. 

Sau ba lời nguyện tôi thở nhẹ hơn, nhìn qua bên trái 
và phải tu viện, giữa lối đi từ cổng đến trước thềm chánh 
điện, có những hàng cột to, khối ma ni luân được tạo bằng 
đồng, khối hình tròn có nhiều câu chú và câu kinh của chư 
Phật viết tiếng Tạng Cổ. Đó là một phép thực tập nội tâm 
của dân bản xứ. Người dân họ nghèo về vật chất nhưng giàu 
tình cảm, như kim cương bất hoại không bao giờ phai nhạt. 
Bất chợt tôi nhìn, lỗi vào tu viện Bạch Cư Tự, một khung 
cảnh buôn tanh vắng tiếng chuông, vắng tiếng trì kinh 
mật chú, văng tiếng hảnh trì miên mật của chư Tăng. 
Chiều vàng ảm đạm một sân chùa, nhìn lên cao có bốn bức 
bích họa Hộ Pháp Kim Cương; Tứ Đại Thiên Vương “Ma 
Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ”; Tứ Vị 
Thiên Vương trước cửa tu viện Bạch Cư Tự có một hình 
thù thật đẹp, màu sắc rực rỡ, nét đẹp độc đáo, dành riêng 
cho các ngôi tự viện cô, được lưu truyền ngàn đời còn mãi. 
Qua dòng thư tịch ta biết rằng Palkhor, (gọi là Bạch Cư 
Tự), nằm tại thị trấn Giang Tử Gyantse, cách thủ phủ 


281 


Lhasa 300 km về phía Tây, được xây dựng vào thế kỷ thứ 
XIII, cũng có nơi cho rằng xây dựng vào thế kỷ thứ XV 
do ngài Nhiêu Đam Cống Tang và Lama Khắc Chủ Kiệt. 
Tu viện Bạch Cư Tự chuyên tu theo phái Tát Ca, sau đó 
chuyên sang Hoàng Mạo phái và phái Cách Lỗ, sau này 
trở thành một tu viện hòa hợp và thanh tịnh thiết lập chung 
cho Phật giáo Tây Tạng. Có thể nói tất cả chỉ là một, đó là 
Tam bảo trong thế gian, nên sự hòa hợp này dung chứa 16 
ngôi Đại Già Lam, tu viện trước thời hưng thịnh. 

Trong cuộc cách mạng văn hóa năm 1959, Hồng Vệ 
binh đã phá hủy một số tu viện. Riêng đối tu viện Bạch 
Cư Tự còn giữ nguyên vẹn được toàn bộ kiến trúc từ khi 
thành lập cho đến ngày nay là nhờ chữ viết trên những 
bức tường của Thủ Tướng Chu Ân Lai cho nên Hồng Vệ 
binh không tiến vào phá hủy ngôi tự viện này. Do đó, khi 
đến chúng ta nên tri ân người xưa, nhất là chư vị tổ sư kế 
vị, thứ đến cảm niệm hộ trì chánh pháp của Thủ Tướng 
Chư Ân Lai, nhờ có chữ ký của Ngài mà giờ đây còn một 
ngôi tự viện cô xưa thời gian. Dẫu thế mà chúng ta nhận ra 
rằng sự tàn khốc của thiên nhiên không bằng sự ác tà của 
chúng ta, khi không có còn niềm tin Phật pháp. Vì thế mà 
chúng ta như kẻ lạc đường dẫn bước đi vào cảnh giới khổ 
đau. Cầu nguyện cho chư Phật, chư Tổ, các bậc chân tu, 
truyền tâm giới bồ đề, để nguồn năng lượng càng sáng tỏ. 

Ta có thể hiểu hơn, về bốn dòng truyền thừa vắn tắt 
nhất, để sơ lược cho chúng ta hiểu hơn. Theo sự hiểu và tìm 
vào thư tịch Phật giáo Tây Tạng đã có bốn dòng như sau: 

- Dòng phái Ca Nhĩ Cư: 
Xuất phát từ Marpa truyền qua Tây Tạng vào thế kỷ 


282 


XI, giáo phái này bắt nguồn từ Phố Hiền, Phổ Hiền trong Ca 
Nhĩ Cư không phải như ta thường nghĩ là ngài Phố Hin tại 
trú xứ Nga MI Sơn ở Trung Hoa, mà là hóa thân của pháp 
thân. Nanpa học trò của ngài Marpa, từ pháp Ấn du già và 
Đại thủ ấn. Tại Bihar Ấn Độ, giáo phái truyền tâm ấn, từ các 
bậc thầy tôn quý đến học trò xuất chúng, ngày nay dòng phái 
này được tôn tại với danh xưng Drukpa — Kagyu và Driguy 
— Huyyu. Dòng phái Ca nhĩ cư còn gọi là Bạch giáo. Ta có 
thể hiểu hơn dòng phái này dùng “cội nguồn của sự pháp 
âm” đo giáo lý du già từ kim khâu Phật thuyết. 

“Ca Nhĩ Cư cũng gọi là Bạch truyền kim khẩu, do 
đó mà vị sáng lập Mã Nhĩ Ba, du tăng học đạo tại Ấn Độ, 
cầu học với ngài A Đề Sa cùng với vị đệ tử Thọ Mật Thừa. 
Cuối cùng của ngài Na Lộ Ba được dụng tâm từ Kim cang 
tát đóa hay Salaha, Long Thọ. Trong lúc đó Ngài Mã Nhĩ 
Ba cũng thọ giáo Đại Thủ Ấn với ngài Di Lặc Đề. Từ đây 
Ngài trở về Tây Tạng truyền dạy cho ngài Mặt Lặc Nhật 
Ba (MIlaraspa 1052 - 1135). Ngài Mật Lặc Nhật Ba là vị 
xuất chúng, đã thu nhận nhiều đệ tử nhưng chỉ có 25 vị 
được thọ giáo. Một trong 25 vị có ngài Đạt Bảo Cáp Giải 
đã thụ lãnh như vằng trăng chiếu tỏa sáng khắp xứ Tây 
Tạng, vị học giả uyên thâm, được tôn danh sơ tô, của các 
chi phái Cát Tử. 

Trải qua biến cô lịch sử, dòng phái này truyền rộng 
rãi và càng phức tạp nên đã chia ra 9 phái nhỏ: 

1. Đạt Bảo Cáp Giải tự thành lập ra phái Đạt Bó. 

2. Đệ tử của ngài Đạt Bảo Cáp Giải tức ngài Cầu 
Tùng Khăng Ba khai sáng phái Ca Nhĩ Mã, đã xây dựng 
chùa Ca Nhĩ Mã làm trung tâm tu học cho đạo tràng dòng 


283 


phái này. Sau khi, Cầu Tùng Khẳng Ba (2 - ?), trải qua 3 
đời thì còn tiếp nối tông phái, chế độ chuyên thế của Phật 
sống do phái này khai sáng. Tuy nhiên thịnh hành mạnh 
mẽ, ở nước Trung Hoa vào triều nhà Minh, vị tổ thứ IV 
là Pháp Hữu, của Vua Minh Vĩnh Lạc cùng thời, thu nhận 
ngài Đại sư Tông Khánh Ba làm đệ tử. Cùng thời ấy giáo 
phái chịu ảnh hưởng phái Ninh Mã thật mạnh mẽ. 

3. Ngài Bán Kết Mộc Cửa Ba khai sáng phái Bán 
Kết La Nhĩ Cư. 

4. Ngài Lạp Mã Tân khai sáng Tân Tra Nh1. 

5. Đệ tử môn đệ ngài Bán Kết Mộc Cửa Ba là Lâm 
Thanh khai sáng phái Địa Khang và kiến lập chùa Địa Khang, 
cách Lạp Tát về phía Đông Bắc hơn 100 dặm vào năm l 172. 

6. Kim Ba Nhật Ba khai sáng phái Lộ Kiết, dùng 
chùa Long Độc làm đạo tràng tu học. 

7. Đại Kiết Long Đàm khai sáng phái Đại Long, 
kiến lập tịnh xá Đại Long, đến nay phái còn truyền thừa. 

8. Đạt Nhĩ Mã Đăng khai sáng phái Bột Long Ca. 

9. Lâm Phổ Khởi Trá khai sáng phái Đồ Phổ, chi phái 
này là cuối cùng. 

Mãi về sau này, theo sử liệu ta thấy răng Bát Kết 
Mộc Cửu Ba và Ca Nhĩ Mã được các triều Minh và triều 
Nguyên sắc phong, nên được nắm giữ chính trị, chính 
quyền địa phương”. 

Tuy nhiên, dù có chia ra nhiều chi phái trong đại 
giáo phái Ca Nhĩ Cư, thì tất cả chung một biển tu học và 
hành trì mật truyền Kim Khẩu và pháp Du Già hay Kim 
Cang tát đỏa là pháp tu khổ hạnh. 

- Dòng phái Ninh Mã: Nyingmapa (Hồng giáo) 


284 


Phái Ninh Mã do phái Cổ Mật vào khoảng thế kỷ 
thứ VI, Vua Trisong Détsen Ngật Lật Song Đề-Tán(742 - 
798) phát tâm đến việc tìm hiểu về Phật Giáo nên đã thỉnh 
hai vị sư nồi tiếng từ Ấn Độ. Đại sư Liên-Hoa-Sanh và ngài 
Tịch Hộ tới Tây Tạng vào năm 747. Nhưng ngài Liên-Hoa- 
Sanh thông đạt về Kim Cương Thừa, theo sử liệu đạo sư 
đã dùng thần thông và bùa phép để hàng phục đạo Bon với 
những ma quái và phù thủy bản xứ. Từ đây, Vua Tri Song 
DétSen đã xây dựng chùa Tam Điệp cách Lhasa khoảng ba 
mươi dặm. Tôn xưng Đại sư Liên-Hoa-Sanh là vị sơ tô thứ 
nhất của phái Ninh Mã (Nyingmapa). 

Kể từ thế kỷ XI danh từ Nyingmapa mới áp dụng để 
phân biệt các trường phái mới xuất hiện, dưới thời kỳ mạt 
pháp do Vua Lamg darma, vì nhà Vua nghe theo đạo Bon 
nên ra lệnh triệt tiêu Phật giáo, giết tăng sĩ, phá chùa. Mãi 
đến 20 năm sau có vị sư tên Palgyi Dojé lẻn vào cung Vua 
ám sát rồi trồn đi mất. Nhờ vậy mà Phật giáo theo dòng 
phái Ninh Mã cùng các giáo phái khác không bị tiêu diệt. 
Đặc biệt, ta thấy giáo phái Ninh Mã này được xuất gia mà 
để tóc, phần đông là cư sĩ. Có gia đình và vợ con. Cha làm 
trụ trì, khi cha mất truyền lại cho con, nếu con không có thì 
truyền lại cho đệ tử, việc truyền thừa không rõ ràng nên ai 
có thông đạt kinh giáo thì được tôn lên bậc trưởng lão lãnh 
đạo giáo phái. Giáo phái này chú trọng Du già bộ, chuyên 
nội tâm và lời dạy Bốn tôn đức Tỳ Lô Giá Na. Đại sư Liên- 
Hoa-Sanh dùng pháp truyền cho các đệ tử Ba Bộ Thố Gian 
Pháp Sai khiến Phi Nhân. 

Có những vị nỗi tiếng lỗi lạc từng là đệ tử của Ngài 
Liên-Hoa-Sanh như: 


- Ngài Ngưỡng Nhật Quang: Có thể bay lên không trung. 

- Ngài Du Hy Thổ Ca: Có thể cứu người chết trở lại. 

- Ngài Trát Ba Thần Thông: Có thể đọc được tâm 
niệm người khác. 

Sau này, giáo phái Ninh Mã đã có rất nhiều chỉ phái 
chia ra và đã du phương hóa độ khắp xứ Tây Tạng, đồng 
thời ra đến các vùng lân cận, đến tận phương tây. 

Các tự viện dòng phái này được thiết lập khá nhiều, 
được kể đây vài tự viên tiêu biểu: Chùa Minh La Lăng 
(1676), Chùa Đa Nhĩ Tế Lạp Khắc (1659). Tại Tây Khương 
có chùa Tạp Tháp Cách (1159), chùa Ba Tả Lặc (1665), 
chùa Tảo Khắc Dần (1685), chùa Hy Tần (1735). Nhìn 
chung giáo phái này lẫy Du già bộ chú, làm kim chỉ nam 
tiếng tu và hành đạo. 

- Phái Tát Ca (Sakyapa -phái Đa sắc): 

Theo thư tịch cổ, ta thấy đại thần Cống Ba Lặc Bảo 
Kỳ (Khonpalboche) của Vua Xích Tùng Đức Thán (755 - 
797) có người con Cống Lỗ Xích Vượng Bồ Tùng (Kluvi 
đbang posrung) được học đạo tại phái Ninh Mã là một trong 
bảy vị tăng Tây Tạng đầu tiên ở chùa Tam Điệp do đại sư 
Liên-Hoa-Sanh khai sáng, đến học giáo lý Phật đà. Trải qua 
mười đời gia thất họ Công, sinh ra những vị Lạt Ma trứ 
danh của phái Hồng Giáo (Ninh Mã). Đến đời thứ 12, Cống 
Khương Sở Khắc Trát Lặc Bồ (Khonton Konchog Gyalbo) 
sinh (1033 - 1102), người thông minh Hiển giáo và Mật 
giáo được người Anh khuyến khích sang Mạc Cổ (Mugu), 
tham học giáo lý với ngài Trát Di Thích Ca Trí (Drogmi 
ShaKyayeshe) (992 — 1074) tu học Mật Thừa Giáo. 

Sau khi một thời gian huân tu, thì ngài Cống Khương 


286 


Sở Khắc Trắc Lặc Bồ trở lại Tây Tạng trên vùng đất Tát Ca 
lập chùa viện Sakya-pa dịch Đất xám vào năm 1073. Trên 
tường chùa có giăng một tắm lụa hồng, xanh da trời, trăng. 
Những tắm lụa này biểu thị cho 3 vị Bồ Tát: Văn Thù Sư 
Lợi, Kim Cang Tát Đỏa, Quán Thế Âm. Tại Tây Tạng, 
phái Tát Ca đã từng nắm chính trị, quyền hành trong tay, có 
thể nói thể chế chính trị và dòng phái này rất là mật thiết. 
Năm vị tổ đầu tiên của phái Tát Ca: 

+ Cống Ca Ninh Bảo (Kunga Nying po) (1092 - 1158) 
học thuyết uyên bác, Ngài được học Mật giáo, Hiển giáo 
của đại sư Long Thọ nên về sau dòng phái được phát triển 
rộng rãi, cho nên dân chúng Tây Tạng tôn xưng ngài là Tát 
Khâm (Se chen) Khánh Hỷ Tạng là vị tô thứ nhất. 

+ Truyền nối tiếp tục Tác Nam Tư Ma (So-nam Tse- 
mo) (1142 - 1182) kế thừa pháp vị trụ trì cùng Tát Ca là vị 
tổ thứ hai. 

+ Tát Nam Tư Ma là Thánh Ba Khên Tán (Drapa Gy- 
altshan) (1147 - 1216) kế thừa vị thứ ba làm tô. 

+ Cháu nội Cống Ca Ninh Bảo là Tát Ban Bán Trạch 
Đa Tát Ca Ban Thiền là vị tô thứ 4. 

+ Chắc Cống Ca Ninh Bảo là Chog-yal phag-pa làm 
vị tô thứ 5. 

Tất cả đều được truyền thừa từ đời nhất đến đời năm 
là một gia đình, vì phái này được lấy vợ. Tuy nhiên, trong 
năm vị tổ này riêng chỉ có Ngài thứ 4 Tát Ban Bán Trạch 
Đa Ba-Ca Ban-Thiền là vị học giả uyên thâm, đã thọ giới 
tỳ kheo vì Ngài đã sang Ấn Độ, Ni Bạc Nhĩ, Ca Thất Di 
La là vị tháp tùng đi học hiểu Mật giáo, y thuật, thiên văn 
học, luận lý học, nhân minh học. Từ đó ngài Tát Ban Bán 


287 


Trạch Đa trở thành một tỳ kheo uyên thâm nên được tôn 
xưng Ban Trí Đạt. Về sau này, ngài Tát Ban Bán Trạch Đa 
được thỉnh mời từ Vua Nguyên thỉnh sang Mông Cổ hoằng 
pháp. được Vua Nguyên tôn xưng Văn Thù Pháp Vương. 

Về sau Hốt Tất Liệt thỉnh BátTư Ca vào kinh đô làm 
lễ quán đảnh, rồi phong cho ngài Đề Sư Hiệu là Đại Bảo 
Pháp Vương. Tại hoàng cung Bát Tư Ca đã tham luận với 
các luận sư đạo sĩ người Trung Hoa và Tây phương, rồi từ 
đó Vua Hốt Tất Liệt cung thỉnh Bát Tư Ca soạn viết chữ 
Mông Cô. Tắt cả dựa trên nguyên văn Phạm và Tây Tạng 
mà chế thành. Kế từ đó đến nay loại chữ này chưa được 
phổ biến lần nào. 

Từ đây, nhờ giáo lý uyên thâm, phong thái uy nghĩ 
nên Hốt Tất Liệt đã giao toàn quyền cho Bát Tư Ca lên 
năm chính quyên tại Tây Tạng, nhờ vậy mà phái Tát Ca 
thịnh trị được 100 năm, cho đến khi Bát Tư Ca viên tịch. 
Lúc Bát Tư Ca viên tịch nhà Nguyên phong cho Bát Tư 
Ca là: “Hoàng Thiên Chi Hạ, Nhất Nhất Chi Thượng, 
Nghị Văn Phụ Chánh; Đái Thánh Chí Đức; Phổ Giác Chân 
Trí; Hữu Quốc Như Ý Đại Bảo Pháp Vương: Tây Thiên 
Phật tử; Đại Nguyên Đề Sư”. 

Sau đó kế vị tiếp theo là người em kế lên ngôi. 

Về học thuyết lẫy tư tưởng Trung Quán thuộc hệ ngài 
Thanh Biện, để giải thích Mật Thừa làm căn bản, phái này 
còn dùng Š địa vị của Bồ Tát và Bốn Bộ Mật (Sư Bộ, Hành 
Bộ, Du già Bộ, Vô thượng Du già Bộ) quán chiếu mà tu trì 
làm căn bản nền tảng, dùng Hiển Mật dung thông. Ngoải 
ra, giáo phái này chia ra 3 phái chị nhỏ: 

e Nga-Nhĩ do ngài Nga Nhĩ Cống Cát Tang Ba (1382 
— 1457) sáng lập vào năm 1429. VỊ này đã từng xây chùa 


288 


Vương Mục Sở Đơn (chùa Ewan-chodan), một bậc học giả 
Mật giáo do ngài Ngorchen Vajradhara-Kungal-Zangpo 
(Nga-Nhĩ- Khâm-Công-Cát-zang-ba) 

e Cống-Cát (Gong dkar) do ngài Kungah Namgyal 
Công-Cát-Nam-Kiết (1432 — 1469) vị này đã xây chùa Cang 
Tạp Đa Kiết Đơn (Gandah-doredan) tại vùng Cống-Cát. 

e Trát Nhĩ (Tshar) do Tshachen-losel-gyamtsho Trát- 
Nha-Khâm-La-Gia-Thác (1494 — 1566) sáng lập, vị này 
không có tự viện mà chỉ tu học, theo giáo phái riêng có một 
sô môn đệ rồi tự phong cho mình riêng một giáo phái. Quy 
chung tất cả giáo phái này đều dùng Hiển Mật giáo dung 
thông làm sở đắc tu học. 

Giáo phái Tát-Ca thường giảng dạy và truyền tụng 
qua nhiều đời mạng mạch giáo học đó gồm có các bộ luận 
học sau: Ba-la-đề-mộc-xoa kinh, Ty-nại-da-kinh, Hiện 
quán trang nghiêm luận, Biện trung biện luận tụng, Nhập 
bỏ đề hành luận - ngài Tịch Thiên, Căn bản quán trung luận 
- ngài Long Thụ, Tứ bách luận - ngài Thánh Thiên, Nhập 
trung luận - ngài Nguyệt xứng, Đại thừa A-Tì-Đạt-Ma tập 
luận ngài Vô Trước, A-Tì-Đạt-Ma câu xá luận ngài Thế 
Thân, Tập Lượng luận, ngài Trần Na, Lượng Thích luận 
ngài Pháp xứng, Lượng Quyết Định luận-Pramâny Ktiritr, 
Trisa-varapravedha. 

- Phái Cách Lỗ (Gelugpa) tiếng Tạng là Đạo Đức, 
phải này có tên khác Hoàng Mạo Giáo. 

VỊ sư sáng lập là ngài Tông Khách Ba (Tsongkhapa) 
(1357 — 1419) vào thế kỷ XV sau Tây Lịch, phái Cách Lỗ 
được gọi là Tân Phái, còn Ba phái “Ninh Ba, Tát Ca, Ca 
Nhĩ Cư” được gọi là Cựu Phái. Phái Cách Lỗ được thiết lập 


289 


trên nền tảng giới luật và giữ giới nghiêm minh, tăng sĩ ở 
đây thường đội mũ vàng như ngài Tông Khách Ba. 

Lấy pháp tu chỉ và quán làm sự phát sinh trí tuệ và 
khởi Bồ đề tâm, làm pháp hành trì tu chứng. Tắt cả đều gọi 
một danh xưng Đạt lai hay Ban Thiền Lạt Ma. Vào thế kỷ 
XVI kề từ khi Đạt Lai Lạt Ma thứ V xây dựng Potala, năm 
chính quyền thống trị, thì trải qua cho đến nay vị Đạt Lai 
Lạt Ma XIV lưu cư tại hải ngoại, giáo lý căn bản phái này 
nằm trong bộ Lamrim (Con đường thứ lớp, giành cho 
hiển luận) Ngalim (Mật pháp thứ lớp) 

Ngài Tông Khách Ba có hai vị đệ tử truyền thừa: 

Dharma Rinchen và GendunDrup, riêng ngài Dharma 
Rinchen được kế thừa truyền đăng của Giáo phái Hoàng 
Mạo, còn ngài Gedun Drup vào năm 1439 được lên ngôi 
Vua năm quyên cai trị quốc gia, và là sơ tổ của Đạt Lai Lạt 
Ma thứ XIV cứ sau mỗi đời tái sinh trở lại ngôi vị quốc 
vương và pháp vương sẽ được thống trị Tây Tạng. Trải qua 
14 đời, tại phái Cách Lỗ ta có thể thấy rằng hiện hữu giữa 
những năm hòa bình thịnh trị có thể nhận biết được. Đức 
Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV hiện nay tên là Tenzin GØyatso là vị 
lãnh đạo tôi cao. Hiện Ngài đang ở tại Dharamsala tại Ấn 
Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV nhận giải hòa bình Nobel 
vào năm 1989. Có thê nói, Đại Sư Tông Khách Ba là nhà 
cải cách Phật giáo hoàn mỹ uyên bác, thông đạt kinh luật 
luận, triết lý Phật giáo để đưa tới giai đoạn thịnh hành cho 
đến ngày nay. 

Chúng ta thấy được sự tinh tế liên thông, với các bộ 
phái mà hòa hợp thì tại tu viện Bạch Cư Tự nơi tôi đang 
đến viếng thăm, một buổi chiều tà, chính là dòng phái Tát 


290 


Ca, hòa mình phái Cách Lỗ, Hoàng Mạo phái đều cùng hòa 
hợp trong chánh pháp Như Lai. Bất chợt chúng tôi nhìn 
nghe âm thanh của đất, của gió, của rét, cái lạnh hòa quyện 
vào nhau, qua lời giới thiệu khái quát dòng lịch sử truyền 
thừa phái Tát Ca, và lịch sử bốn dòng phái chính của Phật 
giáo Tây Tạng. Qua lời kế anh Trung Toàn, tôi như được 
tìm về quá khứ, hiểu hơn nữa về lịch sử Phật giáo xứ Tây 
Tạng. Ôm lòng dạ chỉ biết cúi đầu để cảm nhận. 

Xa xa tiếng bước chân có ai đó đang thầm thì, vô tình 
tôi và anh Hà, chị Giang gặp được cô thiếu nữ cõng một 
em bé nhỏ tuổi trên lưng, đang thành tâm lễ Phật ngũ thê 
đầu địa. Ôi cái nhìn của tôi kính phục vô vàn, sao em lạy 
đẹp vậy, cái lạy kính tâm nên em không mệt, tôi và anh Hà 
đã không quên bắm máy để khỏi bỏ cơ hội đi qua. Thản 
nhiên, bước chân trần lên Phật điện, cảnh trí khá tối, và chỉ 
có một vài bóng điện lấp lánh ánh xa mờ, nhìn trên thềm 
Phật điện thật sạch sẽ, có nhiều bức bích họa lung linh, có 
nhiều khu vực chánh điện lớn nhỏ khác nhau, có nhiều tôn 
tượng khá sắc nét, độc đáo và tinh tế, nhìn thật kỹ là chư vị 
ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Âm nhiều tư thế, nhiều tay 
thủ ấn trong du già chi hội. Thâm cung huyền sử, âm tàng 
mà linh thiêng. 

Cứ như vậy, chúng tôi cùng phái đoàn đã theo sự chỉ 
dẫn của Hòa thượng, cùng chư tôn đức, quý Phật tử đã bộ 
hành cất bước an lạc từng chánh niệm thảnh thơi, có lẽ như 
tâm đã trở về nguồn cội, tiếp nhận năng lượng chánh pháp 
mật ngữ, vô ngôn không lời thuyết chân kinh. Tôi bước 
chân đi, theo dõi hơi thở vào ra, quán triệt từng ý niệm và 
dùng ý thức thực tập, hít thở ba hơi nhẹ nhàng, tôi đưa tâm 


291 


ý đi về để chuyển hóa nguồn tâm: 

Thở vào tôi ý thức rất rõ, có mặt hôm nay và muôn 
kiếp về trước 

Thở ra tôi ý thức rất rõ, tôi là một tế bào trong chánh 
pháp, từ muôn ngàn ức kiếp, tại Bạch Cư Tự trên xứ sở 
Tây Tạng. 

Tôi thở sâu ba giây, lặng yên một lúc, bước chân vẫn 
theo dòng sông chảy với đại chúng. Có tất cả ba vòng để 
thực tập hành thiền, hầu như không gian chúng tôi đến 
khá lặng yên, vì ít khách du lịch mà chỉ có một SỐ người 
dân Tây Tạng, đi trì kim luân và lễ Phật. Còn tôi thì vẫn 
thở về bến giác Phật tâm đề nhận năng lượng kim cương 
thừa truyền trao chánh pháp. Tôi bước chân đi vào đảnh lễ 
những gác kinh đồ sộ tại tu viện Bạch Cư Tự, chạm đôi tay 
lại gần và nhìn thật sâu sắc. Kinh từ ngàn xưa đã kết tập 
lại thành bản kinh cô, ghi bằng tiếng Tạng, hình chúng dài 
thanh mãnh bằng giấy cọ, trải qua nhiều thế kỷ? Không thể 
tin bằng đôi mắt của mình, là có thể nhìn nhiều vô biên? 
Ôi thật trân quý vật báu từ ngàn xưa lưu lại, lời dạy của 
Đức Phật hơn 2600 năm, qua 26 thế kỷ. Thật hạnh phúc 
cho chúng tôi khi được nhìn, thì vị sư đã gỡ ra cho tôi thấy 
qua lớp vải màu vàng. Chúng được xếp từng lá, từng tờ, 
chữ Tạng ngoằn nghèo mà khó nhìn, nên chỉ biết qua, xem 
lại bằng mắt, nhiếp vào tâm A lại da thức cất chứa, nhớ thì 
đem ra xem lại để diệu dụng mật ngữ pháp Tạng. 

Tôi và phái đoàn đã đảnh lễ tại Tam bảo, ba lạy thật 
sâu tiếp xúc lại quá khứ đi qua. Tại chánh điện có thờ tượng 
Kim Cang Trì Phật, tượng Ngũ Trí Kim Cương, Ngũ Trí 
Như Lai, nhiều vị Bồ Tát và các vị Lạt Ma đều đúc đồng, 


292 


đất sét mạ vàng, có cả mỡ trâu yak làm tượng Phật. Có 
nhiều bức bích họa có ngài Quán Thế Âm ứng hóa thân, 
trên nhiều hình tượng khác nhau. Có những bức hình chư 
vị Lạt Ma dòng phái Tát Ca để trên điện Phật, treo lên các 
cột trong bảo điện. Có nhiều hình đầu sọ và đầu lâu, chắc 
đây cũng là pháp tu du già, Kim cang thừa Mật Tạng theo 
từng giáo phái. Đặc biệt, có tượng Phật A Di Đà được vẽ 
bằng bột vàng thật, nhìn thật sông động, linh thiêng. Có 
những bức tượng Ngũ trí Như Lai, tượng trưng cho năm 
phương. Có thêm những mật thất thật, tôi đi nhìn và chiêm 
ngưỡng thì được biết những gốc thờ có tượng Kim Cang, 
tượng trưng cho: Bảo Sanh Như Lai, A Súc Như Lai, Vô 
Lượng Quang Như Lai, Bất Không Như Lai, Bất Động 
Như Lai và nhiều tượng chư vị Hộ pháp khác. Bất chợt 
chúng tôi đang mê mẫn, với nét đẹp của nghệ nhân xưa tạo 
tác, thì một vị Lạt Ma trong bảo điện nhìn thấy Hòa thượng 
như đã quen từ lâu, nên đến đảnh lễ và cung thỉnh Ngài lên 
chính giữa bảo điện, để tận mắt chiêm bái Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni được đúc bằng đất và găn nhiều hạt rubi, vàng, 
ngọc lục và kim cương. Đức Phật cao và nặng trong tư 
thế ngồi kiết già. Đây là một điều hy hữu quý báu cho 
đoàn chúng tôi, nhất là Hòa thượng trưởng phái đoàn. 
Không phải ai cũng được lên đảnh lễ trên đỉnh, để thọ trì 
thần chú Đà La Ni, Trì Đại Bi Chú và đánh lễ ba lạy sâu 
sắc, tiếp xúc như đã trở về ngôi nhà tâm linh xưa. 

Hòa thượng được vị Lạt Ma dâng cho Ngài chiếc y 
cát tường màu vàng, xem như đó là kỷ vật trao truyền nội 
tâm, bài pháp không lời mà bắt tận thậm thâm. Hòa thượng 
dâng cúng dường lên chư Phật, hình ảnh đẹp vô vàn, đưa 


293 


lên từ hai tay, rồi cúng dường lên Đức Phật. 

Sự gieo phước thiện duyên muôn đời, cho phái đoàn 
để có một hạt giông phước điền vô biên. Sau Hòa thượng là 
đến các Thầy Phước Cần, Thầy Từ Niệm, Thầy Vân 
Pháp, Thầy Pháp Mãn, Thầy An Khang, Thầy Tắc Kiên, 
Thầy An Tuệ và tôi là người sau cùng chư vị Phật tử ai 
cũng được thiện duyên cúng dường Tam bảo và choàng 
khăn kiết tường. 

Sau khóa lễ tại điện Phật, chúng tôi được sự hướng 
dẫn của vị Lạt Ma, đến thăm một cung mật thất bên trái, có 
bức tượng Chuẩn Đề!!3 thân tướng đứng uy nghiêm, hoa 
văn tỉnh xảo, nhiều tay và có đúc chất liệu bằng đồng. Được 
biết bức tượng cao I3m, tạc vào thời kỳ nào thì không ai 
biết. Đảnh lễ và tri ân song, chúng tôi được các vị đưa vào 
mật thất bên phải. Vào sâu qua lớp cửa đen và nhiều lớp vải. 
Tại đây, tôi nhìn thấy nhiều đầu lâu, đầu người, sừng trâu, 
có cả những bức tượng của đạo Bon và có cả những chiếc 
áo bằng da trâu yak, các thanh kiếm, có cả cung bắn tên 
nữa. Đặc biệt, chú ý có một bức tường khi đến Hòa thượng 
đặt đôi bàn tay chạm nhẹ và tiếp xúc, như Ngài đang trở về 
lại cố hương. Gần 15 phút thì Hòa thượng đưa đôi tai vào 
áp sát bức tường thì nghe tiếng vọng cung trời và nghe sóng 
võ. Có cả tôi và Thầy Vân Pháp, Thầy Từ Niệm, cô Minh 
Tánh, chị Nhuận Pháp Nguyên. Tất cả đều được áp sát vào 
tai để nghe, không biết quý thầy và sư cô cùng Phật tử thế 








!18 Chuẩn Đề (3£f#) Phạm: CundÌ. Còn gỌI là Chuẩn đê, Chuẩn nê, Chuẩn đề quan âm, 
Chuẩn đề Phật mẫu, Phật mẫu chuân đề. Dịch ý là thanh tịnh. Là vị Bồ tát giữ gìn 
Phật pháp, và bảo hộ mạng sống cho những chúng sinh đoản mạng được thêm tuôi 
thọ. Mật tông lây Chuẩn đề làm một vị tôn thuộc Quan âm bộ và rất được sùng kính. 











294 


nào. Riêng tôi nghe rất rõ và thật trầm hùng. 

Cuộc đàm thoại giữa Hòa thượng và Lạt Ma, như 
ngôn ngữ in ngôn mà sâu lắng. Vị Lạt Ma nở nụ cười an 
lạc, điền tịnh, còn Hòa thượng nói và dịch ra tiếng Anh, sau 
đó Tenzin dịch tiếng Tạng. Thăm viếng và chúc Chư tăng 
trong bốn tự luôn được tinh chuyên tu học. Câu mà tôi tâm 
đắc nhất là: “Chúng ta cùng chung tâm Phật, cùng màu áo 
Như Lai, đồng nguyện chân tu, cùng anh em huynh đệ một 
nhà, dẫu địa lý cách xa, ngôn ngữ khó hiểu nhưng chỉ nhìn 
nhau qua ánh đạo từ bị”. 

Nụ cười hình như vỡ oà trong căn phòng mật thất 
nhỏ bé, như vang lên tiếng gọi từ cung trời Phật tâm. Tiễn 
chúng tôi ra về thì ngài Lạt Ma đã ôm chặt tay Hòa thượng 
như tình linh sơn cốt nhục, đã có mặt trong nhau, cái nhìn 
thân quen, xa xa nhớ nhớ, đề rồi hoàng hôn buông nhẹ trên 
cung thành Pháo Đào, như chìm vào giấc ngủ mộng mơ. 
Chúng tôi nhìn lại với cung điện nguy nga tráng lệ, lớp 
mái cong đặc sắc, gam màu đỏ rực, phối hợp giữa các màu 
như hòa quyện bản thế nhất như. Cái nhìn, nụ cười, giọt 
nước mắt chia tay sao bỗng nhìn lòng quặn thắt. Cái ngơ 
ngơ như quen biết đã từ lâu. Ánh hoàng hôn buông dần tắt 
nắng, để tìm về bến giác Phật đà. Cảm ơn đã cho tôi dạo 
bước tìm về dòng lịch sử Tát Ca và hiểu hơn về Phật giáo 
xứ Tạng huyền bí, một cái nhìn mới, ở xứ Tạng nhớ nhung. 


9. BẢO THÁP UY HÙNG “Kưmbum” 
Vượt trùng điệp đi vào các dãy đôi cao, từ trung tâm 
thành phố Lhasa, đi qua các cung đường cánh đồng vàng 


295 


thơ mộng, lên đỉnh đèo ngắm dòng hỗ Yamdrok, như chú Bò 
Cạp vươn mình nằm trên sườn núi tuyết vĩnh cửu Kampala, 
để tới được thị trắn ngủ buồn Giang Tử cũng mất gần 300km 
đường bộ, mắt hơn sáu tiếng đồng hồ, đề ta đến chiêm bái, 
ngồi kề sát Bạch Cư Tự và thăm Bảo Tháp Vạn Phật. 

Sau khi chúng tôi chiêm bái tu viện Bạch Cư Tự xong 
nơi lưu dấu một thời hoàng kim của trường phái Tát Ca, 
mà sau này có phái Cách Lỗ cùng phái Hoàng Mạo hòa 
hợp trong nếp sống Tăng Già. Phía trước mắt chúng tôi là 
một bảo tháp lớn, với hình bảo tháp thật to và đẹp lung linh 
sắc màu, nằm bên cạnh tu viện Bạch Cư. Bản chân bước 
nhẹ tâm đi vào chánh định, nhiếp phục tâm tham cầu trở về 
chuyển hóa, thành nội lực tự thân. 

Tôi đi vào vườn tháp, bên cạnh có nhiều đại điện, và 
những phòng tăng xá. Trước mắt là một khu đất được tráng 
nhựa thành một khoảng thật rộng, bên trái có một cây cột cao 
15m, đứng giữa một ngôi bảo điện, có những là cờ Mật Tông 
treo trên không trung, bên trên có một lớp da trâu yak màu 
đen, cây cột hiên ngang đứng giữa đất trời, dẫu trải qua trên 
dòng biến thiên lịch sử, thì cây cột được vững bền như xưa. 

Hòa thượng đến Bảo tháp Vạn Phật, chạm bàn tay lên 
bức tường như dùng nội lực, trí tuệ kim cương trở về lại 
ngôi nhà Như Lai vậy. Xin thọ ân tri nệm, cùng cảm nhận 
sâu sắc, mỗi khi đến viếng thăm bảo tháp. Trước hình ảnh 
Ấy, có một số cụ già người Tây Tạng, trên tay cầm Ma ni 
luân, hạt chuỗi cùng chiếc khăn kiết tường trắng, cứ như 
thế các vị Phật tử kia được Hòa thượng thọ ký. Hòa thượng 
đã ấn chú, quấn khăn kiết tường thoa nhẹ lên đỉnh đầu cho 
Các VỊ, nguồn hạnh phúc như được gặp lại vị ân sư tiền 


296 


kiếp. Tôi nhìn thấy các cụ đã rơi nước mắt, thật cảm xúc 
khi nội tâm của quý Phật tử đón nhận. Dẫu ở xa cách trùng 
điệp địa lý, ngôn ngữ bất đồng, Hòa thượng đã dùng năng 
lượng từ bi thuyết pháp không lời. 

Các vị Phật tử Tây Tạng đã xin phái đoàn chụp một 
tắm hình lưu niệm, anh Tenzin nói là: “Các cụ nhìn thấy 
Hòa thượng có phong thái trang nghiêm như là Thầy Bồn 
tôn của họ. Nên họ đã xin chụp hình, xin Ngài thọ ký nguồn 
tâm chánh pháp”. Chị An Nhiên và Thây Tắc Kiên, Thầy 
An Khang đã chụp hình các cụ và nở nụ cười thanh tịnh. 
Tôi thì cứ nhìn ngắm, mải mê sáng tác những bức chân 
dung của các Phật tử Tây Tạng. 

Đồng thời, cùng lúc đó có một em trai khoảng 7 - 8 
tuôi, rất đẹp. Bất chợt Thầy Vân Pháp gọi trâu Yak Minh 
Thế, chụp thầy với em bé này nè. Mãi mê chụp hình, nhưng 
mắt tôi đã nhìn em bé trai kia, có điểm nào đó giống lắm, 
thân em cao 1,2m thôi, mắt tròn, một mí, miệng đỏ son, 
nụ cười rộng có hai má đồng tiền, trên cô em được Hòa 
thượng quàng khăn kiết tường màu cam, với nhiều họa tiết 
mật chú tượng trưng cho Bát kiết tường. 

Thế là Thầy Từ Niệm, Thầy An Tuệ, Thầy Vân Pháp, 
Thầy An Khang, chị Giang, anh Hà đều chụp em cười đẹp 
lắm. Ai cũng nói em bé có phần giông Thây Vân Pháp, thật 
hạnh phúc khi gặp lại người em tiền kiếp cô nhân. Riêng 
tôi thì đặc biệt hơn, khi tôi chụp hình cho mọi người thì em 
cười tươi. Còn tôi thì em khóc, tôi ôm em vào lòng và xoa 
dịu lên đôi má, nhưng giọt nước mắt vẫn lăn đều trên má 
của em. Tôi thầm nghĩ, không biết một kiếp nảo tôi và em 
là nhân duyên anh em tại vùng đất Giang tử này? Hay là 


297 


huynh đệ đồng tu tại tu viện này sao? Cũng có thê tôi và em 
nhìn nhau mà có nguyện ước điều gì? 

Em ơi! Em khóc làm tôi cũng giọt lệ. Tôi đã nhủ với 
lòng, hay em muốn nói tôi điều gì? Hay em trách tôi sao mà 
giờ mới đến bên em? Em hờn trách tôi sao mà không trở 
lại sống cùng em, dưới ánh trăng thảo nguyên thơ mộng, 
núi đồi tuyết phủ khắp các đỉnh đôi, hay anh em đồng tu 
thuở trước được đàm đạo kinh luận kim cương, tu pháp chỉ 
quán, thiền tập dưới sự hướng dẫn Tôn Sư? 

Bao nhiêu ký ức hiện về, tôi chỉ có một điều “Ngàn 
lần xin em tha thứ, vì anh ham chơi, nên mối duyên nợ 
nghiệp báo đã chia ly huynh đệ, cho anh được ôm em vào 
lòng, đến và đi chỉ là hai ngã rẽ cố hương”. 

Khi ấy, Thầy Từ Niệm ôm em vào lòng, thì em cười 
tươi lắm, mà tôi ngồi bên em cùng Thây, thì em lại có nét 
mặt hơi giận tôi. Lúc tạ từ em về, đôi mắt em ứa lệ, nụ cười 
như vẫy chào tình huynh đệ ngàn phương. Mãi mê với em 
bé xứ Tạng, tôi nghe anh Trung Toàn nói về dòng lịch sử 
Bảo tháp Kumbum, cùng tìm hiểu hơn trong dòng thư Tịch 
Cổ và các tạp chí. 

Tháp Kumbum, dân bản xứ gọi là Đền Kumbum, còn 
dân du lịch, khách nghiên cứu tha hương về đây chiêm bái 
gọi là Thập Vạn Phật Tháp, Mạn đà la vĩ đại ba chiều. Bảo 
tháp Kum-bum tọa lạc tại Thành phố Gvantse, thuộc thị 
trần ngủ buồn Giang Tử, bên chùa Bạch Cư, thuộc vùng 
cao nguyên Tây Tạng. Bảo tháp Kum-bum được xây dựng 
vào thế kỷ XIII và XIV. Một SỐ nguồn tư liệu cho rằng, 
giai đoạn từ năm 1436 đến năm 1440 do người Nepal, 
Tây Tạng, Karmir, nghiên cứu xây dựng kết hợp hài hòa. 


298 


Người Hán gọi Tháp này với tên Bối Khảo Khúc Đăng hay 
Bát Giáp Tháp, tức là Tháp Tám góc. Bảo tháp nằm độ cao 
4032 mét, cao hơn Lhasa 300 mét so với cung Potala, nằm 
thuộc trong thung lũng dòng sông Nyang chu. Bảo tháp có 
11 tầng (hay 9 tầng), có 108 cửa, tượng trưng cho 108 sự 
phiền não tâm thức, khi bước qua cửa ta phải dẹp lòng ngã 
mạng kiêu căng, có 77 khám thờ, thờ 100 000 tượng Phật 
Bồ Tát, Hộ Pháp. Tháp có chiều cao 32.4 mét, nền Tháp 
rộng 2200 m?Công trình này là tiêu biểu cho quan điểm về 
vũ trụ của Phật giáo Tây Tạng, liên quan mật thiết đến Mạn 
Đà La Vĩ Đại nhất trên thế ĐIỚI. 

Bảo tháp kết câu chặt chẽ liên quan với nhau về bốn 
đại chủng và thức. Nói cách khác Đất, Nước, Gió, Lửa. 
Thức phần, dưới nền là một hình khối vững chắc kiên 
định, không di chuyền nên được tượng trưng cho đại chủng 
“Địa”, nên đất được chắc cứng như đất sáp màu sám, như 
thuộc vùng đất này vậy. Phần trên nền tượng trưng cho 
“Đất” là một hình cầu hay còn gọi là nửa bán cầu luôn 
di chuyền, biến động, trôi chảy luân lưu, như được tượng 
trưng cho “77”, mà “7y” được ví như “Nước ” là một 
tinh thể lỏng, nguyên tinh khiết, kết nối màu trăng giữa 
các Bảo tháp. Bên trên hình cầu là một chiếc nón cụt, như 
chiếc đĩa ngửa trên bán cầu tượng trưng cho “Hỏa ” có màu 
vàng đồng sâm, mà “Hỏa” được ví như “La”, để thiêu 
đốt tâm tham sân si trở về thức thanh tịnh. Bên trên hình 
nón cụt là một khối đĩa tròn thăng đứng, không gian ngút 
ngàn. Vì vậy, tượng trưng cho “Phong”, mà “Phong” là 
“G¡ó ”. Còn trên đỉnh tháp có một chấm tròn gọi là thức. 

Ta có thê hiểu bốn đại chủng, liên quan hài hòa mật 


299 


thiết, nên thức sẽ bảo vệ được nguồn tâm linh vô tận. Mặt 
khác, thức là một chấm tròn, khác với bốn đại chủng kia, 
tức là không có kích thước, có thể không hạn chế, rồi dung 
thông vào ba cõi gọi là vũ trụ Mạn Đà La Vĩ Đại không 
gian ba chiều. Cả vật chất lẫn tâm linh, nên thức có thể lấy 
được năng lượng từ bi của Bồ Tát Quán Âm, qua trú xứ tại 
vùng Lhasa. 

Tôi bước nhẹ lên thềm, nhìn vào bên trên khung cảnh 
xa xa, thấy hình Bảo tháp nên dễ nhận biết Bảo tháp có 
được 5 tầng phía dưới hình khối có sơn trắng. Tất cả trợng 
trưng cho nước, được thiết kế trên một hình ống tròn bốn 
cửa. Tôi đã nhìn thấy đôi mất to, tại cửa lên Bảo tháp nhìn 
về bốn phía “Đông - Tây - Nam - Bắc”. Đôi mắt Phật nhìn 
đời mà dung thông, tất cả cái khô của thế gian, chuyên tính 
thiện huân tập, diệt trừ mọi khổ ách, đạt tâm thanh tịnh 
chứng đạo Niết Bàn, một triết lý Tứ Diệu Đề trong Phật 
giáo thậm thâm. 

Tại Bảo tháp, tôi thấy có hàng ngàn bức tượng, với 
nhiều Pháp thân Chư Phật khác nhau, thật đậm nét Mật 
Tông, Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Hóa Thân của Chư Phật. 
Đó là một giáo lý Kim Cương thừa đóng vai trò quan trọng 
và triết lý. Tôi lạc bước theo chiều kim đồng hồ, đi quanh 
một vòng lên và xuống như bước vào sanh tử đến Niết Bàn 
tịch diệt. Ta có thê thấy rằng biều tượng tầng dưới Bảo tháp 
này, có diễn tả cuộc đời Đức Phật qua nhiều bức bích họa 
khác nhau. Các vị đệ tử của Ngài có vẽ Y bát, Cây Bồ Đề 
được sử dụng gam màu nóng, thật đẹp làm sao., 

Bước tiếp tầng cao là Báo thân thê hiện địa vị giác 
ngộ ở cõi Tịnh độ được diễn tả trên các bản mộc Kinh, 


300 


Hán, Tạng, Sanskrit, Phạn cô. Qua ngôn ngữ khác nhau 
được giới thiệu từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca, và kết tập 
thành kinh như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Vô 
Lượng Thọ thể hiện qua nghệ thuật sáng tác tạo Bảo tháp 
Kumbum. Có những bức tượng như Đại Nhật Như Lai, 
Bất Động Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, A Di Đà Như Lai, 
Bất Không Thành Tựu Như Lai, được tạo bằng đất và mỡ 
trâu yak, kết hợp nhiều năm mới làm được những tác phẩm 
nghệ thuật. Có thể thấy các bức tượng có nét hiền từ, có 
nét nghiêm nghị. Có năm màu, năm trí, năm yếu tố, năm 
hướng, tất cả tạo nên một tâm lý học hiện đại, cho các bậc 
nghiêm cứu về Phật giáo căn bản, về giáo lý hôm nay và 
mai sau. 

Lên trên cao nữa có tầng Báo Thân, có các hình tượng 
A Đề Phật, Bảo Sanh Phật, Vô Tướng Phật, Bất Không 
Biến Hoại Phật, đều tạo ra một dòng truyền thừa Mật Tạng 
huyền bí thâm sâu trong giáo lý Phật đà. Theo Kim Cương 
thừa được nhìn thấy rõ qua nhiều tác phẩm: 

e Pháp thân, hóa thân chư vị Phật và Bồ Tát thể hiện 
Km Cương trì. 

e Hóa thân của Bồ Tát phố hiền thuộc dòng phái 
Ninh Mã. 

e Phái Cam Đan là Kim Cương Tát Đỏa. 

e Phái Cách lỗ Kim Cương Trì qua nhiều bức bích 
họa Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm, Kim Cang Bồ Tát, 
Thanh Đa la, Bạch Đa la, Minh Vương La Hán. Trên tay 
của những bức tượng Đồng, Đất mỡ trâu yak được kết tỉnh 
có những tượng hung dữ, tay cầm chủy Kim Cương. 

Ôi Bảo tháp vô vàn nét đặc sắc, ai muốn chụp Bảo 


301 


tháp thì phải mất 10 RMB cho mỗi lần chụp. Ngơ ngắn 
trước khung cảnh kỳ ảo, Hòa thượng đã chạm vào những 
bức tượng bằng niềm tin chánh pháp, Ngài đảnh lễ Tam 
bảo, cúng dường gieo phước. Lúc Ngài đảnh lễ thì trên 
các bức tượng, rơi trên tay Ngài một bức tượng đầu lâu 
sơn trăng, Hòa thượng đã trao lại cho các vị Lạt Ma đề ra 
về trong niềm thương quý, qua 500 năm chưa bao giờ rơi 
xuống. Nụ cười với đôi tay thắt chặt tình huynh đệ, với nét 
mặt tính anh, nghiêm trang trong pháp tu Kim Cương thừa 
Mật Tông muôn thưở. 

Để rồi di vật ấy là báu vật cho đoàn, cảm nhận từ 
nguồn chánh pháp vô biên, xin nói trong chương tiếp về 
buổi lễ thọ ký, hội ngộ từ vật báu trên tay, đó là tiếp nhận 
nguồn tâm. Đến đây, tôi như lạc vào một cảnh chiều Tây 
Tạng, dù 6 giờ tối mà trời vẫn sáng đến 10 giờ đêm mặt 
trời mới ngủ, xuống lòng thành phố xứ Tạng thân thương. 
Cảnh cửa Kumbum như khép lại, vì hết giờ chiêm bái Tháp 
Vạn Phật nên thơ. 

Đúng là Bảo tháp uy hùng, trong những năm cách 
mạng văn hóa thì Bảo tháp được nhắm mục tiêu hủy diệt, 
nhưng, các vị Lạt ma đã giả chữ ký của thủ tướng Chu Ân 
Lai và viết lên tường. Cho nên, đội quân đến thấy vậy bèn 
rút lui. Vậy là Bảo tháp còn đây, tình tôi còn đó, về một 
bến đỗ bình yên, trong tâm thức của kiếp sống nhân sinh. 
Tôi được biết hơn rằng tại Châu Úc, sẽ xây dựng mô hình 
Bảo tháp Kumbum này, để thờ Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni băng khối ngọc bích do ông lan Green là một Phật tử ở 
Bendigo, bang Victoria, Úc châu phát tâm chú tạo. Nhờ vị 
ân sư Lạt Ma Zopa Rinpoche chỉ dạy: “Phật học sẽ thắp 


302 


sáng toàn cầu cõi thế gian này, Phật ngọc sẽ mang niềm 
an lạc, hạnh phúc không thê nghĩ bàn đến cho chúng sinh, 
sự ảnh hưởng của Phật ngọc sẽ góp phần ngăn chặn 
những cuộc chiến tranh, những hủy hoại tàn phá đang xảy 
ra khắp nơi trên Thế giới”. Sau khi đi vòng quanh thế 
giới, hưởng phước với đức tánh từ bị, ai đã chiêm 
ngưỡng Phật ngọc thì ta mới có năng lượng tình thương, 
vì bức tượng tạo thành khối ngọc nặng l8 tấn, được tìm 
thấy Camada vào năm 2000, đến năm 2008 nghệ nhân tại 
đất nước Thái Lan bắt đầu tạc, đến tháng 12 năm 2008 
mới hoàn tất bức tượng này, tượng cao 3,5 mét, nặng 4,5 
tấn khối ngọc. Theo diện mẫu bức tượng tôn quý trong 
Bảo tháp Bát Đại Giác - Ấn Độ. Và vào năm 2009, tôi 
được chiêm bái tại chùa Phật Tích - Bắc Ninh, đến nhân 
duyên 2012 tại chùa chùa Linh Sơn ở Kuginagar - Ân Độ 
do mi sư Trí Thuận trụ trì. Tôi và phái đoàn đi chiêm bái 
Ấn Độ được chiêm bái tượng ngọc, đồng thời có cơ duyên 
đàm thoại giữa ông lan Green và Hòa thượng Thái Hòa, 
trong tình đạo vị, thì giờ đây nhìn Bảo tháp Kumbum này, 
nhớ lại người xưa tạo dựng và sẽ có một mô hình tạo tại 
xứ sở Úc Châu phương Tây. Nối lại nhân duyên của nhiều 
lần gặp gỡ. 


10.DÒNG PHÁI HOÀNG MẠO GIỮA LÒNG 
THÀNH PHÓ NHẬT KHÁCH TÁC 

Lộng lẫy kiêu xa phái Hoàng Mạo, cất bước về giữa 
lòng thành phó Nhật Khách Tắc, mệnh danh là đô thị đứng 
thứ hai, sau thành phố Lhasa tại Tây Tạng. Nơi đây có một 
cung vàng điện ngọc lộng lẫy, đẹp hơn là Ban Thiền Lạt 


303 


Ma, và Đạt Lai Lạt Ma, nơi tiếp nối truyền thống chánh 
pháp qua nhiều đời truyền kiếp hóa thân. Để xem đây là 
một dòng phái Hoảng Mạo, nằm trong hệ thống các tông 
phái Phật giáo Tây Tạng. Tôi muốn nhanh chân đến để 
thưởng lãm, tìm hiểu hơn về đôi dòng lịch sử nơi đây. Dẫu 
đã được đọc nhiều tác phẩm như: Mùi hương trầm, Tây 
Tạng huyền bí và nhiều bài viết trên các tạp chí, nhưng 
chưa đủ nhân duyên. Vì sao? Tôi nghĩ rằng muốn đầy 
đủ, cần có thời gian, từ vật chất đến tinh thần, được hòa 
quyện vào nhau, thì mới có được sự thỏa dạ, mơ ước kia 
thành như phép mâu hiện thực. Khi ấy, ta đến để chạm vào 
lòng đất, tiếp xúc và tri ân các bậc trưởng lão tiền bối, đã 
dày công tôn tạo. Qua nhiều biến thiên của dòng lịch sử, 
nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Kế cả những đôi mắttinh 
anh, đôi tay khéo léo, khối óc của con người sâu thăm tận 
cùng núi tuyết trên cao. Vượt qua thời gian thênh thang, 
tạo thành tác phẩm công hiến cho nhân loại, cho quốc ga, 
cho Phật giáo, cho con người, cho tình huynh đệ. Khoảng 
không gian tĩnh mịch, với cái nắng chói chang, cái rét thầu 
xương. Nhưng tất cả đoàn chúng tôi thắng bước đi về ngồi 
xem, học hỏi kinh nghiệm cho tri thức để ứng dụng lỗi 
sông, chân, thiện, mỹ. 

Thế là cái gì đến cũng phải chạm vào thôi. Tôi bước 
đến tu viện vào lúc 2 giờ chiều, ngày 03/09/2013 cả phái 
đoàn đủ sức khỏe chinh chiến bước vào thánh địa. Mở ra 
một cái nhìn bao quát tổng thể giữa cung trời. Tôi thấy 
trước mắt tôi, một lối vào rộng, được trải nhựa, có vẻ rất 
đẹp, ai cũng háo hức đón một sự kiện gì đó? làm cho chúng 
tôi tò mò. Ô kìa! một cung điện nguy nga tráng lệ, năm trên 


304 


một ngọn đôi cao, có nhiều chư Tăng trong chiếc y đỏ, có 
nhiều du khách đang thững thờ ngỡ ngàng, vì quá rộng, 
nên ai nẫy như lạc lối chênh vênh. Khó đi, khó tả, khó cảm 
nhận, khó mà quên được, đó là điều ấn tượng khó phai. 
Trước tu viện, an ninh nghiêm ngặt, qua công SOát VÉ VỚI 
một khách là 80 tệ, ai cũng như aI, đều phải có một vé trên 
tay, thì mới được vào chiêm bái. Dù thế nào vẫn có một 
lỗi dành riêng cho tu sĩ đi vào, Phật tử đi một lỗi. Trước tu 
viện có một cái công chào to, được trang trí trên từng cột 
nóc mái, là những gam màu đỏ, xanh, họa tiết tỉnh vi, có 
bức Man đa la thu nhỏ thần bí, qua nhiều thế kỷ. Hai bên 
tường được họa vẽ những con thanh sư tượng trưng cho trí 
tuệ bậc nhất của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, mà Trung 
Hoa còn gọi là đề thính, vì một tai lên trời, một tai xuống 
đất. Với những màu xanh và trăng, có những con đại bàng 
xí điều cách điệu ở bốn góc. Tiếp đến có một đôi hỗ màu 
cam, oal vệ và kiêu xa. 

Vào tu viện bên trong có những lối đi thăm quan các 
phòng tăng xá, Phật điện, các bảo tháp lớn được kết tinh 
lại với nhau một màu vàng, đỏ, trắng. Có hàng tấn vàng 
trạm trổ sắc nét. Hình như đoàn chúng tôi đến là chư tăng 
đang sửa soạn, dọn dẹp để đón vị Ban Thiền Lạt Ma thứ 
XI từ Bắc Kinh về, không biết điều bí ẩn màn nhung kia 
được khép lại lúc nào? Tôi như đi vào một trận đồ mê cung 
huyền thoại, giữa cái nắng cháy da. 

Đúng là cái nắng ở đây thật gay gắt, đoàn chúng tôi 
đứng dưới một góc nhà để tránh nắng, ôi bóng râm này 
làm mát cả tâm hồn. Tôi chăm chú lắng nghe anh Trung 
Toàn kẻ về lịch sử ngôi tự viện. Tu viện Tashilhunpo gọi là 


305 


TaShiLhunpa Hán dịch là Trát Tự Luân Bố. Tu viện nằm 
trên một vị trí ở g1ữa ngọn đồi Drolmari thuộc dãy núi Tara, 
gần trung tâm thành phô Shigate. Cách trung tâm 2km đi 
chừng 10 phút, tính từ khách sạn quốc tế Zhaxiquta, nơi 
phái đoàn chúng tôi ở về phía Tây Nam. Tại đây, thu hút 
nhiều lữ khách hồng trần đến để chiêm bái, đảnh lễ và tìm 
hiểu về kiến trúc Mật Tạng. 

Tu viện thành lập vào năm 1447 bởi ngài Gendun 
Drup, Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên, Ngài vừa là cháu trai, 
vừa là đệ tử truyền thừa từ Đại sư Tông Khách Ba, tỔ sư 
phái Mũ Vàng, phái Hoàng Mạo của Tây Tạng. Từ đây, tu 
viện đã mở rộng đến đời Ban Thiền Lạt Ma thứ IV và các 
Ban Thiền Lạt Ma kế tiếp. Mở rộng chu vị, diện tích tu 
viện là 300,000m”, gồm các khu vực chính: 

Điện Kelsang:; Tháp thờ Đức Phật Di Lặc cao nhất thế 
giới; Lăng tháp của các Ban Thiên Lạt Ma. Tu viện là nơi 
cư ngụ của Ban Thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma truyền 
qua nhiều thế hệ. Nơi đây cũng chính là một trong sáu tu 
viện lớn nồi tiếng của Hoàng Mạo phái Cách Lỗ (Gelugpa 
Secf), 5 tu viện còn lại là: 

I. Tu viện Sắc Nhạ, “Sere Monastery” (Lhasa). 

2. Tu viện Triết Phong, “Deprung Monastery” (Lhasa). 

3. Tu viện Cam Đan, “Gandan Monastery” (Lhasa). 

4. Tu viện Labrang Monastery (Gansu). 

5. Tu viện Taer Monastery (QingHaI). 

Tất cả những tu viện này ở Phật giáo Tây Tạng. Tu 
viện Tashilhunpo hiện nay có 800 tu sinh, chuyên tâm tu 
học. Tu viện được người dân Tây Tạng, ví rằng: “ Nếu tới 
thành phô Shigate mà chưa thăm quan tu viện thì xem như 


306 


chưa đến lần nào”. Tu viện được bao bọc một bức tường 
thành cao trên núi. Có những khối Ma ni luân được đúc 
bằng đồng, có những linh chú Mani: “OM mani pad- 
mehùm”. Nếu khách đi lên trên này, với độ cao ổi mất bốn 
tiếng đồng hồ. Chiếm diện tích khá lớn 150,000m2. Ngoài 
ra, tu viện có một bức tường cao năm ở gần những Bảo 
tháp. Phía ngoài một sảnh to rộng, đến mùa xuân lễ hội thì 
bức tranh Thanh Ka được treo lên đó, để cầu nguyện. 

Ta có thể thấy qua thế kỷ XV, tu viện Tashilhunpo 
với diện tích lúc ấy là 18,5 ha, gần 50 giảng đường, 3600 
phòng lớn nhỏ dành cho các Lạt Ma. Giờ thì qua nhiều 
năm lịch sử, cùng nhiều đời trụ trì, thì điện tích tu viện đã 
được mở rộng thành 300000m?. Khi ấy anh Trung Toàn 
đưa chúng tôi đi vào một con đường, để đến thăm điểm 
đầu tiên, đó là điện thờ ngài Di Lặc. Đi vào quảng trường 
khá rộng lớn, có thể chứa vài ngàn người, tôi như bước vào 
một đoạn đường lối cũ. Vì ở đây các căn phòng dường như 
đóng kín, đang xen những bức tường thành màu trắng, cửa 
được sơn đen. Trên khung cửa có những chiếc vải cờ màu 
trăng, đỏ, vàng, xanh. Tôi nghĩ rằng đây là những căn 
phòng tịnh tu, những chiếc đơn để trong căn phòng lúc báo 
chúng thiền tập, hay là nơi sinh hoạt cá nhân. Mặc dù tôi 
nghe có 800 vị Lạt Ma tu học, nhưng khi đến chỉ lác đác 
vài vị trước sân, họ quấn chiếc y, đi đôi giầy bằng lông 
trâu yak, bởi nơi đây lạnh, nhiệt độ thấp nên bàn chân cần 
được giữ ấm. Ta đi theo hướng Đông sang Tây là đúng 
chiều kim đồng hồ, nếu ta đi ngược thì tức khắc tim ta sẽ 
đập nhanh hơn. 

Lững lờ, len lỏi ngắm nhìn, những bức chân đi. Tôi đã 


307 


tác nghiệp được một Lạt Ma, vị ây trẻ tầm 26 đến 30 tuổi 
thôi, phong thái điềm tĩnh, khoan thai với đôi mắt tinh anh, 
bước chân dần về phút giây tĩnh lặng. Từ đây, ta bước vào 
Điện thờ Phật Di Lặc Bồ Tát (Maitreya Temple hay Jam 
Khang Chenmo); hiện trước mắt tôi là một tòa tháp cao, 
bên trái tường đó là một nóc mái màu đỏ. Tuy thấy vậy 
mà chúng tôi phải đi thêm một quãng dốc cao, len lỏi qua 
những cây cô thụ, qua những tầng nhà. Tường được giáp 
bằng gạch và vôi màu trắng. Tôi thấy có các vị Lạt Ma đang 
đứng trên khung cửa chắp tay, dọn đẹp, lau chùi cửa kính, 
nơi căn phòng vị Lạt Ma, có các vị khác cầm chổi quét 
rác, với những ngọn lá cây, có vị thì múc nước từ vòi, để 
mang vào nhóm lửa nấu nước sôi, có vị thì vừa đi vừa thảo 
luận kinh nghiệm tu trì. Thầy vả trò vừa đi vừa ngăm nhìn 
từng cảnh trí, qua từng đoạn cung bật khác nhau chúng tôi 
như được hòa mình vào trong dòng người lữ khách. Có rất 
nhiều khách, ở các quốc gia trên thế giới, họ về đây cũng 
giống như tôi, là tìm hiểu được pháp tu, pháp hành trì, tôi 
còn thấy các cụ giả vừa đi vừa tụng thần chú, vừa đi vừa 
lần tràng hạt. Thế mà thầy trò tôi lại đến nơi rồi. Khi đến 
cách chỗ chúng tôi đứng có ba ngọn Stupo màu trắng to, 
một cột đồng cao với 12 vòng tay tượng trưng cho 12 nhân 
duyên. Bên trên có những chiếc linh đồng để đùa reo nắng 
tuyết, gió thôi tạo ra những khúc nhạc du dương. Hiện ra 
trước mắt tôi là một cung điện thờ tượng Phật Di Lặc. 
Theo tư liệu tại tu viện ghi: Tu viện thờ điện Đức Phật 
Di Lặc do Ban Thiền Lạt Ma thứ IX đương vị trụ trì, Ngài 
đã đứng ra xây dựng. Vào khoảng năm 1914 tức là đầu 
thế kỷ XX, được đặt tên điện thờ này là Điện Tam Khang 


308 


Chenmo, thờ Phật Tương Lai (Future Buddha), Di Lặc Bồ 
Tát (Maitreya). Bên ngoài cung điện này với hai tầng thiết 
kế, bốn góc có bốn con thanh sư, bốn mani luân, theo khối 
phan long đúc bằng đồng. Tường điện sơn chủ đạo màu 
đỏ, pha chút màu đem để tạo ra một khu điện nỗi bật. Có 
những căn phòng và khung cửa số, bên dưới là một lớp đá 
trải qua năm tháng, giờ đã lắng mịn. Nhìn từ dưới lên cao, 
giữa tầng lầu thứ nhất của điện, lên đến tầng lầu thứ hai là 
giữa lớp nền được kết cấu bằng vỏ cây, và đất sét được tạo 
ra một độ ấm mùa đông và mùa hè được mát. 

Ta đi vào sâu bên trong tham quan, chiêm bái có một 
quả chuông treo chính giữa cổng. Khi bước lên trên điện, các 
cột kèo được kết cầu hài hòa với màu sắc chủ đạo của Mật 
Tông. Theo Ngũ Trí Như Lai, hoa văn tĩnh sảo, có những 
vâng mây, hoa, lá, chim, hòa quyện vào nhau. Trên tầng điện 
phía ngoài có vẽ cửu long theo thời nhà Hán, nhà Nguyên, 
nhà Đường kết hợp tạo nên sức quyền uy của bảo điện. 

Ta bước đến có một khoảng trồng, bốn bên được tạo 
ra những bức tranh Thanh ka bằng Tứ Đại Thiên Vương, 
các vị Hộ pháp cầm đàm, lọng, Bảo tháp và viên kim cương 
trên tay, có chư thiên trồi nhạc cúng dường, có những áng 
mây bay tạo nên một bức tranh trên tường sống động làm 
sao. Tôi mê mẫn ngắm nhìn tác phâm qua những đôi bản 
tay tài hoa. Bước lên một cầu thang nhỏ, ta thấy trước cửa 
có một lớp vải thật dày, tạo ra vô số bức hình Mạn Đà La. 
Thấy vậy, nên tôi nhìn lên có treo những phiến cờ bảo cái 
đủ sắc màu, từ cung bậc ấy tôi mới phát hiện ra có tám con 
sư tử màu vàng lè lưỡi ra, biểu trưng cho dòng phái Mật 
Tông Kim Cang Thừa, kết hợp đạo Bod tại Tây Tạng. Đây 


309 


là điểm đặc trưng của nhiều ngôi tự viện tại Tây Tạng, mỗi 
khi ai có dịp ghé thăm. Mãi mê ngắm mà tôi quên nói trong 
điện chính thờ gì? 

Ôi thật vĩ đại cho một bức tượng mệnh danh là cao 
nhất thế giới. Bức tượng có chiều cao 26 m, được đúc từ 
150.000kg đồng nguyên chất, sử dụng hơn 300kg vàng để 
mạ. Trên bức tượng có gắn nhiều kim cương và ngọc trai, 
bức tượng này được làm băng thủ công với 9 năm ròng rã, 
bao nhiêu kinh phí đồ vào để tạc nên, công hiến lại cho 
nhân loại. Gần 900 vị thợ xuất sắc được tuyển và tạc 
tượng, tất cả đều dùng bằng sức lao động miệt mài của 
con người. Chỉ nhìn độ sắc nét, tỉnh anh trên tượng, ta có 
thê thấy riêng mỗi ngón tay là 1m. Đức Phật được tạc một 
chiếc tỳ lư sắc nét vô cùng, có cả đá rubi và ngọc lục 
xanh, lỗ tai dài 2m và trên bàn tay Ngài có một bánh xe 
pháp luân. Ngài bắc Kết ấn Tương Lai có những dải lụa đỏ, 
đồng thời trên đại điện có tôn thờ các di ảnh của các vị Lạt 
Ma, được truyền thừa qua nhiều thế hệ, được bao bọc một 
khung cột thật chắc chắn, chống lại động đất ở Tây Tạng. 

Trải dài gần 100 năm, đúng tròn một thế ký, khi tôi đã 
đến vào năm 2013 thì hôm nay viết trang hồi ký về bức 
tượng Di Lặc vẫn tồn tại mãi với thời gian. Tôi như thững 
thờ, vì bên trong đại điện có cả những thân tướng chư Phật từ 
quá khứ đến hiện tại, đều mô tả một nét chạm trổ tỉnh vi. Nói 
đến đây, tôi nhớ vào năm 2013 mùa xuân Quý Ty, tôi cùng 
Hòa thượng cùng một số quý thầy và Phật tử chiêm bái 
Thánh địa Phật giáo Trung Hoa Tứ Đại Danh Sơn. Trong đó, 
tôi có đến trung tâm thành phố Bắc Kinh có điện Ung Hòa 
Cung cũng có một bức tượng Di Lặc cao 18m, tôi thấy rất 


310 


đẹp và kỳ vĩ, vì độ tinh tế từ các nghệ nhân xưa kiếm được 
cây gỗ trầm hương tạo ra cho thiên phâm một kỹ thuật tinh 
anh. Tuy nhiên, tôi đến tại Tây Tạng thì tượng Di Lặc ở đây 
tinh tế hơn nhiều, bởi đôi mắt Ngài đã có gì huyền bí, ân 
chứa một nỗi lòng dành cho nền chánh pháp lưu truyền. Vô 
cùng gợi nhớ, nhớ mãi đôi mắt của người để cho tôi tu học 
bằng trí tuệ thậm thâm làm lộ trình giải thoát. Hòa thượng và 
phái đoàn Phật giáo Tăng ni Phật tử Việt Nam có cơ hội tiếp 
xúc qua từng bước chân thiền hành. Tôi đi sau cùng, vì còn 
nhìn vào nội tâm mình, từng bước chân an tịnh, dường như 
chạm đến lòng đất sâu, nghe hơi thở trở về trong chánh niệm, 
ý thức tôi như đọng lại bài kệ của người. 
Dị Lặc chán Di Lặc 
Phân thán Thiên Bách tức 
Thời thời thị thời nhơn 
Thời nhơn tự bất thức 
Tạm dịch: 
Di Lặc thát Di Lặc 
Phân thân trăm muôn thân 
Luôn luôn chỉ dạy người 
Người đời tự không biết. 


Tôi đọc bài kệ và thầm nghĩ Ngài luôn có mặt khắp 
cung trời đâu xuất, tương lai sẽ là vị Bốn tôn cho nhân 
loại quy kính. Hòa thượng đi thiền hành ba vòng trong 
đại điện, an trú trở về nội tâm, cả phái đoàn dường như 
đang có một chất liệu với nụ cười Di Lặc trên môi. 


311 


Chúng tôi ngắm nhìn bức tượng lần cuối, tâm cảm 
luyến lưu như đang ấn chứa những gì Ngài muốn nhắc 
cho chúng tôi. Hãy tinh cần tu học để mang lại ánh sáng 
cho đời, và làm lợi ích cho chúng sinh như Ngài đã để lại 
bài kệ chân ngôn kia. Muốn chụp ảnh trong điện phải mắt 
1,800 nhân dân tệ. 

Bước chân xuống cầu thang nên tôi không ghi lại 
được những bức hình trong đó, may là có anh Toàn đã chụp 
được một số tư liệu nên tôi đã có chút cảm xúc, mỗi khi 
lật lại tắm hình trên trong tập Album “Giấc mơ Tây Tạng” 
của đoàn, chúng tôi đã đến và chiêm ngưỡng Ngài. Tri ân 
công đức Chư vị Tổ Sư tiền bối đã tạo ra tác phẩm giá trị 
nghệ thuật, để cho tôi đến và ngăm nhìn trong đời sông an 
vui. Có lẽ nụ cười đi vào trong ký ức, nên chúng tôi ra về 
đề đến điểm khác thì trời mưa to. Có phải chăng Ngài đọc 
được điều tôi nhắn gửi, hay là Ngài thấy chạnh lòng cho 
thiền phái Hoàng Mạo sắp phải đón một vị Ban Thiền Lạt 
Ma nào đó về đây mà Ngài không vui chăng? Nên cơn mưa 
dường như ướt cả trái tim tu viện Trác Tự Luân Bó, vỡ òa 
như khóc cả một chiều thu. 

Đoàn chúng tôi lại bước trên lối cũ cô liêu, vách đá 
phăng lỳ gồ ghề chênh vênh, mà có dấu chân xưa để lại. 
Phía đông, tôi bộ hành trên những lối đi tường đỏ óng, 
một gam màu có thê bắt gặp tại tu viện Potala, ở thành 
phố Lhasa gọi là Hồng Cung, thì ở đây nơi tôi đến viếng 
thăm cũng có bức tường đỏ riêng khu vực chính của các 
điện và bảo tháp. Để cho ai đó khi bước chân đến chính 
thức nhận ra đâu là điểm chính của tu viện Trác Tự Luân 
Bồ này, được thỏa sức khám phá, nhìn khung cảnh lối mòn 


312 


riêu phong. Dường như chỉ du khách thập phương, còn chư 
tăng Lạt Ma thấy du khách dường như họ tránh vào, ít có 
tiếng chào hỏi, đó là điều mà tôi thấy lạ. Họ cầm chối quét, 
như đang vào giờ chấp tác buổi chiều, ai cũng như vậy và 
tôi cũng như vậy. Im lặng vô ngôn, chỉ có nhìn và đi thiền 
hành trên đoạn đường cô liêu tĩnh mịch. Vì cơn mưa đã 
làm ướt áo vải mộc thô, trên nết sông lối tu Mật truyền. 

Dường như ai cũng thả hồn vào cơn mưa, đề cho thấm 
mát nhẹ lòng với cơn mưa bắt chợt mà dịu lại nỗi trầm tĩnh 
cô sầu. Thêm vào đó chút thi vị nghệ sĩ tác nghiệp những 
phong cảnh nên thơ làm hôn tôi thích thú, tự cho mình 
được ngắm nhìn cảnh trí ưu hoài của xứ Tạng. Mãi mê với 
dòng tâm thức lãng tử, viễn du nên anh Toàn nói chúng ta 
đã đến tham quan đại điện thứ hai của tu viện, đây là một 
bảo tháp Srum Namgyel, bên bảo tháp phía trong là khu 
lăng mộ thờ Nhục Thân của Ban Thiền Lạt Ma thứ X: Ngài 
có pháp hiệu Khước Cát Kiên Tán, sinh vào năm 1938 — 
mắt năm 1989. 

Bảo tháp này có 615kg vàng ròng, trang trí gắn kết 
S68 viên đá rubi quý, ngọc, thạch anh và 240.000 ngọc traI. 
Trong bảo tháp Tây Tạng thì vàng là quý nhất, vì họ tự chế 
tác làm nên tác phẩm. Được khởi công xây dựng ngay sau 
khi Ngài viên tịch, khoảng vài năm sau thì bảo tháp hoàn 
thành. Ta có thể nhìn từ ngoài của bảo điện, thấy bảo tháp 
có mái đồng làm tô đậm nét đẹp tinh vi của bảo tháp Sis- 
um Namgyel. Ngắm nhìn lối kiến trúc Tây Tạng, như đưa 
ta đến một thế giới kỳ vĩ, trên bảo điện của bảo tháp, có 
chim thần Gruda, bánh xe pháp luân, có hai con nai chầu 
hai bên bánh xe pháp luân, có lá cờ chiến thắng Phavaja, 


313 


có bốn góc là trụ khối lọng bằng đồng, có bốn góc bút lông 
đúc đồng, có bốn đầu rồng vàng thật, có tám con Thanh 
Sư bằng đồng mạ vàng, có chữ Án mật chú cách điệu bằng 
vàng, có những hình tròn bằng đồng mạ vàng. Tất cả đều 
tinh xảo. Đỉnh bảo tháp xá lợi, được họa tiết cách điệu tinh 
tế vô cùng, làm nên bảo tháp đẹp hơn nhiều. Hòa thượng 
đã bộ hành đi ba vòng tri ân cuộc đời đạo hành của Ban 
Thiền Lạt Ma thứ X, Ngài đã bảo vệ Phật pháp đến hơi thở 
cuối cùng. Ngài là một tấm gương cho các vị Lạt Ma tu 
học. Người dân bản xứ đã cho chúng tôi biết, Nhục Thân 
của Ngài Ban Thiền Lạt Ma thứ X vẫn còn nguyên vẹn, 
nghe nói móng tay và tóc cứ mọc dài ra. 

Tuy nhiên, ta có thể nhìn thấy nơi bảo tháp Sisum 
Namøsyel này, nhìn vào bên trên có những bảo tháp khác 
nữa đang đóng cửa nên chúng tôi đành phải bộ hành tiếp 
đến thăm bảo tháp khác trong quần thể tu viện. Vì vậy, 
nên tôi không chụp được những bảo tháp bên trong, mất 
1800 nhân dân tệ và đến 2500 nhân dân tệ cho máy ảnh 
và máy quay, nên chúng tôi đành ghi nhớ vào trong ký ức 
thôi. Độc bộ hành đến chiêm bái bảo điện thứ ba, nằm về 
phía Đông tu viện, đoàn chúng tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, 
sao mà các vị Lạt Ma để lại một kiến trúc độc đáo đến 
vậy? Một công trình đồ sộ, tỉnh tế, mang đậm nét Mật 
Tông huyền bí tâm linh, khiến cho bao kẻ mê tình đều 
bước về chiêm bái. 

Phải chăng đây là điều ta cần nghĩ, tu là để có chất 
liệu giải thoát, trí tuệ đạt được sự thiền định buông bỏ. Niết 
bàn tĩnh lặng thì tâm ái nhiễm không còn mắc kẹt, để tự tại 
như trăng ngàn, sao bắc đầu tinh anh mà sáng ngời. Ai hiểu 


314 


được, sự nghiệp tu học như Đức Thế Tôn phải buông bỏ 
cung vàng điện ngọc trở về núi tuyết ấn tu, thành đạo dưới 
cội Bồ Đề, vào một đêm sao mai vừa mọc, để lại cho đời 
một vị thầy khả kính Như Lai? Nên tôi vào đây ngắm xem 
mà tâm không tham nhiễm, vì mình phải tự tại thong dong, 
không vướng lụy vào vật chất mà gây khổ cho mình, nên 
đến để xem và nhìn không vướng lụy ái nhiễm thế nhân. 

Anh Toàn đã thỉnh Hòa thượng bước vảo cung điện 
bảo tháp Kumdun LhaKhang, nơi này là lăng tháp của vị 
Ban Thiền Lạt Ma đời thứ IV, cũng chính là vị Ban Thiền 
Lạt Ma đầu tiên của Tây Tạng, và là vị thầy dạy cho Ban 
Thiền Lạt Ma đời thứ V “Lobsang Gyatso”. Bảo tháp này 
xây dựng vào năm 1662. Tất cả đều giáp bằng vàng và 
được bảo vệ từ trước đến nay. Sau khi có chữ ký của Thủ 
tướng Chu Ân Lai viết lên bức tranh Thanh Ca thì Hồng 
Vệ binh không phá hủy vào cuộc cách mạng văn hóa. 
Được biết chữ ký của Thủ tướng Chu Ân Lai do các nhà 
sư Ban Thiền Lạt Ma giả chữ ký mà chính vì thế trải qua 
nhiều thăng trầm lịch sử, các Ban Thiền Lạt Ma rất tự hảo 
là giữ được di sản quý và là một nét văn hóa độc đáo còn 
sót lại cho Tây Tạng hôm nay và mai sau. 

Có thể nhận biết bảo tháp này, có một nét độc đáo vô 
cùng sắc nét, qua những đường vẽ thời xưa, mà các nghệ 
nhân Tây Tạng đã kết tinh tặng cho nhân loại. Có những 
bức Thanh Ca vẽ Tứ VỊ Thiên Vương, có những bức tường 
kết tinh bát kiết tường họa vẽ sắc nét được cách điệu. Có 
những dòng chữ Tạng được tô đậm màu vàng dưới những 
bức tranh Thanh Ca, có một bức tranh có tám em bé cầm 
trên tay, tám bức quý báu trong đó có tám cái biểu tượng 


315 


cho Mật Tông Tây Tạng, đó là: 

- Dù lọng: Tượng trưng cho phẩm chất cao thượng 
không tôn hại. 

- Song ngư: Tượng trưng cho sự chuyển động tự do 
và hạnh phúc. 

- Tù và: Tượng trưng cho sự truyền dạy kinh điển của 
Đức Phật. 

- Hoa sen: Tượng trưng cho sự tinh khiết, đứng trên 
mọi uễ tạp và trần tục mà không bị sắc nhiễm. 

- Bình thánh thủy: Tượng trưng cho sự đây đủ, sức 
khỏe, trường thọ, giàu sang, thịnh vượng, trí tuệ. 

- Lá cờ cuộn: Tượng trưng cho sự chiến thắng. 

- Nút trường cửu: Tượng trưng cho sự kết nối của 
muôn vật. 

- Bánh xe pháp luân: Tượng trưng cho sự vậnchuyển 
chánh pháp không ngừng nghi. 

Trên bức tranh có thêm hai con nai, có những chú cò, 
có vị Lạt Ma đang thuyết pháp, tôi có thể nói đó là bức ký 
họa mural, ngay nơi tôi vào bảo tháp Kundun Lhakhang. 
Trên cánh cửa có những vòng tròn cách điệu, lá cờ cuộn tròn 
vào bảo tháp là chiến thăng được nội ma tam độc. Chúng tôi 
mãi mê với các bức tranh ThangKa sống động, ngắm chúng 
thật mê hồn, lúc ấy tôi chạm vào quả chuông nhắc chúng 
lên nhưng rất nặng, nghe nói chỉ có tiếng chuông ngân lên 
là biết du khách vào, khi đi ra không ai được thỉnh chúng. 
Đó là điều thú vị cho du khách tha hương, đi chiêm bái 
thánh địa Phật giáo Tây Tạng như tôi và cho cả phái đoàn. 

Thầy An Tuệ, Thầy Vân Pháp, Thầy Từ Niệm, Thầy 
Pháp Mãn cùng tôi ngôi bên chiếc lò lửa để trước điện 
tháp. Có một điều chúng tôi thối lửa để cho ấm lại tình 


316 


huynh đệ, vô tình giấy phút ấy là anh Hà và chị Giang đã 
bắm máy, nên để lại bao nụ cười hài hước trên môi bởi tình 
huynh đệ keo sơn. Những giấc ngủ trưa đang mệt cả đôi 
chân trần, nên Thầy Từ Niệm, chị Kim Nhị, anh chị Quang 
Thư.... đã nghỉ chân ngồi trên thềm nhà, như giắc ngủ chốc 
lát say tình. Hòa thượng và phải đoàn vào chiêm bái, bộ 
hành ba vòng cầu nguyện cho Phật giáo Tây Tạng trường 
tồn, Phật giáo Việt Nam càng ngày cường thịnh. Chúng 
tôi, không quên thỉnh một vị Lạt Ma và gieo phước cúng 
dường Tam bảo, chụp hình kỷ niệm, các vị Lạt Ma đã trao 
cho Hòa thượng chiếc khăn kiết tường màu vàng. 

Bên cạnh có vị Lạt Ma rất giống tôi, nên tôi xin chụp 
một bức hình làm kỷ niệm. Thẫn thờ thì một phút vui đã 
đến, từng đôi tay của sư cô Như Huy, sư Minh Tánh, Thầy 
Từ Niệm, Thầy Pháp Mãn, Thầy An Tuệ và tôi cùng chị 
Lan —- Đà Nẵng đã chắp tay bên má hồng, mà ngồi nghỉ 
vài giây cho lại sức thì mới biết chúng tôi quá trẻ và còn 
yêu đời hơn, tu tìm lại giây phút bình tâm kia là một điều 
hiểm có. Vì chỉ là phút tự tại an lòng, nuôi lớn tâm hồn từ 
bi của Quán Âm Bồ Tát. Tạm biệt, bước về trên thảm cỏ, 
để lạc vào lối cũ ngày xưa, tiến thăng đến Điện Kalsang thì 
ta phải bộ hành qua một con đường hầm nhỏ và tôi. Ta đến 
một điện lớn thứ IV là Tashi Langyar nơi có khu lăng mộ 
của các Ban Thiền Lạt Ma đời thứ V đến đời thứ IX. Các 
tòa điện này đã bị phá hủy vào cách mạng văn hóa. Mãi 
về sau được Ban Thiền Lạt Ma thứ X cho xây dựng trước 
những năm 1989. Sau khi xây dựng xong thì Ban Thiền Lạt 
Ma thứ X viên tịch, cho nên đây là điều bí ân mà chưa một 
ai khám phá. Chính vì thế mà ta thấy sự sinh diệp, bất cứ 
cái gì cũng phải đi đến sự diệt vong. 


317 


Qua cái nhìn từ các cung điện, của Tashilhunpo từ 
tòa điện đầu tiên TamKhang Chemmo là mái bằng không 
có đầu cong nhô ra ngoài, toàn điện thứ 2 Sisum Namgyel 
có mái đôi, mái thượng trang trí đầu rồng và mái hạ được 
thiết kế đầu bút lông nhọn. Mái đôi của điện thứ 3 Kundun 
LhaKhay mái thượng là bút lông, mái hạ là đầu rồng. Tôi 
nhìn thấy thật hay, chắc có lẽ đây là điểm nhấn, để phân 
biệt qua mỗi điểm, đến Trác Tự Luân Bồ. Tôi đã ngắm nhìn 
thả hồn vào cảnh đẹp say tình, ngắm nhìn thì bất chợt có 
một nhà sư,đứng trên nóc có tựa lưng bên hiên điện Sisum 
Namgyel, gần bên cột cờ chiến thắng Dhvaja giữa cái nắng 
cháy da, cuối chiều thu. 

Nhìn để ngăm và len lỏi vào bên trong đại điện Kel- 
sang (Kelsang Temple Complex) nằm trên sảnh Tashi 
Langyar. Khu điện này có thờ các bức tượng gồm khám 
thờ Bốn sư Thích Ca Mâu NI, Quán Âm Bồ Tát và Mạn 
Đà La đẹp lộng lẫy, tinh sảo vô cùng. Trên sân điện chung 
Great Conrtyard, nơi mà tập trung trì tụng kinh luật và thảo 
luận Phật pháp sẽ giúp cho ta hiểu hơn về cách sinh hoạt 
nội tự, cách trì kinh, các pháp khí. Qua khóa lễ dòng phái 
Mũ Vàng. Xung quanh bức tường trước sân có một bức 
tường màu đỏ rực, có những bức tượng Phật Thích Ca Mâu 
Ni gồm 1000 hình thủ ấn khác nhau, qua các triều đại đời 
Minh, đời Đường của Trung Hoa. Đó là một nét pha trộn 
các sắc màu dân tộc, các Mural được vẽ bằng bột và giáp 
vàng rất đa dạng, linh hoạt và tinh sảo vô cùng. 

Ta có thể thấy Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni kiết 
thủ ấn như: Ấn Thiền, Ấn Giáo hóa, Ấn Chuyên luân, Án 
Xúc địa, Ấn Vô úy, Ấn Tối thượng Bồ Đẻ, Án Trí Huệ 
vô thượng, Ấn Hiệp chưởng, Ấn Ngọc, Án Tọa thiền và 


318 


xung quanh gồm có những bức tranh ThangKa của ngài 
Tông Khách Ba, xen lẫn có các bát kiết tường tạo ra một 
bức tường vô cùng phong phú, đa dạng. Dưới bức tường 
có các bài kinh theo tiếng Tây Tạng rất tinh tế, hòa quyện 
vào nhau như một tác phẩm nghệ thuật. Thế là chúng tôi đi 
hết một vòng tử các cung bật khác nhau mất gần bốn tiếng 
đồng hồ, thầy và trò chụp hình lưu niệm. Thảo luận Phật 
Pháp về Tây Tạng qua cái nhìn tổng quan, một nụ cười 
từ Hòa thượng đã làm tan đi bao mệt mỏi trong tâm hôn. 
Thế là cất bước về lại nơi trú dạ, tôi và Thầy An Tuệ, Thầy 
Từ Niệm, Thầy Vân Pháp, Thầy Phước Cần đã mượn bộ 
y phục phái Cách Lỗ, Hoàng Mạo đội vào thật đẹp nhưng 
nặng lắm, cảm giác mình được trở về chốn xưa, nơi lưu 
dấu một thời tu học, chắc từ muôn ngàn kiếp tái sinh. 

Thả tâm vào hồn hoa thảo dị, nhẹ lòng đất mà sắc thái 
an nhiên. Ở đây các vị Lạt Ma từ 8 đến 60 tuôi, lớn hơn 
cũng có. Rất nhiều vị đã dạo dưới sân vườn, họ như vui khi 
được nhìn áng mây bay giữa trời. Chúng tôi đi xuống và 
với những cung trời áng mây xanh đang nô đùa ca hát, nhìn 
lại tu viện có con đường Kora nằm trên sườn đôi vô vàn 
những chiếc mani luân bằng đồng. Và ta có thể nhìn thấy 
một bức tường trăng nằm phía ngoài sân Kelsang Com- 
plex, thì ta đi xuống dễ bắt gặp bức tường ThangKa có 
chiều cao tương đương với tòa nhà 9 tầng, được biết xây 
dựng vào năm 1468 vào đời Đạt Lai Lạt Ma thứ I. Vào 
ngày 14/5 - 16/5 hàng năm theo lịch Tây Tạng, bức tranh 
ThangKa này treo lên, thì thu hút vô số người dân Tạng và 
khách quốc tế đến Tashilhunpo chiêm bái. 

Thế là, tôi và phái đoàn cùng lữ khách tha hương dạo 
chơi trên mảnh đất xứ Tạng, bước qua nhiều cảm nhận thú 


319 


vị khó phai. Cái thấy, cái nghe, xúc chạm bằng tay, tiếp 
bước đôi chân phong trần về giữa tu viện nguy nga, bên 
thành phố náo nhiệt. Mặc dù, khi vào đây chúng tôi như 
con chim bay khắp cả cung trời, nhưng chưa tìm được tô 
âm. Vì đìu hiu cô quạnh, Lạt Ma đang khép mình vào căn 
phòng tối bên đường tu viện, cửa đóng kín không tiếp xúc 
băng chất liệu đệ huynh nên tôi đi đất bỗng hóa hạt nảy lên 
ướt áo, vì đất còn chút để nhớ nhung, còn lòng người sao 
vô cảm lạnh lùng? 

Lạ như chưa lạ, vì đó là ta không hiểu tiếng của nhau, 
không hiểu tâm trao nhau trong quá khứ. Cô tịch hoang 
vu, vì tiếng nói cười, dường như in lại, chân tiếp bước về 
chốn có nhân. Chỉ có cây, hoa, cỏ, lá, chim, mây, gió, tuyết, 
nắng và lạnh mới đùa chơi với tôi trong muôn ngàn cõi tâm 
diệu dụng. Hát nhau nghe trong lỗi cũ ta về. Tôi và Thầy 
Pháp Mãn đã bước vào lối đi cô tịch, bước để tìm lại một 
áng mây bay, nhặt viên đá để làm kỷ vật, gọi chút tình cố 
lữ tha hương, kiếp người ngăm nhìn mãi như đôi mắt Đức 
Phật Di Lặc. Vì đôi mắt Ngài dường như thênh thang trong 
trăm ngàn vì sao lấp lánh, nhìn mắt cho đời trao tặng trí 
tuệ biển cả tình thương. Có lẽ đây là điều mà tôi cảm nhận, 
Ngài dường như chưa muốn nhìn đàn con thơ bước vào u 
minh bóng tôi. Vì cả tu viện trầm lắng không ai nói một 
lời, vì ngày kế tiếp đón một Ban Thiền Lạt Ma thứ XI chỉ 
là sự bắt buộc thế sự, còn một đôi mắt của Ngài nhìn đời 
bằng tâm hồn bí ân về sau. Có lẽ rằng, ai cũng ưu buồn 
cô tịch nhớ thương đời, với chiếc hộp bí ân, núi tuyết trên 
hư không để trôi về quá khứ, kiếp mê tình lạc lỗi nét chân 
kinh. Hiểu luận lý uyên thâm giờ còn trong vách núi tuyết, 
lắng nghe lời thuyết giảng giữa hư vô, cõi tịch dương triều 


320 


cho hậu thế, kiếp oan tình như giấc mộng chiêm bao. Vậy 
chỉ có Ngài mới hiểu được những giọt mưa đùa chơi, với 
nắng, để ta về một lối cũ mênh mông. Giữa ngọn đôi núi 
tuyết đùa nhau chơi trên hư không lững lờ, hờ hững với 
chút thi vị Lạt Ma. 

Cứ thế mà chiều tà buông dần lên thảm cỏ, sỏi đá cô 
liêu trên sườn non cao kia, với chân bước nhẹ tự tại hãi 
hùng về chạnh lòng nghe băng giá trong chất liệu Phật tính 
phát sinh. Đề từ đây dẹp tan đi não phiền, tham cầu, ái ng- 
hiệp, tâm giận. hờn, giờ chỉ còn là hạt ngọc của kim cương. 
Sáng mãi nguồn tâm với ánh nắng tắt nhẹ buổi hoàng hôn 
trên tu viện. Dòng phái Hoàng Mạo giữa lưng đôi thành 
phố Nhật Khách Tắc. Đến và đi trong cô liêu tịch dạ, ãm 
chút vị tình pháp lữ cô nhân. Đến và xem cho thỏa dụ tâm 
tình, xin gửi lại nơi cõi huyền lặng lễ ánh hoàng hôn. 

Tôi cảm thấy tâm tôi nhẹ bẫng, vì đã ngồi lại nhặt 
chút hạt nắng gửi vào đó một chút thi sỹ, tặng nét tình yêu. 

Vâng! Vạn lần huyền kinh là điều tôi muốn nhắn gửi 
giữa cõi trời tự do, bất động mà tâm an tịnh, thì dù cung 
trời cao vẫn có trăng sao chiếu về, từ một chân lý giác ngộ 
giải thoát trong chánh pháp. 


11. VƯỜN HOA TÙNG BÁCH, CUNG ĐIỆN MÙA HÈ, 
NORBULINGKA TẠI LHASA 

Nắng đã về trên cung điện Potala, những giọt sương 
tuyết lắp lánh trên sườn núi, trú xứ của vị Bồ Tát Quán Thế 
Âm và chư vị Bồ Tát trên cung trời đâu xuất. Tây Tạng 
được ví như cõi trời đâu xuất, vì nơi đây chỉ lắng nghe tiếng 
kêu của muôn loài. Cái lạnh ở cung trời đường như cắt da, 
với những tia năng hồng đan xen vào nhau như những dải 


321 


lụa vàng tía rực rỡ, đẹp lạ kỳ giữa trưa hè mùa thu. 

Nếu cung điện Potala được ví như cung điện mùa 
đông nơi trú dạ cho chư vị Đạt Lai Lạt Ma tu tập, tiếp hệ 
thống chính trị quốc gia, hay nơi họp bàn Tôn Giáo. Thì 
cung điện Norbulingka được ví như tùng lâm bách thảo. 
Một khu nghỉ dưỡng trong năm, vào từ tháng 4 đến tháng 9 
theo lịch Tây Tạng. Thì nơi cung điện mùa hè là nơi tịnh tu, 
nhập thất, viết lách, tiếp khách quốc tế, nơi chuyên về nội 
tâm, trong căn phòng mật thất riêng của chư vị Đạt Lai Lạt 
Ma nắm giữ cương vị quyền hành cao nhất. Trải qua bao 
biến thiên tàn khốc trong cuộc đời nhân thế. Khiến cho nơi 
đây, cũng trở nên một điểm đến của chư vị lữ khách tha 
hương. Vì trước kia như cung cắm của Vua, thay thế cho 
một thê chế chính trị. Trải qua muôn dòng lịch sử, để ta tìm 
về nguồn gốc cung điện Norbulinska này xuất phát từ đâu? 
Mà chúng kiên trì như tùng bách, trải qua nhiều thời gian 
vẫn đâm chồi, xanh lá. 

Cung điện năm ở vị trí khá cao, từ thành phố trung 
tâm Lhasa, cách cung điện Potala đến cung điện Norbuling- 
ka là 2km về phía Tây Nam, với độ cao trung bình 3685m 
so với mặt nước biển. Cung điện được khởi công xây dựng 
vào thế ký XVII, tức là cung điện Potala xây trước, thì đến 
100 năm sau cung điện mùa hè mới được xây dựng dưới 
thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ VII là ngài Cách Tăng G1a 
mục Thố (Kelsang Gyatso) Ngài sinh vào năm 1708, viên 
tịch vào năm 1757. Cung điện mùa hè Norbulingka xây 
dựng vào năm 1757 và hoàn thành 1783. Nhưng có một 
tư liệu cho rằng cung điện mùa hè xây dựng năm 1755 
dưới thời Đạt Lai Lạt Ma thứ VI, hoàn thành dưới thời 


322 


ngài Khương Bạch Gia Mục Thổ (Jampel Gyatso) Ngài 
sinh vào năm 1758 và viên tịch năm 1804, Ngài là vị nắm 
quyền hành trong tay, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ VII. Kê từ khi 
đó Ngài tiếp tục công trình của mình từ tiền kiếp trước là 
ngài Kelsang Gyatso Đạt Lai Lạt Ma thứ VII. Khi ấy công 
trình cung điện Norbuling, hay còn gọi Cung Điện Mùa Hè 
được hoàn tất vào năm 1783. Như thế ta sẽ nhận thấy được 
rằng công trình có nhiều hạng mục khác nhau, tổng thể có 
374 phòng lớn nhỏ khác biệt, dành các vị Lạt Ma phân hạ 
cao thấp và chia ra cho chư Tăng Lạt Ma tùy theo giới lạp. 

Cung điện này được dựa vào dòng sông Kyichu, nhìn 
ra bờ sông Lhasa, thuộc thành phố Lhasa thơ mộng, đẹp 
như nàng tiên giữa cõi trời nhân gian. Cung điện mùa hè 
được thiết kế theo kiến trúc, kết hợp Án Độ, Nepal, Tây 
Tạng, Trung Hoa nên mang kiến trúc hài hòa và sắc nét 
hòa quyện vào nhau, với những gam màu đặc sắc. Đi đâu 
ta cũng có thể nhìn ra, nét văn hóa Tây Tạng. Dựa trên chất 
liệu gỗ, cột, kèo, đá, xếp thành tường bao bọc, một lối kiến 
trúc hậu cung ôn lại mật thất tu tập. Cung điện có tổng diện 
tích chu vi 360.000ha, với các công trình chính như: Cung 
điện chính để các Lạt Ma tu học, lễ Phật tham thiền, ở phía 
sau là phòng cho các vị Đạt Lai Lạt Ma sinh hoạt và tu học 
trước tát, có một khu vườn đề thưởng lãm các loài hoa quý. 
Ngoài ra, cung điện mùa hè có các cung điện như: 
Cung Kelsang Potarang, cung điện JyoKyIl Potrang, cung 
Kim Lim Ka, cung Takten Migyuo Potrang. Ta có thê thấy, 
trải qua các vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh, từ đời thứ VII đã 
khởi công xây dựng, có ở và đến các đời kế tiếp, nhưng 
đặc biệt đời Đạt Lai Lạt Ma thứ X và Đạt Lai Lạt Ma thứ 


323 


XIV có công tu sửa trùng tu kiến tạo, cung điện mùa hè 
thành tác phẩm trước 1950. Như vậy, trải qua nhiều đời 
có 9 đời Vua và 10 đời Đạt Lai Lạt Ma tu học sinh sống 
tại cung điện mùa hè này. Cũng có thể nói đây là điều mà 
cuộc vận hành thịnh suy, đề lại cho nhân loại một tác phẩm 
mê say, trong lối về thăm lại cỗ hương. Ta thấy rằng các vị 
Đạt Lai Lạt Ma cư trú từ khi xây dựng và đến khi thịnh trị, 
đến khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV tha hương 1959, tại 
thủ phủ Nepal cho đến nay là 56 năm, Ngài chưa về lại đây 
một lần nào. Vì vết cũ còn đó, dấu tích còn đây, giờ người 
ở phương xa nhìn ngắm cô hương, nơi một thời vàng son 
vang bóng. Nhìn về kỷ niệm in dấu phong trần, vết bụi bám 
đầy gian phòng nhỏ, để lưu lại kỷ niệm khó phai. Theo 
tiếng nhạc lưng trời vỗ cánh bay đi chưa tìm về vết cũ, giữa 
đường đời tổ ấm quạnh hiu. 

Tuy nhiên, Cung điện mùa hè, thì có tên khác mà 
ngày nay ít ai biết đến. Cung điện NorbulingKa, hán dịch 
ra “La-bố-Lâm-Ka”, địch là Bảo bỗi Lâm viên hay còn Bảo 
trân bảo viên, châu ngọc viên, DI Hòa viên, nghĩ là khu 
vườn rừng quý báu. Theo tiếng Tạng từ Ling Ka có nghĩa 
là rừng vườn, danh từ này được các vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 
VII đặt từ thuở ấy. Có một nghĩa khác là thiên nhiên hay 
yêu thích vườn rừng. 

Ta có thể thấy, khu vườn lâm viên nơi tôi bước vào là 
một khu nghỉ dưỡng thật tuyệt, được khí trời xanh trong, 
khí hậu ôn hòa, ánh nắng nhiều, cả tiếng chim hót vẫy 
chào. Qua những lỗi đi trên đường, sỏi đá lắng hồn nghe 
tiếng vọng kinh chiều, những tàn cây cô thụ vài trăm tuổi, 
đủ các sắc màu, những cây tùng bách làm mát dịu cả thân 


324 


tâm. Xanh mầm ươm của lá, kết hợp làn khói sương là đà 
trên tầng cây, chú chim vành khuyên, hót líu lo trên từng 
cây mới, xua đuôi bên này đùa giỡn bên kia. Bên ngoài của 
lỗi đi vào công là một khoảng sân rộng, nhìn thấy quảng 
trường Lhasa. Tiếng gọi mời du khách bước vào thưởng 
lãm một cung điện nguy nga, có hồ nước thơm trong xanh 
thắm, lung linh như viên pha lê, giữa núi tuyết trùng trùng. 

Chúng tôi đến vào lúc 14 giờ chiều, lúc này cửa mới 
đón tiếp vào, mỗi chúng tôi mất 80 CNY - tức 80 đồng 
nhân dân tệ cho du khách viếng thăm. Dẫu có mất tiền cho 
28 vị lữ khách trần hồng dạo chơi trong chốn tùng lâm viên 
ngọc, đầy nét quyến rũ thì ai ai cũng bước vào, đón nhận 
cả tấm lòng. Cái cổng chào to, viên đá sững sờ ghi điểm di 
tích công nhận của Unesco, và ngôi cung điện mùa hè là di 
sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994. Có một tâm bảng 
ghi lịch sử cung điện La-Bố-Lâm-Ka. 

Tôi đã bước vào một cung trời tĩnh lặng. Trên lối cũ 
ngày xưa chỉ có dấu chân các vị Đạt Lai Lạt Ma đã đi, 
nay tìm về dấu tích một thời vang bóng. Trước mắt tôi là 
một cung điện của Đạt Lai Lạt Ma thứ V, vì nơi đây tôn 
quý Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị có công xây dựng Potala vào 
những năm thịnh trị nắm quyên, nên chư vị Đạt Lai Lạt Ma 
đã xây dựng một khu tưởng niệm, lối vào có hoa vạn thọ, 
có sỏi đá cô liêu, có các chú sóc chạy khắp khu vườn, có 
các bức tranh ThangKa hóa thân của Quan Âm Bồ Tát từ 
thời xa xưa. Có một tắm bảng đi vào hai lỗi vào cung điện, 
khiến cho tôi không nhìn rõ bên trong là có những gì? Khi 
lạc vào thì tôi nhìn có bức tượng của Ngài Tông Khách Ba, 
vị tổ sư của phái Cách Lỗ, hai bên vị tổ sư kế vị Đạt Lai 


325 


Lạt Ma thứ V và một bên vị tổ sư kế vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 
VL có gắn nhiều hạt kim cương, ngọc lục, vàng ròng. Trên 
những chiếc mão, sắc phục y này là màu đỏ và vàng, mũ 
vàng được kết tỉnh lộng lẫy, có những tắm hình chư vị Đạt 
Lai Lạt Ma kế vị tiền bối. Ngoài ra, có những vật dụng bàn 
chế và cả những đồ sinh hoạt cá nhân của ngài Đạt Lai Lạt 
Ma thứ V “La Bốc Tạng Gia Mục Thô Losang Gyatso, sinh 
vào 1617 - 1682”. Tuy cung điện này nhỏ, nhưng có một 
sức hút tâm linh cực lớn. Đến và đi trong chốc lát vội vàng, 
nên chỉ ghi nhớ trong tâm thức a lại da. Ngân ngơ trong 
cung điện mùa hè, vì vẻ đẹp kỳ ảo, nên tôi muốn biết thêm 
nữa. Thì anh Toàn đã nhắc đến là: “Cung điện La-Bố-Lâm- 
Ka trải qua nhiều thế kỷ, nhưng được tu sửa nhiều lần. 
Vào năm 1950 được Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV Đăng Châu 
Gia Mục Thồ - Tenzin Gyatso (1935 - ?) đã cho sửa chữa 
trước khi Ngài rời Lhasa lưu phương xứ người. 

Và cũng nhớ đến ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIII cũng 
là một trong những vị tu sửa, kiến tạo nhiều hơn, xây dựng 
thêm một số hồ thủy tạ, lầu vọng cung, nguyệt lầu kiều. 
Nên đầu thế kỷ XX, vào những giai đoạn lịch sử có sự 
chuyển biến theo tình hình. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIH 
là vị Thổ Đan Gia Mục Thố “Tubten Gyafso Ngài sinh 
1876 và viên tịch 1933”, Ngài mở rộng nhiều công trình 
thật uy hung cho Cung Điện Mùa Hè. 

Vì nơi đây đã được công nhận di sản văn hóa thế 
giới. Cho nên may mắn cho đoàn chúng tôi là đến thăm cô 
cung mùa hè, nơi một thời oanh liệt vàng son, đã có dẫu 
chân Bồ Tát Quán Âm bước lên thêm hoa thảo mộc. 
Truyền năng lượng từ bi, để rồi hôm nay nơi đây vẫn yên 


326 


bình cho chim muông đùa chơi với năng, cho tuyết rơi 
đọng lại hạt muối tình, giữa cung trời tự do. 

Ngày nay có nhiều cây xanh, vườn hoa, hồ nước lấy từ 
khắp nơi trên thể ĐIỚI, về lại Lhasa đề tạo nên một nét đẹp 
cho thành phố ngàn xưa. Mãi mê với câu chuyện, chúng tôi 
được anh hướng dẫn viên Tây Tạng Tenzin Trilé (gọi tắt là 
Tenzin), anh thành tâm dâng lên Hòa thượng quyền từ điển 
Tây Tạng cổ, trước thời kỳ của đất nước. Vì tập sách này 
Ít có trên thị trường, mà đã được liên hệ xin thỉnh để dâng 
cúng Hòa thượng, và xem đây là một tác phẩm quý. Vì Hòa 
thượng có nghiên cứu kinh điển Tây Tạng, ao ước một đời 
sẽ có quyền từ điển cô trên tay, để nghiên cứu mở rộng trí 
tuệ hơn. Và xem đó là một chuyến đi đầy thành công của 
phái đoàn. Âu cũng là nhân duyên, Hòa thượng chắp đôi 
tay búp sen cảm ơn anh Tenzin Trilé, người hướng dẫn viên 
quý kính của phái đoàn Phật Giáo Việt Nam đến chiêm bái 
thánh địa Phật Giáo Tây Tạng. Hy hữu ôi hy hữu, sao mà 
có được một điều kỳ diệu không hẹn mà gặp. Xin cảm ơn 
anh thật nhiều. Anh Tenzin Trilé đã đến bên Hòa thượng, 
xin Hòa thượng thọ ký trên đỉnh đầu để có nguồn tâm tu 
học. Cả phái đoàn ai nấy đều vui và cảm ơn anh, tri ân công 
đức anh vô cùng. 

Hạnh phúc dâng trào, tôi lại bước đi bên cạnh một 
tường đá được sơn vàng, có khung cửa nối dài từ cung 
điện ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ V, tiếp đến cung điện Đạt 
Lai Lạt Ma thứ XIV. Có lẽ nơi này được nhiều du khách 
lữ hành viếng thăm nhất. Bức tường thành cao hơn 2 m, 
dày to và có gam màu vàng óng thật lung linh. Khi hạt 
nắng chiều, chiếu vào bên bức tường rêu phong. Có một 


327 


khung cửa được khép kín, trang trí hai tầng, có các họa 
tiết hoa văn thật sắc nét, áng mây, hoa, bát kiết tường 
cách điệu, gam màu sặc sỡ hòa quyện, đa dạng màu sắc, 
nhìn là phải mê. Trên lầu hai có trang trí lớp ngoài đồng 
vàng, có bút lông nhô ra, cách điệu thật đẹp, có một cặp 
mani luân bằng đồng vàng, một cặp bình thánh thủy 
tượng trưng sự đầy đủ, sức mạnh, trường thọ, giàu sang, 
thịnh vượng, trí tuệ, có bốn đầu rồng trên dao mái thứ 
nhất. Làm cho một bức tường thành cổ cung điện mùa hè 
thêm lộng lẫy, kiêu xa. Trên những khung cửa có tết một 
sợi dây ngũ sắc tượng trưng cho Ngũ trí Như Lai, có một 
vòng tròn đấu lại hai đầu rồng quả là một hoa văn tinh sảo. 
Trước khoảng sân bước vào tường thành, sau đó là cung 
điện mật thất của Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV tôi nhìn thấy 
vô sô trục hoa sen bằng đá thời nhà Thanh. Có vô số cây 
tùng bách và nhiều loải hoa đua nhau nở vào mùa thu. 
Ngoài ra, giữa lối đi đối diện vào cung điện ta có thể nhận 
thấy có nhiều con thanh sư bằng đá, chắc có lẽ mới để sau 
này. 

Vào hai bên là hàng trúc biếc xanh tươi, lối vào cung 
điện mùa hè ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV này có thêm 
nhiều loài hoa đẹp như hoa hồng các loại, hoa dã thảo yến, 
cúc vạn thọ được xếp rất tinh vi, khiến cho ai nây đều mê 
mân đến làm duyên tạo dáng chụp hình. Đoàn chúng tôi 
không ngoại lệ, cũng thanh thản bước chân an lạc tự do, đi 
để mà đi, chứ không vội vàng nên ai nây đều có chủ quyền 
lúc đi. Hòa thượng ngắm nhìn nhiều loài hoa xuyên qua 
ánh nắng dần tàn giữa lòng núi tuyết pha Sương. Ôi đẹp 
làm sao? Có một thi nhân mặt khách viếng thăm cố cung 


328 


của Ngài. Một bạn đạo thân quen chiếc áo tu sĩ, một lỗi 
cũ ta về, giờ Ngài ở phương nao, còn tôi đi về cô liêu, bên 
căn phòng trông vắng, chỉ còn một vài di vật ngày xưa. 
Hỡi cỗ nhân! Có nghe tiếng gọi phong trần hay không? 
Trước cung điện, có một vòi phun nước, ngôi điện được 
xây dựng hai lầu, có nhiều gian phòng, chất liệu là gỗ, trên 
được nên đất thật chắc, xây bằng đá, tô màu vàng đỏ. Trên 
nóc mái có bánh xe pháp luân, có cặp nai chầu hai bên ý 
muốn chánh pháp Như Lai được trường tồn hưng thịnh, có 
hai con chim thần Gruda cưỡi hạc. Hai bên cột tầng hai, có 
chữ Án cách điệu mạ đồng, có nhiều khung cửa số, để lấy 
không khí từ bên ngoài vào, có hai vòng tròn cách điệu nút 
kiết tường, hai bên trên nóc kế chim thần Gruda, hoa sen 
bát thủy cách điệu, trên là chiếc chuông vàng nằm trên hoa 
sen đẹp. 

Trước công đi vào cung điện hai bên, có treo một tâm 
vải trắng có hai mút cát tường. Lỗi vào lên qua gian hàng 
lưu niệm Phật giáo Mật Tạng. Tầng một có các phòng khép 
kín, có đèn chùm được tặng từ nước Ý, lên trên tầng hai đi 
theo chiều kim đồng hồ ta sẽ vào thăm mật thất. Trong mật 
thất Đạt Lai Lạt Ma có một bức tượng của Ngài bằng đồng, 
găn nhiều rubi, đá quý. Có một bàn làm việc viết sách, 
có tọa cụ được thiêu bát kiết tường, một cây bút nghiên, 
một cây kèn bằng ngà voi dài, có một bức tường họa vẽ 
bức bích họa diễn tả lịch sử khởi nguyên về phát triển của 
Tây Tạng, qua nhiều thời kỳ khác nhau. Trong đó, diễn tả 
lại thời kỳ Tùng Tán Cang Bố, công chúa Văn Thành, 
hoàng hậu Ba LỊ Khố Cơ, diễn tả đạo Bon, diễn tả ngài 
Liên-Hoa-Sanh thu phục quỷ dữ, quá trình xây dựng 


329 


Potala từ khởi nguyên đến hiện tại, có ngôi chùa tự viện 
Đại Chiêu. Cuộc thịnh suy của Tây Tạng diễn tả các đời 
Lạt Ma, sự hưng thịnh đến đời Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV 
vô vàn nét tỉnh sảo, kỳ ảo mà nên hồn, làm cho tôi ai nẫy 
đều chăm chú nghe. Vì nhìn tranh trên căn phòng mật thất 
ta có thể hiểu một cách khái quát về Tây Tạng thông qua 
hình ảnh. 

Anh hướng dẫn viên Tenzin Trilé nói rằng đây là 
bức bích họa do Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV vẽ trước khi 
Ngài rời Lhasa. Ta có thể thả hồn lên thảm đỏ nhung bằng 
chất liệu lông trâu yak mềm mại, tinh tế. Có cả bức hình 
song thân của Đạt Lai Lạt Ma XIV trên tường. Qua một 
phòng khác có chiếc đơn Ngài an tọa chỉ tịnh, có khu thảo 
luận, có điểm nghe và xem thời sự, có một phòng ăn riêng, 
có cái bát, đôi đũa bằng ngà, có cả những chiếc gối 
nhung, có tiền sảnh hậu cung, có thêm một chánh điện đề 
Ngài lạy Phật hằng ngày, có nhiều đồ dùng quý giá đều là 
ngọc, vàng, đồng, hội tụ những tính hoa trong thiên 
nhiên. Bên căn phòng của Đạt Lai Lạt Ma tổng thể 10 
phòng đi hết một thảm đỏ, khi đi ra ngoài ta nhìn lại bên 
bộ bàn ghế từ nước Pháp, có thêm một bức tượng A Di Đà 
tại hang động Ajanta thể hiện bằng bức bích họa vô cùng 
sắc nét, được thủ tướng Ấn Độ thời bấy giờ tặng làm kỷ 
niệm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV khi Ngài có chuyền 
chiêm bái thánh địa Phật tích Ân Độ vào năm 1949. 

Ta có thể thấy răng, ngoài bức bích họa danh giá 
trên, còn vô số quà lưu niệm Ngài đi du hành các nước 
thế giới vẫn còn đây. Những vết tích mà giờ Ngài ở bên 
kia ngọn núi tuyết, nhìn về chạnh lòng cô đơn, mà gửi 


330 


hồn theo trăng gió với núi tuyết trên đỉnh, hạt muỗi đó 
còn nguyên. 

Đoàn chúng tôi đi mất hai tiếng đồng hồ, thăm quan 
và lưu lại vết tích xin thỉnh viên đá cung điện về làm kỷ 
vật một thời đi qua. Theo trăng gió ngàn sương, lưu hương 
lạc lối. Tìm về lỗi hoa ngày ấy, như chính ta gửi ánh nắng 
chiều dần tắt sau ngọn núi trúc xanh, Hòa thượng đợi xe 
nên chúng tôi đã đi tác nghiệp Ngài tựa bên gốc tùng, ngôi 
lên thạch đá sen hồng vảo thời Thanh, đọc quyên từ điển 
say xưa, ngắm nhìn trang sách mới, theo thời gian năm 
tháng. Ngài đã ngộ điều gì cười với nụ cười Di Lặc hồn 
thơ, ôi đẹp vô cùng khoảnh khắc lưu dấu lại, với ánh mắt 
từ bi của mẹ Quán Âm Bồ Tát chăng, hay là ngài Đại Trí 
Văn Thù, hay ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát chăng? Tất cả 
đều là lý đạt ngộ, tôi nhìn Ngài mà học cả đời vẫn không 
hết hai chữ “Tự tại”, vì Ngài đi như dấu chim bay giữa đời. 
Đến, ngôi nhìn và thở, xem và ngắm nên tâm Ngài vô úy 
trụ dạ tuyết hương. Chắc có lẽ vô úy nụ cười ấy, đã chạm 
vào lòng em mà một cuộc tình Phật tuệ hiện thị trên tâm. 
Ôi tia nắng yếu ớt đang rơi vào kẽ tùng hiên ngang giữa đất 
trời xứ Tạng. Thế là tôi đi tìm tôi trong ký ức ngày xưa, với 
nụ cười tâm Phật có mãi khắp nơi, như loài hoa dã thảo, 
lưu dấu muôn ngàn vết nhạn trăng sao. Để đỉnh núi tuyết 
Himalaya cao §000m kia, nghe tôi gọi mời dậy một cuộc 
tình nhân gian. 

Thế là chúng tôi lên xe, tìm về nơi trú dạ một đêm còn 
đọng lại thành phô Lhasa. Ôi ta về với ta...! 


331 


12. PHIÊN CHỢ VÙNG CAO 

Những ngày cuối cùng tại vùng đất Tây Tạng, sau 
khi nghiên cứu chiêm bái các thánh địa Phật giáo, tìm hiểu 
qua đời sống thường nhật tại các thành phố thủ phủ xưa cũ, 
đoàn chúng tôi lại trở về trung tâm thủ phủ Lhasa. Vào một 
buổi chiều đầy nắng, lạnh ngắt sau lưng núi tuyết, ánh năng 
hoàng hôn đang rong chơi thả hồn theo mây gió, gọi nhau 
về thêm một buổi chiều thu, những cơn gió nhẹ pha lạnh 
đêm chiều, làm tôi rung lại, nhớ về những ngày langthang 
trên vùng đất xứ Tạng. 

Sau một giờ nghỉ ngơi, tôi cùng thầy An Khang, thầy 
An Tuệ và một số quý thầy cô cùng Phật tử đến thăm phiên 
chợ vùng cao. Để chọn cho mình những kỷ vật Mật Tạng 
mang về quê hương Việt Nam. Sau một chuyến chiêm bái 
thánh địa Phật giáo Tây Tạng, hay tặng quà cho một số 
người thân quen. Đó là Cha mẹ, anh em, họ hàng hay một SỐ 
Phật tử tín tâm. Từ khách sạn Lhasa nơi đoàn chúng tôi trú 
dạ qua đêm, cách phiên chợ vùng cao núi tuyết này chừng 
4km. Chúng tôi đi lên một chiếc xe taxI, đi đến phiên chợ. 
Kỳ lạ thay, xe taxi chỉ chở chúng tôi đúng ba hành khách, 
một khách chỉ có lộ phí 30 tệ cho mỗi chuyến đi. Nếu 
mình đi hai khách thì bác tài xế xe taxi, sẽ đón thêm một 
khách nữa cho đủ chuyến xe. Thì ra là vậy, ở Tây Tạng 
muốn đi taxi thật khó mà bắt được, nên biết rồi cả đoàn 
chờ nhau và đi thành một tốp ba vị. Chúng tôi đến phiên 
chợ vùng cao, khu chợ Barkhor nằm trên trung tâm thành 
phố Lhasa. Đi ngang qua quảng trường, có các nhà cao 
ốc, có người qua lại, có xe cộ tấp nập, có những hàng cây 


332 


vàng chuyền sắc, làm đẹp lên một con đường thơ mộng. 
Thật là một thành phó đầy sương mù trong gió. 

Chiếc xe chở tôi, thầy An Khang, thầy An Tuệ, vị lái 
xe thật hiền từ, anh ta là một người từ thành phố Nhật 
Khách Tắc lên đây sinh sống, lái xe taxi. Trên xe có thờ pho 
tượng Quán Thế Âm và hai bức chân dung: Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ XIV và ngài Karmapa XVÌI, anh ta chở chúng 
tôi đi, trên tay anh lúc nào cũng có xâu chuỗi và miệng anh 
lúc nào cũng trì chú “Úm mani pad me hum”. Tôi hỏi anh 
bằng tiếng Việt Nam rằng: “Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV 
ngài Karmapa XVII anh đã từng gặp chưa?”. Anh tài xế 
taxi trả lời, nhưng ngôn ngữ bất đồng, tôi đã chắp hai tay 
lại chỉ vào hai bức hình, anh hiểu ý tôi, nên anh tỏ vẻ hơi 
buôn, chưa gặp mà mơ được một lần trong đời. Đảnh lễ là 
vui và hạnh phúc nhất rồi. Xe đi qua con phố tại trung tâm 
Lhasa, đưa tôi đến phiên chợ vùng cao. Tôi và quý thầy 
xuống xe, chắp tay lại và cảm ơn anh thật nhiều, gửi tiền 
xe và tặng thêm cho anh 20 tệ nữa. Anh đã nở nụ cười hoan 
hỷ, như một lời cảm niệm tri ân. Khu phố Barkhor là một 
khu phô nổi tiếng, từ thời công chúa Văn Thành vào thế kỷ 
VII. Từ đây, khu phố này thành một phiên chợ vùng cao 
trên đường Barkhor. Du khách thập phương trên thế giới ai 
ai cũng một lần đến viếng thăm chợ Barkhor, để mang về 
cho mình một món hàng lưu niệm. Phiên chợ vùng cao này 
năm cạnh những nhà cao ốc, tấp nập người qua lại, gần một 
ngôi đại già lam cô kính Jokhang “Tu viện Đại Chiêu” liên 
tưởng đến khu chợ vùng cao Việt Nam. Vào những tháng 
ngày hành đạo xứ Bắc, tôi có duyên đến thăm phiên chợ 


333 


vùng cao Hà Giang, Sapa, Mộc Châu. Trên đây đủ các mặt 
hàng thổ cầm và những dược liệu thuốc quý, từ cỏ hoa thảo 
mộc, giúp tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đến phiên chợ vùng 
cao Tây Tạng, nơi nóc nhà thế giới làm tôi ngạc nhiên và 
kính phục vô cùng. 

Dạo bước đi theo chiều kim đồng hồ, nhịp đập tôi 
nhẹ hơn, nhìn xem các mặt hàng bày bán trên các sạp, thật 
nhiều và vô vàn món hàng đẹp. Dưới chân tôi là một con 
đường Barkhor được lát gạch, một màu đỏ tươi, đã du hóa 
qua từng bước chân trần, thấm ướt hơi sương tuyết nắng 
qua bao dấu hài. Tôi nhìn xem chung, thì ra các tiểu thương 
thật hiền, họ chăm chú vào câu thần chú (Úm mani padme 
hum) tay cầm mani luân, tay cầm tràng hạt. Thế là pháp tu 
của họ ngay trên mọi lúc, mọi nơi, một niềm tin sâu sắc. 
Họ không quan tâm bên các sạp hàng khác, mà chỉ chú 
tâm vào việc mình làm đó là pháp trì mam! luân, mặc cho 
lữ khách qua lại. Ai đến họ đều ngồi yên, lúc nào trả và 
mua thì họ ra giá, sau đó nếu thích ý, thì tiếp tục bán trả 
cho nhau. Họ không kẻo nài thực khách, họ chỉ cười với 
nụ cười Phật tâm hoan hỷ và an lạc. Ôi cái nhìn của tôi đủ 
rung động trước hình ảnh dễ thương kia. 

Cả phiên chợ vùng cao này chủ yếu là người Hán, 
người Tạng thì dễ thương hơn nữa, họ lặng lẽ ai vào xem 
không mua, thì ra họ cũng cúi đầu chào khách ra về một 
cách cung kính. Tại phiên chợ vùng cao này, chủ yếu các vật 
dụng pháp khí Mật tông, các nhu yếu trang sức Mật tông, 
các phâm vật, dược thảo tại Tây Tạng như: Các đồ dùng 
trì nệm, Mami luân, linh, chùy kim cang, bí mật phù chú 


334 


ấn, chuông đồng Tây Tạng, tranh ThangKa, khăn quàng cổ, 
trứng ngỗng hóa thạch, gỗ hóa thạch, đá hóa thạch, trang 
sức, vòng, bạc, đá, bình đựng nước cúng Phật, các tượng 
Phật đồng đủ kích thước, tràng hạt, cờ nguyện, nến bơ cúng 
Phật, các tập kinh thông dụng chữ Tạng, còn có tranh, thảm, 
dao, kéo, túi da, giầy dép, đủ tất cả các mặt hàng. 

Ngân ngơ, mê mẫn với đông trùng hạ thảo, một thảo 
dược quý của Tây Tạng. Tôi đã tìm cho mình những phẩm 
vật mang về từ phiên chợ vùng cao. Một vài sợi dây đeo cô 
có chữ Phạm Tạng ghi chú “Úm mani pad me hum” , chùy 
kim cương, mani luân một cặp, khăn quảng cổ, chuỗi và 
một số vật dụng đề mang về. Kỷ vật mà tôi thích nhất đó là 
chiếc chuông Tây Tạng. Cả đoàn ai ai cũng chọn cho mình 
từng món quà trao gửi người thân. Tuy nhỏ, mà quý ở chân 
tình cõi lòng tình yêu. Thế là phiên chợ vùng cao xứ Tạng, 
đã đi thì muốn mua về thật nhiều, nhưng mà túi nhỏ quá 
nên xách về có hạng mà thôi. 

Cả đoàn lên xe trở về thu gom hành lý, chúng tôi đã 
bị một trận mưa thật to. Đoàn a1 nấy đều bị ướt, như vùng 
đất Tây Tạng, tiễn tôi và phái đoàn về một đêm mưa xứ 
Tạng. Cảnh trí khó quên với quý thầy Pháp Mãn, thầy An 
Tuệ, thầy An Khang, thầy Phước Cần, thầy Vân Pháp, sư 
cô Tuệ Nhẫn, các Phật tử như: Chị Kim Nhi, anh Hà, chị 
Giang, chị Ngà, chị Lan... cùng một số lữ khách phương 
Tây trú dạ trong cái chòi nhỏ. Mưa mỗi lúc to hơn, như Tây 
Tạng đang níu kéo chúng tôi lại với phiên chợ vùng cao, 
khi thành phó lên đèn, nhìn lại mà đã gần 22h00 đêm rồi. 

Mưa Tây Tạng thật rét, vì độ cao cộng với núi rừng 
thành phố, nên mưa càng to thì rét càng cắt da. Thế là tôi đã 


335 


nhìn mưa Tây Tạng trong đêm cuối ngày về, nhớ mãi giọt 
nước tình yêu trên phiên chợ vùng cao. 

Thực vậy, ai một lần về phiên chợ vùng cao Tây 
Tạng này thì không bao giờ quên được, những hình ảnh 
khó phai trong lòng. Mặc nhiên, đi vào trong một chút 
nguyện ý tuệ niềm tin. Nhớ mãi hình bóng phiên chợ vùng 
cao xứ Tạng nên thơ. Dấu chân tôi đi qua để lại bao kỷ 
niệm, mang đi về một chút ølọt mưa thấm vảo áo tôi, trên 
cung trời núi tuyết xứ Tạng. 


13. CUNG ĐƯỜNG EM ĐI TÂY TẠNG, THĂM 
THÀNH PHÓ SHIGATE 

Giã từ thành phố ngủ buồn Giang Tử, chúng tôi 
tiến thắng lên xe vượt đoạn đường trường tráng nhựa gần 
100km, đi mất 3 tiếng đồng hồ, từ 8h30 sáng đến 11h30 
trưa, chúng tôi mới đến được thành phố Shigate. 

Lạc vào giữa cung trời tự do, để rong chơi ngắm nhìn 
áng mây bay, giữa một bầu trời xanh diệu kỳ, gió cứ lạnh, 
năng cứ lên, xe vẫn chạy, tâm thả hồn nhìn cảnh quan cung 
đường em đi Tây Tạng, giữa muôn trùng lớp lớp ngọn đôi 
nhấp nhô. Xa xa dần tôi quay lại ngắm nhìn thửa ruộng 
vàng óng, cánh cò bay khắp đất trời tự do xứ Tạng, bẽn lẽn 
bên trên là một pháo đải Gzang của thành phố Giang Tử, 
đang bỏ quên ngày về cô tịch u buồn, nhìn mà thương cho 
cuộc đời sanh già bệnh chết, chốc lát vô thường qua nhanh 
rồi vụt tắt, hững hờ giữa bao kẻ trai tình tuổi xanh, gái đẹp 
còn trinh mà giờ về cô quạnh, văng tiếng tỏ tình từ thuở 
thanh xuân. 

Ôi thời gian và quá khứ, như khép lại và mở ra một 


336 


chất liệu huyền bí. Đúng hai chữ mà Đức Phật dạy: “Vô 
Thường”! cho vạn cảnh nhân tình, ngồi tu trì nhớ nghĩ, 
vượt trùng con sóng đi về bến giác, đó chính là nội tâm. 
Tâm hồn tôi bay cao lơ lửng, mà chiêm nghiệm đời mình. 
Chú ngựa kia vẫn đang gặm cỏ trước cánh đồng cải xanh 
vàng tươi, mùi cải nồng thơm, hình ảnh tôi thấy một 
thanh niên cưỡi ngựa và đi giữa cảnh vàng đồng xưa, anh 
Hà và chị Giang đã có công chỉ cho tôi thấy, giờ ấn 
tượng vô cùng. Hai bên cung đường trở về thành phố tôi 
lại gặp những hình ảnh đẹp Ngũ thê đầu địa, nhất bộ nhất 
bái, hình như tất cả dân Tạng họ có một nên tâm linh vững 
chắc như kim cương, không bao giờ bị phai nhạt trong trí 
thức của họ. Họ tin Tam bảo, như một ngọn đèn sáng đưa 
họ về lại tâm linh. Có những gia đình chung sống đầm ấm 
bên nhau, các bản dân du mục, họ luôn hát ca trong mọi 
công việc, sự hát ca như một món ăn tỉnh thần giải trí hết 
sức diệu kỳ. Xe chạy qua từng trạm, bác tài xế dừng 
chân xuất trình giấy tờ để vào trạm bến, chúng tôi vẫn 
ngôi yên để thở. Một lát sau, Hòa thượng dạy đại chúng 
niệm 7 biến chú Đại Bi và ba chú Bát Nhã, để cầu 
nguyện chuyến đi được thành tựu viên mãn. Sau thời 
khóa, tất cả đều chung một tâm trạng vui, quý thầy sẽ hát 
tặng cho cả đoàn, mỗi vị một vẻ, vị thì ngâm thơ, vị thì 
hát, vị thì kê chuyện. Tất cả đều hòa mình vảo thiên nhiên 
cao nguyên mơ mộng, nên thơ mà lung linh, đủ sắc nét 
chân thiện huân tu, tất cả đi về 


I2 Vệ thường: tính không thường hằng, có định, một trong ba dấu ấn của Pháp: Vô 
thường-khô-vô ngã. 


337 


chung một mỗi. 

Tôi và phái đoàn ghé lại một quán ven đường để đi 
tìm loài hoa thảo mộc, gửi tình yêu vào chốn đất xanh tươi, 
nhẹ bằng tâm hồn. Bắt chợt chút triết lý hài hước đã trở về 
trên môi, tạo ra một tiếng cười làm tan đi bao mệt nhọc của 
cơ thể vốn hơi bị kiệt sức ở một vùng đất nhiệt độ quá thấp. 
Cảnh tượng khó quên, bay bồng giữa đất trời, huynh 
Pháp Mãn lạc vào trong biển vắng, ướt đẫm mình một vạt 
áo nhật bình, cười tan mộng thành cười vỡ bụng. Rửa tay 
em mà cứ tưởng tay huynh. Đôi tay bụng mũi, áo thì thướt 
tha theo gió thối theo chiều, vì: Vào quán hơn một ma đại 
địa, thấm mùi đổi gió tuyết bốc khai. Ôi kinh hồn cho bao 
tâm sự, sao mà làm nên chút đẹp của huynh. Đôi tay trần 
chạy về rửa chiếc áo em, huynh Vân Pháp, huynh Từ Niệm 
vui cười sao khôn tả, rửa cho em hết cả áo khai tình. Cả 
đoàn như vỡ òa, khi tan bồng hồn hoa thảo dị, cứ tưởng 
rằng mình đã có chỗ gửi hồn vào lòng đất sâu. Ai dè, một 
kỷ niệm ngàn đời còn nhớ mãi. Thôi thì, ôm bụng cười 
tang, thì sương tuyết để hạt muối tình, như thế mới là kỷ 
niệm, mới là ấn tượng xứ Tạng nhớ em. 

Chúng tôi mua một ít quả mận, táo và một vài hoa 
quả xứ Tạng, do dân bản xứ trồng. Tất cả có vị ngọt và 
chua nên rất thích hợp cho độ cao giữ nước. Tiếp bước lên 
đường để trở về dùng cơm ấm dạ. Mặt trời đã lên cao, buổi 
trưa giữa cung đường em đi Tây Tạng, hình như chỉ có một 
chiếc xe của tôi lăn bánh, xe chạy trên đường mà cứ thế tự 
do. Bất chợt bên vệ đường cách thành phố phôn hoa thứ hai 
Shigatse này, đoàn chúng tôi đã đón lên xe gặp được một vị 
sư Lạt Ma, Ngài độ khoảng 50 tuổi, duyên kỳ ngộ, Ngài tu 


338 


trên núi, xuống thành phố mua Ít gạo và vật dụng cho chư 
tăng sử dụng. Đó là một trong những dòng phái của dòng 
Tát Ca được chia ra 9 bộ phái nhỏ. Tu viện chỉ có §0 tăng 
sĩ, tất cả đều là các vị có độ tuôi cao và thanh niên. Nghe 
nói là lần đầu tiên đi, nên chưa bắt gặp xe nào? May quá có 
xe của chúng tôi nên đã mời lên quá giang mời dùng cơm, 
tặng cúng tịnh tài cho Lạt Ma, mua ít vật dụng cúng dường 
ø1eo phước. 

Chúng tôi đến thành phó Shigatse là một thành phố 
đứng thứ hai của Tây Tạng. Để tìm hiểu về một thành phố 
phôn hoa, tôi đã nghe anh Trung Toàn chia sẻ về thành 
phố này, đọc qua các thư tịch cô từ những chuyến hành 
hương Tây Tạng. Mùi hương trầm của tác giả Nguyễn 
Tường Bách và một số tư liệu tập hợp lại, để có một cái 
nhìn tổng quát, cho phạm vi mà quý vị đang sở hữu quyền 
tác phâm “Bí mật xứ Tạng,” để làm một chuyền viễng thăm 
vô cùng lý thú, qua ánh mắt tâm hồn rong chơi. Thành phố 
Shigatse còn được gọi là Xigaze, tiếng Hán dịch là Nhật 
Khách Tắc. Thành phố này có một dáng dấp yêu kiều, nằm 
trên độ cao 3840 mét, là một đô thị cấp huyện, được xếp 
vào thành phố lớn thứ hai, tại Tây Tạng. Tổng thể dân số 
9200 người, nằm cách trung tâm thành phố Lha- sa 250km 
về phía Tây Nam. Và cách thành phố Gyantse gần 95m về 
phía Tây Bắc. Shigatse có một vị trí địa lý đổi núi khá đồ 
sộ, có những dòng sông hợp mạch, lưu chuyên như bắt 
nguồn thượng lưu sông “Brahmaputra” gọi là giáp sông 
Yarlung zang bo, và dòng sông Nyan chue, với sông 
Nyang ở miền Tây của cao nguyên Tây Tạng, nơi đây từng 
là thủ phủ của tỉnh U - Tsang. 


339 


Một thành phố có địa hình bằng phẳng, xung quanh 
là núi cao, khu đô thị trung tâm nằm ở phía Nam Yarlung 
Zangbo. Quay về phía Nam của miền trung tâm. Tây 
Tạng gồm có 5 ngọn núi cao, trên 5500 mét, phủ tuyết. 
Thành phố này chịu ảnh hưởng gió mùa, theo khí hậu lục 
địa ẩm, núi cao, mùa đông băng tuyết nhiều, rất bị hanh 
khô. Mùa hè thì âm hơn, độ âm rất cao, nhiệt độ bình quân 
6,3°C. Một năm có tháng I1 đến tháng 3 thì chênh lệch 
ngày đêm 20°C, còn lượng mưa trong năm vào tháng 7 và 
tháng 8. Cả năm nơi đây, điều có mặt trời, số lượng các vị 
khí tượng thủy văn ước tính 3.248 đó là tổng số giờ năng. 
Theo dòng lịch sử vào thế kỷ XIX Ban Thiền Lạt Ma đã 
năm chính quyền trong tay. Tại tu viện Tashilhunpo và ba 
khu vực nhỏ, nhưng mà không đặt chân đến thị trấn Xi- 
gaze. Vì lúc đó Ngài đang có sự quản lý của thái thú, được 
tiến cử từ Lhasa. 

Có thể nhận biết trên bản đô, ta nhìn thấy từ Gyantse 
có nhiều ngã tư đề cho du khách tìm được lối đi chiêm bái, 
theo cuộc hành trình của mình. Từ Gyantse ta đi về phía 
Nam với độ dài 300 km, ta sẽ gặp Gangtok — thủ đô nước 
Sikkim; hay từ Gyantse ta đi về phía Tây 100 km là đến 
thành phố Shigatse. Và từ thành phố Shigate ta đi về phía 
Tây Nam khoảng 500km ta sẽ gặp biên giới Nepal, giáp 
ranh với biên giới Án Độ hay còn gọi là KamThmandu. 
Nhìn về phía Tây, theo hướng Tây Tạng ta sẽ đến chiêm 
bái núi Ngân Sơn. Từ Shigate đi khoảng 200 km ta thấy 
một kinh đô Tăm Tạ của vương quốc Gage. 

Dọc đường đi từ thành phố Gyantse đến thành phó 
Shigate, ta rất dễ bắt gặp một con sông tên là Nyang Chu 
một thân hình thon thả, dài mà nước thật trong vắt. Ở vùng 


340 


này thường ít dân, xe cộ cũng ít qua lại, nên ta đi xe thì 
nhanh, nhưng vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh tốc độ cho 
phép là 40km/h. Ngoài ra, có con đường 307 nhập vào 204 
trên các tuyến đường, từ các thành phố khác đến thành 
phố Shigatse. Ta cũng có thể nhận biết răng đã có các cửa 
khẩu, thì có cột mốc biên giới, ta cũng đi được với nhiều 
loại phương tiện khác nhau. Với cột mốc 4900 đánh dấu 
địa phận Shigate, trên tuyến quốc lộ hữu nghị “Friend- 
ship Highway”. Thông với quốc lộ 318 là con đường vàng 
từ Nying chi đến Lhasa gần 5500km. Tính từ cực Đông 
Thượng Hải đến Tây vùng Tây Tạng, từ thành phố Thành 
Đô làm một tuyên đường cao tốc, đến Tứ Xuyên, rồi đến 
Tây Tạng. Rồi đó, ta chạy lên Lhasa đến biên giới Nepal 
giáp cao tốc hữu nghị, nhập vào cột mốc 4900 cũng sẽ đến 
thành phố Shigatse. 

Mặt khác, có một con đường sáu vòng, từ vùng Tsang 
tức Lhasa đến đỉnh Kampala đến hồ Yamdork, đến đỉnh 
Karola về thành phố ngủ buồn Gyantse đến thành phố phồn 
hoa đứng thứ 2 là Shigatse-nơi mà đoàn xe chúng tôi chọn 
để đi chiêm bái, trong suốt chuyến hành hương tại mảnh 
đất xứ Tạng này. Thật diễm lệ vô cùng. Từ cung đường 
về lại thành phố Shigate khởi hành, đi theo mốc 4900 đến 
mốc 4646 khoảng cách thành phố Lhasa 350km đi đường 
cao tốc. Vượt qua các đoạn núi tuyết và các dòng sông thật 
hùng tráng và oai phong, cho một ngọn núi được mệnh 
danh là nóc nhà thế giới thuộc dãy núi Himalaya. 

Chúng ta có thể thấy được rằng Tây Tạng, vào 
những năm cận đại của đầu thế kỷ XXI, chính quyền nhân 
dân Trung Hoa đã cho xây dựng một tuyến đường sắt dài 
nhất thế giới. Từ Lhasa đến Shigate, tổng chiều dài 


341 


253km, chạy qua dòng sông Yardang zang bo, rồi kết thúc 
ở thành phố Shigate, bên cạnh dãy núi Himalaya, chính 
thức mở rộng đường sắt Thanh Hải Tây Tạng, được thi 
công từ năm 2010 đến 2014 thì hoàn thành. Tuy nhiên, 
phải đục núi băng hầm, qua những ngọn núi tuyết trắng, 
thỏa lòng cho du khách đến viếng thăm. 

Một nét chấm phá mà ta có thể nhận thấylà có một tu 
viện trên núi cách thành phố Shigatse khoảng 20km. Trước 
khi vào đô thị thành phố có tu viện được xây dựng vào năm 
1040, tên là Shalu. Theo tìm hiểu tu viện Shalu được tạo 
với nét kiến trúc Hán và Tạng. Xa xa ta nhìn thấy tu viện 
được lợp ngói trắng men xanh. Theo đời nhà Nguyên, loại 
ngói này giống ở các cung điện, đền chùa Trung Hoa và tại 
Việt Nam, nhất là Kinh đô xứ Huế thì trong Thành Đại Nội 
giữa cung điện Thái Hòa cũng có loại ngói này. 

Tu viện thuộc phái Tát Ca và Buton, đã tu học và kết 
tập kinh điển ở đây thành bộ Karjur và Tanjur. Trong tu 
viện Shalu này, Buton cũng lấy tên tu viện là do vị sáng 
lập Shalupa. Cũng chính đây là yếu tố mấu chốt ra xem 
lại đoàn chúng tôi cũng gặp vị Lạt Ma quá giang bộ hành, 
để rồi nhân duyên chúng tôi cúng dường gieo phước, âu 
cũng là kỳ ngộ thuận lý nhân duyên. Đi khắp thành phố 
chúng ta có thê nhận biết đây có bộ máy chính trị cân mật, 
có lính gác, có ngân hàng, khách sạn, trạm xăng, khu hành 
chính, trường học, trạm xá, phân viện, nhiều dòng xe cộ, 
nhiều dân tộc khác nhau, có Hán, Mãn, Tạng, Mông, Hồi. 
Hầu hết có những mặt hàng kim loại, các mặt hàng pháp 
khí, các vật dụng đắt tiền, sắc thái áo quần theo trang phục 
từng bản xứ mà người dân đang sinh sống. Có một em bé 
đánh giầy ngược xuôi tìm kiếm các vị lữ khách phương xa, 


342 


chủ yếu là mưu sinh cho đời. Ở thành phố này, có một loại 
nước trà sữa trâu yak, chúng có mùi rất khai nhưng rất béo. 
Có những món ăn kết hợp từ Trung Hoa mang lên đây chế 
biến, mà ở đây cũng chủ yếu thịt trâu yak, là thành phần 
chính. Ngân hàng thì nườm nượp kẻ ra người vào, khách sạn 
thật đắt đỏ, giá phòng cao ngất ngưởng, có những quán ăn đề 
bản tiếng Hán và Tạng rất nhiều, phương tiện đi lại có cả xe 
kéo, xe taxi, xe máy, ôtô, cũng có những vị chở xe thuê nữa. 
Tôi đã rong chơi trên phố và cũng tác nghiệp vài tác 
phẩm đẹp. Thật thú vị khi ta lên đến Tây Tạng, với độ cao 
và khí lạnh thấp, mà cũng đây đủ tiện nghi. Sau khi dạo 
quanh khu phó, chúng tôi vào nhận phòng tại khách sạn 
quốc tế Zhaxiquta. Bên trên những khách sạn, chúng tôi 
phóng tầm mắt nhìn thấy tu viện Trát Tự Luân Bó, tu viện 
ở phía sau lưng nơi chúng tôi tạm trú. Xin tạm gác lại, để 
tìm về một khoảng không gian yên tĩnh, ngôi lại thở nhẹ 
trong căn phòng thân yêu, nơi tôi đến chỉ là quán trọ ven 
đường, cho lữ khách dừng chân tạm nghỉ. Chúng tôi đã 
cảm nhận sâu sắc, với những gì Đức Phật đã chỉ dạy cho 
chúng ta đó là “Hải đảo tự thân”. Quay lại chính mình, để 
an tâm tu học, pháp hành trì Mật Tạng lâm râm, trên môi 
của dân bản xứ Tạng, như một niềm tin chân lý vững chắc. 
Nắng đã lên cao, mây bay giữa đất Tạng thênh thang, 

giữa muôn ngàn trăng sao lấp lánh, ánh hoàng hôn phủ nhẹ 
lớp áo chiều, một thành phô hoa lệ thứ hai tại vùng núi tuyết. 


343 





“Một vị tu tập muốn đến bờ giác phải tự thân tu hành và lập nguyện, lập hạnh, 
lập trí, lập đức đề viên chung tạo nguyện, đề từ đó có tình thương ban trải cho 
muôn loài chúng sinh ” 


344 


CHƯƠNG VI: 
BÍ MẬT XỨ TẠNG NGÀN LÀN ĐÉ HỌC 


1. XỨ TẠNG MỘT NIÊM TIN 

Xứ Tạng tôi đến vào tháng 8 năm 2013, một ngày 
nhớ về vùng đất xứ cao nguyên xanh biếc, vùng tuyết xứ 
đỉnh cao nhất đỉnh #weri tên khác: Đỉnh 
Chomolunema!??, là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so 
với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là §.848 
mét, khí hậu khắc nghiệt, một nét đẹp khó tả, một nên 
tâm linh huyền bí, một câu thần chú (um mani padme 
hum) luôn được đọc tụng hằng ngày, một lễ nghi kỳ thú 
theo niềm tin Tạng mật uyên thâm, một cái nhìn thiện 
cảm, một đời sống du mục khó quên, một lễ nghi điều 
táng lạ kỳ, bao nhiêu bảo tháp uy hùng giữa tu viện diễn 
lệ đầy sự huyền bí thâm sâu. Tôi ước mơ, nay trở thành 
hiện thực với tâm nguyện chí thành. Đến xứ Tạng tôi học 
được nhiều điều đã giúp tôi mở ra thêm nhiều cách nhìn 
bằng tâm yêu thương. Cái yêu thương đầu tiên tôi được 
học là Niềm Tin, không hiểu từ bao giờ người dân xứ 
Tạng lại có thói quen đọc thần chú, như một pháp dược 
liệu chuyển hóa nội tâm, từ lòng ái nghiệp họ làm bằng 
tâm Phật, từ lòng sân họ làm và chuyên hóa thành những 
đóa hoa sen, với nụ cười trên môi, từ lòng tham họ sống 


120 Tiếng Phạn: 3I2I{HVdST sagaramastakä, “trán trời”). Tiếng Tây Tạng Chomol-angma 
di1eng Than 6 4LIẾHE lay lạng & 


(ET TAI1” TT, ,EAI T#I”” 7o mo kliungs ma, nghĩa là “Thánh mẫu của vũ 
trụ”). Trong tiếng Trung Hoa, nó có tên phiên âm từ tiếng Tây Tạng là Châu Mục Lãng 
Mã Phong (#R#2B8JJ#§l#) được dịch nghĩa là Thánh Mẫu Phong (5#R‡l#), “đỉnh núi 
của Thánh mẫu. 








345 


vô tham, bằng cách bận áo quần mộc mạc và giản dị, họ 
sông hết lòng với ý nguyện Niềm Tin. 

Chân thành mà mộc mạc, để rồi đến và nhớ niềm tin 
sinh ra phước đức vô cùng, sinh ra sức nghị lực băng tuệ 
giác, kiên định và trung dũng anh minh, thông minh và 
hiểu biết sâu sắc. Ai đã đến thì một lần thấy niềm tin qua 
sự lễ lạy ngũ thể đầu địa, theo chiều kim đồng hồ, một đời 
người của Tây Tạng, thì ít nhất họ thể hiện một lần trong 
đời với ý chí Niềm Tin. 

Tin vào vị Phật, vào tôi linh cao cả, tin vào các vị Lạt 
Ma Tây Tạng, các bậc Thầy tái sinh, tìm về nguồn sông ` VÔ 
cùng, niềm tin vô tận.Tôi đến và học được chất liệu niềm 
tin, nên giờ đây đối với tôi niềm tin không bao giờ đánh đổi 
ý chí. Vì sao? Vì tôi tin trong tôi có Phật tánh, hiển bày sức 
mạnh trong nụ cười Phật tánh nguyên sơ. Do vậy, xứ Tạng 
tôi học cả đời chỉ hai chữ “Miễn Tin” 

Ôi! Thật đẹp từ một nguồn chân tâm liễu ngộ thoát 
mê, từ ý chí tham câu danh lợi, thế mà xứ Tạng đã giúp tôi 
chiến thắng danh lợi từ nơi cõi dục phàm trần này. 

Thương người em gái xứ Tạng với nụ cười chân lý 
niềm tin uy nguyên. Một lần đến là một lần nhớ mãi trong 
trái tim Phật tánh niềm tin. 


2. BIỆN KINH NGÀY ẤY 

Thả hồn vào trong cung trời lạnh giá, tôi bước đi 
bằng đôi chân trần vững chãi, đặt chân lên lối cũ sỏi đá 
rêu phong, tâm hồn tôi thả vào chốn cung trời thuyết pháp, 
một cái nghe từ tâm thức, một cách nhìn bằng tuệ nhật lắng 
trong, không hiểu từ bao giờ tôi như lạc vào pháp hội biện 


346 


kinh ngày ấy. 

Trước mắt tôi là có một bảo tòa cao, chắc đây dành 
cho vị Thượng thủ Pháp Sư đưa ra lời kinh Di Huấn của 
Đức Phật. Rồi từ đó các tu sinh nhận lãnh, rồi trở về bên 
một gốc cây, dưới lớp đá sỏi trắng tỉnh. Có khoảng 200 tu 
sinh vào mỗi chiều tại khu vườn, có nhiều tán cây cổ thụ 
xanh tươi, nơi tu viện Sera, các tu sinh đã được vị tôn sư 
Thượng thủ nhận lãnh ý kinh, sau tập thành từng nhóm đề 
rồi các Lạt Ma ngồi và nghe lời kiến giải chất vấn từng vị, 
có vị chắp tay đi lại trong phạm vi vòng tròn, nhất định để 
họ suy nghĩ lời kiến giải của mình phù hợp ý kinh, nếu thấy 
hợp họ bắt đầu dùng hai tay vỗ vào nhau, tạo ra một tiếng 
vang, nếu không đồng ý kiến giải của các Lạt Ma, họ dùng 
ngôn ngữ để phản biện lại và dùng trí tuệ để sử dụng cái 
này là phù hợp, cái kia chưa là phù hợp với tôi. Cho nên 
đôi tay vỗ vào nhau gọi là Biện Kinh. Thực vậy, Đức Phật 
có dạy: “Khúc gỗ mục trôi sông, không bị vướng kẹt bờ 
này hay bờ bên kia, mà đi tìm về biến cả giải thoát, không 
vướng kẹt theo kiến giải nghĩa lý phàm trần nhìn bằng mắt 
tuệ”. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe kiến giải bằng tiếng bản 
xứ, có rất nhiều du khách đã đến và đồng ngồi tham dự 
buổi lễ, nghi thức biện kinh ngày ấy. Tôi cũng hòa mình 
nhìn ngắm và đã học được một cách từ nghi thức biện kinh. 
Đó là dùng kiến hòa đồng giải ở trong pháp Lục Hòa mà 
Đức Phật đã dạy cho tất cả những người đệ tử Phật. 

Sau một hồi, lời giải đáp theo từng nhóm lại bạch lên 
Thượng thủ nếu đồng kiến giải họ sẽ nghe vị Thượng thủ 
cũng dùng đôi tay và vỗ vào nhau tạo ra âm thanh “Bốp” 
thật to giữa khu rừng tĩnh mịch thanh tao. 


347 


Nếu không đồng kiến giải, vị tọa chủ Thượng thủ lại 
im lặng và vỗ vào đôi tay trên bằng tiếng “Bốp” thật to 
và kẻ, biết răng đây là lời phản biện chưa được thông, có 
những vị dùng ngôn ngữ bút mực để diễn tả và ghi ra kiến 
giải, nên tôi nhìn bằng cái nhìn hiểu và liễu tri. 

Bước chân đi chậm chậm, tìm về lời giải tu để ngộ 
chút Phật tình, trong nội tâm tu và học. Ôi bất chợt, Hòa 
thượng đã võ vào đôi tay nghe tiếng bốp và tạo ra một nụ 
cười hỷ lạc thanh nhàn làm cho cả phái đoàn cười vang nơi 
cung trời tu viện Sera. 

Đây điểm chân tâm, khi nghi thức biện kinh ngày ấy 
đã trở thành một nét đẹp 1n dấu vào tâm trí tôi, đến khi về 
lại quê hương, mỗi khi thầy trò gặp nhau và đưa ra ý kiến 
gì cho sự tu và học, điều dùng đôi tay này võ vào, tạo ra 
không gian vang âm trầm bồng, như nghi thức biện kinh 
tại tu viện Sera, đã đề lại một bài học vô giá ngàn đời cho 
tôi, mỗi khi nhớ lại giây phút vô giá, tại xứ Tạng thân yêu. 

Kiến hòa đồng giải Kinh văn, 

Vang trầm hùng biện, âm thanh hùng thiên. 

Tám bước nhẹ nhặc Kinh huyễn, 

Ngữ ngôn rơi rụng, tọa Thiên sắc không. 

Phật tâm ngụ ÿ cối lòng, 

Pháp âm đọng lại, sắc hồng đùa chơi. 

Ý kinh thức tỉnh độ đời, 

Cung vàng thước ngọc, nhặc lời Như Lai. 

Vâng, lời Như Lai dạy đã thức tỉnh cho biện kinh 
ngày ấy, đã trở thành kỷ niệm khó phai. 


348 


3. PHÁP LẠ TRONG NIÈMTIN 

Phép lạ tại vùng đất tâm linh huyền thoại, một niềm 
tin sâu sắc với tín kính Tam bảo, người dân bản xứ đã thể 
hiện phép lạ niềm tin, qua cách lạy Phật bằng chân tâm 
thực tuệ, như một pháp hành trong tuệ giác. Sáng nay, ông 
mặt trời chưa ló dạ, thì trước mắt tôi với những người dân 
xứ Tạng đã trở về cung điện Potala, họ thực tập pháp hành 
lễ bái theo phương thức ngũ thể đầu địa. 

Người dân bản xứ Tây Tạng, họ sùng tín Tam bảo, 
qua lễ bái chí thành tha thiết, tôi khâm phục và trân quý họ 
thật nhiều. Phương cách hành lễ theo tín ngưỡng tâm linh 
từng tôn giáo, từng tín ngưỡng, từng bản địa khác nhau. 
Tuy nhiên, theo dân Tạng họ phát đại nguyện lạy ngũ thể 
đầu địa, tức là phải lạy trước là quỳ sát đất, kế đến gối trái 
và hai bàn tay chạm đất, hai bàn tay ngửa ra và duỗi thắng 
hơn trán. Sau cùng đầu họ chạm đất, như thế gọi là một lễ. 
Từ đó, họ có tâm linh mãnh liệt, đức tin Tam bảo đặt vào 
cách lễ Phật ngũ thể như một bước đầu sơ cơ học Phật bằng 
ý chí thanh cao. 

Mặt khác, đối với truyền thống Tây Tạng lạy Phật là 
một phương pháp tu tập căn bản dành cho các tu sinh, người 
dân bản xứ muốn tìm về bản tánh chân thật, niềm tin sức 
mạnh. Tuy nhiên, một tu sinh tu tập theo Kim Cương Thừa 
họ phải hạ thủ công pha bằng hành pháp lạy Phật, trong 3 
năm 3 tháng 3 ngày. Như vậy sau thời gian họ sẽ thành tựu 
về nội tâm kiên định ý chí nhẫn nhục, một trăm ngàn lạy 
trong 3 năm 3 tháng 3 ngày trên, thì tức khắc họ bước vào 
giai đoạn hành trì miên mật, họ tìm về đỉnh núi tuyết vĩnh 
cửu, thuộc dãy Himalaya đề tạo cho mình thất am nhỏ với 


349 


pháp lạy Phật trong trí tuệ. Bình quân một ngày họ phải lạy 
từ sáng đến tối là ba ngàn lạy hành trì xuyên suốt. 

Còn người dân bản xứ tử nhỏ đến lớn thì ít nhất trong 
đời họ phải lễ lạy như vậy nhất bộ nhất bái (nghĩa là đi một 
bước lạy một lạy) họ lạy với tâm nhẫn nhục, tâm tinh tấn, 
tâm đẹp trừ phiền não, tâm dẹp bỏ sự kiêu mạng, tâm tham 
ái, tâm sân hận được loại trừ, dẹp tâm dục nhiễm về ái dục, 
đề thân và tâm luôn đi về một mỗi. 

Ngoài ra, họ lạy: Phật dà để tìm về vị thầy tâm linh, 
tìm về tiền kiếp, tìm về nguồn tâm thanh tịnh, họ nghi thức 
hành lễ vừa giữ gìn sức khỏe cường tráng, đồng thời giúp 
họ đi qua được những tu viện nồi tiếng chiêm bái thánh địa 
linh thiêng, đảnh lễ vị Phật đang ấn trong bồ để tâm, rồi 
từ đó tâm Phật kiên định không lay chuyển. Tôi nghĩ rằng 
cách lễ Phật như vậy giúp cho người dân xứ Tạng dẻo 
dai, cường tráng, trí được sáng hơn, giúp họ tiêu trừ 
nghiệp chướng, ý chí mãnh liệt. 

Lạy Phật theo nhiều phương thức, theo nhiều quốc 
gia trên thế giới. 

Ở Trung Hoa các tông phái Phật giáo Tịnh độ, 
Thiền, Thiên thai, Luật tông, Mật tông đều có cách hành 
lễ riêng biệt. 

- Kinh Hồng danh 100 lạy là lễ Phật theo nghi thức 
sám hối trong thiều môn. 

- Kinh Ngũ bách danh là 500 lạy theo ngày lễ vía Bồ 
Tát Quán Thế Âm. 

- Kinh Thiên Phật 1000 lạy, tức là một ngàn vị Phật 
theo sự pháp nguyện và hành trì của mỗi vị tu học. 

- Kinh Vạn Phật 10.000 lạy danh hiệu chư Phật quá 


350 


khứ, theo từng trú xứ phát nguyện trong ba tháng tịnh tu, 
hay theo tâm nguyện sám hối cho thân băng quyền thuộc, 
tiêu trừ nghiệp chướng, tùy vào bản nguyện chuyên tu từng 
vị ft kheo. 

- Kính Thủy Sám là vừa tụng vừa lạy, do ngài Ngộ 
Đạt Quốc sư soạn dịch. 

- Lương Hoàng Sám Kinh: Bộ Kinh sám hối theo các 
nghi lễ khoa ngi đạo tràng, hay sự pháp nguyện tu tập, sám 
kinh này do Hòa Thượng Chí Công đời Vua Lương Võ Đề, 
để sám hồi cho Hoàng Hậu Hy Thị. 

Các Phật Giáo như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
điều có phương thức tu học lạy Phật theo cách ngũ thê đầu 
địa. Tuy nhiên, trong phạm vi này tôi xin điển hình một số 
vị tu tập theo pháp môn lễ Phật. 

- Tại Trung Hoa có Đại Sư Hư Vân (1840 — 1959), 
ngài có hành trì Tam Bộ Nhất Bái từ Phô Đà Sơn đến Ngũ 
Đài Sơn. 

- Tổ Đình Vân Môn Trung Hoa, tôi được biết mỗi 
sáng chư Tăng sau thời công phu bắt đầu lạy 300 lạy. 

Tại Việt Nam, vào mỗi tối 30 và ngày 14 chư Tăng 
Ni khắp các trú xứ, và chư vị Phật tử đều lạy sám Hồng 
Danh. Đặc biệt, trước năm 1975 theo lời kể của chư vị tôn 
túc, trong đó có thây tôi kế răng: Tại Sài Gòn, ngôi chùa 
Già Lam do cô Hòa Thượng Viện chủ Thượng Trí Hạ Thủ 
đã biên soạn, sám hối Hồng Danh từ lời kinh chư Phật và 
Chư Tổ trong Tam Tạng Kinh Luật Luận. Với 108 nghi lễ 
lạy mỗi ngày, và ngài dạy lại cho chư Tăng trong chùa thực 
tập, như phương thuốc chữa bệnh và thê dục mỗi ngày. Gọi 
là Sám Thù Ân. 


351 


Thầy tôi là Hòa thượng Thích Thái Hòa tại các tịnh 
thất: Lắng nghe, Thất Cây Thị, Tàng Kinh Các, đều thê 
hiện theo pháp hành trì mỗi ngày, 108 lễ Phật đều đặn, như 
pháp dược liệu luyện tâm. Những năm cận đại có các chùa 
như: Chùa Hiếu Quang tại Huế cũng thực tập. tại Đồng Nai 
có trường Trung cấp Phật học cũng thực tập theo pháp của 
Hòa Thượng Trí Thủ. 

Đặc biệt, vào năm 2009-2013 có Thầy Tâm Mẫn 
chùa Hoằng Pháp lạy từ Sài Gòn huyện Hoóc Môn đến 
Yên Tử - Quảng Ninh đã thê hiện pháp lạy bằng niềm tin 
Tam bảo, Nhất Bộ Nhất Bái lần đầu tiên tại Việt Nam. 
Ngoài ra, có một số tu viện khác cũng thể hiện pháp lạy 
ngũ thể đầu địa. Thực vậy, lạy Phật là một pháp lạy giúp 
tinh thần ý chí bền vững. 

và bằng Thân: Là tập thể dục, vận động các giác quan 
tinh anh, hoạt động bèn bị, ngừa các bệnh hiểm nghèo, cho 
ta các huyệt đạo, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu xuống 
lòng bàn chân, đến đan điền dọc theo xương sống. Tắt cả, 
chúng cho ta một tuyến mô hôi toát ra, để tiêu sạch bệnh 
duyên. Ta lạy Phật thật chậm dãi và hít thở sâu, như phép 
hành thiền tập cho phối có nhịp đập đều, sau đó ngôi thiền 
mười lăm phút với pháp lạy đúng một trăm lễ, thì giúp ta 
thư thái tâm, khỏe cho thân, nghĩa là băng thân thôi, đã cho 
ta một pháp hành lễ bái, dẹp phiền não thì đoạn ái dục, để 
sanh trưởng lòng từ để trí tuệ phát sanh. 

Về bằng Tâm: Giúp tiêu trừ ba nghiệp Tham, Sân, 
Si, Khâu, Thân, Ý. Thực vậy, ta còn thấy pháp lạy trong 
niềm tin, giúp ta tiêu nghiệp, nghĩa là do sự hành trì miên 
mật, nên tội lỗi cũng được sanh chuyền hóa oán kết. G1úp ta 


352 


tăng trưởng thiện căn là giúp ta nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, hồi 
hướng cho kẻ thù từ nhiều đời kiếp, mà xóa bỏ ác tâm, giúp 
ta chấm dứt sự kiêu mạng, trở về tâm khiêm cung độ lượng. 

Qua đây, tôi biết và hiểu hơn pháp lạy của người dân 
xứ Tạng, tại sao mà họ phát nguyện vững chí niềm tin đến 
thế. Tôi cảm mến và yêu thương họ qua pháp lạy ngũ thể 
đầu địa, bằng chất liệu Phật tánh phát sanh. Cảm xúc dâng 
trào nên tôi đã hiểu biết về cách lạy. Trước mắt tôi là một 
em bé xứ Tạng mười ba tuổi đồ lại và cũng có nhiều người 
dân xứ Tạng lớn tuổi, nhiều thành phần khác nhau. Họ đã 
thê hiện pháp lạy tại cung tu viện Đại Chiêu, trên những 
tuyến đường ngược xuôi xứ Tạng. 

Đối với em là tôi nhìn mãi, em đến từ đâu? Em lạy Phật 
cầu nguyện để em tìm được niềm tin tâm linh, hay vị thầy 
tiền kiếp, em lạy mà trên trán đã có những vết máu chảy Ta. 
Ôi thật cảm mến. Tôi kính trọng và tôn quý em vô ngắn. 

Ánh mắt xưa như lạ như quen, nhìn tôi mãi và nụ cười 
tôi đã tặng em rồi, em đáp trả nụ cười với đôi má đồng tiền 
nguyên sơ. Giọt nước mắt tôi đang ứa lệ tuôn trào chảy 
ra, bất chợt nụ cười kia, nhìn mãi trong ánh mắt pháp tạng 
niềm tin đã rực sáng trong tôi. 

Đẹp lắm những tác phẩm để đời, tôi đã chụp em — 
Hẹn một ngày em nhìn thấy và gặp được tôi trong tiền kiếp 
nhân duyên. Tôi cảm tác bài thơ: 

Pháp lễ Phật! 
Em xứ Tạng hành trì niêm mật, 
Lạy Ngũ Thể Đâu Địa hướng tâm. 
Lạy Nhất Bộ Nhất Bái tin cùng, 
Chung điển đến, tâm sáng trong Phật trí. 


353 


Em lễ Phật! 

Long dẹp ngã, tự mạng kiểu căng. 
Dẹp tham sân ải nghiệp dục tình, 
Giúp trí sáng, bừng lên trong tuệ giác. 
Giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiêu tan. 
Em lễ Phật! 

Lòng em luôn thanh tịnh sạch trong, 
Trí thức em sáng cả, nguyện Đại Đồng. 
Câu hòa bình tìm về chung lời đáp, 
Cầu tâm an, dứt sạch ý tham sỉ. 
Em lễ Phật! 

Từ nhà đến tu viện Đại Chiêu. 

Từ đoạn đường, đầy nắng mưa gian khổ, 
Dấu bão bùng mưa to gió lớn, 

Ý vương lên, trong sức mạnh tâm linh. 
Em lạy Phật! 

Đề tìm về Phật tánh luôn sáng tỏ. 
Giúp tìm ra vị Thầy kiếp xưa, 
Giúp từn về bến giác chân quê. 
Ngàn vạn nẻo, dù đường xa vạn dặm. 
Em đã đến... ! 

Bằng chán tâm thực tuệ, 

Bằng ÿ nguyện, dẹp ngã tham chấp, 

Giúp thiện tâm sảng mãi cối lòng, 
Giúp tình thương Từ Bi mỗi sáng. 
Ai thấy em! 
Đâu kính phục thâm khen, 
Đầu giang tay cho em vào bến giác, 
Ngộ yếu chỉ, bằng niêm tin sức mạnh. 


354 


Dâu quân thù, em đã bước đi lên. 
Trái tìm em! 
Luôn có Phát tâm mình, 
Ngàn vạn kiếp, dẫu trời băng giá tuyết. 
Chuyến đi về bến giác chân như....L... 


4. TAY CẢM MANI LUÂN 

Giữa đường phô Tây Tạng mênh mông. Tôi như lạc 
vào dòng người dạo bước, để đi về với tình yêu bao ngàn 
ngày chưa gặp. Nắng đang lên, dòng xe ngược xuôi, ai 
ai cũng đi và không nói, chỉ một tay cầm tràng hạt mật 
chú, một tay cầm mani luân, bước đều trên thành phố vô 
định, mặc cho phía trước có chuyện gì xảy ra, thì em gái 
xứ Tạng vẫn hiên ngang dạo vào cõi tịnh. Tay tay quay 
quay, miệng lâm râm đọc một câu thần chú: “OM MANI 
PADME HUM” bằng tiếng Phạn, có những trai lành gái 
tín, tụng theo một điệu nhạc êm tai, hay giọng trầm hùng 
sư tử như sóng võ thanh tao kiêu hãnh. Trai hay gái, lớn 
tuổi hay nhỏ tuổi, dù đi hay đứng hoặc ngồi, hay trong tư 
thế nào họ đều có bảo vật mật chú linh thiêng. Trong một 
phong thái chung là tư thế điền tỉnh và tự tại vô ngại. 

Nhìn thấy vậy, tôi đi theo những người dân bản xứ 
Tạng một đoạn, họ không đề ý bên trái hay bên phải có aI, 
hay ai làm gì họ, như thức tỉnh tuệ giác mặc nhiên, a1 đi 
mặc họ, còn đối với họ là một phép lạ khó phai trong một 
đời người, hay trong kiếp sống này họ chỉ làm và hành trì. 
Như kim cương ngời sáng, như hoa sen vượt ra ngoài thế 
giới về trước, hay bản thê chân như tự tại với pháp ngữ 
Mật Tạng trên môi. Đối với tôi đây là một pháp hành lần 
đầu nhìn thấy, nên cái lạ tò mò? Muốn hỏi đề lĩnh ngộ bản 


355 


tánh chân tâm. Cái kỳ thú sao ai cũng làm? Làm đề làm gì? 
Có gì trong đời? Hay chỉ là pháp tu Tạng Mật? Hay một 
nếp sống thưở xưa? Và đâu đó ngược xuôi khắp nẻo đường 
xuôi dòng ký sự xứ Tạng nhớ em, mang đây tình yêu huyền 
bí ân chứa nội tâm. Ngủ mê trong cái nhìn say đắm, nên 
tôi đã bước về rồi quay lại dùng pháp ngữ Om mani padme 
Hum. Câu thần chú hằng ngày đọc tụng, bằng pháp tuệ 
hành trì, ân tàng trong ký ức. 

Bước chân thẫn thờ với nụ cười tìm về bản tánh, dẫu 
cái năng và gió rét lạnh thế nảo, tôi đi về trong hoài niệm 
xưa, gọi em là người em gái cầm mani luân huyền bí, và 
mật hạnh tinh chuyên. Tôi tìm hiểu sao mà người Tạng 
chuyên dùng pháp khí ấy, và đọc thần chú trên môi. Qua 
tìm hiểu Mật Mã Tây Tạng, hay Tạng Thư sống chết, lời 
dạy pháp ngữ Mật Tông.... thì tôi rút ra một chất liệu tu trì 
và chư vị Tổ sư đã hành trì miên mật. 

Om mani padme Hum là câu thần chú tiếng Phạm, 
một trong những thần chú Mật ngữ Bỏ Tát Quán Thế Âm, 
nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn”, 
tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”: 

Chữ: Om Manmi Padme Hum — Tạng. 

Tiếng Hoa dịch: An mám bã mĩ hồng. 

Tiếng Nhật: On manipeme hum. 

Tiếng Triều Tiên: Om manibanme hum. 

Tiếng Việt Nam: Úm mani bát ni hồng hay Án mani 
bát mê hồng. 

Tất cả đều đồng một nghĩa O, ngọc quý trong hoa sen... 

Tôi chiết ra từng chữ cho dễ hiểu: 

OM: Quy mệnh. 

Mami: Viên ngọc như ý. 


356 


Padme: Bên trong hoa sen. 

Hum: Tự ngã thành tựu. 

Tất cả đều diễn tả bằng cách: Mật ngữ, chơn ngôn bồ 
đề tâm sáng ngời như hoa sen trong bùn tỏa sáng viên ngọc 
như ý, minh châu tự tại, trong mọi hoàn cảnh thế gian. 

Theo cách nhìn chung dù Mật Tạng hay Kim Cương 
Thừa đều giúp ta đạt được tâm thanh tịnh, để trở về bến 
giác chân như, mở rộng tâm từ bị bao dung, ban vui và cứu 
khổ, cho thế giới chúng sanh. Đề hiểu hơn về chiết chữ, để 
giúp cho hành giả như tôi biết tu trì cho đúng pháp. 

- Om: Là Quy Mệnh về chư Phật, hay còn gọi đóng 
cánh cửa luân hồi. Trong cõi trời, đề tịnh hóa bản thân, 
nguyện cầu hướng đến bản thê chư Phật, có chân tâm rộng 
lớn, với trí tuệ phát sanh. Chứ Om tượng trưng cho Đức Phật 
bảo sanh, vị Phật mang nguôn sáng trí tuệ luôn tăng trưởng. 

- Ma: Nghĩa là cánh cửa cõi trời, Atula giúp cho chúng 
sanh tịnh hóa về khẩu ngôn bằng lời từ áI, của chư vị Phật 
được phát âm thanh tịnh, nếp sống đạo đức huân tu, sự hoạt 
động nội tâm bằng trí. Chữ Ma tượng trưng cho Đức Phật 
Bất Không Thành Tựu, vị Phật ngôi yên lắng, thành tựu 
từ cái nghe chân thật của thế gian. Như hoa sen thơm ngát 
trong mọi hoàn cảnh tự nhiên. 

- Ni: Nghĩa là cánh cửa của cõi người được mở, dùng 
bằng tâm thức hý lạc, để nguyện tìm về vị Phật tương lai. 
Giúp ta luôn kiên trì và nhẫn nhịn mọi lời nói ác nghiệp, 
khiến sự tu tập của ta được trí tuệ tái sanh, học hạnh Phổ 
Hiền Bồ Tát, tỉnh sâu hơn về tuệ giác Kim Cương. 

- Pad: Nghĩa là giúp ta chuyên hóa tâm thức của cõi 
Súc Sanh, chuyên hóa năng lượng bằng tâm sân, từ những 
cái nhìn thiên cận, gây mâu thuẫn từ nhiều đời, để cầu 


357 


nguyện thọ trì, không chiếm hữu từ những vật chất, do 
thực tập miên mật chuyên cần, nên giới đức trang nghiêm, 
từ đó pháp giới được lưu truyền. Đức Phật Lô Xá Na qua 
Ngũ Trí Như Lai, ngài nằm ở vị trí Trung ương, thuyết 
phục cho chúng sanh, quay về bến giác. 

- Me: Là giúp ta chuyên hóa tâm thức cánh cửa Ngạ 
Quý, chư vị đang ấn tàng trong tâm, nên ta tiếp xúc năng 
lượng hóa giải những hoạt động hướng về điều thiện, để 
được phát sanh tâm hơn, rồi dùng lời từ ái không phân biệt 
trí tuệ, để hướng đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà, xóa tang 
sự thù hận mà dẹp sạch phiền não kiếp trước, đỀ quay về 
cối Tịnh độ chân tâm, theo bản nguyện độ sanh. 

- Hum: Là giúp ta chuyên hóa tâm thức, qua cánh cửa 
Địa Ngục, phá tan Vô Minh như tắm màn che lấp từ nhiều 
đời kiếp, chuyển vận bánh xe chánh pháp qua cái nhìn 
chánh kiến, nói lời thanh nhã từ Tam Nghiệp, Thân, Khẩn, 
Ý, dù đó là phẩm chất, hay lời dạy qua nhiều bài kinh Phật, 
để rồi nguồn sáng vô tận, trí tuệ khai sinh tâm thức cảnh 
giới Địa Ngục. Nhất niệm A Di Đà trở về cõi tịnh, nhờ 
lực gia trì chư Phật A-Súc Bệ, đưa tầm nhìn soi chiếu lại 
gương xưa, hạt giống Địa ngục rơi rụng chuyển hóa thành 
hoa sen quý, như viên ngọc minh châu nằm trong chiếc áo 
từ lâu. 

Qua đây, người dân xứ Tạng họ thực tập niêm mật, 
chuyên cần cả thân tâm, dù ở hoàn cảnh nảo, em gái xứ 
Tạng vẫn kiên định không bao giờ lãng quên, không bao 
ø1ờ gián đoạn. 

Đề đến học được nên tôi đã nhìn sâu lắng, ngôi nhìn 
bằng ánh mắt trân quý, nhìn bằng tâm thanh tịnh về Giới, 
Định, Tuệ. Ôi hạnh phúc làm sao khi trong tôi đã có cái 


358 


nhìn bằng tâm hồn sâu lắng. 

Tay em vẫn lâm râm suốt ngày, dẫu qua bao nẻo 
đường đời bất tận, em vẫn làm để có sen báu nở ra cho viên 
minh châu ngàn đời tỏa sáng. Tâm em kiên định bằng Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ, dù phong 
ba bão táp em vẫn đứng lên với ý chí kiêu hùng. Thân em 
dũng mãnh, dẻo giai vượt qua ngàn dặm trường, băng qua 
nhiều thảo nguyên xanh mát, tìm lại ngọn núi tuyết vĩnh 
cửu đùa chơi, miệng em cũng hát thầm câu thần chú, hòa 
nhịp vào hơi xương. 

Trí em đã nguyện, ngữ em đã làm, chân em rảo bước 
thánh thơi thì hòa nhịp lỗi về con đường giác ngộ. Ai một 
lần đến, chắc hắn không bao giờ phai nhạt hình bóng em, 
như tình yêu trong trái tim tôi chảy mãi. Dù trái tim kia 
không hẹn lại có ngày về, vì hình ảnh tâm thức đẹp luôn ấn 
chứa bên trong tôi. 

Em là thế, nên tôi luôn mong đợi, vì ngàn lần sự kiêu 
hãnh ngọn lửa Phật tánh chân như. Tặng em bài thơ tay câm 
Mani luân, cảm xúc băng trái tim tôi thuở nào. 

Tay câm Mani luân, 

Em đọc chú lâm râm mỗi ngày. 

Dứt phiên não, tham sân ái dục. 

Để tâm em, trở về nguyên thủy, 

Học tâm từ, đại nguyện Quản Âm. 

Tay em cẩm! 

Chân ngôn Bảo Mật, 

Đọc thần chủ, lục tự chơn ngôn, 

Suốt dọc đường, em ẩi về bến giác. 

Nguyện cho đời, nhìn bản tánh Phát Tám. 

Em đi đến! 


359 


Hoa sen vô nhiễm, 

Em đi về! 

Tìm lại bảo vát Man. 

Sống đẹp tặng đời, chân tâm thực tuệ. 
Tay lần thâm tụng, 

Quán đỉnh chơn ngôn. 

Hõi em là! 

Hi Phật tâm hiện khởi. 

Trí tuệ nào, thúc dục bước chán trời, 
Dấu đường đời, lắm kẻ xuôi ngược. 
Em bước về, nguồn giáo lý thậm thâm chân nghĩa. 
Em hối em! 

Có nghe chăng, đỉnh núi tuyết gọi mời, 
Hạt sương mờ, xa dân mây vô tình hiện hữu. 
Bước lên bờ, chân lý lục độ tham phiển. 
Cảnh giới Phát hiện, tâm em Phật hiện. 
Xin mụ cười sau lớp vỏ võ mình. 

Tam là Phát. 

Trí là Đức. 

Tuệ là Phước muôn trùng con sóng bạc. 
Bên lưng đôi em bước đến chân như. 
Bao gian khối! 

Mưa nắng, lạnh trùng phùng, 

Tâm kiên định, dẫu đời giông bão tố. 
Em gọi mời, hạt sương đọng ven tình. 
Thế là hiểu! 

Vì em là Bản Tánh nguồn cội. 

Em đi mãi! 

Trong đường đời xuôi ngược, 

Tôi đã về, còn em bước theo sau. 


360 


Trong chớp mắt, tình tôi và em bước. 

Bước nguyên sơ, trong khúc nhạc triệu dương. 
Gọi mãi tên em! 

Đã tìm về tự tại an lành, 

Nguôn tâm thức, xin ban trao giọt nước. 


5. ĐỈNH NÚI OAI HÙNG 

Một buổi sáng bình minh, đang thức dậy trên quê 
hương bản xứ Tây Tạng, tôi cùng phái đoàn đã trả phòng 
làm các thủ tục, dùng bữa sáng và khởi hành cho chuyến 
vân du Thánh Địa Phật Giáo Tây Tạng. Tắt cả đã hoàn tất 
lên đường, tìm về những rặng núi tuyết kiêu hãnh mệnh 
danh là nóc nhà thế giới. Đã khuất xa dần với trung tâm 
thành phố Lhasa, hai bên đường là những ngôi nhà của bản 
xứ người Tạng, họ xây dựng bằng bê tông và trên nền nóc 
nhà họ nện đất sét, để không gian âm hơn khi mùa đông 
đến. Những ánh mắt đầu tiên làm tôi thích thú, tò mò. Trên 
nóc nhà kia có những phiến cờ Mật chú đủ các màu sắc, 
được biết các màu ấy là tượng trưng cho Ngũ Trí Như Lai, 
xanh, đỏ, vàng, trăng, xanh lục đậm, được In trên những 
câu thần chú huyền bí. 

Nối tiếp nhau như thế vượt hơn 100km, đi về dãy núi 
tuyết Kampala, càng đi chúng tôi càng thấy nhiều điều lạ. 
Có cánh đồng lúa xanh tươi như từng bậc thang, có con 
đường tráng nhựa, vượt qua nhiều đoạn đường hầm, những 
ngôi nhà xứ Tạng mến yêu. Tiến vào dân chúng tôi càng lên 
cao, thì không khí của độ cao càng loãng, càng khắc nghiệt 
cho phái đoàn, ai nấy đều phải thở thật đều và chậm rãi. 

Nhìn xa xa có cánh đồng thảo nguyên mênh mông 


361 


bát ngát, đẹp lạ thường, hai bên lưng đẻo cao Kampala có 
những dòng chữ thần chú (om mani padme hum) đủ các 
màu sắc, kích thước. Có những loài hoa dại bên đường, 
chúng tên gì nhỉ? Thì không ai biết? Chỉ để tặng đoàn 
chúng tôi cùng chư vị lữ khách tha hương. Những đàn cừu 
trắng tinh trên lưng đỉnh núi oai hùng, chúng tấu lên bản 
nhạc tình ca, kêu mời gọi nhau cùng về gặm cỏ. Có 
những ngôi nhà lưa thưa, những hàng cây bên đường lá 
vàng đang rụng, cứ tưởng mình đang ở mùa thu vàng tại 
đất nước Nga. Tôi đã cười vui trong tâm hôn, lặng yên để 
ngắm nhìn giữa vùng trời thơ mộng. 

Đúng là xứ Tạng trong xe thì nhiệt độ đủ ấm, còn bên 
ngoài lưng đèo chỉ có 10°C thôi. Cao, cao, cao thật, ngắm 
nhìn phía sau như bức tranh vẽ sơn dầu, giữa đỉnh đẻo 
dưới rặng núi tuyết xa xa, chúng tôi thấy có những người 
dân Tây Tạng. Họ vẫn lạy pháp trì lễ bái nhất bộ nhất bái, 
quanh đường vòng đi, bóng ngôi nhà lưa thưa lác đác, chỉ 
kỳ thú diễn ảo đá và mây. 

Đỉnh đẻo càng cao, đỉnh núi kiêu hùng, khi lên xuống, 
uốn lượn khúc khiu làm cho mây đèo Kampala cũng diễn 
lệ làm sao? Màu lúa vàng, mây bay cao dịu vợi, làm tan 
lòng bao lữ khách có chút nghệ sĩ thi ca. Có những lâu 
đài thành xưa lỗi cũ giờ đã bỏ hoang, nghe nói đó xưa kia 
là một trong những thủ phủ Blasa, sau đó được đời về tại 
Lhasa ngày nay, giờ đi vào dĩ vãng, không ai biết tên chúng 
là gì? Ai xây dựng cũng chăng biết? Quá khứ đã đi rồi làm 
sao nhớ nổi, vì biến cố thời gian nên nó cùng chung số 
phận. Riêng tôi thì cô chụp lại vài tác phẩm để lưu dấu lại 
cho đoàn hành hương. 

Trước mắt tôi là bên đỉnh núi kiêu hùng, còn một bên 


362 


là bờ sâu vực thăm, có những dòng thác chảy nên thơ, có 
những lớp mây bay ngang lưng đèo đỉnh núi. Lần đầu gặp 
chú em trâu yak quý nhất xứ Tạng. Đàn trâu yak đi lên lưng 
đôi đỉnh núi, gặm cỏ thảo mộc đơn sơ. Thật thích thú làm 
sao tiếng im lặng vô ngôn nhìn và cười trong ý thức tình 
thương. 

Tôi đã ngắm và đi vào tiềm thức, cất mãi trong những 
tháng ngày xưa cũ. Như quen thật, tôi đã ở đây, không phải 
hôm nay mà muôn ngàn kiếp trước. Không hiểu sao tôi rất 
khỏe và thả tâm đi giữa cung trời xứ Tạng tự do bao la, như 
đỉnh núi oai hùng ngàn năm muôn thưở. Đỉnh núi Kampala 
cao 4200 mét, có những đỉnh núi cao hơn 5000 mét, cách 
thủ phủ thành phố Lhasa gần hai tiếng đi xe, nếu xe thông 
thì nhanh hơn hay gọi là 100km. 

Thế là chúng tôi cũng phải đặt chân trên đỉnh núi oai 
hùng thanh tao và thú vị. Xa xa nhìn như bức tranh, xanh 
trong và tuyết trăng, với đỉnh núi oai hùng mà tôi đã đi qua. 
Có thể nói, ai đến đây đều phải khám phá vùng đất linh 
thiêng huyền bí, đồng thời thử sức mình có vượt qua đỉnh 
núi chân tâm, khi chiến thắng được những thách thức thời 
tiết khắc nghiệt với âm 4°C, lạnh mà lãng mạn, rét mà ãm 
dạ, chút tình xứ sở Tây Tạng, ban tặng cho đời một nét đẹp 
nguyên sơ diễm lệ. 

Tôi đến và tận hưởng, khám phá vùng núi oai hùng 
rất hiên ngang. 


363 





Bất chợt chủ nghe tôi thâm thì, chú quay qua bên má tôi hôn lên thật nhiễu và 
thật lâu. Chú biệt không, tôi như lần đâu được ai đó hôn lên má, một nụ hôn vô 
tình mà chăng ngụ ý tình yêu. 


364 


6. CHÚ NGAO YÊU QUÝ 

Ngân ngơ nhìn ngắm rặng núi tuyết trắng kỳ vĩ, đan 
xen những cảm xúc thi vị trong chuyến chiêm bái Phật 
Giáo Tây Tạng lần này, tôi như bước về quê cũ, đã trong 
những lần được mơ và đã hiện trước mất tôi. 

Nhìn trước dãy núi tuyết Kampala cao 4200 mét nơi 
phái đoàn đang đến, dừng chân ghé lại để thưởng lãm 
những phong cảnh hữu tình nên thơ và ảo mộng. A, tiếng 
reo hò mừng vui như tôi được gặp lại chú, được nghe tên 
chú, qua hình ảnh, qua phim truyện, giờ thì tôi và chú có 
dịp ngồi bên nhau, chốc lát và ra đi. 

Chú Ngao, một người em của tôi đã lâu, lâu thật lâu 
chưa có lần gặp, cũng vì mỗi người mỗi duyên, mỗi người 
một nợ. Tôi được nghe về chú thế này: Chú Ngao Tây Tạng, 
chú Ngao được tìm thấy bởi hai nhà thám hiểm người Ý, 
tại thôn làng Jhangihe, với độ cao rất lớn so với mực nước 
biển, giữa Tây Tạng. Trong thế kỷ XV, sau khi thám hiểm 
vùng núi Himalaya. Các nhà thám hiểm đã mang chú chó 
Ngao Tây Tạng về nước, biếu cho hoàng gia. Mãi đến 
năm 1820 Vua George IV tại Anh Quốc được tặng một 
con, l4 năm sau Vua William IV được tặng một đôi. 

Vào năm 1847 chú Ngao Tây Tạng gửi tặng cho Vịc- 
toria người Anh Quốc. Có thể nói, chú Ngao Tây Tạng có 
một kích thước khá lớn, có đủ màu sắc, cao ít nhất 70cm. 
Với Ngao đực cân nặng từ 64kg đến 82kg, ở Tây Tạng 
nhiệt độ thấp, nên lông của chúng có hai lớp, bên ngoài có 
lớp lông mềm và dài, còn lớp bên trong trông như len. Chú 
Ngao Tây Tạng thích nghỉ thời tiết khắc nghiệt, có những 
chú có cô bờm như sư tử, có nhiều màu đen, đen nâu, đen 


365 


vàng, xám vàng, trăng. Đuôi của chú luôn cuộn sau lưng. 
Đâu nhìn thắng, không có nếp nhăn, trông thật oai hùng 
kiêu hãnh. Chú chỉ thích một chủ duy nhất, thật trung thành 
với chủ. Thời kỳ sinh con, 3 - 4 năm mới bắt đầu chu kỳ 
sinh sản. Chúng sống với nhau một đôi và chung thủy 100 
năm, nếu là chú chó ngao đực thì 3 - 5 năm giao phôi một 
lần. Trên thế giới, đây là loại chó khôn nhất và sống dài 
nhất, chúng cũng từng có thời gian gần bị tuyệt chủng. 

Loại chó này đã hiện hữu cách đây 5000 năm, và có 
bộ Gan cô xưa nhất trên thế giới. Chú được người dân bản 
xứ huấn luyện để bảo vệ Øla XÚC, Xua đuổi các loài động 
vật hoang dại, như chó sói và sư tử. Chú có thể bảo vệ các 
tu viện trên lãnh thô Tây Tạng, được các nhà sư vô cùng 
yêu quý, và đặt cho cái tên thân mật là “Sư tử Núi Tuyết” 
trên những vùng đất cao nguyên Thanh Tạng. Tiếng Tạng 
gọi là Cang rư San Cơ. Chú chó Ngao Tây Tạng rất thông 
minh, chính vì thế mà chúng có giá bán đắt nhất thế giới và 
đắt nhất trong các loài. 

Tìm hiểu trên dòng lịch sử, chú Ngao Tây Tạng được 
sử dụng như chiến binh của thảo nguyên, chúng được 
Thành Cát Tư Hãn sử dụng làm đội quân để thống trị và 
chế ngự những thú hoang hung dữ tại thảo nguyên. Riêng 
tôi, qua tìm hiểu trước khi đi, và hỏi những người đã đi, 
họ truyền lại rằng, được chú Ngao Tây Tạng mến là phúc 
đức cho chính bản thân mình, duyên nợ từ muôn ngàn kiếp. 
Lúc đó tôi nhìn chú thật dễ thương nhưng bản tính chưa 
tiếp xúc lần nào? Anh toàn là một Phật tử cũng là vị 
hướng dẫn viên cho phái đoàn chúng tôi nói rằng: Ai muốn 
chụp chó Ngao Tây Tạng và Trâu Yak thì trả 2 USD cho 


366 


một lần chụp, thế là tôi vui rồi vì được gần chú. 

Hầu hết ai cũng chụp một vài tắm đề làm kỷ niệm cho 
mình, đồng thời lưu dấu lại kỷ niệm muôn thưở khó phai. 
Tôi trả tiền và chụp với chú, ngồi bên chú lần đầu, chú và 
tôi như thẫn thờ ngó lơ, trông hơi giận tôi lắm, vì sao mà 
lâu rồi mới gặp? Tôi nghĩ bụng: Thôi chớ giận mà. Bắt 
chợt chú nghe tôi thầm thì, chú quay qua bên má tôi hôn 
lên thật nhiều và thật lâu. Chú biết không, tôi như lần đầu 
được ai đó hôn lên má, một nụ hôn vô tình mà chẳng ngụ ý 
tình yêu. Chú hôn lên và đã để lại bao nụ cười trong đoàn, 
nơi ấy có Thầy Vân Pháp, Thầy Từ Niệm, Thầy Pháp Mãn 
và tôi cùng Hòa thượng Thái Hòa, ai cũng được chú yêu 
quý. Chính vì thế mà trong đoàn có được những tác phẩm 
đề lại cho đời. 

Khi đó, tôi ôm chú lại, mặc cho chú làm gì trên má 
tôi, tôi yêu chú thật nhiều, người mà tôi gọi em ngao trong 
đời, bằng tình yêu quý sâu tận trái tim. Tôi không hiểu, em 
ngao bao tuổi nhỉ? Đã được sinh ra từ đâu? Những câu hỏi 
trong lòng làm tôi thầm cười nhẹ. Âu chỉ là duyên nợ kiếp 
trước chăng? Cũng có lẽ từ ngày xưa tôi đã ở đây, đã cùng 
em đạo trên đồi thảo nguyên xanh thơ mộng. 

Đến để tìm lại, người em tử ngàn năm quên lãng, hiểu 
rằng nhân duyên sẽ có mãi trong muôn ngàn kiếp xưa. Hòa 
thượng Thái Hòa đã có nụ cười bất diệt và những hành 
động 1n ngôn tặng cho em từ nội tâm Phật tánh. Tôi nguyện 
kiếp hóa sau này, em sẽ được làm một người biết Phật, hiểu 
đạo, luôn có đức tính kiên trì đảm đang như em ngày xưa 
vậy. Nguyện cho em hóa kiếp biết đức hạnh từ bi Quán 
Âm, nơi em đã từng sinh ra và em đã học từ lòng tận tâm 


367 


với chủ từ ngàn kiếp vô hình. Nguyện cho em hóa kiếp sẽ 
luôn đẹp hiến tặng cho đời những nụ cười vô ngôn. 

Thả hồn vào trong khí lạnh xa mù nhìn thảo nguyên 
xanh tươi hùng vĩ bạt ngàn, nhìn đỉnh núi tuyết xa xa dịu 
vợi, ngắm xem những phiến cờ dùng nhiều màu sắc tượng 
trưng Ngũ Trí Như Lai. Đến để thương, để nhớ về vùng 
đất thiêng, nơi cao nguyên Thanh Tạng. Đẹp diễm lệ tú dị 
thanh tao, trầm hùng trầm mộng khí non sông. Nắng đã 
lên, tôi ôm em lần cuối lên xe thăng tiến đến. Phía hồ dưới 
chân núi Kampala, để trở lại tôi là chính tôi. 

Về Việt Nam, em Ngao biết không? Ai cũng thích 
tấm hình tôi và em chụp trên đỉnh núi Kampala đó, nên 
không quên gửi tặng em dòng cảm xúc sau: 

Em và tôi chưa bao giờ gặp nhỉ? 

Chỉ một lân! 

Tôi đến đỉnh núi Kampdla, 

Và em đã đợi tôi về ngày ấy. 

Nửa vui, nửa túi! 

Nửa ngợ, nứa thương! 

Nửa nhớ, nửa chờ... ! 

Dù là thế, em trao tôi chất ngọt. 

Em kiêu hùng, 

Em cao to oai vệ hiên ngang. 

Em bảo vệ Phật tánh vẹn toàn, 

Trong kiên trì, giữ gìn một điển. 

Thát trung thành, với ý nguyện kiêu Xa. 

Em tuệ tỉnh anh! 

Là trí sáng khôn nhất cuộc đời, 

Dù kiếp trước! 


368 


Nguyện ngàn sau lên bờ hóa kiếp. 

Nguyện làm em Tĩn Phát Tương Lai. 

Nguyện xả mạng kiêu căng muôn thuở. 

Nguyện học làm người đẹp cho đời. 

Đông tìm vê! 

Ôi, hóa kiếp muôn ngàn hóa giải, 

Để tâm em mãi sáng tuệ Như Lai... 

Lại nữa, chỉ chừng đó thôi em, nên tôi thầm ØỌọI em 
là Ngao Tạng hóa kiếp trần gian. Vì nụ hôn thật ngọt, theo 
người dân bản xứ đó là có duyên nên chúng quý mình như 
chủ vậy. 

Một hình ảnh khác là có rất nhiều người chụp với 
chú Ngao Tây Tạng, mà chú đã làm ngơ không bao giờ 
được chú hôn. Và hôn ấy chỉ có 4 thầy trò chúng tôi và 
ngoài ra có ai đó thì tôi không nhớ rõ, nên dù một thiện 
duyên hay là duyên nợ, thì vẫn là một cuộc gặp lại, người 
xưa có hôn nào... ! 


7. TUÔI TÔI ĐÔNG TÊN EM 

Mây bay trên lưng đèo, tìm về một phương trời thơ 
mộng, nẵng đã lên cao, đan xen vào nhau tạo ra những làn 
khói bạc khắp cả không gian và thời gian. Tôi đến Tây 
Tạng của em, vào ngày mùa thu dịu vợi và được thêm một 
tên mới: “Minh Thế Trâu yak”. Thật vui khi Thầy Vân 
Pháp, Thầy Phước Cần, Thầy Từ Niệm đặt cho tôi vì tôi 
đến Tây Tạng với độ cao, không khí thấp và loãng, nhiệt 
độ lạnh hơn so với thời tiết Việt Nam quê tôi. 

Xúc cảm với những tình yêu quý mến, của chư huynh 
đệ dành cho tôi trong những chuyến hành hương. Thế mà 


369 


không hiểu sao tôi lại khỏe hơn, hay do mình may mắn là 
hầu thị giả Hòa Thượng nhỉ? Đó cũng là một phần phước 
đức khi cả đoàn giao cho tôi thị giả ôn. Hạnh phúc vừa 
được dâng trào khi ai cũng gọi:“Minh Thế Trâu Yak”. Bất 
chợt tiếng gọi của Thầy An Tuệ, sư huynh chụp vài tắm 
hình với trâu yak đi. Em biết không, tôi hạnh phúc khi tên 
em là trâu yak, còn tuôi tôi là Ất Sửu, mà Sửu là con Trâu 
em ạ, tôi sinh năm 1985 đó, còn em sinh năm nào nhỉ. 

Theo tìm hiểu, tôi biết em là một loại bò có lông dài, 
tên khoa học Bos Grunniens sống tại vùng cao nguyên 
Thanh Tạng, gầm dãy núi Himalaya, ở miền Nam Trung Á, 
đến tận Mông Cổ. Danh từ Qyaq là dùng cho bò đực, còn 
bò cái dùng Dsu hay Nak. Từ đó, do qua cách hiểu từng 
địa phương ngôn ngữ mà giờ đây em có Yak là tên chung 
của em đó. Cũng giống như tôi Minh Thế Trâu Yak thôi 
nhỉ. Em có một bộ lông đẹp màu đen tuyển, dài và mượt, 
giúp em chống chọi lại với cái lạnh của xứ Tạng quanh 
năm tuyết trắng đúng không em? Em chỉ sống từ khi sinh 
ra, em g1úp cho mọi người qua cách nhìn Phật tâm, thì tôi 
hiểu em sống hết lòng, hết tình, trung thành và công hiến 
cho sức khỏe, như tham gia các môn thể thao giải trí, với 
chiếc sừng của em quá oai vệ, cho du khách ngồi lên em để 
chụp hình, hay em lên đồi núi đá cô liêu một mình gặm cỏ, 
hay những đông trùng hạ thảo mà em dùng. 

Em cống hiến thân xác em, giúp cho các món ngon 
cho người dân bản xứ, nghe lời kê người Tạng, em chỉ một 
năm sẽ có ngày cho em treo trước nhà và qua không khí 
gió tuyết thân em tự khô đen ra hay treo vào giàn khói bếp, 
em đã tặng cho họ những cơn mê say phàm tục, để âm dạ. 


370 


Còn tôi thì không bao giờ? Vì em đã có mặt trong tôi như 
tên tôi kia mà. Em sống 20 năm thôi, nên em giúp ích cho 
đời một quả thận của em đã chữa bệnh ung thư hay nan y, 
nên ước tính trên bốn tỷ đồng Việt Nam em ạ, một con SỐ 
quá lớn mà em đã có giá, nên ai cũng muốn chiếm hữu em. 

Thật vậy, tôi thì không đâu, dù em có túi mật quý nhất 
hay đắt nhất đối với em là một loài vật quý nhất trong Phật 
giáo, Da con trâu là để dâng cúng cho các loại trống. Như 
các tu viện do em hiến cúng tự nguyện, nên công đức kia 
em sẽ được có tiếng vọng giục giã mời thỉnh Chư Thiên, 
nên em được phong là Ngưu Ma Vương kia mà, em đẹp 
lắm đó. 

Hôm ấy, có rất nhiều vị Phật tử Việt Nam và quý Thầy 
trong đó có tôi, em đẹp vô cùng, em cho tôi ngồi trên lưng 
em, để ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc phăng lặng và trầm 
hùng. Em biết không, tôi đã thầm cảm ơn em vì em mà 
tôi hiểu hơn đời Tạng. Tuổi tôi đồng tên em nên tôi đã đi 
quanh một vùng đất nước em, nơi đâu cũng có em yak hết 
cả. Em biết không, không phải có quả thận là quý, mà em 
còn quý hơn nữa, mỡ trâu yak của em được dâng cúng lên 
chư Phật trong các tu viện, pháp cúng dường như pháp học 
hạnh khiêm cung dẹp trừ tâm kiêu mạng, tôi học từ người 
dân Tạng, họ nghèo về vật chất, dù đi thật xa, họ chỉ mang 
đến chút mỡ của em vak cúng cho tu viện, để các Lạt Ma 
thắp thành đèn, ngoài ra em có Phật tâm nên em được tô 
điểm lên các bức tượng Phật đẹp nhất, từ Mỡ trâu yak đó 
em ơi, hay hơn nữa không ai bỏ em, vì sau khi thân xác em 
trở về đất, nước, gió, lửa là em được tặng chiếc sừng như 
một biểu tượng thần linh tôn giáo mà đi khắp nẻo đường 


371 


xứ Tạng tôi thấy em trên những lá cờ Ngũ Trí Như Lai!?! 
đủ các màu sắc. Em ơi, tại hồ Yamak tôi đã đến cảm ơn 
em yak vì em đã tặng vật báu cho cuộc đời phàn trần này. 
Dòng sữa trâu Yak của em là một thức uống trở thành nổi 
tiếng cho du khách đó em ạ. 

Em Yak đừng buồn nhé, hãy thả tâm mình sống đẹp 
cho đời. Da em đã tạo nên sản phẩm dép giày, túi để chúng 
cách nhiệt độ lạnh. Xương em đã tạo nên sản phâm thảo 
dược trị bệnh quý hơn cao hữu cốt nữa em ạ. Lông củaem 
có độ dầy và mềm mượt, nên đã dùng dệt ra làm áo ấm, hay 
đan lên làm thành thảm. Sữa của em tạo ra cho nhiều loại 
phomat, (chhurpi ở Tây Tạng và Nepel đều dùng chung 
một danh từ là phomat, còn byaslay tiếng Mông Cổ). Em 
cũng tặng đời một loại uống trà bơ đó em có biết không? 

Em cũng đã điểm tô lên mình những chiếc áo thật đẹp, 
để cho du khách nhìn ngắm và tôi cũng ngắm em trong ký 
ức xưa muôn thưở. Em Yak cũng có thể làm chất đốt khi 
mùa tuyết phủ ấm lại đúng không em? Thật vậy, em đến 
tặng đời chút vị kiêu hãnh và oaI hùng nên em Yak sẽ mãi 
còn trong trái tim tôi. 





!2Ì Ngũ Phật còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương phật, hay còn 
được gọi Ngũ Thiền Định Phật; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại 
Nhật Như Lai làm chủ tôn. Năm đức Phật này đại diện cho 5 tính cách của con người 
và tạo ra sự tuyệt mỹ và hay nhất để phá bỏ những sai trái trong 5 tính cách đó. Mỗi 
đức Phật là 1 con đường tuyệt diệu đề đi đến cảnh giới Niết Bàn và Vô sanh. Tu theo 
những vị đó sẽ mau chóng vào được cung điện Niết Bàn. 

Ngũ trí Như Lai là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng: 
1. Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairochana) 

2. A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya) 

3. Bảo Sanh Như Lai (Rafnasambhava) 

4.A Di Đà Như Lai (Amitabha) 

5. Bất Không Thành Tựu Như Lai (Arnoghasiddhi) 





372 


Tên em đồng tuổi Sửu tôi, 

Nụ cười bang nguyện, cuộc đời em trao. 

Da em thật âm trăng sao, 

Mỡ em cúng Phật, hương nào bay xa. 

Sữa em tặng hiển pha trà, 

Lông em dệt áo điệu đà thướt tha. 

Sừng em đứng điển thiên hà, 

Quả thận chữa bệnh, ung tà tiêu tang. 

Thán em thoát đổi miên man, 

Tám em thả giữa, đoạn đường thảo nguyên. 

Dốc cao núi tuyết năng chiêu, 

Cây sâu cuốc bắn, một liên thân an. 

Đời dành tặng vật điển trang, 

Ngàn năm nhớ mãi, cung đản thiên thu. 

Vâng, em là vậy đó nên dẫu em về đâu trong Lục đạo 
thì tôi và em mãi mãi cùng tên trên núi tuyết trắng. Tuy 
tang sương nhưng tuyết vẫn một mình vào cõi chơi, chơi 
như em vậy mà có gì lạ nhỉ, hãy cười đi em, cười đi em. 

Thế là ai cũng chọn cho mình một tắm hình lưu dẫu 
kỷ niệm xưa. Thây của tôi thì khác, bản tay chạm vào em 
Yak đề chuyển hóa nội tâm em tái kiếp có đường đi an lạc 
hơn, bài pháp vô ngôn kia đã làm tôi nhớ mãi, nên tôi chào 
em Yak với hai chữ: “Cảm ơn” em Yak. 


8. CUNG ĐƯỜNG XƯA CŨ 

Trên những lối mòn xưa cũ, như gợi nhớ về những 
con đường đã nằm trong ký ức giấc mơ hôm nảo, nay lại 
trước mắt khúc khiu, chênh vênh, oai hùng mà khiếp sợ. 
Vì đây cung đường dường như là được tráng nhựa, hai bên 


373 


là một cảnh trí nên thơ kỳ lạ, lạ có những chiếc thang màu 
trắng được vẽ lên sườn núi. Thật nhiều vô kể, có những 
bức tượng của ngài Liên-Hoa-Sanh!? được tạc trên một 
phiến đá cô liêu, xa xa nhìn thật huyền ảo. Với màu sắc 
nóng, đủ các màu trắng, vàng, đỏ, tím, xanh tất cả tạo nên 
một bức tranh giữa đường phố đỉnh đèo Tây Tạng. Qua 
từng cảnh trí hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh thủy 
mạc. Hai bên có những cánh đồng thảo nguyên xanh và có 
những người dân bản xứ Tây Tạng, họ sống từng túp lều 
đơn xơ. GIữa một nhóm người du mục, có đầy đủ một chú 
ngựa, một đàn cừu, vài chú ngao, trâu yak và cả một túp 
lều, độ chụp hộ gia đình, bên nhau và đầm ấm. 

Tôi đi trên cung đường uốn lượn, quanh co, thấy 
những em bé người Tạng đang nô đùa tung tăng chạy trên 
thảm cỏ. Vì xe đi, nên không dừng lại tặng cho các em Ít 
hộp bánh Việt Nam được, thật tiếc. Qua một cung đường 
xưa cũ đèo khác, chúng tôi đi mất 45 phút mới đến được 
quán ven đường xứ Tạng dùng cơm. Chiếc xe dường như 
vẫn lăn bánh, còn phái đoàn có một số vị hơi mệt và dùng 
oxi để thở. Nhắm đôi mắt lại để trở về nguồn tâm, mặc 
cho chiếc xe lăn bánh, dù đường đẹp bao nhiêu thì có một 
số vị trong đoàn tiếc là không nhìn được cung đường 
huyền ảo trầm kha, vẻ đẹp tinh tú diễn lệ. 

Vượt, vượt qua, tôi và Hòa thượng thả hỗn mình trên 











l2 Liên-Hoa-Sanh (zh. ÿ#Ê##/E, sa. padmasambhava, padmakara, bo. pad ma 
sam bhavag - TÍN TT TP R-IA AT TM pạji ma `byung g"as 
THÊY UY. HH nguy 2 S022 SA NT là một Đại sư Án Độ, sống củng thời 
vua Tây Tạng Ngât-lât-song Đề-tán Œ55- -797). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng 
và sáng lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các 
đệ tử gọi là “Phật thứ hai. 








374 


đoạn đường, ngôi nhìn và thở nhẹ, trầm tư và suy nghĩ. 
Trước mắt tôi là một ngọn núi tuyết trắng, anh Toàn nói 
chút nữa chúng ta đi gần 2 tiếng mới đến đỉnh núi Kampa- 
la độ cao 4800 mét, để xuống đó chụp vài bô hình. Ôi kỳ 
ảo, nhìn mặt hồ như dòng biển đại dương giữa cao nguyên 
Thanh Tạng này, đẹp kỳ thú, ta có đến thì mới cảm nhận 
được tận tấm lòng chung thủy thiên nhiên ban tặng cho 
cuộc sông con người, đây thi vị và thanh cao. 

Cứ nhìn mãi từ lối này qua đường khác, bất chợt cơn 
mưa to hơn, mây kéo đen hơn. Không biết đoàn chúng tôi 
có duyên nhìn ngắm núi tuyết vĩnh cửu không nữa? Tôi 
nhìn thẫn thờ, sao mà ông trời không ban cho tôi một cơ 
hội nhỉ? Tôi chắp tay lại nệm mẹ Quản Âm, thì đường cũ 
qua rồi và đã đến điểm dừng chân. Quán Tạng ven đường 
đã cho chúng tôi một “trung tâm giải sầu” bao nhiêu ký ức 
xin gửi vào hồn hoa lòng đất, nhẹ bằng mà thênh thang tiếp 
bước chiến đấu. 

Ôi! Bụng đói rồi thì cũng phải đợi đồ ăn thôi, vì chúng 
tôi đến trễ do thời gian cầu nguyện quá nhiều. Đúng thôi 
dùng pháp lạc mà tâm an thì ngàn lần dùng cơm nhỉ? Nói 
vui vì ai cũng thấm mệt. Xin chiến đấu để còn vượt núi 
thỉnh kinh. 

Cả phái đoàn chắp tay lại niệm Phật 3 lần “Nam Mô 
Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, rồi mời thỉnh đại chúng 
dùng cơm. Bữa cơm đạm bạc, gồm những món ăn được 
mang từ Việt Nam như: Mức rong, ruốc kho quẹt, chao kho 
bơ, mắm cà dưa, nấm kho tiêu, nhất là maggi, ớt trái, ôi 
hạnh phúc chừng nào. Dùng thêm một số thức ăn tại Trung 
Hoa và Tây Tạng chế biến, tất cả đều là chay tịnh. 


375 


Tôi cảm ơn sư cô Minh Tánh, Như Huy, Tuệ Nhẫn, đã 
chăm lo cho đoàn những phẩm vật mang từ Việt Nam, ai 
cũng yêu quý ba sư cô. Vừa dùng cơm, tôi nghe được một 
số nghệ sĩ đường phố Tây Tạng họ tấu những bản nhạc 
tình Tây Tạng, nghe tiếng sáo du dương trầm hùng, thanh 
tao mà nhẹ cả tâm hôn, tôi không hiểu lắm với tiếng Tạng 
nhưng cõi lòng tôi đã lặng yên mà thưởng thức. Nghe tiếng 
trống, tiếng đàn cò, tiếng đàn bầu với những bản nhạc vui 
tai. Cảm ơn các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã giúp chúng tôi vơi đi 
những nỗi buồn trong tâm, lặng yên thưởng thức với năng 
lượng từ bi. 

Tôi đã tặng cho nghệ sĩ một ít quà gọi là tịnh tài, làm 
cho cuộc đời này thêm yêu hơn, trong cuộc sống cung đời 
thơ mộng. Vang vọng cả cung trời tự do, vang âm trầm 
bồng khiến lòng tôi như trở về lại ngôi nhà xưa, tiền kiếp. 
Bỗng dưng Thầy An Tuệ có phân hơi nhức đầu, không biết 
thế nào? Một điều mà ai lên Tây Tạng đều phải bị chứng độ 
cao đè nặng. Không ngày đầu thì cũng ngày gần cuối, riêng 
tôi thì không, tôi cảm thấy mình vẫn khỏe lắm. Nhìn Thầy 
An Tuệ mệt, thấy máu cam trong tỷ thân (lỗ mũi) chảy ra, 
chảy nhiều và khá lâu, sau Thầy mới cầm được máu. Vì 
thời tiết 4°C, trời lạnh, nắng và mưa thất thường nên cơ thể 
không được tinh anh. 

Sau 10 phút, Thầy An Tuệ dường như khỏe lại, rồi 
tiếp đến chị Tiên cũng hơi chóng mặt cùng có mấy vị trong 
đoàn nữa. Do vậy, đi Tây Tạng là cần nền tâm linh và 
sức lực tốt, mà nên có pháp hành trì thì ta vượt qua được 
chướng ngại tiêu tan. Bữa cơm đã làm cho chúng tôi ấm 
dạ. Cả phái đoàn chắp tay và hồi hướng công đức. Ngắm 


376 


nhìn một bức tranh thảo nguyên sao mà đẹp vậy. Tôi vội 
chụp vài bức hình thì nhìn thấy một cô thiếu nữ tay cầm 
những tràng chuỗi hạt trên tay, đang mời tôi mua vài xâu. 
Cô ta có dáng người thanh cao, mắt một mí, có nụ cười 
xinh xắn. Trên người mang những vòng cô đặc trưng xứ 
Tạng, tay cầm ma ni luân. Thế là tôi đã mua hai xâu chuỗi 
cho cô thiếu nữ xứ Tạng với giá 300 nhân dân tệ. Xin cô 
chụp một bức hình kỷ niệm lưu dấu chuyến đi. Em gái xứ 
Tạng nên thơ và huyền bí, diễm lệ mà xinh tươi. 

Tôi và phái đoàn lên xe đi thắng đến đỉnh núi. 

Trong cuộc đời có lẽ đây là những cung đường xưa cũ 
mà tôi đi là đẹp nhất. Trong một kiếp người phù hư này, ấn 
tượng khó phai, chút tình xin gởi, nụ cười muôn thưở khó 
học trong đời. Thế là tôi thả hồn thơ tuôn chảy về tận đỉnh 
núi với hạt sương chiều lạnh giá. 

Con đường xứ Tạng tôi đi, 

Vòng quanh sườn núi, thâm thì nhìn xem. 

Đá vách in dấu bên thêm, 

Bên hô ngọc bích, tình em Mật huyễn. 

Diễm kiểu thảm đá xương phiêu, 

Hạt sương đọng quyện, tình yêu thiên trần. 

Cung đường xưa cũ phù ván, 

Ngàn muôn trước kiếp, hông trần ngao du. 

Mây bay khắp chốn phù hư, 

Đường lưu dấu tuệ, đại từ tâm linh. 

Trải qua muôn kiếp tử sinh, 

Bây giờ thăm lại, lung linh ảo huyền. 

Đỉnh cao vút ngất bình yên, 

Thân em đi giữa, trăm miễn nguồn tâm. 


377 


Đục trong ngàn kiếp âm thâm, 

Vững tâm biển hút, sóng ngầm câu kinh. 

Ta nghe biển gọi tên mình, 

Trăng vàng ánh Iguyện, Sóng tình vụt cao. 

Bồng nghe tiên kiếp hôm nào, 

Bây giờ tìn được, lỗi vào tuệ xưa. 

Thế là, tâm và thân đi giữa cánh đồng hồn thơ giữa 
thảo nguyên, núi tuyết bao la. Xin hẹn ngày về nơi cung 
đường xưa cũ trong tiềm thức, muôn ngàn lối vào tuệ xưa. 
Tìm được một nguồn tâm bất tận mênh mông. 


9. CÁNH ĐÔNG HỎÒN THƠ 

Đặt dấu chân phong trần, ngược đọc xuôi ngang trên 
cánh đồng hồn thơ, mênh mang bắt tận, nét đẹp lạ kỳ giữa 
cánh đồng thảo nguyên. Xa xa những áng mây hững hờ 
đùa chơi với năng giữa khung trời tự do. Chắc có lẽ thiên 
nhiên ban tặng cho vùng đất xứ Tạng những khung cảnh kỳ 
vĩ muôn ngàn. Lúc thì núi tuyết vút ngàn, lúc thì đỉnh hồ 
thiêng mênh mông biển cả, đâu đó vẫn có những thảo hoa 
kỳ dị, diễm lệ kiêu hùng, ngút ngàn mùi hương đồng gió 
nội. Chắc hắn những tâm hồn nghệ sĩ, thi sĩ, họa sĩ, tu sĩ, 
ai có một lần đến thì sẽ tìm về cho ta một nguồn cảm hứng 
sáng tác mới, mang thi ca dâng tặng đời, mang bức tranh 
thảo mộc hồn thơ về chiêm ngưỡng muôn đời ban trao. 

Một thảo nguyên đầy sự bí ấn, đi trên lộ trình đèo 
Kampala thì ta dường như bước qua đoạn đường thanh 
văng. Vì nơi này lâu lâu mới thấy bóng dáng những người 
dân du mục, họ cưỡi ngựa và rong chơi giữa những cánh 
đồng bát ngát và những buổi chiều gió mát nên thơ. 


378 


Cánh đồng thảo nguyên thanh 
Như bức tranh hạt ngọc 
Mênh móng loài hoa đại 
Vẻ đẹp chốn an lành 
Vâng, trên lộ trình từ quán ven đường xứ Tạng, chúng 
tôi cất bước đi thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau. 
Đến một đoạn đường dường như ai cũng phải thả tâm nhìn 
vì nơi đây có những em bé Mông Cổ, và em bé Tạng đang 
nô đùa. Thấy chúng tôi dừng chân lại bên vệ đường để 
nhìn ngắm con đường cánh đồng thảo nguyên nằm dưới 
chân núi với một màu vàng óng ả, màu xanh của cỏ, màu 
trắng của tuyết, màu đỏ của đất và cát đá đang xen tạo cho 
tôi một cảm hứng bắm máy tác nghiệp. Bất chợt các em bé 
Tạng, em bé Mông Cô mời chào chúng tôi một mặt hàng 
băng đá thạch anh màu hồng, nhưng chúng tôi từ chối vì 
không đủ duyên để mang chúng về. Sau đó, chúng tôi đã 
tặng một em 10 nhân dân tệ và tặng bánh cho các em. Các 
em vui lắm vì được quà và tiền từ một người khách phương 
xa, các em cảm ơn chúng tôi bằng nụ cười rất thân thiện. 
Xe chuyền bánh, xa xa là núi tuyết vĩnh cửu mà đoàn 
chúng tôi đến chiêm bái. Ghé lại thăm và tìm hiểu một nét 
đẹp xứ Tạng ngàn xưa. Màu xanh rờn của bầu trời, với áng 
mây bay lưng trời tự do, như những âm thanh trầm bổng 
phiêu bông, vắt vẻo qua đoạn đường gỗ ghè đầy sỏi đá mênh 
mông. Đẳng sau lưng với bao kỷ niệm buồn vui trôi dần vào 
quá khứ. Chút ân tình tặng lại ánh nắng chiều buồnxưa. 
AI có đi mới thấy được cõi lòng hồn tâm mộng mỊ, 
đến và nhìn một bản nguyện tâm linh. Tin chắc rằng nơi cõi 
hồn thơ mộng này đều là nét đẹp ngàn đời, còn muốn dạo 


379 


chơi trong cõi trời ví giữa trần gian. Chị Giang chụp được 
một tác phẩm hồn thơ nơi cánh đồng thảo nguyên có một 
chú trâu yak đang gặm cỏ. Có lẽ đây là tác phâm đẹp đúng 
với nét đẹp thảo nguyên xanh rờn xứ Tạng mến yêu. 

Anh bước về cảnh động xưa, 

Cung trời thơ mộng, buổi trưa yên bình. 

Anh mang biển cả thanh bình, 

Hôn tình yêu trộm, cái nhìn thương thương. 

Mây bay khắp chốn cung đường, 

Thanh thanh mặt tuệ, dặm trường phiêu du. 

Đất trời trao tặng mùa thu, 

Thảo nguyên vàng óng, xa mù ảng mây. 

Thiên nhiên dù có đổi thay, 

Tình yêu anh tặng, bản tay chán thành. 

Xa xăm tuyết phủ xây thành, 

Mùa xuân địu vợi, nhặt thành hoa hương. 

Tặng em vị ngọt thảo đường, 

Nụ hôn tình cũ, tang xương dục tình. 

Em trao anh hết đời mình, 

Ngàn năm tình vẫn, đăng tình thảo nguyên. 

Thế là tôi như đang dạo bước vào cung trời tình yêu, 
với cánh đồng hồn thơ tình cũ ngàn xưa đợi chờ. 


10. NỤ CƯỜI XỨ TẠNG TRONG ÁNH MÁT TÔI 
Tạm biệt Bảo tháp Vạn Phật, bảo tháp lớn nhất thế 
giới, với không gian Mạn Đà La Vĩ Đại Ba chiều. Tôi bước 
về chốn cũ, lên chiếc xe buýt chở chúng tôi cùng phái đoàn 
mấy ngảy ngược xuôi trên mảnh đất núi tuyết, nóc nhà 
khám phá thú vị diệu kỳ ở vùng đất xứ Tạng. Thẫn thờ, 


380 


vì phải xa ngôi Tam bảo Bạch Cư Tự, xa Bảo tháp Vạn 
Phật Kumbum, xa pháo đài xưa cũ, xa thành phố Giang Tử, 
luyến lưu trong giấc ngủ tạm thời. Tất cả đều chung một vị 
“cảm mến” vì đến chưa thỏa dạ đã phải rời xa. Chúng tôi 
lên xe thì đòng người dân bản xứ Giang Tử nơi thị trần nhỏ 
bé này ùa về bên đoàn chúng tôi để xin thọ ký và xoa đầu. 
Chư vị Phật tử nơi đây có lòng tin Tam bảo sâu thăm, có 
nguôn tâm Phật từ muôn kiếp, già có, lớn có, nhỏ có, thanh 
niên có, nam thanh nữ tú đều trong một lòng chí thành 
được gặp lại vị thầy Bốn tôn. 

Chân bước không rời, chạnh lòng xao xuyến, phải 
gần 150 vị Phật tử tại thôn quê này đến. Cứ vậy mà đến, 
họ nói chuyện thật nhẹ nhàng và mặc nhiên như thị, Hòa 
thượng cùng chư huynh đệ, anh em tăng thân, cùng quý 
Phật tử phát quà trao bánh cho quý vị Phật tử. Tất cả đều 
làm với tắm lòng đại bi. Xa xa tôi thấy một em bé nhỏ với 
nụ cười hôn nhiên. Sao em đẹp thế, một nụ cười thật kiều 
diễm, ánh mắt của em như thẹn thùng khi gặp được tôi. 
Tôi đã cầm chiếc bánh tới và gửi tặng em bằng tất cả tắm 
lòng. Em đón nhận và cứ thế nụ cười trên khuôn mặt của 
em rạng ngời. Tôi gọi em là nụ cười xứ Tạng trong ánh mắt 
tôi. Vì em làm tôi nhớ đến nụ cười của Đức Phật được tạc 
trên những bức tượng qua nhiều thế kỷ, qua nhiều vùng 
lãnh thô quốc gia theo tâm linh Phật Giáo hay Quốc Giáo. 

Mê say với nụ cười như mẹ hiền Quán Thế Âm, đắm 
chìm trong khoảng lặng, sắc nét mà mơ màng, duyên dáng 
làm sao. Tôi như lạc bước vào trái tim em từ khi nào. Em 
vẫn thản nhiên, mặc cho bao Phật tử lần lượt đến bên Hòa 
thượng và phái đoàn, còn em cứ đứng cầm hộp bánh trên 


381 


tay, em cười nhẹ có duyên, tôi say mê tác nghiệp em với 
con mắt nghệ thuật trữ tình lãng mạn. Tôi đã mời em đến 
bên Hòa thượng để xoa đầu đảnh lễ thọ ký cho em, em đi 
thật chậm rãi, tay cầm ma ni luân, miệng luôn đọc thần chú 
Ám Ma Ni Bát Ni Hồng. Luôn được nhiếp niệm để duy trì 
chân tâm. Em gặp Hòa thượng chắp tay và cúi đầu, tôi đã 
nhìn thấy em khóc trong vị thầy Bổn tôn, có lẽ em hạnh 
phúc dâng trào. Có phải chăng em lại sắp xa thầy Bổn tôn 
quý kính, vị Hòa thượng khả kính từ bi. 

Chia tay em mà lòng tôi quặn thắt, có lẽ là trong 
những chuyến viễng thăm các thánh địa tôi luôn ấn tượng 
với em bé xứ Tạng có nụ cười duyên. Em ơi! Em có nghe 
tôi gọi em trong trái tim từ bi muôn thưở, để em lại với xứ 
Tạng mênh mông, còn tôi theo bản nguyện đi về bên bến 
giác chư Phật, học đòi tâm trí đức tính quang minh, đề 
cùng nhau tiếng tu trên đường giải thoát. 

Còn em! Em ở lại với sức mạnh tâm linh Tam bảo em 
nhé, chia tay có ngày gặp lại, hội ngộ thì duyên Phật tánh 
muôn ngàn trăng sao, soi bóng em về nguồn nhật nguyện 
Phật tâm. Em có nghe tôi gọi em trên vùng đất xứ Tạng 
ngút ngàn, ngược dòng tâm thức luôn lưu ảnh hình bóng 
người em xứ Tạng xưa. Em có những vật báu chuỗi hạt 
đã mòn theo năm tháng thời gian. Vì em có chút tình tâm 
linh Phật ngự khi em đã có mặt trong Thai Tạng truyền 
tâm. Vì chắc rằng mẹ em sẽ trì kinh trên đường đời nắng 
gió, sương tuyết phủ đầy bởi em là Phật, em là ngọc giữa 
vùng huyền bí cô liêu, nơi ai cũng muốn khám phá em về 
nụ cười thanh thoát và kiêu xa. Em đến đề tìm về Bồn tôn 
kiếp trước, tặng cho người trong quá khứ đã có mặt trong 


382 


em. Tôi đã nhận và mang vào trong đời sống, nếu khi nào 
có nỗi sầu cô tịch, thì tôi lục lại A lại gia thức sẽ nhớ nụ 
cười em đó, để đẹp tan cơn bão tham, sân, sĩ? 

Cảm ơn em đã cho tôi được nhìn em một lần, đề ngàn lần 
bên em trong buổi lễ thọ ký kỳ duyên, nơi tôi đến chỉ là vùng 
đất nguyện, khi rời xa nhớ mãi nụ cười xứ Tạng lung linh. 


11. CHIA TAY TẠI KHÁCH SẠN BẠCH CƯ *Yadi” 
Bình minh khơi dòng sông xưa chảy mãi, lấp lánh tia 
năng với những đàn chim ríu rít ngoài khung cửa báo hiệu 
ngày mới lại bắt đầu. Tôi đã dậy đề sửa soạn hành lý cho Hòa 
thượng mang xuống lễ tân, tất cả đều có một nụ cười vui vẻ. 
Sắc thái một đêm ngủ vào giấc thật an, với bàn chân đi nhiều 
bước mệt lả. Cảm ơn đôi chân nhé và cơ thê tinh anh thật diệu 
kỳ, một phép lạ phục hồi đề cho tôi có đủ sức chiến đấu. 
Trước sàn lễ tân, chúng tôi dường như có mặt đông 
đủ, Hòa thượng đã đi thăm hỏi từng vị Phật tử và quý thầy 
huynh đệ, các sư cô cũng đều an lạc, tự tại với hành lý gọn 
nhẹ trên vai. Thư thái một chút, chúng tôi đã chụp vài bức 
hình kỷ niệm, có cả Thầy Tắc Kiên, Thầy An Tuệ, Thầy An 
Khang, tôi và quý vị Phật tử chị Giang, chị Tiên, chị Kim 
Nhi, chị Nhuận Pháp Nguyên, chị Ngà, anh Hà với nụ cười 
rạng rỡ vì cảm thấy đời thêm ý nghĩa. Tôi đã hoàn thành 
nhiệm vụ ra thành phố Giang Tử ngắm nhìn, mọi người 
vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Thế là khám phá dường như 
ít hơn. Chỉ có một số người kéo xe phu chở một vài người 
dân xứ Tạng, một vài em bé đi tung tăng giữa đường. 
Chúng tôi lên xe khởi hành về thành phố Shigatse, 
một thành phô lớn thứ hai của Tây Tạng. Và thăm quan tu 


383 


viện Trác Tự Luân Bồ, chiêm ngưỡng những tu viện kỳ vĩ, 
ngắm nhìn cánh đồng thảo nguyên thơ, núi tuyết oai hùng, 
ghé chân lại những quán ven đường, gặp được vị Lạt Ma 
quá giang trên đường. Chia tay Giang Tử với nụ cười cô 
chủ quán khách sạn “Yadi”. Lại nụ cười làm ấn tượng bao 
lữ khách tha hương. 

Đi để nhớ Bạch Cư Tự một thời thịnh trị, nơi dòng phái 
Tát Ca hòa hợp phái Cách Lỗ, và truyền phái Mũ Vàng chung 
hợp và thanh tịnh trang nghiêm. Nếu khách về nơi đây có sự 
tu học nghiêm mật. Chia tay Bảo tháp Kumbum, một bảo 
tháp kiên hùng oal vệ, lớn nhất thế giới hiện nay. Đẹp lộng 
lẫy với tâm hồn kỳ ảo mộng huyền. Ngắm nhìn pháo đài xưa 
cũ, ôm trọn cả một ngọn đôi với cô tịch đìu hiu, hiên ngang 
giữa gió mưa bụi hồng. Đến để nhớ đề thương, để lưu luyến 
chuyến đi trong xứ Tạng trên những kiếp phù hư. 

Chảo thị trấn Giang Tử, chào em gái xứ Tạng cười 
tươi, chào cô chủ quán ven đường. Tất cả đều đề gửi tình 
vào mây ngàn trăng gió giữa ánh nắng bình minh len lỏi 
vào sương tuyết trên đỉnh phù vân. 


12. LÓI VỀ LHASA 

Núi cao dốc đứng, vượt trùng núi tuyết đi về con 
đường xưa cũ, nơi này cũng có lẽ chư vị Thánh Tăng đã 
từng chạm phải đôi chân trần lên thềm hoa thảo mộc, lên 
lỗi cũ rêu phong, lên tuyết trắng phủ đầy vách đá. Dấu chân 
ai đã hờ hững bước tang bồng, vào khúc nhạc triều dương. 
Trong tia năng đùa chơi với tuyết. Chắc có lẽ bao trái tim 
thôn thức tình yêu, khi ta một lần, chạm vào vết tình tuyết 


384 


trắng kia. Bao thi nhân mặc khách, bao tiếng ngựa đi về 
trong đêm dài cô liêu tĩnh lặng, báo hiệu mùa thu vàng trên 
xứ Tạng mộng mơ, chắc là thế nên đường về Lhasa sao mà 
thôn thức hồn tôi, luyễn lưu trong những ngày chiêm bái 
thánh địa Phật Giáo Tây Tạng. 

Thánh Tăng ơi! Thánh Tăng Huyền Trang (602 - 664) 
thế kỷ VII, vượt qua vùng tuyết Tạng đến Ấn Độ thỉnh 
kinh. Thánh Tăng Hư Vân (1840 - 1960) vào năm 1888, 
Quang tự năm thứ XIV, Ngài 49 tuổi đã đến Tây Tạng có 
qua con đường Từ Nhật Tắc Khách đến Lhasa, Vị Thiền 
Sư Minh Tịnh (1889-1951) đã vượt trùng núi tuyết 
Himalaya vào năm 1936, nay lại có ân sư tôi đến viếng 
thăm về Lha- sa hay Bảo tháp Kumbum, nguy nga tráng 
lệ bởi tu viện Trác Tự Luân Bồ trên thành phố Nhật Tắc 
Khách. Chắc xưa kia thì đường cũ sỏi đá, rêu vờn tuyết 
băng dày đặc, thảo hoa lỗi cũ chưa đủ nở hoa. Giờ đây 
nơi tôi đến Tây Tạng là một thành phố phôn thịnh, đẹp 
mộng mơ, kỳ ảo diệu vời, đầy huyền bí ngàn xưa đã lưu 
ảnh trong điều mật mã núi tuyết dòng sông. 

Một ngày lang thang trên thành phố Nhật Tắc 
Khách, chắc có lẽ bao điều chưa khám phá hết được, bởi 
thời gian hay ngôn ngữ chưa chung, thì tất cả cõi hồn thơ 
kia chìm về trong ký ức. Một ngày với chiếc xe chở 
khách, đến để dùng cơm, nếm vị ngon của chỗ ngủ, chỗ 
ăn, chỗ uống, chỗ viễng thăm vội vã ra về. Nhưng ấn 
tượng sâu sắc trong trái ftIm, vị ngọt cơm nếm thành pháp 
vị trong tim. Một ngày đùa chơi với năng, với gió, thì 
bước qua trong tất dạ nghĩa tình xứ Tạng. Một ngày ngắm 


385 


nhìn cung điện Di Lặc cao hùng, nguy nga, diễm lệ, với 
bao trái tim nguyện cầu đôi mắt tuệ, xin ngài trải lòng từ 
gieo hạt giống vô úy vị tha. Một ngày đùa vui với tuyết, 
bên vách núi cô liêu với bao chiếc Ma ni luân kiêu hùng 
chuyên pháp, để lời kinh nguyện cầu chạm đến Phật tánh 
DI Đà, xua tan đi bao kẻ mạo danh Tăng tục. Một buôi 
chiều tà nhớ nhung khi cung bậc chúng tôi đã đi qua 
thành phố ngủ buồn Gyantse, đến tạm biệt pháo đải cô 
tịch, quạnh hiu giờ còn oan hồn sỹ tử 1904 thời xưa. 
Gần một thập niên vang bóng nay còn lại chút phế tích dư 
âm, hay bảo tháp Kumbum Vạn Phật tháp trong đời dành 
tặng cao nhất thế giới về huyền bí Mật Tạng. Hay là một 
dòng phái Cách Lỗ hợp vào dòng phái Tát Ca!23, Ninh Ba 
chung một, nhất hòa hợp Tăng chúng thanh tịnh. Ôi chắc 
nhiều nơi em về trong ký ức, xưa nay đều hiện hữu còn 
nguyên hay vào trong tàng kinh cũ kỹ, để đêm về nhung 
nhớ lỗi cũ ta đi. 

Đến đề cảm nhận, đến để thấy và kính lễ hiền nhân, vị 
Phật tâm sáng cả cõi lòng trong ngàn kiếp hóa thân. Đêm 
nay, tôi lạc vào giấc ngủ thật sâu tại một quán trọ qua đêm 
trở về Zhaxiguta. Xin tạm trọ nếm mùi vị ngọt của giấc 
ngủ đêm xương, nghe đâu đây tiếng nhạc đêm về, trăng sao 
diệu vợi hát ca trong tách trà ấm cúng, ngọt tận nguồn tâm. 
Chúng tôi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, thế là bao đêm rồi 





!23 Tát Ca phái (zh. ĐÊJUÙÉ, bo. sakyapa ST” ST, „y — #1”) Một trường phái 
của Phật giáo Tây Tạng, mang tên ngôi chùa Tát-ca— Tát-ca nghĩa là “Đất xám”. 
Theo lời khải thị của A-đề-sa, chùa Tát-ca được xây dựng năm 1073 và các cao tăng 
chùa này tập trung truyền pháp Kim cương thừa với tên là Đạo quả (3 Ä‡, bo. 1am- 
drc GIẾT NET GEN AI TT T3, 


386 


tôi ngồi lại viết vài dòng nhật ký em tôi. Ôi xứ Tạng nhớ 
em sao nhung nhớ vô cùng. Không phải đến mà nhiều lần 
muốn đến viếng thăm em. 

Nhìn lại đã một giờ khuya, gió đã thêm lạnh, trăng 
gần chìm vào trong giắc ngủ, soi chiếu lác đác cho các chú 
giun dễ đùa chơi. Loạt soạt một tiếng, hai tiếng, ba tiếng 
đã đi qua nhanh chóng, ngước mắt ngăm nhìn dù trời vẫn 
tối đen. Dáng Tôn sư, Hòa thượng cất bước thiền hành, 
hình như ngài rất ít ngủ, ngài chiêm nghiệm về chuyến đi? 
Ngài gửi hồn thi sĩ về với Nhật Tắc Khách hay là những 
dâu chân ngài đã đi qua? Để nhớ về một cô hương Giang 
Tử? Hay Lhasa ngài đến? Bạch Cư Tự chăng? Âu cũng là 
kiếp tăm nhả tơ giữa muôn ngàn vạn nẻo, công hiến cho 
đời chút tuệ giác Phật tâm? 

Suy nghĩ? Mải suy nghĩ không biết ngài nghĩ gì về 
Tây Tạng? Hay chỉ là “Giấc mơ Tây Tạng” đến và đi trong 
ký ức ngàn năm nhung nhớ? Tôi nhìn ngài chậm rãi bước 
chân trong căn phòng quán trọ qua đêm ngủ muộn. Thôi thì 
nhìn và ngắm chỉ là lưu dấu bên trong, đủ duyên Phật hiện 
thì ngồi nhìn cười ngộ hiểu thế sự vạn đời thế minh. Còn 
ngài thì đi về chân như tịch tịnh, trong bước chân chánh 
niệm lạc bang, tâm Phật đã sáng một lối đi về bến giác Di 
Giáo chân kinh. 

Ôi! Vùng đất Tây Tạng, đến và nhìn trong một kiếp 
nhân tình. Thế là mải mê mà đến giờ thức dậy, ngoài trời 
vẫn thế, tối đen như mực, chỉ đâu đó lấp lánh một ánh 
đêm mờ cuối phố Nhật Tắc Khách. Đúng sáu giờ, đoàn tôi 
tập trung đông đủ, ai nấy đều muốn tiếp sức năng lượng 
với Hồng Cảnh Thiên. Cho dẻo giai hơn và cơ thể được 


387 


phục hồi tinh anh. Thế mới là một đêm thôn thức, khuôn 
mặt cả đoàn ai nấy đều hoan hỷ xách vali đi lên xe để về 
lại thành phố Lhasa. Chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi kết 
thúc cuộc hành trình nhưng xem vậy mà thời gian trôi 
chậm lắm. Bỏ lại sau lưng bao sự nhọc nhẳn, cô liêu đêm 
tối, ánh đèn vàng chiếu giữa đường đi. Xe lăn bánh trở về 
lại Lhasa, sáng nay đoạn đường chúng tôi khởi hành mắt 
6 tiếng đồng hồ, băng đèo vượt suối, đường nhựa thăng 
tiến vào hầm dài vài km. Từ thành phố Nhật Tắc Khách, 
Shigatse khởi hành đi theo mốc 4900 đến mốc 4646, 
khoảng cách đến thành phố Lhasa gần 350km, đi đường 
cao tốc, vượt qua đoạn núi tuyết, vượt qua đèo là dòng 
sông Nhã Lung (Yalung Tsangpo) hiền hòa chảy vào lòng 
sông của thủ phủ Lhasa. Ôi cảnh đẹp vô ngần. Vượt qua, 
vượt qua giữa khung cảnh mờ ảo nhớ nhung một thành 
phố phồn hoa, sáu giờ sáng mà trời tôi lắm. Xa xa bóng 
đèn xe rọi đường đi nhìn đầu đó lác đác một vài vị hành 
khất nhất bộ nhất bái trong đêm khuya. 

Gần hai tiếng lên xe nằm thở, để con tim đập nhẹ cõi 
lòng. Thế là một hình ảnh ông mặt trời thức dậy muộn so 
với thời gian, dậy muộn mọc từ trong núi đi ra và cũng 
chìm vào giấc ngủ muộn nhất. Đẹp làm sao cho một cái 
thấy, cái nhớ, cái thương, cái hiểu, cái buồn vui xen lẫn, 
như thê để lại sau lưng thành phố Nhật Tắc Khách một vài 
điều nhớ nhung, nhớ con đường, nhớ tu viện Trác Tự Luân 
Bó, nhớ con nØười hiền từ, nhớ dáng đi các vị sư Lạt Ma 
quá bộ lên xe, nhớ cung điện Bạch Cư Tự, nhớ Pháo đài bỏ 
quên, nhớ tất cả, bao nỗi nhớ nhung xin gửi vào tia nắng 
bình minh đùa chơi với tuyết. Dốc núi cao, con sông chảy 


388 


nhẹ nhàng, một màu xanh, một áng mây bay, một màu lam 
hiền từ ưu buồn trên sườn núi. Có lẽ như những hạt mưa 
đầu mùa đông dần đến, khi lá vàng TƠI rụng hết xuống 
đường em. Để tôi đi nhặt vài lời tâm sự, rồi ngân ngơ trong 
tiếng gọi còi xe. Ngắm nhìn dòng sông Nhã Lung chảy qua 
bao ngọn núi, như dải lụa xanh mền dịu giữa đất trời. Ôi 
thật đẹp, xa xa có những ngọn núi tuyết cao, phủ đầy màu 
trắng, trên một bầu trời cao màu xanh ngàn dặm không 
mây. Đoàn chúng tôi đi, đi mãi cứ nhìn thấy núi và tuyết, 
đá và mây, trời và đất hòa quyện vào nhau giữa núi đồi 
trùng điệp dãy Himalaya. 

Suốt dọc đường đi, đoàn chúng tôi ghé nhiều trạm an 
ninh, kiểm tra số lượng, tốc độ và đảm bảo cho sự an ninh 
phái đoàn khi đến vùng đất này. Cứ đứng nhìn trên xe một 
hồi lâu, sao ở đây cách một mét lại có người dân đứng hai 
bên đường. Họ bận đồ bình thường, nghe nói là mật mã sát 
trinh giám sát lỗi đi của một phái đoàn ân mật. Điều lạ răng 
tất cả các thiết bị điện tử, vi tính, máy điện thoại, máy ảnh 
cũng không thể nào chụp được. Không biết một luồng 
sáng nào cắt ngang khi đoàn xe dài gần vài chục chiếc, 
nghe đâu là đến tu viện Trác Tự Luân Bồ để thuyết pháp. 
Không biết xe nào chở người bí mật Ban Thiền!?5, đó là 
điều ân chứa huyền bí linh thiêng? Chắc có lẽ phàm trần 
như tôi, với mắt tuệ thì nhìn và hiểu một cõi lòng ấp ủ nỗi 
buôn cho trường phái Hoàng Mạo!?5, một thời vang bóng 


l2 Hoàng Mạo phái (3#) hay còn gọi là ‡##+)tức phái mũ vàng. 

12% Bạn-thiền Lạt-ma (zh. #fX#!#|DÑ, bo. panchen blama 
TIA TŒ@6ˆ T71, ¡` SI“”, sa, pangifaguru), là danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma 
thứ 5 tặng cho thầy mình là vị trụ trì chùa Trát-thập Luân-bồ (zh. ‡L{l f5, bo. 





389 


Ban Thiền Lạt Ma. Chỉ có vị Phật Tương Lai, ngài DI Lặc 
cao 26m tại tu viện mới ngồi nhìn, mim cười trong chốn 
phàm tình này đều mong tìm một bậc phạm hạnh Tỷ 
kheo, để cho đoàn thể Tăng già nương bóng tùng lâm tu 
viện Trác Tự Luân Bồ chăng? 

Chỉ có ngài mới hiểu giờ Ban Thiền Lạt Ma nhỏ tuổi 
giờ này đang ẩn tu trên ngọn núi tuyết thâm cung? Trả lời 
đi ngài ơi! Tôi và bao trái tim đang chờ tin ngóng để ngày 
kia ánh sao Bắc Đâu hé nở môi cười thuyết pháp ban từ 
chất ngọc Kim cương Mật Tạng. Tất cả đoàn chúng tôi đã 
ngạc nhiên vì không hiểu và lý giải sao mấy trăm km mà 
sóng từ bị tắt, sao xe đi lại bị dừng nhiều? À thì ra là vậy, 
cuộc đời chợt nắng mây bay như ngàn dặm không mây 
giữa lưng đôi núi tuyết xe lạnh cả một hồn tâm. 

Có một điều mà ai cũng hiểu có được dòng sông 
Nhã Lung là một dòng sông nhằm nguồn tưới tiêu cho 
phía Bắc Trung Thổ, chính phủ Trung Hoa và Tây Tạng, 
hoàn thiện đập thủy điện và nhiều công trình khác rồi 
phục vụ nguồn điện năng cho một nền kinh tế phát triển 
đi lên của Tây Tạng. Đó là một trong những công trình 
mà ai cũng thấy và bao nhiêu ngồn ngang dốc đá chênh 
vênh trên đoạn đường tôi đi. Thế là từ một đoạn đường 
gần 350km, mà có gần 5 trạm gác, các trạm đều có chữ ký 
chi các điểm tham quan và đóng dấu. Tất cả đều chạy 
theo tốc độ quy định và đúng thời gian, sai thời gian cũng 
không được. Nếu đến sớm sẽ bị phạt nữa, nếu ai đi trên 


bkra shỉs lhun po TTTT „ — | “XÃTT 1` TTIY”^3 trong thế kỉ 17. Vì Đạt- 
lại Lạt-ma được xem là hóa thân của Quán Thế Âm nên lúc đó Ban-thiền Lạt-ma 
được gọi là hóa thân của Phật A-di- đà. 


390 


thành phố Tây Tạng này thì đừng ngạc nhiên sao đi lại 
dừng, thấy tài xế hút thuốc và nhìn đồng hồ. Chắc cũng là 
dịp cho chúng tôi hít thở không khí, lấy năng lượng 
nguôn tâm đề thỏa chíngao du với mây trắng tự do. 

Chăng mấy chốc, bụng đói nên dùng tạm chiếc bánh 
chân mang từ Việt Nam, dùng đồ ăn nhẹ ít bánh và nước 
để qua chuyện. Vì mải mê nên đến gần 12h30 chúng tôi 
mới tới được thành phố Lhasa. Nhìn lại cây cầu thứ 6 mà 
chúng tôi đi qua để vào Lhasa có những ngôi nhà cũng tạm 
cao thôi, có nhiều dòng suối chảy, có cánh đồng xanh vàng 
óng, để ngắm nhìn một thành phố cung điện Potala, xa xa 
lấp lánh như viên ngọc bảo châu vô giá. Vì chiều nay đoàn 
chúng tôi thăm cung điện mùa hè là điểm cuối cho chuyến 
đi. Thế là sau lưng bao kỷ niệm, bao con đường, bao áng 
mây bay, bao tu viện, bao con sông chảy mãi về tận cùng 
nhịp sống thời gian. 

Đến và đến Lhasa rồi, tôi như đi vào cõi lòng tự do 
giữa một ngọn núi tuyết kiêu hùng, một ngọn đồi Bồ Tát 
Quán Thế Âm, mây trắng muôn ngàn tự do. Trên bầu trời 
tự do kia có những con chim bay về chốn cũ, nơi tổ ấm tình 
yêu chung thủy giữa xứ Tạng mộng mơ. Và tôi đi về Lhasa 
tìm người em ấn tàng trong Phật tánh tâm linh muôn ngàn 
con sóng bạc chân tâm. 





Tôi đã nhìn thấy đôi mắt to, tại cửa lên Bảo tháp nhìn về bốn phía “Đông - 
Tây - Nam - Bắc”. Đôi mắt Phật nhìn đời mà dung thông, tất cả cái khổ của 
thế gian, chuyển tính thiện huân tập, điệt trừ mọi khổ ách, đạt tâm thanh tịnh 

chứng đạo Niết Bàn, một triết lÿ Tự Diệu Đá trong Phật giáo thậm thâm. 


Ảnh chụp tại Bảo tháp uy hùng “Kumbum” 


392 


CHƯƠNG VII: 
BÍ MẬT PHÁP TU 


1. TIẾP NHẬN NGUÒN TÂM 

Hạt sương lạnh giá dường như đã hòa mình đùa chơi 
với nắng, giữa đất trời tự tại dung thông. Chúng tôi như có 
điều gì mách bảo sẽ được tiếp nhận một nguồn tâm băng vật 
báu trên tay. Mãi mê đi thỉnh viên đá bên tháp Hòa thượng 
dạy tôi và anh Trung Toàn. Hòa thượng dạy: “Anh Trung 
Toàn và Thầy Minh Thế vào trong Bảo tháp xin thỉnh cho 
Thầy một viên đá tại trong Bảo tháp Kumbum, thuộc nơi 
thị trần Giang Tử mà thầy đã đến. Hai con nhờ vị Lạt Ma 
thỉnh giúp nhé. Cả hai thầy trò chỉ biết dạ”. 

Lúc ấy, tôi và anh Trung Toàn cùng anh hướng dẫn 
viên người gốc Tây Tạng Tenzin vào trong Bảo tháp. Anh 
Trung Toàn chấp tay chào hai vị Lạt Ma và nói: “Ngài 
Trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích 
Thái Hòa cùng chư Tăng, xin thỉnh một viên đá làm kỷ vật, 
tại Bảo tháp Kumbum, xin chư vị Lạt Ma cho phép thỉnh 
một viên đá?” Anh hướng dẫn viên Tenzin đã dịch ratiễng 
Tây Tạng và được sự đồng thuận của hai vị Lạt Ma. Lúc 
ấy, hai vị Lạt Ma đi đến Bảo tháp nhặt được một viên đá 
và đưa cho tôi, tôi chắp tay lại đón nhận viên đá, bằng tắm 
lòng thọ nhận với niềm tin tri ân vô cùng. Cầm viên đá trên 
tay xem như là kỷ vật. 

Bất chợt anh Trung Toàn đã chào để đi ra, thì vị Lạt 
Ma cười một nụ cười thật hiền từ. Vào trong mật thất của 
Bảo tháp, thỉnh một bức tượng đầu lâu màu trăng có chút 


393 


đỏ giống mặt người, ngài cầm trên tay trân quý, nói bằng 
tiếng Tạng, anh Tenzin dịch ra tiếng Anh cho anh Trung 
Toàn với nguyên văn sau: “Chúng tôi thật hạnh phúc, khi 
được cung đón phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Đây là bảo 
vật mà chúng tôi có được sần 500 năm, bức tượng Phật A 
DI Đà, một phiên bản của bức tượng trên Bảo tháp, vừa 
rơi xuống tay Hòa thượng, chúng tôi xin trao cho Hòa 
thượng và phái đoàn. Đây là kỷ vật vô giá, được hành trì 
qua nhiều thế kỷ, nay nhân duyên thỉnh từ Bảo tháp 
Kumbum về Việt Nam làm bảo bối truyền tâm.” 

Anh Trung Toàn và tôi chắp tay trang nghiêm kính 
cần nghiêng mình, đón nhận kỷ vật trên tay, chào hai vị 
Lạt Ma, đi ra trong ý thức chánh niệm. Sau đó, tôi và anh 
Trung Toàn dường như vui sướng hạnh phúc vô cùng. 
Anh trao lại cho Hòa thượng với kỷ vật vô giá, tôi trao 
cho Hòa thượng viên đá trên thềm bảo tháp Kumbum. 
Anh Trung Toàn hạnh phúc rơi lệ vì anh nói rằng con đi 
qua đây rất nhiều phái đoàn Phật tử và quý Tăng ni, 
nhưng con chưa bao giờ được chạm vào những kỷ vật 
này. Như con đã nói đây là lần đầu tiên được các vị Lạt 
Ma trao tặng cho Hòa thượng, đó là nhân duyên rất lạ, 
phép mầu được truyền tâm. Năng lượng vô ngôn từ nụ 
cười của Hòa thượng tỏa ra, như chất liệu nuôi tâm từ bi 
và trí tuệ, để tiếp nối chân tâm biển cả chánh pháp. Hòa 
thượng chắp đôi tay kính cần nghiêm mình đón nhận bức 
kỷ vật, “Đầu lâu màu trắng, được làm từ mỡ trâu yak, gần 
500 năm sẵn kết trên chiếc mão, như sắc phục Đức Phật 
A Di Đà. Theo tâm linh Mật Tông Kim Cương xứ Tạng, 
đó là nền văn hóa rất lung linh và huyền bí”. 


394 


Đôi tay chắp lại và xá chào, khi ấy cảm nhận từ bậc 
tu tập, có sức mạnh tâm linh, Hòa thượng đã thọ ký trên 
đầu cho các vị Phật tử. Cô Lan ở Đà Nẵng, chị Nhuận Pháp 
Nguyên, cô Định ở Sài Gòn, cô Nữ ở Sài Gòn, cô Lan ở 
Bình Phước, anh Hà, chị Ngà, chị Giang, cô Kim Nhi đệ 
tử Thầy Tắc Kiên, cô Phượng, chú Hòa, chị Mỹ Tiên, cô 
Luận ở Cần Thơ, anh Minh Quang và chị Anh Thư, cùng 
anh Trung Toàn. Thọ ký trên đầu, Hòa thượng thỉnh bức 
tượng ấy đề lên trên đỉnh đầu, ngài trì chú Ám Ma Ni Bát 
Ni Hồng, rồi ấn ba lần chữ Án Lam Tóa Ha. Sự cảm nhận 
cho chư vị Phật tử đã rơi lệ, như chính quý vị đã được khai 
tâm sáng hơn, từ nguồn chánh pháp truyền tâm, khai tuệ 
thông đạt lý, giác ngộ Như Lai. Chị Mỹ Tiên, cô Sáu ở Cần 
Thơ đã rơi lệ, khóc với sự hạnh phúc, hầu hết tất cả quý 
Phật tử đã có chung cùng một tâm trạng. 

Tôi đã lưu lại khoảnh khắc đó bằng nhiều tác phẩm đẹp 
cho đoàn. Sau đó, ngài thọ ký trên đầu cho quý Thầy và quý 
Sư cô, ai cũng có nguôn năng lượng từ bi truyền tâm, và khai 
thông hạt giống Phật tánh trí sáng của Như Lai. Riêng tôi có 
cảm nhận một cách sâu sắc. Tôi được Hòa thượng gọi vào, 
tôi đến bên Hòa thượng, vị thầy khả kính, tôi chắp tay lại tỏ 
lòng cung kính niệm ân. Hòa thượng đặt bức tượng lên đầu, 
cũng trì chú, tôi như được khai thông nguồn tâm bắt tận, 
cảm giác kỳ lạ, như đang chuyền tâm tôi trở về: 

“Khuôn mặt tôi cúi xuống, tay chắp lại, cơ thể được 
mở ra nguôn pháp truyền tâm. Có một luồng gió thổi nhẹ 
vào hồn, như cả xương sống tôi đang lạnh, chuyển qua 
nóng, cả cơ thể chạy từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Cứ 
như vậy ba lần mà năng lượng từ bi tâm, khai nhật sáng 


395 


mãi trong cuộc đời.” 

Bắt giác ý thức tôi như đang vỡ òa dòng lệ, nước mắt 
chảy như đang chảy mãi mà không dừng được. Tiếp đến 
Hòa thượng bỏ trên đầu tôi ba lần như thế, như Hòa thượng 
biết rằng tôi có một điều gì ở nội tâm? Chỉ có ngài nở nụ 
cười pháp hỷ an tịnh, đưa lại một vùng trời đang se lạnh, vì 
tuyết sương trên trời đang trở về giác ngủ. Nước mắt rơi, tôi 
đang lau những giọt nước mắt, thì không phải riêng tôi mà 
Thầy An Tuệ, Thầy An Khang, sư cô Tuệ Nhẫn cũng như 
chư huynh đệ khác cũng có chung dòng cảm xúc. Lúc ấy, 
các Phật tử Việt Nam cùng quý thầy, các sư cô đang dâng 
trào niềm pháp tịnh từ chánh pháp Mật tạng khai thông. 

Vô tình các vị Phật tử Tây Tạng họ đến bên Hòa 
thượng cũng được nguôn chân tâm kia khai thông, nguồn 
mạch tri kiến, chánh pháp Như Lai để họ có cơ hội tiếp 
xúc cảm nhận, với nụ cười và ánh mắt đang dần lên trong 
tinh anh mắt tuệ. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi có Thầy bên 
cạnh, cho tôi có cuộc sông này. Cảm ơn chư Phật đã cho 
tôi tiếp nôi hạt giống Phật đà chân như. Cảm ơn cha mẹ đã 
cho con tiếp xúc cuộc sông để đôi chân trần đi khắp vạn 
nẻo đường. Cảm ơn cuộc sông giúp ích cho tôi trong nhiều 
hoàn cảnh, dù gian lao tôi như ôm trọn cả trải tim, bầu trời 
tự do. Trong đó có Việt Nam nơi tôi lớn, Tây Tạng mới đến 
một vùng chánh pháp Mật Tạng viên thông. Cảm ơn chư 
vị hữu duyên đã trợ lực, trên tinh thần trí tuệ, nguyện tiếp 
xúc ngọn lửa tình thương, để tôi đi cảm nhận tại mảnh đất 
xứ Tạng này. 

Khơi dòng trí sáng bầu trời, 

Phật tâm hiện khởi, khắp nơi trần hồng. 


396 


Nụ cười vỡ khắp chân không, 

Tang sương khai tuệ, cõi lòng chân tu. 

Khơi dòng giáo pháp đại từ, 

Sạch trong cõi dục, chán như bước vào. 

Chân về vạn lối trăng sao, 

Phú cung xứ Tạng, cõi nào dạo chơi. 

Tám đưa nhặc tiếng HỊ CƯỜI, 

Phật đang nguyện bước, cung trời thênh thang. 

Thiên kinh vạn quyển nghìn trang, 

Ta về ngộ chỉ, nghìn trùng kinh thiên. 

Bây giờ nhặt tuệ tham thiên, 

Cung trời Tạng Mật, tâm viên bụi hồng. 

Vâng thực vậy, tôi đã cảm nhận bằng trái tim, hiểu 
và thương nên đã có một chốn tâm viên, trên bụi hồng dạo 
chơi, giữa cõi đời tự do đề tiếp nhận nguồn tâm chánh pháp 
giáo lý Phật đà trên thiên kinh vạn quyền. Để đến ngộ chỉ 
bản tâm trở về giáo lý Tam thừa, đến Nhất thừa viên dung. 
Hiện nay, viên đá được lưu giữ cùng bức tượng đầu lâu, ở 
trên tượng A Di Đà tại Tây Tạng, Hòa thượng đang lưu giữ 
tại Tàng Kinh Các, chùa Phước Duyên thành phó Huế. Để 
chiêm ngưỡng và đảnh lễ mỗi ngày, trong thời khóa hành 
trì tu tập, xem đây là bảo vật tại xứ Tạng, không chỉ cho 
phái đoàn chúng tôi, mà còn là cho cả một quê hương 
Việt Nam mến yêu khi có báu vật từ xứ Tạng mang về. 


2. TÂM LINH HUYÈN BÍ 

Những ngày đặt chân lên mảnh đất Lhasa, vùng đất 
đây tâm linh huyền bí, tôi như lạc về ngôi nhà nguồn tâm, 
trải qua bao ức kiếp như được hội ngộ và chiêm nghiệm 


397 


những gì đã đi qua trong ký ức. Do thời tiết khá khắc 
nghiệt độ cao, so với mặt nước biển, nên ai nẫy trong 
đoàn đều có một tâm lý không ồn về cơ thể, có vị thì vào 
khách sạn Lhasa thì nằm liền, có vị chóng mặt, có vị đau 
đầu, có vị chảy máu cam, có vị tâm lý nhỊp tim bị sáo trộn, 
nên đây cũng là điều mà ai có nguyện ước, phải nên biết 
để tìm về cho mình một pháp nguyện tu học, ngay khi có 
tín tâm đến Tây Tạng. 

Tôi nghe nói qua kinh nghiệm trước một số vị: “Tây 
Tạng đi dễ mà khó thành, những ai có thiện chí thì sẽ vượt 
qua”, nghĩa là ai cũng muốn đến để khám phá vùng đất 
huyền bí. Vì qua những tác phẩm: ÄM⁄ật Mã Tây Tạng; Tây 
Tạng Huyễn Bí; Khảm Phá Vùng Đất Thiêng; Một Ảnh 
Ban Mai; của nhiều tác giả đã có cơ duyên đến và chiêm 
bái tìm về nội tâm, dễ vì đi bằng tiềm thức, khó thành là 
mình có đủ nhân duyên. Không phải có tiền muốn đi, thực 
tế trong đoàn có vợ chồng anh Hà, chị Ngà đã từng lên kế 
hoạch đi, và làm visa 3 lần, với Công ty Du lịch Hoa Thiền 
đã xong, nhưng lần nào đi thì cũng bị chướng duyên trắc 
trở, hoặc cũng có việc đột xuất, nên lần thứ 4 này nghe nói 
có l2 vị tu sĩ đi Tây Tạng, chiêm bái thánh tích Phật giáo, 
nên đôi vợ chồng anh Hà, chị Ngà và thiện duyên hơn có 
chị Gñang là chị ruột của anh Hà, nên cả ba quyết định đi và 
phát nguyện trước Tam bảo. 

Thực vậy, đi dễ khó thành tựu thì tùy vào nhân duyên 
phước báu. Tại Lhasa, trong phái đoàn chúng tôi có chị 
Nhuận Pháp Nguyên là vị Phật tử của Hòa thượng, phát 
tâm đi cùng phái đoàn, nhưng trước khi đi thì Phật tử nhận 
được một bệnh án tim độ 4, nên bác sỹ khuyên là không 


398 


nên đi. Nhưng với tâm chí thành chị phát nguyện lạy Vạn 
Phật và tu tập trì chú Đại BI, nên trong suốt quá trình ba 
tháng An Cư Phật lịch 2557, tức năm 2013 Phật tử đã tụng 
kinh lạy Phật nhiều, cùng thêm một số công việc khác. 
Mặc dù, bề bộn công việc, nên Phật tử đã đũng mãnh tinh 
chuyên hành trì, đến cuối cùng ngày đi chị vẫn thản nhiên, 
chị biết Tây Tạng có độ cao và không khí thấp loãng, nên 
dễ làm nhịp tim thất thường. 

Đi với lòng thành kính, thì gian nguy vẫn qua được, 
tìm về con đường bến giác nội tâm. Vào đến khách sạn 
Lhasa thì chị vẫn bình thường những đến phòng nhận chìa 
khóa mở cửa bước vào, thì Phật tử ngã trên giường. Khuôn 
mặt có vẻ hơi tái, nghe vậy Hòa thượng cùng tôi và các 
Thầy Phước Cần, Từ Niệm, Vân Pháp, Pháp Mãn, An Tuệ, 
An Khang, Tắc Kiên, các sư cô Minh Tánh, Như Huy..., 
cùng một số Phật tử đến thăm, lúc ấy tôi cùng các thầy, 
mỗi người một huyệt đạo ngón tay, chân, đầu, nhân trung, 
lỗ tai, lòng bàn tay, đều ấn huyệt và trì chú «Án Ma Mi Bát 
DI Hồng» nhiều lần. Sau đó, thì Phật tử nằm thở gấp, OảI, 
mệt, mặt tái hơn, cuối cùng nhờ năng lượng truyền từ bị 
tâm Phật, chị đã tỉnh lại với giọng nói hơi mỆt. 

Sư phụ ơi: Con đang làm gì mà nhiều quý Thầy, ở bên 
con ấn huyệt thế? 

Hòa thượng nói: Con vừa bị mệt xong, nằm thở đi con! 

Sư phụ ơi: Con nằm thấy một vị cao to và tóc trắng, 
rầu trăng, mặt bộ áo trắng, đến nói với con rằng. Xin Hòa 
thượng có tâm nguyện gì, thì hãy cầu nguyện cho họ, cho 
người dân Tây Tạng đi ạ? 

Hòa thượng trả lời: Thở đi con, thây biết rồi, có chứ...! 


399 


Thế là, thời gian gần một tiếng đồng hồ Phật tử tỉnh 
lại, và năm tĩnh dưỡng, sau đó khỏe vô cùng. Đúng lúc, 
trong buổi thiền hành Phật tử Nhuận Pháp Nguyên như 
được nhắc lại cho sư phụ về giấc mơ kia, thì Hòa thượng 
dạy thuận duyên sẽ làm con ạ, lời hứa ấy đã thành. Hòa 
thượng với bước chân chậm dãi trên thêm sỏi đá tâm linh 
huyền bí, 6 lời nguyện của Hòa thượng: 

“I- Nguyện cho các thành viên của đoàn, có đủ sức 
khoẻ và thoả mãn những ước nguyện của mình, khi chiêm 
bái và hành hương các Thánh địa tại Tây Tạng. 

2- Nguyện cho thân nhân nội ngoại của các thành 
viên trong đoàn người còn, kẻ mất, đều được an lạc. 

3 Nguyện cho nhân dân Tây Tạng, được thừa hưởng 
gia tài tâm linh, mà Tổ Tiên của họ đã đề lại cho họ. 

4+ Nguyện cho Tổ quốc Việt Nam, được cường thịnh, 
nhân dân Việt Nam những người còn sống cũng như những 
vị đã qua đời đều có một đời sống giải thoát và giác ngộ. 

%5 Nguyện cho mọi quốc gia Tây Tạng, Ân Độ, Trung 
Hoa và các nước liên hệ có những oán kết nảo trong quá 
khứ, đều được giải toả và cùng nhau sống trong hòa bình, 
an lạc. 

6- Nguyện cho hết thảy Tứ sinh, Lục đạo đều biết 
hướng theo con đường tu tập và đều trọn thành Phật đạo.” 

“Trích: Giác Mơ Tây Tạng - Tác giả: Thích Thái Hoà 
- trang I07, XB 2014”. 

Qua sáu lời nguyện, như Hòa thượng đã biết trước 
nơi hồ Yamdork đây, có rất nhiều vong hải nhi nhỏ tuổi, 
trải qua muôn kiếp về trước. Dòng tư tưởng ấy đã hiện 
về trong tôi có một giấc mơ tâm linh huyền bí. Trong mơ 


400 


““Ƒôi lạc vào vùng đồi tuyết trăng sỏi đá, kế bên là một mặt 
hồ xanh biếc, có ngôi làng nhỏ có nhiều em bé Mông Cổ 
và nhiều em bé hải nhi nhỏ tuổi vây quanh tôi. Khi ấy tôi 
biết rằng mình có ai đó muốn nói điều gì, thì tôi niệm ngài 
Quán Âm thì em bé Mông Cổ nói với tôi một tiếng thật lạ 
kỳ, mà tôi chưa bao giờ nghe, lúc ấy ánh sáng kia hiện về, 
và trong đám nhỏ kia có một em bé nhỏ da vàng nói tiếng 
Việt, xin thầy ngày mai đến hồ, xin gia tâm cầu nguyện cho 
chúng con lên vì chúng con lạnh lắm ạ, xm thầy...» 

Trong tiềm thức tôi hứa là sẽ đủ duyên đề làm, một 
tiếng đánh ngang tai A, tôi giật mình thì mới chỉ có một 
giờ khuya. Mình mơ à, đêm ấy không ngủ, thế là tâm linh 
huyền bí, như báo trước cho tôi rằng. Sáng nay, định đưa 
lên giác mơ ấy cho Hòa thượng, như khi chưa nói thì Hòa 
thượng dạy: Dùng cơm đi con, biết rồi. Hai chữ: “Biết rồi” 
như đưa tôi về nội tâm trở lại quán xét nhân duyên cầu 
nguyện, âm thầm như bài: “Pháp Vô Ngôn xứ Tạng”, của 
Hòa thượng suốt chuyền đi tại Tây Tạng, dường như ngài 
ít nói mà chỉ thực tập thiền hành một mình thôi. Thế là, tâm 
linh huyền bí kỳ ảo. Khi biết ngày mai có chương trình, rời 
Lhasa và đến thánh hồ nước ngọt. Sau đó, đến thăm Bạch Cư 
Tự thì mọi hành lý chuẩn bị xong, mai lên đường. 

Sáng sớm tinh mơ, Thầy Từ Niệm đã có một giấc mơ, 
thầy kể rằng: “Trong mơ có một em bé người Mông Cổ, 
độ 6 — 8 tuổi nói bên tai thầy. Thầy ơi! Cứu con với, cứu 
con với. Thầy nói: Cứu cái chỉ? Con bé trả lời: Cứu con 
với, con ở dưới này lâu lắm rồi, từ khi mới sanh ra cơ, lạnh 
lắm, nhiều bạn giống con lắm, thầy làm lễ cầu nguyện trưa 
mai nghe, nhờ pháp lực của Hòa thượng dùng từ tâm quy y 


401 


cho chúng ‹ con. Thế là thầy đáp: Được mai sẽ nói. Chỉ nhìn 
thấy đầu cô thôi, còn không nhìn thấy tay chân”. Thầy đem 
chuyện ấy trình lên Hòa thượng và xin Hòa thượng quy y. 
Trong mơ đã có, mà khi thầy ngồi thiền tại hồ Ymadork, 
khi nhiếp tâm thầy cũng thấy. Chị Nhuận Pháp Nguyên 
cũng thấy, chị Giang cũng thấy, cho nên bao nhiêu năng 
lượng gởi vào tâm linh huyền bí mà khóa lễ diễn ra tại hồ 
'Ymadork. 

Hòa thượng chắp tay búp sen, sau khi ngài thiền tập 
xong, ngài tụng Chú Đại Bi 21 biến thầm và im lặng. Sau 
đó, ngài dùng chai nước rửa mắt trái, mắt phải, đỉnh đầu, 
ngài xuống lòng nước hồ ngâm đôi chân trần xuống nước, 
lạ thay lòng hồ như có một năng lượng mạnh vô cùng, 
dòng năng lượng chạy khắp cơ thể và ngài chắp tay như 
thế 10 phút cầu nguyện, cho các hài nhi và chư vị Thủy tộc 
Tây Tạng. Các vị không phân biệt chủng tộc, Tôn giáo đều 
nương vào năng lượng từ bi trí tuệ của Phật. 

Xin phát nguyện Quy y Phật: Nguyện trọn đời bỏ tất 
cả các điều ác. Quy y Pháp: Nguyện trọn đời làm tất cả các 
điều thiện từ Bồ Đề Tâm. Quy y Tăng: Nguyện trọn đời 
thệ độ tất cả các chúng sanh. Ngài truyền Bồ Đề Tâm giới 
cho chư hương linh tại hỗ Ymadork. Khi ấy, lòng bàn tay 
ngài để dưới lòng hồ, ngài đưa bàn tay chạm nhẹ và khởi 
tâm nói thế này: “Xin tất cả chư vị Thủy tộc tại nơi đây, 
các vị vong nhỏ bé hài nhi, từ nhiều đời kiếp xin nương vào 
tay tôi mà nguyện lên trên bờ giác, nguyện đức Phật A Di 
Đà tiếp độ chư vị sanh về cảnh giới an lành”. Mỗi lần đưa 
tay chạm nhẹ là mỗi lần ngài đọc như vậy đến 3 lần. Trên 
bờ tay truyền tay, Thầy Từ Niệm, tôi, Thầy Phước Cần, 


402 


chị Lan (Bình Phước), chị Giang, chị Lan (Đà Nẵng), chị 
Nhuận Pháp Nguyên, chị Tiên (Cần Tho) tất cả đại chúng 
ai nây đều đồng âm niệm Phật được 15 phút, xem như đó 
là buồi lễ cầu nguyện tại hồ Yamdork. Tại đây được coI là 
huyền bí tâm linh. Lúc ấy Thầy An Tuệ và Thầy Pháp Mãn 
cũng đang chạm tay và đôi chân của mình, đôi tay bút sen 
thầm cầu nguyện, thế mà chị Nhuận Pháp Nguyên đã đọc 
được dòng tư tưởng kia? Ôi thật là huyền bí tâm linh. 

Thật ngạc nhiên, khi đoàn tôi đến là ông mặt trời lên 
cao, vì đã quá trưa nên trên đỉnh núi ngự tọa một ánh nắng 
cháy da, nhiệt độ khá thấp, không khí khắc nghiệt. Thế mà 
buổi cầu nguyện tâm linh huyền bí đã có vầng mây cho 
ông mặt trời dường như im hắn. Làm dịu mát tâm nguyện 
rộng độ từ bi tâm linh, đang trở về nguồn tâm an lạc, tự tại 
thong dong. Bất chợt chị Lan (Bình Phước) như vỡ òa khóc 
bằng tấm lòng, một giọt nước mắt khóc như chưa bao giờ 
gặp được. Khi thiền tập chị đã từng ở đây qua nhiều kiếp, 
và có nhiều vị Thầy và người thân bà con quyến thuộc, 
nên chị vui sướng hạnh phúc. Khi được tìm thấy quá khứ 
của mình, nên chị đã khóc như em bé lên ba tuổi, pháp lạc 
đang trào về, Hòa thượng dạy: “Vì con đi cả trái tim, bằng 
năng lượng từ bi tâm linh, nên con đến là con sẽ gặp thôi 
mà. Thở ra và hạnh phúc đi con. Giờ ta tu tập tỉnh tấn cầu 
nguyện nhé”. Ôi pháp lạc tâm linh huyền bí, sao màhuyền 
thoại, trong những cuộc hành trình thực tập tu học trở về 
nội tâm. Nói không hết ta phát nguyện trở về khám phá. 


3. GIỌT NƯỚC THƠM TRONG 
Mây và gió dường như ngừng lại, để rơi xuống những 


403 


giọt nước mưa cam lồ thơm trong. Tôi xuống lòng hồ Yam- 
drok, chạm đôi chân trần vào trong dòng nước ngọt tại hỗ, 
nước hồ thật êm dịu mát và lạnh, tôi đứng một lúc 10 phút 
và chắp tay cầu nguyện? 

1) Tôi nguyện cho chư vị thần sông, suối, ao, rạch, 
sơn thân, thủy thần tại hồ Yamdork, xin chư vị nương vào 
năng lượng từ bị, ánh sáng trí tuệ, vô lượng thọ A Di Đà mà 
sanh về cảnh giới an lành. 

2) Nguyện cho chư vị hài nhi nhỏ tuổi, trải qua từ 
nhiều đời kiếp, không phân biệt sắc tộc, Tôn giáo, dòng 
họ, xin chư vị hài nhi khởi lòng Chánh Niệm dùng niềm 
tin chuyển thức ác, về thức thiện, phát khởi lòng từ bi mà 
sanh cảnh giới lành. 

3) Đất nước Tây Tạng ngày càng cường thịnh, 
không còn loạn ly, để tìm về bến giác kim cương vững 
tâm hành trì nguyện lực, chuyển tánh ác trở về tánh thiện 
có được giây phút thanh bình. 

Sau ba lời nguyện, tôi như nóng cả thân và tâm, sau 
đó rất lạ, một nguôn năng lượng chạy khắp cơ thê tôi, từ 
lòng bàn chân đến đỉnh đầu, rồi cứ vậy 3 lần làm cho tôi 
nổi hết gai Ốc, thân từ nóng chuyên lạnh, từ lạnh chuyển 
nóng, và sau 3 lần ấy trở về nội tâm tôi như được tắm 
gội trên xứ sở trú xứ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Với 
nguồn năng lượng mát, nội tâm như dịu cả không gianbao 
la nên thơ kỳ ảo... 

Bên cạnh tôi có Thầy Vân Pháp cùng cầu nguyện, 
và chư vị Phật tử nối tiếp theo sau dài dài. Tùy vị trí theo 
sở nguyện nội tâm. Tôi đặt lòng bàn tay búp sen xá ba xá 
xuống lòng hồ, với một tâm thành kính nghiêng mình. 

Tiếp đến, tôi lại dùng đôi tay lấy ít nước múc vào tay 


404 


đưa lên hớp ba hớp, với dòng nước ngọt lịm, tôi dùng tiếp 
với đôi fay CÚI người xuông, lấy nước rửa mắt trái, mắt 
phải, đỉnh đầu, tôi nguyện thế này: 

- Nguyện mắt trái con, khai mở trí tuệ thông Chánh 
Pháp Như LaiI. 

- Nguyện mắt phải con, sáng được tâm thanh tịnh, 
dùng năng lượng từ bi yêu quý mọi người trong đời. 

- Nguyện trên đỉnh đầu cho con, thấy được lý giải 
thoát như biên cả, nguồn tuệ Tạng Pháp Như Lai. 

Sau ba lời nguyện, tôi lấy một chai nước cho tôi, để 
lòng bàn tay dưới hồ hứng nước hồ Yamdrok. Khi lấy tôi 
trì (un mani hum me hum) thật nhiều, và chắp tay thành 
kính đưa lên đỉnh đầu nguyện cầu, hồi hướng công đức. 
Hiện chai nước ấy tôi đang đề trên bàn Phật tại nhà bà nội 
thân sinh ra bố tôi. Để cho bà nội và bố mẹ mỗi khi đảnh lễ 
đều được tưới mát như giọt nước thơm trong. 

Tôi lấy chai thứ hai cho Hòa thượng, và Hòa thượng 
cũng làm theo pháp hành của Hòa thượng. Rửa mắt trái, 
đến mắt phải, đỉnh đầu trong ý thức chánh niệm, lời nguyện 
cầu thì chỉ Hòa thượng biết thôi. Đồ các bạn đó? 

Tiếp đến, Thầy Từ Niệm, Thầy Pháp Mãn, Thầy An 
Tuệ, Thầy An Khang, Thầy Tắc Kiên, Thầy Phước Cần, 
và quý sư, cùng quý Phật tử trong đoàn mỗi người có một 
pháp hành trì khác nhau, trong chánh pháp từ bi. Tôi thầm 
nhìn mỌi người quay. về niềm tin tâm lĩnh, có một buồi xếp 
đá cầu nguyện. Khi ấy, tôi đang tìm về bên phiến đá cạnh 
hồ, ngồi nhìn với giọt nước thơm trong phăng lặng như 
ngọc bích, đẹp huyền ảo nên thơ. 

Tin chắc răng, nơi đây là buồi lễ cầu nguyện lâu nhất, 
mà các lữ khách hồng trần phương xa đến ngắm, và nhìn 


405 


rồi chụp vài bức hình lưu dấu. Thẫn thờ với dòng suối mát 
tâm linh. Riêng đoàn nào thì không biết, đối với đoàn Phật 
giáo Tăng ni Phật tử Việt Nam lần này là một buổi lễ cầu 
nguyện dài nhất, số lượng tôn túc cũng gọi là nhiều nhất 
từ trước tới giờ. Vì chưa bao giờ chính phủ Trung Hoa và 
Tây Tạng cấp phép cho chúng tôi l2 vị Tăng ni đi chiêm 
bái, đó là điều lạ và huyền bí với 1ó vị Phật tử tháp tùng, 
đó gọi là Nhân Duyên. 

Cho nên, Nhân Duyên đến thì ta nên có buổi lễ cầu 
nguyện in ngôn, chuyển tâm từ bi yêu thương vào thế gian 
Tây Tạng, như một cõi trời thơ mộng. Tại hồ có những 
người dân bản xứ Tạng, họ đến đây bán những chiếc vòng, 
những thổ câm, những pháp khí Mật tông, cờ phướng, và 
đặc biệt là có vỏ sò hóa thạch, những viên đá hóa thạch, 
trứng ngỗng hóa thạch, với một mệnh giá hơi đắt đỏ. Cũng 
phải thôi, vì ai cũng là lữ khách tha phương đến và đi một 
lần, chia ly và hội ngộ vô tình. Tôi đã tặng hai cô thiếu nữ 
với số tiền 100 nhân dân tệ cho hai vị, chỉ muốn chụp một 
tắm hình với nụ cười người em xứ Tạng nên thơ. 

Chúng tôi đã có một giây phút hạnh phúc trong nguồn 
pháp lạc vô biên, giữa cung trời ảo mộng huyền bí. Sâu thắm 
tâm hồn nên thơ kỳ thú, lạ mà đẹp, huyền bí mà kiêu xa. 

Khi Ấy, bất chợt tôi như lạc vào giác mơ. Tôi nghe kê 
lại rằng: “Nếu ai đó có lòng thành kính, về tại hồ thiêng 
nước ngọt Yamdork này, thực tập hành thiền, ngồi yên sâu 
lắng, chấp tay cung kính, thì sẽ gặp được vị thầy tiền kiếp, 
hay người tình tiền kiếp, như một nguồn năng lượng cho 
tôi đến để trở về, ngôi nhà tâm linh trong chánh pháp”. Tôi 
nhắm mắt lại, một lúc sâu trong thời gian thực tập, tôi đã 
nhìn được vị Thầy tiền kiếp, và cha mẹ hiện tại của mình là 


406 


a1, cùng cha mẹ quá khứ, anh em quá khứ, nhìn được thêm 
nữa, tôi đã từng ở nơi nảy trong vùng đất xứ Tạng. 

Huyền ảo trước mắt tôi vị Thầy quá khứ, tôi đã gặp 
được hai vị, một vị là mặc chiếc y theo Tây Tạng, nụ cười 
rất hiền từ, khuôn mặt có đôi mắt tinh anh và trong cuộc 
sông lúc 28 tuổi, tôi đã gặp vị ấy qua ảnh và tiếp xúc, lần 
này thì nhìn thật mà không xa đâu cả. Tôi đã ấp ủ riêng 
tôi và nước mắt tôi đường như chảy trên má. Vị thứ hai là 
một vị Thầy đã giáo dục tôi qua nhiều đời kiếp, và được 
hầu cận ngài nhiều lần, tôi như ôn vào giấc mộng kỳ thú, 
sâu lắng trầm hùng. Dáng vị Thầy cao to, giới thân nghiêm 
tịnh, đôi mắt sâu và tinh anh, nước da vàng trắng đẹp, đôi 
tay búp sen và mặc chiếc y vàng mỏng. 

Thế là hạnh nguyện của tôi, đã đến tìm lại được nguồn 
tâm ngời sáng. Còn cha mẹ thì đang nuôi dưỡng tôi từ khi 
tôi lớn lên cho đến bây giờ. Từ nhiêu đời kiếp trải qua cha 
mẹ đã nhìn mà mất, là người dân Tây Tạng, họ đẹp vô 
cùng, bên trên họ có cả những vị liên hệ trong tiền kiếp của 
tôi. Mở mắt ra tôi đã chùi nước mắt, mình đang khóc à, sao 
mà tâm linh đến vậy, nên tôi gọi trong ký ức xưa là Tây 
Tạng con nhớ mà thôi. 

Đến để gặp! 

Nụ cười xinh, biết tặng Mát truyền, 

Tm lặng vô ngôn, lời pháp tuyệt vôi. 

Nhìn để thấy, tâm linh muôn thưở. 

Đến để tìm! 

Vị Thây đang ẩn tàng tâm thức, 

Dâu kiếp xưa, tôi ở nơi này 

Vùng đất tuyết, với đá núi quanh, 

Trong phẳng lặng ngao du muôn kiếp. 


407 


Đến để lạy! 

Trong tiềm thức, tánh linh muôn thưở, 
Lạ mà quen từ thưở ấu thơ, 

Như chạm lại ký ức ngày xưa cũ. 

Nụ cười hiển, từ Phật tánh tâm linh. 
Gặp lại rồi! 

Tiếng tu trên đường đạo, 

Nước mắt rơi, từ giọt nước thơm trong. 
Như tìm lại về trong nguôn cội. 

Gọi tâm mình, thức tỉnh tuệ nhật xưa... ! 
Nụ cười hiển! 

Thấy im ngôn lặng tiếng, 

Ảnh mắt nhìn từ muôn kiếp về sau, 

Tìm lại được, từ vị Thầy quả khứ. 
Nguyện trọn đời tìm bến giác chân như. 


Thức tỉnh cơn mơ vài giây, tôi mở đôi mắt, trong nét 
đẹp từ bi. 


4. XÉP ĐÁ CÂU NGUYỆN 

Sau buổi lễ cầu nguyện, dưới lòng hồ Yamdrok, tôi 
bước lên trên thềm cỏ xanh, thả thân ngồi dưới lòng đất, 
trong tư thế xếp bằng, tôi đã nhặt từng viên đá một, rồi chất 
thành ba bảo tháp nhỏ. Mỗi bảo tháp là tôi có 3 lời nguyện. 
Trong ba bảo tháp tâm tôi nói rằng: 

Bảo Tháp Phật: Thì tôi xếp thành tám viên đá chồng 
chéo nhau, thành một tháp nhỏ và nguyện: 

e Nguyện Phật Pháp xương minh trên cuộc đời, cho 
chúng con nương tựa tu trì. 


408 


e Nguyện dân Tây Tạng luôn bảo vệ ngôi nhà Chánh 
Pháp, luôn được vững chãi. 

e Nguyện cho Phật Giáo Việt Nam trường tồn muôn 
thưở. 

Sau một lời nguyện tôi chắp tay lại xá chào một lạy. 
Bảo Tháp Pháp: Tôi nhặt 12 viên đá, xếp lại thành một 
bảo tháp, và chồng chéo lên nhau, tôi nguyện: 

e Nguyện con hiểu và hành trì chánh pháp lời Phật 
dạy, đi vào đời sống của con, để con tu học tỉnh chuyên. 

e Nguyện con nhìn băng đôi mắt tuệ. 

e Nguyện con học hạnh từ bị, bằng Tứ vô lượng tâm. 

Bảo Tháp Tăng: Tôi nhặt 4 viên đá xếp dựng vào 
nhau và tôi chắp tay nguyện: 

e Nguyện cho Tăng già khắp nơi trên thế giới, sống 
đúng giới luật nghiêm minh. 

e Nguyện cho Tăng chúng vận chuyển nguồn tâm 
pháp tuệ, đi vào trong từng ngõ lối u minh, để thấy được 
ánh sáng Phật đà. 

e Nguyện cho Tăng đoàn luôn thanh tịnh và hòa hợp, 
trong ngôi nhà Như Lai. 

Sau ba Bảo tháp tôi chắp tay lại và đọc bài: 

“Nguyện đem công đức này, 
Hướng về khắp tắt cả. 

Đệ tử và chúng sanh, 

Đềểu trọn thành Phật Đạo.» 

Tôi nhìn xung quanh tôi, ai ai cũng đang thê hiện nghi 
thức tâm linh xếp đá, theo tín ngưỡng nền tâm linh Tây 
Tạng, theo Phật giáo Mật Tông. Và phái đoàn đã tạo cho 
vô số bảo tháp và nguyện rằng, Bảo tháp sẽ trường tồn, để 
cho chúng tôi có duyên khi đến đây sẽ tìm lại cho mình 


409 


Bảo tháp huyền bí năm xưa. 

Trước mặt tôi là vô vàn Bảo tháp, theo nguyện ước lớn 
nhỏ khác nhau. Tùy theo kích thước, tùy theo nguồn tâm 
năng lượng chánh niệm, chánh tư duy mà thể hiện lòng từ 
bi lên Đức Phật của chúng ta. Thế là một khoảng thời gian 
gần một tiếng đồng hồ tại hồ Yamdrok này, đoàn chúngtôi 
lên xe và thắng đến một quán ven đường đề dùng cơm, nơi 
ấy hình như đã báo là điểm dừng, tôi tạm gọi quán Tạng 
ven đường. Bất chợt những hạt mưa tí tách rơi, như đang 
chảo đón, chia tay chúng tôi lên đường về thị trấn (Giang 
Tử). Thăm cung đường xưa uốn lượn đẹp, thăm Bạch Cư 
Tự, thăm Bảo tháp Kumbum, thăm đỉnh núi Vĩnh Cứu, bao 
nhiêu ký ức đang hiện lại trong đôi mắt tuệ của tôi. 

Cảm ơn đời, dù năng mưa gian khô, tôi nguyện tìm về 
bến giác nguồn tâm. Đề đến và học, thấy và nhìn, nghe và 
hiểu, thực tập và hành trì tâm linh sáng mãi trên đời tu bụi 
trọn tình, chiếc áo cả sa. 


5. BUỎI LỄ THỌ KÝ 

Cứ tưởng chúng tôi cho bánh, phát quà là xong, nhưng 
bản xứ Giang Tử nơi thị trấn buồn này, mỗi lúc càng đông 
hơn. Cái nụ cười của em bé xứ Tạng, cái nhớ nhớ thương 
thương của bao trái tm mong ước, Hòa thượng thọ ký cho 
những Phật tử với bài pháp vô ngôn, một lời không nói chỉ 
có nụ cười và đôi tay đã truyền vào sức mạnh cho các vị 
Phật tử xứ Tạng. 

Không hiểu từ đâu, sao có nhiều người dân đến vậy? 
Ai thông báo? Ai truyền tin? Ai giăng cờ bản hiệu? Tất cả 
đều không? Theo tôi nghĩ răng đây là một sự nhân duyên 


410 


thù thắng, đến bất chợt và hội ngộ đề lắng lòng thính pháp. 
Đó là điều lạ, đó là điều kỳ duyên thưở trước, với năng lực 
từ bi, phong thái trang nghiêm, nụ cười hiền từ, ánh mắt 
tinh anh, giới luật thanh tịnh, phước đức hội đủ đong đây, 
thì tất cả sẽ hội tựu lại như vằng trăng thái dương, chiếu 
sáng khắp không gian vô cùng và thời gian vô tận. Trên tay 
của quý vị Phật tử họ cầm một chiếc khăn kiết tường, một 
xâu chuỗi, một chiếc ma ni luân cỡ nhỏ vừa đủ cầm. Quý 
vị Phật tử tuần tự xin Hòa thượng ban phước, quảng khăn 
kiết tường tượng trưng cho sự quán đánh, Hòa thượng ấn 
chú lên đỉnh đầu, đó là một bài pháp vô ngôn. Phải gần một 
tiếng đồng hồ chúng tôi mới lên xe để yên vị trí. 

Trong buổi lễ thọ ký mà một điều bất chợt tôi bắt gặp 
sư cô Tuệ Nhẫn đã rơi dòng nước mắt, suốt chuyến đi sư cô 
đã chăm sóc cho phái đoàn về thức ăn, giấc ngủ, nước uống 
trên xe. Tôi chưa thấy sư cô khóc bao giờ, chỉ thấy nụ cười 
của sư cô luôn luôn nở trên môi. Còn với tôi, sư cô đã đề lại 
trên thôn giả thị trắn Giang Tử những giọt nước mắt nghĩa 
tình. Vì sao? Vì ở Giang Tử nơi tôi đến, chỉ phần nhiều 
dân bản, quý vị là người nông dân, họ nghèo về vật chất, 
họ cúng dường cho Hòa thượng toàn bộ số tiền lúc ấy, Hoà 
Thượng đã nhờ anh Trung Toàn chuyển vào tu viện Bạch 
Cư Tự. Họ trân quý chúng tôi, nên cảm nhận được trái tim 
từ bi, tắm lòng bố thí ba la mật, nên sư cô đã có những giây 
phút chạnh lòng. Không những thế, bao nhiêu thùng bánh 
trên xe chúng tôi bố thí cả tâm lòng hoan hý, đề lại cho đời 
chút nghĩa tình xưa. 

Và đồng thời trên xe đã góp nhặc Tịnh tài tặng cho 
quý Phật tử Tây Tạng, nhưng điều lạ họ nhận và sau đó 


411 


mang vảo tu viện dâng lên Đức Phật thật là nét đẹp phước 
duyên. Họ nghèo về vật chất, nhưng giàu cả tấm lòng, điều 
ấy đã chứng minh họ làm, một vị Phật tử thực hành pháp thí 
từ bi rộng lớn, khắp cả muôn đời phước đức trùng duyên. 

Xa xa có hai vị khách quốc tẾ, một vị người Đức, 
còn vị kia người Ý, hai vị khách này là đôi bạn cùng đi 
khám phá vùng đất Tây Tạng huyền bí, nơi có nóc nhà thế 
giới huyền ảo nên thơ. Đôi bạn phương Tây đều đang là 
sinh viên, nhưng họ rất cao lớn. Họ đến bên Hòa thượng, 
chắp đôi tay búp sen, đầu cúi xuống như bao người Phật tử 
xứ Tạng giàu về tâm linh chánh pháp. Hòa thượng ân cần 
quàng chiếc khăn kiết tường trên cổ của ngài, cho vị khách 
phương Tây người Đức, kế đến Thầy Từ Niệm cũng lấy 
khăn kiết tường đưa cho Hòa thượng quàng lên cô cho vị 
Phật tử người Ý. Chúng tôi thấy niềm hạnh phúc của nhị 
vị Phật tử phương Tây kia đang trào dâng niềm an lạc vô 
biên, cảm mến từ muôn ngàn kiếp thưở xưa. Qua đó, chúng 
ta thấy rằng, dù ai đi chăng nữa Đức, Ý, Tạng, Việt Nam..., 
trên các quốc gia khác ngôn ngữ, nhưng khi đã bước vào 
ngôi nhà chánh pháp thì chung lòng một điểm là con Phật. 
Dù có Tôn giáo khác nhau đều là chung điển niềm tin, 
trong cõi lòng đã vững chắc như Kim Cang Tam Muội, vô 
vàn ánh sáng chiếu tỏa cả cung trời tự do. 

Tôi vội ghi hình những cung bậc, khoảnh khắc khó 
phai trong lòng. Cũng đến lúc bài pháp trở về hồi kết, 
nhưng chút ân tình luyến lưu, Hòa thượng đã quàng hai 
chiếc khăn của Thầy Vân Pháp, Thầy Phước Cần cho anh 
hướng dẫn viên du lịch, và anh tài xế suốt mây ngày ngược 
xuôi trên đường xứ Tạng làm hành trình chiêm bái. Anh 


412 


tài xế chắp tay, Hòa thượng đã quảng cho anh, thọ ký cho 
anh trên đỉnh đầu, đôi tay nhẹ mà thanh tịnh, năng lượng 
nguồn chân tuệ. Còn anh Tenzin hướng dẫn, dường như rơi 
lệ trước nguồn năng lượng vô biên huyền bí này, nên anh 
đã khóc thật nhiều. 

Hòa thượng chắp đôi tay cảm ơn hai vị đi suốt chuyền 
chiêm bái xứ Tạng, đã đưa đoàn chúng tôi đi đến an toàn, 
lại cho chúng tôi nhiều cái nhìn mới hơn, để áp dụng cuộc 
sông. Vẫy chào tạm biệt, xa dần chiếc xe mới thoát ra, 
nơi con đường của lòng thành phô. Lúc ấy, trời đã tối gần 
20h00 đêm, màn đêm dân tàn, cả thành phố dần như im 
lặng, lòng chúng tôi vì dạ dày đang sôi sùng sục, nên cũng 
tìm cho mình một chút lót dạ để yên giấc ngủ, nơi khách 
sạn Yadi. Vô tình tôi đưa Hòa thượng ly nước ấm để Hòa 
thượng dùng, cầm ly nước Hòa thượng ngồi thở thật sâu, 
uống ba ngụm, thì bất chợt anh Tenzin thưa với anh Toàn: 
Có một việc gấp nhờ Hòa thượng xoa đâu thọ ký. Lúc đó, 
cơm đã xong, giờ đến tùy thuận chúng sanh cầm là chúng 
ta làm hết lòng để cúng dường Chư Phật. 

Một thiếu phụ người Tạng, bồng em bé sơ sinh một 
tuôi trên tay, đến bên Hòa thượng xin Hòa thượng thọ ký 
cho em bé này, sau thành vị Lạt Ma tu học, theo chánh 
pháp. Hòa thượng chắp đôi tay, lắng nghe lời tác bạch xong, 
Hòa thượng đã trình đại chúng, xin đại chúng chắp tay để 
truyền năng lượng từ bi, nhờ Chư Phật khắp mười phương 
chứng giám. Hòa thượng ấn lên đỉnh đầu em bé ba chữ: 
“Án Lam Tỏa Ha” và dưới rốn của em bé ba chữ “Án Dạ 
Hồng”. Đôi tay Hòa thượng nắm chặt đôi tay em bé, sau 
đó đến chân, em bé nằm trong lòng Hòa thượng như một vị 


413 


thiên thần, em bé cười tươi như hoa. Tiếp đấy đoàn chúng 
tôi đã quyên ít tiền gần một ngàn tệ cho bà mẹ và em bé, để 
bà mẹ có tiền mua sữa cho em. Nhưng bà mẹ đã khước từ 
và đủ sức nuôi em bé trở thành vị lạt ma, cho ăn học thành 
tài, còn tịnh tài kia bà mẹ đã mang vào tu viện Bạch Cư Tự 
cúng dường lên Đức Phật và Tăng chúng, ôi hình ảnh đẹp 
vô cùng. Đây là hình ảnh nhân duyên kỳ lạ, sâu kết lại một 
ngày từ lúc chúng tôi cầu nguyện tại hồ Yamdrok cho các 
em bé hài nhi quá vãng, thì đến thị trấn Giang Tử nơi thành 
phố này cũng thọ cho em bé trở thành Lạt Ma. Chắc có lẽ 
từ nhiều kiếp trước như đoàn chúng tôi đã ở đây chăng? 
Hay đã từng là vị Bốn tôn của em bé chăng? Tất cả đều là 
kỳ ngộ, buổi lễ đã xong nên ai nấy cũng vui tươi và hạnh 
phúc, khi mang về những hoa trái pháp lạc trong cội nguồn 
gốc rễ tâm linh, chánh pháp chân thừa Như Lai. 

Chúng tôi được biết thêm nữa có một điều mà ở xứ 
Tạng sao có niềm tin mãnh liệt vậy? 

“Theo từng quan niệm của người dân bản xứ, một 
em bé sinh ra trên vùng đất xứ Tạng này, họ mang em bé 
xuống những hồ thiêng cho em bé tắm, nước lạnh tê người. 
Nếu em bé nào có đủ sức lực, năng lượng dôổi dào, thích 
nghi được vùng đất núi tuyết quanh năm này, thì trái tìm sẽ 
đập mãi sống đẹp, có niềm tin chánh pháp vững chắc làm 
đẹp cho đời. Cũng vậy em bé nào dù trai hay gái họ mang 
xuống lòng hồ nước nhúng em bé, nếu em bé không chịu 
được thì sẽ tử vong. Do vậy, mà họ tin về sức mạnh tâm 
linh vô cùng”. 

Cũng theo quan niệm ấy, các em bé là nguồn hạnh 
phúc lớn nhất của cha mẹ, thì cha mẹ muốn các con ít nhất 


414 


có một người con ổi tu. Khi lớn 9 đến 10 tuổi, cha mẹ gửi 
các em vào chùa tu học, để nương vào các vị Lạt Ma tu trì. 
Sau 14 đến 15 tuổi cha mẹ chúng sẽ đến thăm hỏi, và nói: 
“Nếu em bé nảo thích tu học với các Lạt Ma sau này trở 
thành các vị Tăng sĩ Phật giáo, hay theo niềm tin trở thành 
Lạt Ma, thì cha mẹ hoan hỷ chấp thuận. Nếu không muốn, 
cha mẹ cho trở về thế tục và tiếp tục giữ gìn nét tâm linh 
tôn giáo Phật Đà, bảo vệ chánh pháp”. 

Tuy nhiên, dù tại gia hay xuất gia họ đều lớn lên với 
tinh thần vị tha, sống đẹp trong từng ý thức hơi thở từ bi 
vô úy, trao tình thương trong muôn ngàn ức kiếp, sống đẹp 
cho đời với tấm lòng thủy chung. 

Như vậy, ta có thê đễ hiểu hơn từ nhỏ có Tam bảo trên 
đầu thì lớn lên họ luôn có chất liệu giải thoát nhẹ nhàng 
hơn, sống không tham cầu mà chỉ biết thiểu dục tri túc, đủ 
là hạnh phúc nhất thôi. Sự giải thoát ấy chính là nguồn tăng 
trưởng hạt giông Phật Pháp tại vùng đất xứ Tạng thân yêu. 

Sau buổi thọ trì dược thạch nhẹ, chúng tôi trở về nơi 
trú dạ, chìm vào giấc ngủ, thả tâm mình dù có thắm mệt, 
nhưng mà nụ cười vẫn tang bông theo sương tuyết phù hư. 
Đêm nay là đêm mà nhớ mãi, vì nhìn ra khung cửa bước 
vào phòng thì 22h00 đêm rồi. Trời đang buông dân, những 
ánh điện chiếu đêm lấp lánh, xa mờ vào giấc ngủ an lành. 
Phố xá đường như đang vắng tiếng còi, vắng người qua lại, 
còn tôi một mình bên căn phòng cô tịch, chiếc ánh điện xa 
mờ viết vội vài dòng thơ. 

Trái tìm Bỏ Tút Quán Âm, 

Ôm trọn vô uy, thậm thâm Phát Đà. 

Giang Tử lỗi vắng xa xa, 


415 


Ngủ mê bao kiếp, chánh tà phân mình. 

Em đi dọc suốt bao tình, 

Lời kinh vô trủ, tâm linh nghìn trùng. 

Vững tâm thọ giáo trùng phùng, 

Vô ngôn lặng tiếng, sư trùng lời hay. 

Hải triểu vỗ sóng thênh thang, 

Nhặt trăng sao tuệ, nghìn trang kinh huyền. 

Báy giờ bát nhã tâm viên, 

Chuông ngân thức tỉnh, về miễn pháp như. 

Lạt Ma lạc bước đại từ, 

Vâng trăng đỉnh ngự, chân tu thanh nhàn. 

Đêm nay còn mình tôi và Hòa thượng an lòng dạ 
nguyện, để tiếp bước cuộc phiêu du ngày mai, chào ngày 
mới xứ Tạng thân thương. 


6.SÁC CỜ VẺĐẸPHUYÉN ẢO,XỨ TẠNG TRONGEM 
Một hình ảnh khó phai và luôn thị hiện trên những 
chuyến đường phó thị, hay băng qua ngọn đèo tuyết trăng, 
trên những phiến đá vô tri cô liêu tính mịch. Trên nóc nhà 
xứ Tạng, trên đoạn đường phong trần dạo bước, ta có thể 
bắt gặp một màu sắc vô cùng lý thú hấp dẫn, linh thiêng 
nhất của người dân xứ Tạng, đó là những lá cờ đầy màu 
sắc, chú trọng về tâm linh Tôn giáo huyền bí thâm cung. 
Trong tác phẩm này, tôi khơi dậy một hình ảnh sống 
động, đó là nét đẹp của lá cờ xứ Tạng, một vẻ đẹp huyền 
ảo nên thơ. Lá cờ xứ Tạng có 5 màu như sau: Trắng, Xanh 
dương, Vàng, Xanh lá, Đỏ. Tất cả năm màu hòa chung vào 
một mối, đều rực rỡ đậm nét Mật tông. Cũng có lẽ Phật 
giáo Tây Tạng chuyên về Kim Cang Thừa, nên hầu hết các 


416 


tu viện đều có một gam màu hòa quyện chung, tượng trưng 
cho đắng linh thiên quyền năng. Trong những lá cờ, có 
những bức hình tượng Phật, hay có những chú ngựa nằm 
bên trong lá cờ, có các câu thần chú Mật tạng. Tất cả tượng 
trưng cho Tam bảo thế gian, được bảo toàn nguồn tâm, có 
đầy đủ trí tuệ từ bi, có niềm tin chánh pháp, có sức mạnh 
hòa hợp, thanh tịnh và lục hòa cộng trụ. 

Cũng có những lá cờ có bốn góc, tạo ra bốn con linh 
vật thật ý nghĩa vô cùng tôn quý có đại bàng Kim Xí Điều, 
có con Rồng, con Cọp, Sư tử. Tất cả đều thể hiện bậc quyền 
năng tâm linh huyền bí. Thể hiện với nguồn chánh pháp, 
với sức mạnh trí tuệ Kim Cương, quyền năng về sự tu học 
thọ trì, chỉ và quán dùng tâm lực phát thệ sinh ra. Có sự tự 
tin chánh pháp vĩnh cửu, dù bị thế lực chà đạp hay là đang 
phân hóa quyền uy, thì lá cờ có sự tự tin chánh pháp hùng 
hồn, như Sư tử, như Đại Kim Xí Điều. 

Có lòng vô úy vị tha, nên dùng bằng Tứ Vô Lượng 
Tâm là đức tính Từ, đức tính BI, đức tính Hỷ, đức tính Xả, 
tượng trưng cho Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cũng có khi 
thể hiện các thần chú “Um Mami bat me hum” làm trong 
phiến cờ. Cờ Tây Tạng có hai loại: Một loại ngang gọi là 
Lungta, một loại dọc được gọi là Darchor. 

Tuy nhiên tất cả lá cờ của Tây Tạng, ta thấy chúng 
phiến ngang được phủ khắp các quả núi tuyết, các phiến đá 
vô tri trở thành nơi cầu nguyện tâm linh, trên nóc nhà để 
cầu nguyện sự bình an trong niềm tin Tam bảo, trên cây cột 
được dựng trước các tu viện. 

Người Tạng treo lá cờ có niềm tin sức mạnh, từ sự 
tha thiết thành tâm cầu nguyện cúng dường Tam bảo, Chư 


417 


thiên, hộ pháp, Thiên thần, Địa thần, Sơn thần, Thủy thần, 
Thạch thần, cho vạn loại chúng sinh, cho đất nước lùi bước 
loạn ly tàn khốc, cho xã hội yên bình thịnh trị, cho tất cả 
những loài chim bay trên bầu trời cao, tung bay theo trăm 
ngàn gió tuyết huyền âm. 

Nếu khi nào lá cờ bị hư thì I năm sẽ thay trong mùa 
Tết của xứ Tạng. Tuy nhiên ta có thể thấy: Năm màu cờ 
trên tượng trưng cho ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ. Chúng ta có thể nhận biết khác với lá cờ Phật giáo có 
năm màu Trắng, Đỏ, Cam, Vàng, Lam. Lá cờ Phật giáo ra 
đời năm 1889, còn lá cờ Tây Tạng có sức chịu ảnh hưởng 
từ Ấn Độ giáo. Ta có thể thấy thêm năm lá cờ Tây Tạng, 
thể tích tượng trưng cho Ngũ Trí Như Lai, nên tượng trưng 
cho ngũ trí!” của con người: “Pháp giới trí, Đại viên kính 





12 Ngũ trí (zh. TL#, sa. pañca jñãnãni, bo. ye shes lnga P1 — T-1— ST~ ŒI — —) là 
năm loại trí được trình bày theo Mật giáo 

1.Pháp giới (thể tính) trí (zh. ?⁄7#|[B†E]#l, sa. đhamadhäiu-jñäna): Trí siêu việt của 
Pháp giới (sa. đharmadhafu), trí tột tên 

2.Đại viên cảnh trí (zh. K|B|fðÄff!, sa. adaréa-jñãna, bo. me long lía bu`i ye — shes 
I~ TaIT mT@I T71 @G°Tmp^ ~-1^AIT3: Trí như một tấm gương 
lớn, trí giúp người nhìn vạn vật với một tâm thức Vô ngã (sa. anãiman), không muốn 
chiếm đoạt, phân biệt đúng sai, chấp nhận vạn vật với mỗi sắc thê riêng của nó. Trí này 
được ví như một tắm gương vì một hạt bụi nó cũng không bỏ qua nhưng nếu hạt bụi này 
bay đi, gương không lưu lại dấu vết gì 


S 


3.Bình đẳng tính trí (2h. *Š‡ŸÈf!, sa. samaiäfñana, bo. mnyam nyid ye shes 
a4®aI~ SA m^ ~«l^ I3: Trí giúp con người thấy rõ sự bình đẳng giữa 
mình và chúng sinh. Tinh thần Từ bi (sa. maiï-karupnä) của đạo Phật cũng xuất phát từ trí 
này chứ không phải xuất phát từ ý nghĩ “tội nghiệp, đáng thương” — cách nhìn của một 
người “trên cơ” nhìn xuống. Người Phật tử phát triên Bồ-đề tâm, phát triển lòng từ bi vì 
đã nhận ra chính mình trong tất cả hoàn cảnh, tất cả chúng sinh. 

4.Diệu quan sát trí (zh. #Ïlj#Xƒ!, sa. prafyaveksana-jñäna, bo. sor rlogs ye  shes 


























AT S~ TT m^ ~«1~ AI”): Trí giúp người ta biến chuyển khả năng phân biệt, 
thị phi TT trí thức bình thường thành trí huệ siêu việt (Bát-nhã), tuỳ cơ ứng biến, làm 
việc đúng thời điểm và địa điểm, thông cần “dụng công". 

5. Thành sở tác trí (sa. hÈJJf{E“l, sa. kyyãnugthãna-jñãna, bo. bya sgrub ye shés 


418 


trí, Bình đẳng tính trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí”, 
liên quan đến năm uẫn (Sắc uân, Thọ uẫn, Tưởng uân, 
Hành uấn, Thức uẫn) hay nói cách khác tượng trưng cho 
Ngũ Bộ chú: Phật bộ, Liên Hoa bộ, Kim Cang bộ, Bảo 
bộ, Yết Ma bộ. Tất cả đều có chư Phật làm thượng thủ, có 
Bồ tát Quán tự tại. Dòng thiền bộ phái Liên Hoa, có Bồ 
Tát Km Cang hộ trì phát tâm dũng mãnh, có chư thiên hộ 
trì, có chư vị quỷ thần phò trì, nếu ta cung kính lễ bái linh 
trì, thì sẽ có tâm linh năng lượng từ tâm. 

Nhìn chung lá cờ Tây Tạng ân chứa một nên tâm linh 
vi diệu, một bồ đề năng lượng thâm sâu, có mặt trên khắp 
nẻo đường xứ Tạng, làm cho bao du khách nhớ nhung. Khi 
nào cũng. nhìn chúng khắp các nẻo đường thành phố phồn 
hoa. Để rồi lá cờ tự do bay trước gió tuyết, hiên ngang giữa 
cung trời, vô thỉ tận cùng nẻo Tạng mến yêu. Tôi gọi là sắc 
cờ vẻ đẹp huyền ảo, xứ Tạng trong em, đề đêm về trăng sao 
ngời sáng, em vẫn là nét đẹp tâm linh cho bao kẻ lữ khách 
say đắm, vết trí tuệ niềm tin chân lý vô uý trí nhật ngàn đời 
bao la. 


Từ, ẤT „1T m4 T3, cũng được gọi là Thành sự trí (zh. 
HÀ3f?): Trí giúp người hoàn thành tất cả mọi việc mà không tạo Nghiệp (sa.karma), 
đó là hành động Vô vi, xuất phát từ một tâm đã chứng ngộ được Vô ngã của chính bản 
thân và các Pháp Hữu vi. Nguồn gốc của trí này là Hành uấn (sa. sawkãraskand- ha) 
cùng với tâm trạng ganh ghét (Hán dịch là tật #Z, sa. 7y). Trong Mạn- đồ-la thì trí này 
thuộc về Phật Bất Không Thành Tựu (sa. øoghasiddhi), giáo chủ phương Bắc. 








419 


7KHÓA LẺ TỤNG KINH, TẠI TU VIỆN 
TASHILHUNPO 

Nghe tiếng chuông báo hiệu thức chúng, đã đến 4 giờ 
chiều, ngân ngơ tìm tiếng chuông vọng gọi, thì bất chợt tôi 
và anh Hà nhìn xuống trước sân chánh điện Kelsang, chư 
vị Lạt Ma tập trung tè chỉnh, có khoảng 200 vị. Trong thời 
khóa tụng kinh buôi chiều, các vị Lạt Ma ngồi bên nhau 
thật trang nghiêm. Tùy theo thứ bậc, theo cấp độ tu học 
từng năm. Các Lạt Ma đội mũ vàng bằng chất liệu lông 
trâu yak và chiếc y vàng hoàng bào dài đến chân, trông rất 
bệ vệ. Bên trong các Lạt Ma quấn y đỏ và có hở vai, một 
bên vai phải, là màu vàng của chiếc y trông thật lạ, thật 
đẹp. Tôi và anh Hà, chị Giang, Thầy Pháp Mãn mải mê tác 
nghiệp, trầm lắng xuống để ngắm xem các vị Lạt Ma tụng 
kinh gì? 

Được nhìn và các du khách cũng đứng trang nghiêm 
để lắng động tâm hôn, nghe lời kinh qua chất giọng trầm 
hùng, chúng tôi mải mê chiêm ngưỡng mà quên cả đường 
về. Tôi thả tâm mình để được có điểm nào nhìn kỹ? Thế là 
tất cả chúng tôi đi nhanh xuống một con đường. Bước tới 
nhiều bậc tam cấp, được sơn màu đỏ thắm, mòn theo dấu 
thời gian vì ai cũng muốn xuống trước sân đại điện, đều 
phải qua đây. Xuyên qua một cái hầm tối om, đi vào hai 
bên có bức tranh Thang Ca thật đẹp, qua hai lớp cửa là đi 
vào sân. 

Nhìn thấy tận tâm hồn, vì các Lạt Ma có đôi mắt 
tinh anh, thật thông minh, nước da ngăm, đôi răng trắng 
tinh, khoác bộ hoàng bào lên trông thật phong thái. Chia 
ra bôn 


420 


tốp, một tốp ở bên trái có khoảng 70 vị, một tốp ở bên phải 
có khoảng 30 vị, một tốp ở trên trước bậc tam cấp khi vào 
đại điện thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát, 
A Di Đà là có khoảng 40 vị và một tốp ở giữa lòng sân 100 
vị Lạt Ma nhỏ tuôi, họ chia thành 10 hàng, mỗi hàng 10 vị 
thắng tắp. 

Có một vị Thượng tọa, tay cầm Thiền bảng to, dài và 
một tay cầm trùy kim cương, trên sắc phục có khác hơn 
các vị Lạt Ma là: Chiếc mão được đội như mũ hiệp chưởng 
đài và to, màu vàng có màu đỏ, trông thật đẹp. Khoác trên 
mình một chiếc hoàng bào màu vàng và một ít hạt ngọc lấp 
lánh, có mang đôi giày màu đỏ bó chặt ở chân, đi quanh 
nơi đại điện. Vừa đi vừa gõ thiền bản theo nhịp, trùy kim 
cương thì lần theo tiếng phát âm tụng kinh, theo ngôn ngữ 
tiếng Tạng. 

Ở giữa đại điện có một cây cột dài cao 20 mét. Trên 
đó quấn nhiều lá cờ Phật giáo Tây Tạng và chiếc cờ ngũ 
sắc, trên cột cờ có một chiếc sừng trâu yak đã có từ rất lâu 
rồi. Không biết các Lạt Ma để cây cột đó làm gì? Chắc đó 
là điều bí ân của một niềm tin chăng? Hay một nền tâm 
linh trải qua bao thế hệ của bản xứ Tạng chăng? Chúng tôi 
cứ nhìn và thẫn thờ, áng mây xanh vẫn trôi dần về quá khứ, 
chìm về trên ánh hoàng hôn. Tiếng tụng kinh tại Tu viện 
Tashilhunpo vang khắp cả đại điện, các Lạt Ma vừa tụng 
vừa đưa thân thể họ đi qua đi lại, và ngồi yên trong tư thế 
kiết già. Tôi tìm hiểu là vì độ cao lạnh và thấp, nên họ phải 
chuyên động thân mình tạo ra chất nhiệt nóng và âm lên, 
lại để dung hòa cơ thê đủ được nguồn tâm. VỊ Thượng tọa 
cầm thiền bảng vừa đi, vừa tụng, vừa đưa bước chân thật 


421 


chậm rãi về lại một tâm Phật tánh. Đề tìm hiểu hơn về thời 
khóa biểu tu học mỗi ngày theo thiền phái Cách Lỗ hay còn 
gọi là phái Hoàng Mạo do tôn sư Tông Khách Ba kiến lập 
thì tôi hiểu như sau,vào thời khóa sẽ chia ra rất chặt chẽ: 

Buổi sáng: 

3h00: Kẻng báo chúng thức dậy, thực tập ngồi thiền 
và thực tập pháp chỉ quán. 

5h00: Chấp tác dọn đẹp. 

6h00: Tập hợp lại nguyện đường đọc kinh Sutra, sau 
đó dùng sáng nhẹ. 

sh00: Họ tự học giáo lý và thời g1an này họ nghiên 
cứu về pháp Quán Tứ vô lượng tâm (theo từng vị). 

9h00 - 1 Th0OO: Họ đi học hay đến lớp giáo lý, học kinh. 

“Tuy nhiên, có một số vị lớn tuổi họ sẽ hành lễ Phật 
trong mật thất”. 

12h00: chỉ tịnh 

Buổi chiều: 

13h00 - 15h00: Họ học kinh, luật, luận. 

16h00: Thời khóa tụng kinh Sutra là trước đại điện 
Tam bảo. 

18h00: Họ dùng tiểu thực nhẹ. 

Buổi tối: 

19h00 - 21h00: Họ học luật Tạng, Anh ngữ và Phạm 
ngữ. 

22h00: Họ tập thiên, chỉ tịnh. 

Theo tôi được biết các tu viện theo phái Cách Lỗ, họ 
y theo một thời khóa tu học trên. Kê cả tiêu vùng Tây Tạng 
nơi có các vị Lạt Ma xa xứ họ cũng tập theo thời khóa này. 
Cách sống của chư tăng Lạt Ma chủ yếu là do thu nhập 


422 


từ việc chấp tác đóng giầy để bán, thành một đội chuyên 
nghiệp. Từ đây, nguồn thu nhập từ du lịch tâm linh trong 
tu viện Tashilhunpo cho 800 vị Lạt Ma mất hết 1,6 triệu 
vuan, tương đương 540800 usd. Cứ bình quân 80 yuan 
cho một vị, lớn nhỏ như nhau. Ngoài ra, các Lạt Ma dùng 
đồ chay từ bột lúa mỳ, trộn với bơ yak, thêm muối tạo ra 
chiếc bánh và mỗi vị một ly trà sữa trâu yak. Đặc biệt, các 
vị Lạt Ma không được hút thuốc, uống rượu mà phải 
nghiêm khắc về giới luật đã được thọ. 

Một điều mà tôi đang thắc mắc không hiểu một Ban 
Thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma có nghĩa thế nào? Do ai 
ban? Xuất phát từ thời điểm nào? Đây là điều mà tôi băn 
khoăn. Thế là tôi lại tìm đọc tập sách của Đại sư Thánh 
nghiêm viết về lịch sử Tây Tạng, tôi rút ra một điều: “Ban 
Thiền Lạt Ma là danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma thứ V tặng cho 
Thầy mình, là vị Trụ trì tại chùa Trát Thập Luân Bồ vào 
thế kỷ XVII. Vì Đạt Lai Lạt Ma được xem là hóa thân 
của Bồ Tát Quán Âm, còn Ban Thiền Lạt Ma được xem 
là hóa thân của đức Phật A Di Đà. Tất cả cùng chung một 
dòng phái Cách Lỗ. Tuy nhiên, Ban Thiền Lạt Ma trước 
kia không năm trách nhiệm chính quyên, mãi đến thế kỷ 
XX mới chính thức nhận”. 

Ví dụ: Dòng Ban Thiền Lạt Ma đang giữ chức vụ thì 
khi vị Đạt Lai Lạt Ma viên tịch thì sẽ đi tìm vị Đạt Lai Lạt 
Ma kế vị, gọi là chuyển kiếp tái sinh. Và cứ như thế ngược 
lại. Ta có thể thấy rằng việc đi tìm các vị Ban Thiền Lạt Ma 
hay Đạt Lai Lạt Ma là một nghi lễ vô cùng quan trọng dựa 
trên Kim Cương Thừa và do vị Đạt Lai Lạt Ma thứ V là 
ngài A-vượng-la-bốc-tạng-gia-mục-thố (1617-— 1682), gọi 


423 


Thầy mình La Tang Khúc Kết là một vị học giả. 

Trải qua mười vị Ban Thiền Lạt Ma chính thức do sự 
xác nhận của Đạt Lai Lạt Ma từ nhiều đời. Vì họ xác 
nhận bức thư của các vị viên tịch, ghi rõ địa chỉ, tên làng, 
tên cha mẹ, nơi sinh ra và ngày sinh, cùng di vật. Ví dụ: 
Như chiếc y, xâu chuỗi, đồ dùng di vật xưa các vị đã 
dùng, và một thi kệ. Tất cả đều nhờ như kim cương sáng 
giá. Đó là điều bí ân chỉ có tu tập mới lý giải đúc kết 
được, những điều ấn chứa sắc tàng bên trong. Điều đó 
làm cho Mật tông Tạng truyền này là phép lạ bí ẩn huyền 
bí, ấn huyền thâm sâu. Như Mật mã tạng truyên trên kia, 
là một lý giải tùy theo tâm linh tái kiếp hóa độ nhân sinh. 

Mười vị tái thế của Ban Thiền Lạt Ma là: 

1. Ngài Khắc Chủ Kiệt (1385 — 1438) hay Khải Châu 
(Tạng: Mkhas-rah-rge) 

2. Ngài Sách Nam Khúc Lãng (1439 — 1504) hay Toả 
Lanh Tiếp Ngang (Tạng: Bod-nauss-phyoys-glan) 

3. Ngài La Tang Đôn Châu (1505 - 1564) hay Ấn 
Soái Ba (Tạng: Dbon-Sa-ga) 

4. Ngài La Tang Khúc Kết (1567 — 1662)hay La Tang 
Khước Tiệp (Tạng: Blo-bsa-chos-Ky! rgyal-mtshan) 

5. Ngài La Tang Ích Hỷ (1663 — 1737) hay La Tăng Ích 
Tây (Tạng: Blo-bsan Ya-ses) 

6. Ngài Ba Đan Ích Tây (1738 — 1779) hay Ban Hưu Ích 
Hi (Tạng: Dpal-IdanYe-ses) 

7. Ngài Đan Bạch Ni Mã (1781 — 1852) Lay Đặng Tắt 
Ni Ma (Tạng: Blo-bsanbstan- pahini-ma) 

8. Ngài Đan Bạch Vượng Tu (1854 — 18852) hay Đặng 
Tất Vương Tu (Tạng: Chos-Kyi-grags-pabstan-pahilban- 


424 


phyug 

9. Ngài Khúc Cát ÑI Mã (1883 — 1935)hay La Tang 
Khước Kinh (Bho-basthub-bstan chos-ky1 nima) 

10. Ngài Khước Cát Kiên Tán (1938 — 1989) hay 
Cung Báo Từ Đan (Blo-basb phoan -LasIlhum-grấgb) 

II. Ngài Gedun Choe Kyi Nyima (1969 - nay chưa 
biết?) 

Hiểu rõ hơn từ Đạt Lai Lạt Ma thì ta có thể thấy rằng: 

Đạt Lai là: tiếng Mông Cổ “Biển cả” 

Lạt Ma là: Quru là Tây Tạng dịch là Đạo Sư. 

Như vậy, Đạt Lai Lạt Ma có ý nghĩa là một vị có trí 
tuệ thâm sâu như biển cả trong chánh pháp. Hay Đạt Lai 
Lạt Ma có danh từ “Hộ tín” nghĩa là vị bảo vệ đức tin 
chánh pháp. Hay là Pháp Vương là Vua của chánh pháp. 
Hay là Như ý châu là viên bảo châu như ý. 

Xét về lịch sử danh xưng này do Vua Mông Cổ, Altan 
Khan phong cho phương trượng của phái Cách Lỗ vào năm 
1578. Kể từ khi năm 1617 vị Lạt Ma thứ 5 La Bốc tạng Gia 
Mục Thổ (1617 — 1682) chính thức lãnh đạo tỉnh thần 
Tây Tạng thì danh xưng này được sử dụng. 

Theo anh hướng dẫn viên Tenzin, người dân Tây 
Tạng họ tôn quý vị Đạt Lai Lạt Ma vì họ xem sốc rễ hóa 
thân của mình là có từ Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên tôn 
xưng “mười bốn vị Đạt Lai Lạt Ma” là: 

1. Ngài Căn Đôn Châu Ba (1391 — 1474) Tạng: 

Dge- gelun-grud. 

2. Ngài Căn Đôn Gia Mục Thố (1475 — 1542) Tạng: 
Dge-dun rgyámtho. 

3. Ngài Tỏa Lãng Gia Mục Thổ (1543 — 1588) Tạng: 


425 


Bsod-nams-rgya-mtsho. 

4. Ngài Vinh Đan Gia Mục Thổ (1589 — 1616) Tạng: 
'Yon-Tan-reyu-mtsho. 

5. Ngài La Bốc Tạng Gia Mục Thố (1617 — 1682) 
Tạng: Đức Nag-dbanblo-bzan-rsyn-mtsho. 

6. Ngài Thương Ương Gia Mục Thổ (1683 — 1706) 
Tạng: Đức Tshans-dbyans-reyu-mtsho. 

7. Ngài Cách Tăng Gia Mục Thồ (1708 — 1757) Tạng: 
Đức Nag-skal-bzan-rgyu-mtsho. 

8. Ngài Khương Bạch Gia Mục Thố (1758 — 1804) 
Tạng: Đức HJam-dpal-rgyu-mtsho. 

9. Ngài Long Đa Gia Mục Thố (1806 — 1815) Tạng 
Đức Lun-stogs-rgyu-mtsho. 

10. Ngài Sở Xưng Gia Mục Thổ (1816 — 1837) Tạng 
Đức Tshul-Khrim-rgyu-mtsho. 

11. Ngài Khải Châu Gia Mục Thố (1838 — 1856) Tạng 
Đức Mkhas-sgoub-rgyu-mtsho. 

12. Ngài Xưng Lặc Gia Mục Thổ (1856 — 1875) Tạng 
Đức SpIn-Las-rgyu-mtsho. 

13. Ngài Thổ Đan Gia Mục Thố (1876 — 1933) Tạng 
Đức Thuh-bstan-rgyu-mtsho. 

Ngày nay, trải qua 13 vị Đạt Lai Lạt Ma, mãi đến 
giữa thế kỷ XX và đầu thập niên 30 ngài Đăng Châu Gia 
Mục Thố (Tenzin Gyatso) ngài sinh 06 tháng 7 năm 1935 
tại một thị trần thuộc vùng 'Takster miền Đông Nam, tỉnh 
Amdo - Tây Tạng được xem là vị hóa thân của ngài Thổ 
Đan Gia Mục Thô. Ngài được phong hiệu Đạt Lai Lạt Ma 
thứ XIV cho thời đại hòa bình. Tuy nhiên, ta có thể nhìn để 
hiểu các vị Lạt Ma ít sống ở cung điện Potala mà thường 


426 


bị lưu cư ân xứ. Năm 1959, ngài cùng 4000 tăng sĩ lưu cư 
ân xứ tại vùng Dharamsala tiêu vùng Tây Tạng - Ấn Độ. 
Ngài được trao giải Nobel hòa bình 1989, ngài là một nhà 
giáo dục vĩ đại, một nhà triết gia, một người đem lại hòa 
bình cho nhân loại. 

Hiện nay, ngài đang sống tại tiểu vùng Tây Tạng, 
thuộc dãy Himalaya, Kathmandu là thủ đô nước Nepal. 
Ta có thể thấy 80 năm bôn ba thuyết pháp, âu cũng là định 
mệnh, duyên phận để cho ngài có được một cuộc vân du 
khắp đó đây, lạc chung hạnh phúc trong tu học, cầu nguyện 
ngài được đến đề chiêm bái, là phúc đức cho những ai được 
ngài ban phước. Ôi một kiếp hóa thân Bồ Tát Quán Âm. 
Và từ đó, ta có thê hiểu sâu hơn cho dòng truyền thừa Cách 
Lỗ, lên xuống thịnh suy là điều tất nhiên theo quy luật diệt 
sinh nhân thế. Điều đặc biệt trong khóa lễ của Kim 
Cương Thừa, không thê thiếu những pháp khí, là những 
pháp khí dâng hương tán Phật, cúng dường làm trang 
nghiêm cho buổi lễ. 

Đối với Tây Tạng, các vị Lạt Ma rất tôn trọng những 
pháp khí trên, điều mang đậm nét thần bí. Có sáu loại mà 
các Lạt Ma xem là báu vật hộ thân: Kính lễ, tán tụng, cúng 
dường, trì niệm, hộ thân, khuyến giáo. Đề phân biệt rõ hơn 
6 loại pháp khí ta có thể thấy thế này: 

1. Pháp khí kính lễ: Cà Sa, vòng cô khata. 

Ta có thể dùng chiếc lụa Khata, để tỏ lòng tôn kính 
chư Phật. 

2. Pháp khí tán tụng: Chuông, trông, sáo khương, vỏ 
ốc, đàn lục huyền, kẻn. 

Ta có thể dùng sáo khương là ta dùng âm thanh cung 


427 


thỉnh chúng Tăng, thức tỉnh chúng hữu tình. 

3. Pháp khí cúng dường: Tháp, đàn thành Bát Bảo, 
Thất Bảo, Đèn cúng, Lọng hoa. 

Ta có thể dùng đèn nến tất cả đều một tâm lòng thanh 
tịnh cúng dường chư Phật, bằng của cái vật chất đo ta tự 
tay làm nên. 

4. Pháp khí trì nghiệm: Tràng hạt, Mõ, Chùy kim 
cương, Bình quán đảnh, Bát sọ. 

Ta có thể dùng Bình quán đảnh là dụng cụ trong sự tu 
tập. trì niệm, tạo phúc, trấn tà ma. 

5. Pháp khí hộ thân: Phật Hộ Pháp, bùa bí mật. 

Ta có thể mang hạt ô mang theo mình, bên cạnh lúc 
nào cũng có chư Phật và Bồ Tát. 

6. Pháp khí khuyến giáo: Đèn mani, Bánh xe mani, 
Đá có khắc thần chú lục tự chơn ngôn. 

Ta có thể mang theo đá, có sáu chữ chân ngôn mật 
chú các pháp khí, để khuyến hóa chúng sanh. 

Tất cả đều là dùng nội tâm tu học, chuyển hóa và 
tìm về bến giác giải thoát Niết Bàn. Đó là những pháp khí 
không thể thiếu cho một vị Lạt Ma hay một buổi lễ cầu 
nguyện. Một điều mà ta có thể thấy ở các tu viện đều có các 
pháp khí mỗi khi hành lễ đó là: 

- Chùy kim cương: Tượng trưng cho trí tuệ. 

- Chuông: Là phương tiện mời thỉnh pháp. 

- Dao Kila: Dao có mũi nhọn tam giác tượng trưng cho 
ba cánh cửa giải thoát tính trồng rỗng, sự độc nhất, vô sở cầu. 

- Trồng Damaru: Sử dụng bằng cô tay chỉ nhịp điệu, 
hay dùng nhất là sự thực hành chod. 

- Cờ Tây Tạng: Được trang trí trong pháp hội thêm 


428 


phần linh thiêng huyền bí. 

- Kèn ốc loa: Được tấu thối lên và tượng trưng cho 
chánh pháp lưu truyền. 

- Mạn Đà La (Km cang thừa luân): Được hội tụ từ 
chư Phật mười phương. Ví như đất, nước, gió, lửa không 
bị tôn hại. 

- Trống chod: Tượng trưng cho đức trừ sự chấp ngã, 
cho hành giả trì chú quán chiếu, về nghĩa địa ngũ uân giai 
không, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ 
thì khổ, quán pháp vô ngã. 

- Kèn Kang ling: Được tấu lên để đưa mọi người về 
tâm tính lặng. 

- Rìu kim cương: Tượng trưng cho chùy kim cương. 

- Khata: Được các vị Lạt Ma dùng để quán đảnh quân 
cho chư vị đệ tử. 

- ThangKa: Được dùng trong tu hành yết chỉ chúm 
đảnh và chiêm bái. 

- Torma: Làm từ bột mỳ, bột mạch chín dâng cúng 
chư Phật hay dùng ở các lễ quán đảnh. 

- Kim luân: Sự cầu nguyện luân chuyển chánh pháp 
lưu thông. 

“Tất cả Tông Tạng ai cũng có, kê cả Phật tử, ngoài 
các vật pháp khí ra thì Tây Tạng phân biệt sáu chức danh: 

1. Cư sĩ là các vị tại gia thụ trì 5 giới, để hộ trì Tam bảo. 

2. Tu sĩ thọ Sadi, lãnh tụ 36 giới, các vị này với một 
danh chung là tiểu Tăng từ 7 đến 10 tuổi. 

3. Tu sĩ thọ giới Tỳ kheo, từ 20 tuổi trở lên với 150 
giới luật tỳ kheo. 

4. Geshe: Là tu sĩ thọ và học được đỗ tiền sĩ Phật học, 


429 


một vị cần phải học qua: Kinh, Luật, Luận. 

- Đối với kinh là: Thông Bát Nhã, Kim Cương. 

- Đối với Luật: Là Thông thuộc Luật Tạng. 

- Đối với Luận: A Tỳ Đạt Ma, Trung Quán Nhân Minh... 

Tất cả phải qua 12 năm tu học, và qua các kỳ sát hạch 
được các vị Đạt Lai Lạt Ma ấn chứng. 

5. Gvapa đạt được sự quán đảnh, là vị lãnh đạo Phật 
giáo Tây Tạng, được truyền Mật tạng, từ Bí thuyết, đến 
kinh nghiệm, được truyền tâm ấn chứng ngộ, có thể thu 
nhận đệ tử. 

6. VỊ viện trưởng là vị cao nhất, lớn tuổi có uy lực, 
như Đạt Lai Lạt Ma,Nhiếp Chính vương và Ban Thiền Lạt 
Ma được gọi là bậc trưởng lão. 

Tuy nhiên, ta hiểu hơn nữa về chữ Bồn tôn. Một người 
dân Tây Tạng họ hay đi tìm vị Bồn tôn của họ, qua nhiều 
đời kiếp tái sinh. Chữ Bồn tôn là Bồn sư, hay Y Chỉ sư, chữ 
Lạt Ma: Bhama là hán phiên âm từ chữ Tạng ngữ. “Bla” 
có nghĩa là Thượng. Chữ “Ma” có nghĩa là Nhân. Cho nên 
Blama có nghĩa là “Thượng Nhân” là ngôn ngữ tôn xưng, 
đệ tử cao đức, của Phật. VỊ ây “Bên trong có trí tuệ vô biên, 
bên ngoài có đôi mắt tinh anh về công hạnh thủ thắng”. 

Cho nên Blama của Tây Tạng tương đương với từ 
Gupu của Phạm ngữ. Gupu là Đạo Sư, bậc thầy mô phạm 
mẫu mực, Hán dịch là Quỹ phạm sư, Thân giáo sư. Tại Việt 
Nam các vị Phật tử hay gọi là vị Giáo Thọ. 

Một vị tu tập muốn đến bờ giác phải tự thân tu hành 
và lập nguyện, lập hạnh, lập trí, lập đức để viên chung 
tạo nguyện, để từ đó có tình thương ban trải cho muôn 
loài chúng sanh. Tiếp tục tu tập cho đến một điểm trải qua 


430 


muôn ức kiếp, loại bỏ Tam độc, dẹp trừ phiền não, chứng 
quả Niết Bàn thì cần vô số ức kiếp hóa thân. Mải mê với 
câu chuyện Đạt Ma và Ban Thiền cùng các pháp khí, quên 
mất đường về tôi và anh Hà cứ sáng tác, chị Hà và thầy 
Pháp Mãn cứ tìm về cho mình một chốn niềm tin tâm linh 
kim cương vững chắc, để từ đó có một lỗi đi về an lạc tự 
thân. Chỉ có một đôi mắt trí tuệ của Phật mới hiểu vị Ban 
Thiền Lạt Ma thứ XI do Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV ấn chứng 
giờ ở phương trời nào thôi? Âu đó cũng là điều huyền bí, 
khiến cho bao kẻ ngủ mê kiếp tình, trong vòng đời ô 
trược nhân duyên. 

Ai có thể biết giờ ngài đang ở ngọn núi tuyết nào trên 
dãy Himalaya? Ai có thể biết ngài giờ đang học Thiền quán 
gì, chỉ có Phật và Chư Bồ Tát biết ngài đang ở chốn cung 
cảnh nào mà thôi? 

Trăng sao nào rồi cũng có ngày tròn, còn tôi mong 
sao Bắc Đầu tinh tú ấy sẽ có ngày tỏa sáng trong niềm tin 
chánh pháp Tam bảo hưng long. Giới hạnh ngài như ẳng 
mây bay giữa đỉnh núi tuyết, bên ngọn đồi Drolmani. Bên 
ngọn đồi cô quạnh Tara, giữa lòng thành phố Nhật Tắc 
Khách gọi mời kinh cầu qua ngàn tia nắng, niềm tin bất 
tận. Vọng tiếng kinh nghe vị Thượng tọa cầm thiền bản 
gõ nhịp điệu vào nhau. Các Lạt Ma nhỏ tuôi vẫn âm vang 
tụng tiếng kinh cầu, trên muôn ngàn vị Phật tôn dung. Có 
lẽ vách đá, tường thành, sắc cờ cũng thấm tiếng kinh 
vọng từ muôn ngàn thế kỷ. Vách cũng có hồn, tường 
thành cũng có hồn, chỉ có lối u minh kia là về trong màn 
đêm vô vọng, vì ấp ủ bao nỗi cô liêu, để bước chân thẫn 
thờ trên thềm hoa đá cũ. 


431 


Đất cũng nghe lời kinh vang vọng, chỉ có người vắt 
vẻo chông khinh là chưa thấm được lời của chư Phật tôn 
quý, ngàn đời trong Tam Tạng Giáo lý kinh cầu. Riêng tôi 
xin gửi tâm nguyện, chắp đôi tay cầu cho Thế giới trở về 
nguồn chánh pháp Như Lai. 

“Lạt Ma tụng thâm lời kinh. 

Tường vang âm vọng, tâm linh nguyện cẩu ”. 

Thé là chúng tôi dạo về trên thềm nhà, trở về với nội 
lực tịnh tu, để tâm linh nguyện cầu vang khắp cả hư không, 
đôi mắt tuệ ngài Di Lặc mỉm cười, dung thông Tam giới 
như viên ngọc mani. Sáng cả một điều bí ân trong chiếc 
hộp tâm kinh cất sâu trong ngọn núi tuyết Tara. Ngàn lần 
tìm về lời giải đáp huyền bí, Ngài là ai? 

Thế là cảm tác “Bài thơ vách đá” cho muôn người 
trì kinh: 

Đạt Ma tụng! 

Ban thiển trì! 

Lạt Ma chủ tiểu, tụng kinh nguyện câu. 
Trải dài muôn kiếp bể dâu, 

Tường rêu lắng đọng, tỉnh sâu nhiệm mầu. 
Trăm năm núi tuyết lắng sâu cõi lòng. 
Vách đá ngộ! 

Lỗi mòn xưa! 

Trì nghiêm giới luật, Nhị thừa chân như. 
Kim Cang thuyết pháp thậm thâm, 

Lời kinh Phật thuyết, vang âm đại ngàn. 
Muôn đời liễu ngộ Thiên ban, 

Tường rêu lắng đọng, buổi chiêu trì danh. 


432 


Núi tuyết trắng! 

Mây vẫn bay! 

Học tâm dẹp ngã trăm niêm phiêu du. 
Lạt Ma tu chí quản thiên, 

Nhân duyên Tạng ngữ, vạn lần mây bay. 
Dẹp tan ý niệm ngã bây, 

Tường rêu lắng đọng, tâm Thầy truyễn trao. 
Trăng liễu ngộ! 

Phật cười ngộ! 

Pháp thức ngộ! 

Tăng nguyện độ chúng sanh lối về. 
Bước chán tỉnh thức say mê, 

Rêu phong vách đá, lặng nhiêu kinh âm. 
Hữu phước thiện! 

Diệt não phiên! 

Ô hay muôn kiếp vách tường hóa kinh. 
ThangKa ấn chủ tâm linh. 

Ngàn năm tức kiếp, hóa thân đạo mẫu 
Gia trì mật, Kim Cang mật hạnh. 

Phát Âm truyễn lý nghĩa huyễn vi. 

Từ nay bước! 

Từ nay đi! 

Lòng an lạc hạnh, pháp học thong dong. 
Du già, thấm nguyện hóa trang. 

Ấn mình tuyết trắng thênh thang, 

Trăm ngàn ngũ thể, mật thất kết thành. 
Từ nay đến! 

Từ nay về! 

Chân thân vô trú, pháp mê dục tình. 


433 


Đức ải lậu, trí sảng trinh, 

Bao năm tu nguyện hóa thân Di Đà. 

Trăm ngàn vô úy hiểu ra, 

Quán Âm hóa độ, ngọc ngà trăng sao. 

Chép kinh lên vách đả, 

Chép chữ lên tường rêu. 

Vẽ chư Phật hiệu điêu, 

Ngàn năm lưu tích, cô liêu đi về. 

Em là Phật! 

Anh là Bồ Tát, nguyện về chân không..... !.... 


8. GÓC NHÌN VẺ PHÁP TU BÒ ĐÈ ĐĂNG LUẬN 

Bí mật pháp tu, giữa vùng đất Phạm Thiên tại Tây 
Tạng, tạo nên một không gian bao la đưa về thực tại. 

Đại sư A-Đề-Sa!”' đã trước tác Bộ Luận: “Bồ Đề 
Đạo Đăng Luận”!”3 (bo.dhipathapradipa), đây là một tác 
phẩm uyên thâm ảnh hưởng đến nền tu học, cho chư 
Tăng thời bấy giờ. Về cách nhìn, cách nhiếp phục chân 
tâm, đưa nền tư duy mới trong lộ trình giải thoát. 

Phật giáo Tây Tạng, đã ứng dụng trong thời kỳ hưng 





!27 A-đề-sa (zh.liJ‡Ỳb, sa. ati$a, ati{a) dịch ý là “Người xuất chúng, xuất sắc”, cũng được 
gọi là Nhiên Đăng Cát Tường Trí (zh. JÄJð rĩ }É #1, sa. đi›a karasrjfñäna,bo. jo bo 
rje dpal ldan ạ ti sha 
Z=Y TNY T3 T TRNTHIGITGI, A~øg1°`~-1 3, Là một Đại sư 
người Đông Ấn (982-1054), đã đóng góp rất nhiều trong việc truyền Phật giáo sang 
Tây Tạng. Sư là người sáng lập trường phái Ca-đương (zh. ÖI3ƒ}K, bo. bkø` gdams 
pa T7TỊGS IS 4IÁ1~ =3 gây ảnh hưởng rất lớn cho nền Phật giáo Tây Tạng, 
nhất là dòng Cách-lỗ (bo. gelugpa PT” ~ %1. Tã1~ #1) của Tông-khách- ba 
(bo. /song-kha-p4). 

123 Bộ. đề đạo đăng luận (zh. #†E1šIE1R, sa. bodhipathapradipa) là một tác phẩm quan 
trọng của Đại sư A-đề-sa, người truyền Phật pháp sang Tây Tạng trong thời kì truyền 
pháp thứ hai. Tác phẩm này là nên tảng tu học của hầu hết các tông phái Phật giáo tại 
đây. 





434 


vượng, giúp cho Tăng Đoàn có nếp sống chân tu, giới 
luật nghiêm trì, tự lợi và lợi tha hành Bồ Tát Đạo. 

Hành giả tu học, giúp chúng ta hiểu hơn về pháp 
môn tu, qua góc nhìn về pháp tu Bồ Đề Đăng Luận, giữa 
trí tuệ tinh anh, phát tâm đại nguyện trì giới, thực tập 
thiền định, tu lục độ Ba la mật, từ Tiểu thừa đến Đại thừa. 
Sự thực tập từ Phàm quả đến Thánh nhân, giúp ta khởi 
sanh năng lượng Thiền tuệ, diệt tận Tam độc (tham, sân, 
sĩ). Vì tham là từ nhiều đời kiếp, do tâm ái dục nên tàng 
thức cất chứa cái nghe, nói, đi, ăn, mặc, ngủ, dục nhiễn, 
sắc đẹp, tiền tài..., từ đó, ta tu học đạo tâm tham trở về vô 
tham, do có giới luật phòng hộ. Cho nên, vị tu học về Bồ 
Đề Đăng Luận phải nhìn rõ pháp tu, quán sâu về pháp 
hành, đưa đến giác ngộ vô thượng. 

Vì sân là từ vô thì kiếp, khổ đau đưa đến tâm tà kiến, 

nhìn chưa thông suốt, sự hành động và việc làm, giúp ta 
không đoạn được sự nóng giận, vì thế mà ta luôn bảo thủ 
tà kiến của ta, hay cái thấy của ta là đúng, vì nguyên nhân 
ấy. Hễ ai động đến bản ngã của ta, thì ta nồi sân. Do đó, 
hành giả tu tập Bỏ Đề Đăng Luận, phát đại nguyện tu học. 
Bồn chất liệu Từ - Bi - Hỷ - Xả, bằng tuệ giác tinh tấn, nhìn 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, thì lúc đó việc nghe 
từ cõi lòng thanh tịnh, việc học từ tư duy mới hơn. Ôm trọn 
pháp hành Tứ vô lượng tâm đề đoạn trừ sân trở về vô sân. 

Vì sĩ là do tâm ta mù quáng, xem luận giải ý thức mê 
lầm, không có giới luật, không thiền tập mỗi ngày, không 
hành trì chánh niệm. Do đó, vị hành giả nồi tâm đi lệch 
đường tu tập. Từ đây, ta tu học về pháp tu Bồ Đề Đăng 
Luận đoạn trừ s1, thì dùng pháp Quán thân trong thân, quán 


435 


tâm trên tâm, quán tuệ trên tuệ, quán nhân trên quả, quán 
nghiệp trên hành động, thì tức khắc hành giả đưa pháp lục 
độ Ba la Mật trở về con đường giác ngộ. Sự si mê lúc đó 
nhờ chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy 
đưa ta trở về vô si. 

Một hành giả tu tập theo pháp môn Hiển Mật song tu, 
cần phải bước vào tiến trình thọ trì phát nguyện quy y Tam 
bảo. Đồng thời, khởi lòng phát nguyện quy y để trở thành 
vị Phật tử tại gia chân chính. 

Ta nhận thấy, việc trở thành vị đệ tử Như Lai là do 
lòng tin phát ra, do tâm chí thành khẩn bạch, do hạnh đại 
từ trong sáng, nguyện từ tâm khởi duyên, phước đức nhiều 
đời hội đủ, nên việc quy y Tam bảo có từ vô thi đến muôn 
ngàn đại thiện duyên. 

Theo Câu xá luận quyền thứ 14 (Đại chính 29.7 C) 
có đoạn: 

“Quy y là cứu tế, vì nương tựa vào đó mà người ta 
vĩnh viễn thoát khỏi mọi khổ ách”. Hai tiếng quy y, giúp ta 
quy đầu về bờ giác, hay còn gọi là ngưỡng trượng, y trác, 
tiếng Phạn Pi.sarana, bo.skyabs. 

Quy y trong quan điểm Phật Giáo: Là quy y Tam bảo 
(chỉ cho Phật, Pháp, Tăng) tức là ta bước về con đường 
ánh sáng giải thoát, chân lý trí tuệ từ b1, với tâm thành quy 
ngưỡng bậc đạo sư giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hôi, 
đạt Niết Bàn tịch lặng chơn tâm. 

Một hành giả cần phải khởi lòng thệ nguyện, thực 
hành đi về con đường hạnh phúc, phát tâm thọ trì, học hỏi 
những điều đạo lý uyên nghiêm, giữ gìn giới luật lẫy căn 
bản đạo đức, cách sống có nhân cách. VỊ hành giả tu học 


436 


theo Phật giáo luôn lấy giới làm trọng. 

- Phát tâm tín thọ giới, không sát sanh, mà giúp ta 

phát nguyện phóng sanh, bồ thí kẻ khác, như loài vật (ốc, 
Có, (DHIHH: +ó.), Tất cả tạo cho ta có lòng từ bi yêu thương, 
đồng nghĩa tuổi thọ của ta tăng trưởng trường niên, dài 
mạng sông và học tập chuyên tu sâu sắc. 
- Phát tâm tín thọ giới không trộm cắp, mà giúp chúng 
ta phát nguyện bồ thí tài vật, giúp kẻ nghèo hơn ta, kẻ chưa 
đầy đủ nhân duyên phúc đức, để ta sanh tâm hoan hỷ, hiến 
tặng vật của mình cho kẻ khác. Chứ ta không mang tâm 
chiếm đoạt vật kẻ khác vào cho ta, mà còn giúp đỡ những 
ai đang nghèo hơn ta. Có như thế phúc đức trí tuệ, từ việc 
thọ trì giới pháp, theo lời thệ nguyện khiến ta vô thi kiếp 
về sau luôn được giàu sang và an vui tự tại, trong đời sông 
Phật tử thuần túy. 

- Phát tâm tín thọ giới không dâm dục, để giúp ta giữ 
được sự hạnh phúc cho chồng ta, cho vợ ta, cho con cái ta, 
cho gia đình và xã hội, có cái nhìn đoan chính, có lối về bình 
yên, chuyên lòng giữ gìn ngọn lửa tình yêutrong sáng. 

- Phát tâm tín thọ giới không nói láo, để giúp ta có 
được lời nói dễ thương, hành động dễ thương, việc làm dễ 
thương, khiến lòng tin nơi ta và mọi người có được sự tín 
nhiệm, uy tín sâu sắc cho hôm nay vả mai sau. 

- Phát nguyện tín thọ giới không uống rượu, để giúp 
ta có thêm trí tuệ thông minh, sáng hơn, nhanh hơn, thông 
hơn, khôn hơn, mới hơn, hay hơn về cách tư duy, cách 
hành sử chân chính. Cho nên, đã là đệ tử Phật, phát thệ giữ 
gìn năm viên ngọc minh châu chiếu tỏa, khắp không gian 
và thời gian, chánh pháp, được viên dung. 


437 


Một hành giả quy y Tam bảo cân phải hiểu thế này: 

- Buddha Sarana gacchàm! (Con xin quy y Phật): Phật 
là đẳng giác ngộ con xin về nương tựa. 

- Dharma “Sarana gacchàm! (Con xin quy y Pháp): 
Pháp là đẳng giải thoát con xin về nương tựa. 

- Sapha “Saranam gacchàm! (Con xin quy y Tăng): 
Tăng là bậc Thầy chỉ đạo cho con xin về nương tựa. 

Thật vậy, ta quy y tín thọ luôn lấy giới làm trọng. 
Cho nên, cần phải tiết chế từ Thân, Khẩu, Ý luôn được 
chân tâm thanh tịnh, ít nói lời thô tục, hạn chế việc nghi 
hoặc, cố găng không phán xét, luôn sống lục hòa tôn trọng 
và giữ gìn, thương yêu vạn vật chúng sanh, luôn trì danh 
niệm Phật, phát tâm thọ trì trai giới, hành trì pháp tu theo 
Sở nguyện. 

Theo truyền thông Phật giáo Tây Tạng, được truyền từ 
Ấn Độ vào từ thế kỷ VII đã có pháp quy y, đó là: Quy y Tam 
bảo (Phật, Pháp, Tăng), ngoài ra thêm một quy y nữa đó là 
còn có vị Bồn tôn tức là: Quy y Bồn tôn, gọi là Tứ quy y. 

Theo khoa nghi do Hòa thượng Huyền Thanh dịch: 
Tứ quy y là Quy y Đức Tỳ Lê Giá Na Như Lai; Quy y Phật 
Đà Da (Buddhaya); Quy y Đạt - Ma - Da (Dharmaya); 
Quy y Tăng - già - da (Sanghaya). 

Trong khoa nøi có lời tâu bạch quy y như sau: 

“Đệ tử chúng con khắp tận pháp giới chúng sanh, kể 
từ hôm nay cho tới lúc thành tựu tuệ giác Phật Đà, mãi về 
tận vị lai. Con xin phát đại nguyện quy y Đức giáo chủ Tỳ 
- Lô Giá - Na Như - Lai (Kim Cang Thượng Sư) cùng chư 
Phật - Pháp - Tăng Tam bảo thường trụ”. 

Ta đọc thế này: 


“Namo Vairocanaya (Nại mô cô-lỗ Tỳ da), Nại mô cô 
rô tỳ da, Nam mô Tỳ Lô - giá Na). 

Namo Buddhaya (Nại mô bột tháp da, Nam mô bạt 
thạp da, Nam mô Phật - Đà - da). 

Namo Dharmaya (Nại mô đạt nhi ma da, Nam mô 
Đạt - Ma - Da). 

Namo Saghaya (Nại mô Tang Kiệt da, Nại mô Tang 
cốt da, Nam mô Tăng - già - da). 

Tỳ Lô giá Na Phật hay Tỳ Lô Như Lai, theo tiếng 
Phạm là Vairocana, Hán dịch là Tỳ - Lô - Giá - Na, Tỳ - Lô 
- chiết - Na, Phệ - Lô - Giá - Na, Tỳ - Lâu - Giá - Na, Cô - 
rô - tỳ - da, Câu - lô - tỳ - de, được dịch rộng là Biển nhất 
thiết xứ. Trong pháp tu Mật Tông gọi là Đức Phật Tỳ Lô 
Giá Na - là vị pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 

Mật Tông giáo gọi ngài là Đại Nhật Như Lai, tức Đức 
Phật ở ngay vị trí trung tâm, tượng trưng cho trí tuệ cùng 
khắp pháp gIỚI, chiếu sâu vào ngõ tối vô minh, giúp chúng 
sanh quay về bến giác, trong trầm luân sanh tử luân hồi. 

Ta thấy, trong quan điểm Đại Thừa Phật Giáo thì Đức 
Thích Ca gồm có Ba Thân: Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân. 

Hóa Thân: Ngài chính là Đức Phật lịch sử đã Đản 
sinh và Nhập diệt trên trái đất này, tại vùng Nepal - Ân Độ, 
có thật trong đời. 

Pháp Thân: Thần Ngài chứng ngộ thành chánh giác 
dưới cội Bồ Đề. 

Báo Thân: Thần do sự tu tập chư vị Bồ Tát tái sanh, 
đầy đủ ba hai tướng tốt, để chứng ngộ Bồ Đề. 

Theo Kim Cương giới Mạn Đà La: Đức Tỳ Lô Giá 
Na tượng trưng cho Đại Nhật Như Lai là Ngũ uân. Không 


439 


đại của ngũ đại pháp giới, thể tánh trí của ngũ trí. Theo 
Thai Tạng giới Mạn Đà La thì Đại Nhật Như Lai chính là 
nhụy sen tượng trưng từ bị, giải thoát, chân như, viên mãn, 
thanh tịnh, tinh chuyên trong sen tuệ từ nghiêm. 

Thâu tóm lại, Đại Nhật Như Lai đưa ánh sáng chân 
lý, chiếu rọi khắp cùng pháp giới như ánh ban mai tuệ nhật 
giữa thế gian phảm tục, chiếu vào con đường vô minh để 
vươn lên Phật tỏa hào quang, không phân loại thời gian 
cùng tận, huyền thân bao la đều đón nhận ánh mặt trời, 
pháp tuệ chân dung từ lòng từ bi Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Nguyện, Đại Trí khắp pháp giới, từ Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới đến sanh tử vô minh, thắng đến Niết Bàn tịch 
diệt. Trong tứ quy y của Phật Giáo Tây Tạng, có Mật giáo 
Du già quy y thanh tịnh, chân như pháp thân gọi là quy y Đại 
Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Mặt khác, Phật tử 
Tây Tạng còn quy y Lạt - Ma, tức là vị thầy Bồn tôn. Lạt Ma 
tiếng Tạng là: Blama nghĩa là bậc Thượng nhân, thượng sư, 
ta biết rằng vị ấy có đầy đủ trí đức và phước tuệ. Bên ngoài 
là công hạnh thắng duyên, bên trong là trí tuệ viên thông. Do 
đó, mà tại Tây Tạng, Bồn tôn là bậc thầy quyền quý, theo 
tâm nguyện tu học và hành trì để đi đến đời sống giác ngộ, 
viên nguyện tuệ căn trên đời sống tâmlinh. 

Ngài A Đề Sa đã trước tác Bồ Đề Đăng Luận dựa trên 
cơ sở tín thọ quy y Tam bảo, quy y Bồn tôn và tu học Giới, 
Định, Tuệ ..., một hành giả tu học theo Bỏ Đề Đăng Luận 
phải phát tâm thọ trì tam quy, tứ quy y và giới luật được 
đặt trên hàng đầu. 

Tăng thượng giới học (adhisìlásiksà), giới luật là nền 
tảng kim chỉ nam, một vị tu học cần hiểu sâu và cạn từ giới 


440 


Tỳ kheo, Tỳ kheo n1, cận sự nam, cận sự nữ, SadI, Sadli n1, 
Thức xoa hay thọ giới Bồ Tát. 

Học giả luôn nghiêm hành thọ giới pháp, đưa vào bến 
giác thành tựu, hạnh phúc, an vuI, g1ới thể viên mãn. Hành 
giả phát tâm tu học trong phát môn thiền định, do ý thức tu 
nguyện, nên hành giả phát nguyện. 

Tăng thượng định học (adhicitta”siksà), phép màu từ tu 
tập giới luật, nên định tâm phát sanh. Do đoạn trừ phiền não, 
diệt sạch tham sân s1, nên vị hành giả Lạt Ma tuân theo chín 
phần thiền định, do Tôn giả Giới Hiền (Buddhabhadra) triển 
khai, cho sự tu học thiên định nên tôn giả A Đề Sa đã chỉ dạy 
triển khai trên tác phẩm Bồ Đề Đăng Luận làm góc. 

- Lìa ma nghiệp tức là ta biết rằng sinh, lão, bệnh, tử 
là nghiệp ái dục khổ đau, nên tu học đoạn nghiệp thì chấm 
dứt sanh tử luân hồi, do hành giả giữ gìn giới luật và thiền 
tập quán tuệ trong hơi thở của giây phút tại tâm. 

- Lấy việc nghe pháp làm hướng dẫn nền tảng căn 
bản, ta học pháp khổ, tập, diệt, đạo, ứng dụng tuệ nhãn có 
chánh kiến, chánh tư duy, băng lời pháp chư Phật, hành 
trì để đạt được tuệ trí. Do đó, vị hành giả luôn học pháp 
trong khoảng khắc thời gian tu tập, đề đạt được giải thoát 
Niết Bàn!” sanh tử. 











1 Niết-bàn (zh. ï##, sa. . nivãja, DI nibbang, ja. nehan) là từ được dịch âm từ gốc 
tiếng Phạn nirvã1a hoặc tiếng Päli nibbãna. Nirvã—a nguyên là phân từ thụ động quá 
khứ của động từ nih- Xvã (2) nirväti với nghĩa «thối tắb›, «dập tắp› (một ngọn lửa) và 
như thế thì mvãja mang nghĩa đã bị dập tắt, thôi tắt. Qua đó mà thuật ngữ nirvãna 
cũng được dịch nghĩa là Khổ diệt, Diệt (zh. ỳ8), Diệt tận (zh. ỳä äï), Diệt độ (zh. 
JŸ), Tịch diệt (zh. #/#), Bất sinh (zh.4“E), Viên tịch (zh. [B| #), và vì khổ diệt 
được hiểu là mục đích tối cao trong đạo Phật nên zvãja cũng được dịch ý là Giải 


thoát (zh. ##lHñ) 








441 


- Vứt bỏ ví luận nghĩa là hành giả quán tuệ trên thân, 
học điều chánh kiến, thực hành pháp tứ chánh cần, duyên 
tuệ uy nghiêm tu học, đừng để loạn tâm ái nghiệp tăng 
trưởng, thì tức khắc tâm thanh tịnh chân như, ví luận 
đoạn sạch thì thiền định viên mãn. 

- Không tham nói rộng, nghĩa là chánh ngữ, chánh 
niệm, chánh tinh tấn lúc nào và ở đâu ta thực hành niên 
mật, đồng thời tâm hiểu, nên ta chọn lọc ngôn từ để thuyết 
pháp. Tu học chọn pháp mà huân tu thiền định, không tham 
cầu nhiều làm tâm nhiễu loạn. 

- Dựa vào tướng mà tác ý nghĩa, là tánh tưởng luôn 
do sự tu học từ định tâm phát sanh nên ta tu học cái gì, ta 
hiểu và giúp đời sống tu trì an lạc, thì ta giúp ích cho đời 
để tâm tác ý như lý. 

- Niệm định phúc đức nghĩa là, hành giả biết tu học 
chánh niệm, nhớ nghĩ viên quang, chân lý tự do, an định 
trong chánh định, chọn pháp tu hành, tuệ căn phước huệ. 

- Chăm chỉ đối trị ta tu học về kệ pháp Bồ Đề Đăng 
Luận, nên quán chiếu tinh tấn chuyên cần, để đối trị pháp 
biến nhác, lười biếng, giải đải, tâm ỷ lại với cái đã có, từ 
đó sự ngu s1, ngã mạng tự cao luôn lấn hiếp đến ta. Do đó, 
hành giả luôn ý thức tu học là pháp thiền định đưa đến đời 
sống chánh niệm, an lạc thường trú tại tâm. 

- Hòa hội chỉ quán nghĩa là ta tư duy chân lý, cái nào 
đúng thì khai triển pháp học hảnh trì, cái nào sai giúp ta 
nhận diện quán chiếu, để từ đây việc thiền tập đạt đến tâm 
an, thân an, tuệ an, định an, niệm an, thì hạnh phúc có mặt, 
tuệ quán hòa hội với chỉ trì ác kiến, sẽ chấm dứt. 


442 


- Hiểu rõ ăn, ở chỉ là phương tiện hành giả tu học lẫy 
giới làm trọng, hay một bát ngàn nhà rong chơi, việc ăn, 
việc ở chỉ là quán trọ dừng chân tạm nghỉ, biết vô thường 
là huyễn mộng giả lối về, dứt ái nghiệp sanh tử viễn ly về 
tâm đạo. Hành giả Lạt Ma tu học, nên mỉm cười về pháp 
môn thiền định do giới đức tăng trưởng niềm tin. 

Tăng Thượng tuệ học (adhipraJnà'siksà) do sự tu trì 
thiền định. Hành giả phát nguyện khai mở trí tuệ, sự tu học 
qua. Về sự chỉ trì tác duyên, nên việc quán trí tuệ bằng pháp 
môn Lục độ ba la mật. Khi ta sanh trưởng tuệ học, ý thức 
việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thuộc 
về pháp phương tiện giúp cho ái nghiệp, nhân quả, tâm ác 
được đoạn trừ. Giúp cho phúc đức tăng trưởng lòng tin sâu 
về Tam bảo nên chân lý Bát Nhã là trí tuệ, để tu tập chứng 
đắc đạo quả Bồ Đề, đưa đến đời sống an vui giải thoát. 

Bồ Đề Đăng Luận, do căn duyên sanh trưởng từ 
lòng Đại nguyện Bồ Tát Đạo cho nên: Bậc thượng sĩ tu 
học lấy giới luật làm trọng, đoạn ái nghiệp, lấy Tứ diệu đế 
làm căn bản tu trì, lấy pháp tu 37 phẩm trợ đạo làm căn 
bản pháp học, học hạnh Bồ Đề tâm, thọ trì Bồ Tát ĐIỚI, 
cứu giúp tất cả vạn loại hữu tình đang trầm luân khổ ải, trở 
về Niết Bàn tịch diệt. 

Bậc trung sĩ thì có tâm chán ghét sanh tử luân hồi, lìa 
xa các ái nghiệp ngũ dục thế gian, tâm lợi dưỡng vẫn còn. 
Cho nên hạnh phát tâm đoạn trừ ái dục, để trở về bậc cao 
hơn, khi Bồ Đề Tâm mở ra, tự lợi đẹp sạch thì bước vào lỗi 
đạo bình an. 

Bậc hạ sĩ thì có tâm tham lam, ích kỷ, tâm mong cầu 
lợi dưỡng, thích chốn ái nghiệp trầm luân, thấy khổ không 


443 


cho là khổ, mà cứ mê lần vào ái nghiệp của khổ, lẫy tâm 
vui làm hưng thích. Do đó, sự tu học có lúc bị trễ nải, còn 
vướng lụy luân hồi. 

Cho nên, nhân duyên thù thăng hành trì, Giới, Định, 
Tuệ, tu tập đại nguyện lục độ ba la mật là pháp tu có tâm 
Bồ Tát, quán chiếu Nhân quả, Nghiệp báo, Luân hồi, luôn 
thông tuệ chân lý an nhiên. Việc tu học cũng trở nên nhẹ 
nhàng và trở về nội tâm thanh tịnh. Sự hành trì thiền tập 
do đạt được Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xả để giúp ta 
thành nguyện Bát Nhã tình yêu, trên đỉnh cao trí tuệ, đó là 
giải thoát sanh tử, đưa tâm phàm, trở về tâm Bồ Đề tự tại. 
Thật vậy, hành giả tu học Hiền Mật song hành, nên quán 
tuệ ngọc như Kim Cương trong chéo áo, giải thoát, mà 
quên đi do vô minh vùi lấp. Do đó, pháp tu bằng hạnh 
tâm Bỏ Đề qua tác phẩm Bồ Đề Đăng Luận, qua góc nhìn 
pháp tu, giúp ta sở hữu pháp tỏa chiếu, giữa không gian đại 
ngàn biển pháp, để đến giác ngộ chân tâm. 


9. PHÁPQUÁN TU CHỈ, CỦA ĐẠI SƯ TÔNG KHÁCH 
BA TRONG TỨ VÔ LƯỢNG TÂM. 

Tây Tạng có nên tảng giáo lý căn bản, từ Tiểu thừa đến 
Đại thừa, đến Mật thừa thông suốt với nhau. Nhờ chư vị tổ 
sư truyền giáo giúp cho chư vị Lạt Ma phát triển chuyên 
tâm tu học. Một trong những tác phẩm lỗi lạc, kế đến Đại 
sư A Đề Sa đã đặt nền móng cho Luận tạng, giới học, Mật 
giáo được phân cấp rõ ràng, đồng nghĩa phát huy giáo lý 
Mật tông lên tầm nhìn quán tuệ. Đại sư Tsongkapa (Tông 
Khách Ba) đã tu học qua Mật giáo, Hiền giáo, Thông Luật 
tạng và cũng chính ngài là vị giáo huấn canh tân Phật Giáo 


444 


131 


Tây tạng đến hôm nay. 

Đọc tác phẩm Bồ-đề-chánh-đạo-bồ-tát-giới luận, 
Bồ-đề-đạo-thứ-đệ luận (Byan - chub - gyirim - pa) cùng 
Bộ Chân-ngôn-đạo-thứ-đệ (Griags-rim chen-po) do Đại 
sư Tsong - Kha — Pa (Tông Khách Ba)!?° trước tác, đã củng 
có một hệ thống tu học theo thứ lớp, từ Hiển giáo (biết 
được nguồn kinh, luật, luận, từ Tiểu thừa, đến Đại thừa, 
phát tâm tu trì giới luật, hành Bồ Tát Đạo, ...), tức từ Tam 
thừa tạo nên hàng Tăng sĩ có đầy đủ phúc đức, giới hạnh, 
trí tuệ, từ bi, mang áo nghĩa phạm hạnh đến Tăng đoàn, có 
phẩm chất cao quý. Từ Mật giáo đến Kim Cương Thừa ”'. 
Đồng thời, khởi tâm quy y Kim Cang Thừa tôi thượng đạt 
quả vị Niết bàn chân tịnh. Từ đây, ngài đã xiến dương 
giáo nghĩa cho cuộc trùng hưng Phật giáo Tây Tạng trở 
nên quy phạm, có góc nhìn cao về giáo lý Phật Đà từ tôn. 

Tác phẩm Bà - Đề - Đạo Thứ - Đệ - Luận!32(Byan 
- chub - gyIrim - pa), bộ Luận này Đại sư Tsongkapa dựa 
trên nền tảng Bồ Đề Đăng Luận (Bodhipathapradtìpa) để 
biên tập, khảo cứu, triển khai pháp tu Thượng sĩ cho hàng 
Đại thừa Bồ Tát, tu tập về pháp Bát Nhã Ba La Mật, hạng 
Trung sĩ cho hàng Nhị thừa pháp tâm tu Lục Độ Ba La 
Mật, hạng Hạ sĩ cho hàng phàm phu, tu học về Tứ Diệu 


PM Tông Khách Ba (Tsongkhapa) (rJe 7Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa) (1357- 1419) 


được xưng tụng là hóa thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi (Manjushri) 

Kim cương thừa (zh. all 3R, sa. vaj/rayana) là tên gọi một trường phái Phật giáo 
xuất hiện trong khoảng thế kỉ thứ 5, 6 tại Bắc Ấn Độ. Kim cương thừa bắt nguồn 
từ Đại thừa (sa. øahãyãna) và được truyền qua Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản , 
Mông Cổ và Nga. 











!2 Bồ-đề đạo thứ đệ luận (zh. #£##)⁄Zðiâ, bo. lam-rim “14~ SSX#T —— ) là tên 





chung của một số bản luận do những vị Đại sư Phật giáo Tây Tạng sáng tác, dựa theo 
tác phẩm Bồ-đề đạo đăng luậncủa A-đèề-sa. Những bộ luận này nêu rõ từng chỉ tiết từ 
lúc nhập môn đến khi đạt Bồ-đẻ. 


445 


Đê 

đồng thời lấy thiền tập tu chỉ và tư duy quán chiếu. Về 
giới luật, 37 phẩm trợ đạo, thực hành giới định tuệ, bỏ 
tham sân s1 tam độc tiêu trừ. 

Ngài Tsongkapa còn dùng pháp tư duy liên thông đến 
Đại sư DI Lặc qua “Hiện - Quán - Trang - Nghiêm - Luận”. 
Tất cả, đều mang giáo lý căn bản, được chia ra như sau: 

1. Triển khai tiêu sử Đại sư A Đề Sa, nêu lên tổng 
quan Bộ Luận, đồng thời phân tích, diễn giải về Tam sĩ. 

2. Phần kế tiếp triển khai Tam sĩ để đi về quy trình 
tu học, hành đạo. Rồi tìm ra chân lý Phật tâm, ứng dụng 
vào đời sống của vị Tăng sĩ và Bồ Tát. 

3. Phần cuối phát tâm thọ trì, quy y về Kim Cang 
Thừa đó là Mật giáo tu học, chơn ngôn thần chú, thông 
đạt Hiển Mật song tu. 

Trong quá trình tu học, ngài Tsongkapa đã chia ra 
hai phân, gồm Quảng Luận và Lược Luận, mục đích đi sâu 
vào chỉ tiết và triển khai bàn luận trong các thời thuyết 
giáo của Ngài. Quảng Luận gồm 24 quyền và Lược Luận 
được chia thành 6 quyền. Đồng nghĩa, khai mạch giáo lý 
chư Phật và phát huy tính ưu việt chuyên tâm tu chỉ và 
quán cho pháp hành Tứ Diệu Đế, ba bảy phẩm trợ đạo, 
Tam Vô Lậu hoặc tu giới Luật, quán chiếu Tứ Vô Lượng 
Tâm. 

Qua góc nhìn về Bồ Đề Đăng Luận!33, một vị tu trì 
cần phát triển năng lượng Từ - Bi - Hỷ - Xá, để đạt được 





133 gậ- gà đạo đăng luận (zh. ?°È1Š Šlïiầ, sa. bodhipathapradïpa) là một tác phẩm quan 
trọng của Đại sư A-đề-sa, người tu Sf Phật pháp sang Tây Tạng trong thời kì truyền 
pháp thứ hai. 


446 


thiền định chỉ trì tác ý, về nguồn chân tâm làm gốc. Để 
từ đây ta có cách nhìn về Lục Độ Ba La Mật (bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí tuệ). Mặt khác, 
chuyên tâm tu học để thấy được chân tướng an lạc trong 
giáo lý chư Phật: 

1) Pháp tu chỉ qua Tâm Từ: Trong Tứ Vô Lượng Tâm 
là dòng tâm vô biên, vô lượng, không ngần ngại giữa muôn 
trùng tuyết trăng. Vì chân tâm thanh tịnh, qua pháp tu chỉ, 
là đình chỉ mọi tật đố tham, sân, si, ác kiến, tà kiến, biên 
kiến, ngã mạng, tự cao, tham chấp, vọng tưởng. Do đó, 
Tâm Từ là (Mattà) lòng thiện tâm, hảo tâm, tình thương, 
độ lượng, rộng lớn, bao dung trong pháp chỉ tu học. Vì một 
hành giả tu chỉ, phải quán sâu Tâm Từ luôn có mặt khắp 
cả không gian, thời gian bao la, chỉ ra cho ta thấy được 
pháp ác tâm, để buông bỏ và chuyên nghiệp thức, nhận 
diện mang tình thương đến muôn loài trong trí tuệ tâm từ. 
Vì tình yêu chân lý mà ta nên học pháp từ tâm hay tâm 
từ trong ý thức nhận diện. Qua tâm ác, hung dữ, ác ý thì 
thật nguy hiểm cho ta và người khác, nên tu học theo Bồ 
Đề Đăng Thứ Đệ Luận cần phải chỉ từ tác duyên, với tâm 
yên tĩnh không tán loạn, không nhiễu trí, không tham cầu 
bản ngã, mà dụng tâm văng lặng, nguồn năng lượng chỉ trì 
trong pháp tu trên, tức khắc có được bản tánh Như Lai, tâm 
từ rộng lớn khắp cả cùng tận thời gian cho sự học đạo đến 
việc hành Bồ Tát Đạo cho vạn hữu chúng sanh qua pháp 
tu chỉ từ tâm. 

2) Pháp tu chỉ qua Tâm BI: Tâm bị là (Karuà) lòng từ 
bi mẫn, rung động khô đau giữa vạn hữu chúng sanh. Mang 
tình yêu xoa dịu lại, chia sẻ, an ủ1, cho người bất hạnh. Pháp 


447 


tu chỉ theo Ngài Tsongkapa chỉ định lòng thương, lòng bị 
mẫn cao thượng, giúp cho ai còn nghèo khổ, chỉ cho họ 
tu tập từ pháp tâm kính Tam bảo, quy y Phật Pháp, Tăng. 
Đồng thời, giúp cho họ biết chỉ quán tu tâm trên giáo lý 
Phật Đà, nhìn cuộc đời là khô đau do bị sanh, bị chết, bị già, 
bị bệnh, bị nghèo khổ, bị uế trược làm cho tâm trí mù lòa. 

Hành giả tu tập về Pháp Tâm Bi qua thiền định lắng 
vên, chỉ tu nguyện tác ý nhân duyên, tạo phúc đức giúp kẻ 
khác, biết đến nghiệp báo, luân hồi. Vậy thì Tâm Bi mở ra 
khắp cả thời gian, đưa lòng từ bi mẫn đến với pháp tu chỉ 
về lỗi đạo chân tâm. 

3) Pháp tu chỉ qua Tâm Hỷ: Tâm Hỷ là (MuDiTà) 
nghĩa là lòng vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh khiết, chất liệu hạnh 
phúc chân tình an lạc, năng lượng có từ trong tâm phát ra 
hành động tu học, thực tập pháp tu chỉ thì tự do trong sanh 
tử, thiền định lăng yên quán chiếu lại nguồn tuệ pháp. 

Hành giả cần ban trao ngọn đèn thiền trí tuệ, cho 
những nơi bị bóng tối, tức khắc niềm vui có ánh sáng sẽ 
rộng lớn bến bờ Niết Bàn, hành Bát Nhã chân nguyên. Tâm 
sân hận, sĩ mê bị rơi rụng khi Tâm hỷ có mặt, và tu chỉ luôn 
an trú thiền định văng lặng phiền não, ở đời sống vị Lạt 
Ma. Đây là pháp tu hành trì chân lý tự tại, từ Bồ Đề Thứ 
Đệ Đăng Luận của Ngài Tsongkapa. 

4) Pháp tu chỉ qua Tam Xả: Tâm Xả là (Upekkhà) dòng 
tâm cao cả, trong sáng, nhất tâm buông bỏ hết ái nghiệp, 
nhìn đúng đắn như chiếc lá sen khi dính nước sương giữa 
trời, rồi trược sạch uế tạp trở về chân tâm trong sáng. Ta 
có sự tu trì về chỉ, thì lòng buông bỏ tham được diệt sạch, 
với tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, ăn, ngủ, tham 


448 


cầu được diệt trừ mang đến vô tham bình an, buông bỏ ái 
chấp. Hành giả luôn quán tâm trên thân để hành trì tu chỉ 
trở về nguôn tuệ giác an bình. Qua Từ - Bi - Hỷ - Xả vị 
hành giả nhìn tâm mà quán chiếu an trú, khéo nhìn nhận 
chánh tư duy dài lâu hơn, mở lòng thương, pháp tình yêu 
giúp đỡ, vui vẻ chấp nhận hạt giống xấu chuyền hóa, xả 
bỏ ái nghiệp, an trụ chân lý Như Lai, đó gọi là pháp tu chỉ 
với Pháp Tứ Vô Lượng Tâm, Bồ đề chúng sanh nây mầm 
như hoa sen trong sáng giữa biển trời uế trược trầm luân. 


10. PHÁP HỌC TU QUÁN, QUA GÓC NHÌN ĐẠI 
SƯ TÔNG KHÁCH BA VỚI BÁT CHÁNH ĐẠO 

Ai đến Tây Tạng cần phải hiểu hơn về bí mật pháp 
tu từ Luật Tạng, Mật Tạng, Hiển GIáo, đến chơn ngôn 
mật chú uyên thâm. Đến đề học, tu và quán, chỉ và trì, rồi 
tâm thức luôn có mặt, dẹp trừ đi phiền não, ái nhiễm. Rồi 
đi về vùng tuyết trắng ngự tọa chuyên tu. 

Mặt khác, ta biết rằng Đại sư Tông Khách Ba đã lấy 
tư tưởng Trung Đạo của Tổ sư Long Thọ!3, làm căn bản 
tu quán, nên tuệ giác được sanh trưởng từ Giới, Uấn, Xứ 
là bậc tự thể vô ngã, chân không. Qua đây, ta biết vị tu tập 
về Bỏ Đề Đăng Luận nên lấy Bát Chánh Đạo làm trọng, 
ngoài những tuệ giác tam sĩ ra, thì vị tu học về quán thì 
nên hiểu hơn về Bát Chánh Đạo'3Š liên hệ mật thiết với 





!3 Long Thụ, còn gọi là Long ThọU (zh. §EÏ†; sa. nãgãr/una zin; bo. kiu sgrub 
TL. ~ 17), dịch âm là Na-già-át-thụ-na (zh. 8ÄfIIf8j#†8Ä), thế kỷ 1-2?!, là một 
trong những luận sư vĩ đại nhât của lịch sử Phật giáo. 

ĐŠ Bát chính đạo (zh. bãzhèngdào JVIE3l, pị. Ariyo atthaägiko maggo, sa. Ärya 
“stanga margah”), còn gọi là Bát Thánh đạo, Bát chỉ Thánh đạo, Bát Thánh đạo 


449 


Tam vô lậu hoặc, đó chính là Giới, Định, Tuệ. 

Giới là nguyên tắc, tránh xa từ bỏ, thân cận, ngăn 
ngừa, phòng hộ, chế ngự, là tươi mát, chân tâm. Ta biết 
được giới, giúp cho hành giả tu tập ngăn ngừa dục vọng, 
tham ái, giúp cho ta có được phước đức và trí tuệ. Do tu 
tập về giới luật nên Bát Chánh Đạo giúp cho ta phòng hộ 
qua chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 

Vì sao? Vì chánh ngữ'!?5 là lời nói chân chánh, lời nói 
không ái ngữ, không gây chia rẽ, không bị phân tranh, 
nên giúp cho hành giả giữ gìn giới luật một cách nghiêm 
minh, đích xác, chân lý từ trí tuệ và từ bị. Do đó, vị tu 
quán phải hiểu được từ quán tuệ tu trì. 

Chánh nghiệp!° là hành động tạo tác băng chân lý 
theo lẽ phải, có lương tri quán chiếu, không sát sanh hại 
vật, do vậy vị hành giả tu quán nhờ giới mà phát sanh 
giới thể đoan chánh, giới đức luôn là bậc hạnh lành. 

Chánh mạng'° là mạng sống của muôn người và 


phần, Bát trực hành, Bát đạo hành, Bát chánh, Bát đạo, Bát chi, Bát pháp, Bát lộ.!" 

3 Chánh ngữ (zh. IERẼ, pi. samma-vãcã, sa. samyag-väk, bo. yang dag 
pa`ingag ST SỊT1IS®~EI”): Là những lời nói thể hiện chân lý ngay tại đây và 
bây giờ, những lời nói vượt thoát tam giới để cho người nghe thấu hiểu được chân lí 
nhiệm màu mà thoát l¡ sanh tử luân hồi đó được gọi là chánh ngữ. 

Chánh nghiệp (zh. 1EŠŠ, pi. sammnã-kammama, sa.  samyak-karmamia, bo. 
yang dag pa`i las kyi míha` NETONIPHẠC TQMN THỦ, TAIMOLT Suy nghĩ lời nói 
hành động tương tâm với chính kiên, khi một người có chính kiên rôi thì suy nghĩ 
hành động đêu là chính, hành động ngôn ngữ đêu thê hiện đạo lí đê người khác được 
nhận đạo lí đê khai mở đạo lí của chính mình, những hành động được xuât phát từ nơi 
thân của mình, nơi lời nói của mình thê hiện trọn vẹn cái đạo lí giác ngộ giải thoát và 
khai mở trí tuệ cho mọi người đê nhận chân ra được chân lí nhiệm màu đó được gọi là 
chánh nghiệp. 

Chánh mạng (zh. 1Ef, pi. sưmnđ-ãjïva, sa. samyag-äjTva, bo. yang dag 
pa`i `isho ba GỊC~NỊTỊG T7 TT): “vị Thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi 
sống với chánh mạng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh mạng.” 


137 


138 


450 


vật, bằng hành động nghề nghiệp lương thiện, không làm 
tốn hại người và vật, luôn dùng lời chân thật do tu quán 
mà giới hạnh phát sinh. 

Ta thấy rằng, giới giúp tu quán, nên có được ba con 
đường từ lời nói, có ý bão hòa, dung dị tự nhiên, nên ý 
nguyện mạng sông luôn có ý thức và trách nhiệm giúp 
cho hành giả tu tập được bình an. 

Định là sự yên lắng, vững chãi, dựa vào nền tảng 
của giới, đẹp trừ phiền não khởi sanh trí tuệ. Do đó, định 
giúp cho hành giả tu quán luôn luôn thông đạt chánh tư 
duy và chánh định để phát sanh thiện tâm. 

Vì sao ? Vì chánh định!” là sự yên lặng, lắng trong 
tâm thức dẹp bản ngã tự cao, dẹp tham, dẹp sân, dẹp si, 
đẹp tà kiến, đẹp lòng đó ky hơn thua, dựa vào định căn và 
định lực làm viên dung tuệ giác. Cho nên hành giả tu tập 
từ giới luật tròn đầy. 

Chánh tư duy''° là tư duy đích xác, chân lý, nguyên 





!32 Chánh định (zh. 1E7E, pi. samnã-samadhi, sa. samyak-samadhi, bo. yang đag 
pa` tỉng nge `dzin STRITHS®ST5BSETE"~qE*ã”). “Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền 
thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ 
tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
chánh định". 

!49 Chánh tư duy (zh. 1EJ8ffÉ, pi. samnä-sa1ikappa, sa. samyak-sainkalpa, bo. yang dag 
pa`i riog pa ETSRTTRS®STS, ST”); Suy nghĩ chơn chánh, những suy tư không 
vướng mắc trong tam giới nữa, những suy nghĩ tìm phương tiện để cứu giúp chúng 
sanh trong tam giới ra khỏi sanh tử luân hôi. 


451 


nghĩa, không lịch lạc mà còn vun trồng thiện duyên, cho 
nên vị hành giả tu quán luôn an tường Luật Tạng một 
cách viên mãn, thông hiểu chân lý trung quán và nhân 
duyên quán để từ đó, ta đi về Bồ Đề Đăng Luận qua Tam 
Sĩ, hướng đến đời sống giác ngộ và giải thoát. 

Tuệ thì giúp ta hiểu sâu hơn về nền tảng Luật Tạng, 
Luận Tạng, Quán Chiếu về khổ, không, vô thường, giúp rõ 
các pháp vô ngã diệt trừ vô minh do chánh kiến, chánh niệm, 
chánh tỉnh tần. 

Vì sao? Vì tuệ phát sinh do cách nhìn chân lý, minh 
triệt đích sát và uyên bác, bằng tâm thanh tịnh huân tu 
quán niệm, về giới luật như Đại sư Tông Khách Ba giữ 
gìn Luật Tạng. Trái lại, ta là một vỊ tu tập nên quán chiếu. 

Về chánh tinh tấn!*! nỗ lực trong đời sống, luôn lấy 
yếu chỉ Luật Tạng như giới thể vô biểu phát sinh do Tấn 
căn, Tấn lực phát tuệ, để từ đó pháp tu quán liên hệ chặt 
chẽ cho ai nguyện và tiến bước đi về. 

Chánh kiến!“? làm ta hiểu hơn cuộc đời vô thường là 





!' Chánh tỉnh tấn (zh. 1EJŠ#É, pi. samưnã-vãyãma, sa. samyag-vyäyäma, bo. 
yang dag pa` risal bạ ỊETSRITHS®~S 7”): “Với mục đích khiến cho các 
ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, 
tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được 
trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tắn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho 
các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố găng, tinh 
tân, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy 
trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, 
khởi lên ý muốn, cố gắng, tỉnh tân, sách tấn, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
chánh tỉnh tấn.” 

Chánh kiến (zh. 1E Bễ, pi. samưnã-diffhi, sa. samyag-drsf, bo. yang dag pa`i 
lia bạ STSMITHS®S~4, TH”): Phá vỡ vô minh nghiệp tập Tgàn đời ngàn 
kiếp, cái thấy cái nhìn đúng với chân lý đúng với sự thật về trần gian này, 
một người có chính kiến là người đã thâm nhập được Phật đạo đã hòa nhập 
vào bê tánh giác ngộ giải thoát toàn triệt để có cái trí tuệ phủ khắp tam giới 


142 


452 


khổ đau, cho nên giúp ta tuệ giác tu tập một cách rốt ráo 
và hoàn thiện thành quả. 

Chánh niệm! là người tu luôn quán chiếu ý thức, 
hơi thở vào ra, biết rõ thực tại về tuệ giác minh triệt, thông 
hành nguyên lý tuệ giác quán tâm. Qua góc nhìn tu học, 
từ việc hành trì tu quán trong pháp, chấp bản ngã vô 
minh, diệt sạch Tam độc, sự si mê mù quảng từ vô minh 
che lấp, nên ta hiểu được gốc vô minh là tham ái còn 
nhiều nguyên nhân căn bản. 

Ta biết rằng, pháp học tu quán qua góc nhìn chánh 
kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, tạo ra đời sống tuệ giác 
chân lý, uyên thâm về đời sống phạm hạnh, học tập giáo lý 
nhân duyên, nghiệp báo. 

Nhìn về bao quát, Đại sư Tông Khách Ba là vị học 
giả uyên thâm, đưa góc nhìn tu quán về mọi phương diện, 





trí tuệ vượt thoát khỏi không gian và thời gian, trí tuệ bát nhã hiền lộ, cái thấy 
biết không còn bị vướng kẹt hai bên, không vướng mắc trong trần gian này 
nữa, không vướng kẹt trong bắt kỳ lý luận nào, không vướng vào tri thức hiểu 
biết, vượt qua ngã và pháp vượt qua không gian và thời gian, cái phút giây mà 
thấy biết vượt qua ngã và pháp phút giây thấy biết vượt qua không gian và 
thời gian như thế được gọi là chính kiến. Người có đủ chánh kiến thì tất 
nhiên sẽ đủ luôn các “chánh” còn lại. 
! Chánh niệm (zh. 1E, pi. samnã-sati, sa. samyak-smiii, bo. yang dag pa`i 
dran pa ETSITHS®S~5_ấT1I”): «Sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, với mục đích điều phục tham ưu ở đời; Tỷ-kheo sống quán 
thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục 
tham ưu ở đời; Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời; Tỷ-kheo sống quán pháp trên 
các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở 
đời. Đây gọi là chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh niệm.” 


453 


mọi thời đại đều phải ứng dụng tu tập về giới luật qua Bồ 
Đề Đăng Luận hay Bỏ Đề Đạo Thứ Đệ Luận để chân tâm 
tự tại. 


454 





Thương biết máy, hỡi người em Tây Tạng. 


Đối đèn khuya kỳ ngộ dáng bóng thây, 


Trích dẫn cảm tác của Tuệ Nguyên — Thích Thái Hòa 


455 


CHƯƠNG VIIIL: NGƯỜI ANH XỨ TẠNG 


1. ANH CHÀNG DẼ THƯƠNG, VÀ CUỘC ĐI TÌM 
BÓN TÔN KỲ NGỘ 

Dẫn lôi theo đường mòn Tây Tạng, đoàn xe vẫn tung 
tăng trên đường, xe lăn bánh bon bon nên anh hướng dẫn 
viên Tây Tạng Tenzin, đã kể cho chúng tôi nghe về những 
câu chuyện của anh, anh là một người khôi hài với câu 
chuyện đã diễn ra trong cuộc sông của anh. Cả đoàn trên xe, 
ai nấy đều lắng đọng tâm hôn, nghe anh chia sẻ thật say mê, 
vơi đi bao nhọc nhẳn khi vượt đường xa, lên đèo xuống dốc. 
Có cuộc đàm thoại của anh cũng vơi đi chút phần nào lo sợ, 
đường cao lên xuống, mãi mê với hình ảnh cung đường, 
bất chợt anh thở nhẹ và kế: Anh sinh ra trong một gia đình 
thuần nông, cha mẹ anh là những người hiền từ, chất phát, 
kính tỉnh Tam bảo, đã nuôi anh khôn lớn, cho anh một tri 
thức, như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Anh lớn lên theo năm 
tháng, với núi tuyết trăng ngàn, anh đã sống thật vui tươi 
hồn nhiên. Năm anh 18 tuôi, anh gặp một cơn bạo bệnh, anh 
chết lâm sàng hôn mê bất tỉnh, đi vào trong một giấc chiêm 
bao. Anh nói, anh đã gặp vị thầy tiền kiếp của anh, vị ấy tu 
tập khô hạnh, thân dáng gây và vị ấy đã cho anh nhìn được 
quá khứ anh làm gì? Trong quá khứ, anh từng là người Tây 
Tạng, có một thời gian anh tu học và được vỊ thầy Bồn tôn 
thế độ, nhiều đời. Trải qua vô lượng kiếp, anh và vị thầy 
Bồn tôn, là thầy trò nhân duyên, nên đã đến cứu anh trong 
lúc chết, để trở về dương thế. Vị thầy đưa anh đến bên hồ 
nước xanh trong, có một khu làng nhỏ, đi tiếp đoạn 


456 


đường xa, có một ngôi Cổ Tự trên núi. Và lúc ấy anh đã 
tỉnh lại, thì có một vị thanh niên ngồi bên anh, đã tát anh 
ba cái tát vào mặt, lúc ấy anh mới thực sự tỉnh lại. Sau câu 
chuyện ấy, anh đã có cái nhìn mới hơn về vô thường, sống 
và chết như hai tất dạ. Anh đã học thành tài, tìm hiểu 
nghiên cứu Phật giáo qua sách vở, tu học trì ma mi luân, 
anh mãi mê đi tìm vị thầy Bồn tôn của mình. Trải dài gần 
10 năm, anh vẫn chưa tìm ra vị thầy Bổn tôn ở đâu? Anh 
đã nghĩ về quá khứ, chắc là mình sẽ đi lạy nhất bộ nhất 
bái, cầu nguyện công việc, tìm lại vị thầy quá khứ mà 
nhiều nhân duyên đã thọ giáo ân dưỡng, từ nhiều ức kiếp 
đi qua. 

Lúc ấy! Anh đã trở thành hướng dẫn viên du lịch 
cho một công ty lớn tại Tây Tạng. Anh xin phép nghỉ thời 
gian 3 năm, đề phát nguyện đi lạy nhất bộ nhất bái quanh 
hồ thiêng nước ngọt Yamdrok, cách Lhasa 100km về phía 
Tây. Anh đã thực hiện vào năm 2010, anh nói lạy và quản 
tưởng về vị thầy Bồn tôn. Trải qua bao nắng mưa tuyết 
sương, sống một cuộc đời du mục nay đây mai đó, sống 
trọn vẹn với tâm linh vững chắc, lúc nào cũng trì thần trú 
“Úm ma ni phát ni hồng”1“ và liên tục lễ Phật. Lúc rảnh, 
thì anh ta ngồi trên một triền đôi thiền tập và quán tưởng 
đến bậc thầy Bồn tôn. Một hôm anh ta quán chiếu thấy có 
một vị đợi xe giữa đường, vị ấy gần 50 tuổi thân cao, da 





! Om Mani Padme Hũm (chữ Devanägar: 32 mÍ0 tai Ệ tiếng Tây Tạng: 

SN Ô TẠI T TA TTT TC S5... ` — ) là một câu Chân ngôn 
tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan 
trọng vả lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tang. Nó còn được gọi là “Lục Tự Đại Minh 
Chân Ngôn” có nghĩa là “ ngọc quý trong hoa sen ”. 


457 


ngăm đen, cách một thành phố nhỏ đến một thành phố 
lớn, xác định vị trí thì anh không rõ. Vị ấy lên xe và gặp 
anh, trên đường thanh vắng có những tàng cây và ánh 
năng trưa hè thật khắc nghiệt. Anh tiếp tục nuôi tâm trí 
đúng 3 năm thực tập thiền quán chiếu, để tâm vào dòng 
hồ nước. Anh ta đã thấy một cảnh khác, anh ta đón một 
phái đoàn tu sĩ, có cả Phật tử, đông lắm, da vàng, người 
Việt, ngôn ngữ bất đồng. Anh ta đưa đi tham quan Tây 
Tạng, trên đường đi anh ta thấy trong mơ, gặp được vị 
thầy Bồn tôn, như giấc mơ ban đầu vậy. Anh ta để tâm 
vào ghi nhớ từng chỉ tiết một, để xâu kết thành giấc mơ 
Tây Tạng. 

Anh nhìn vào tâm, nước mắt anh đã rơi, anh sung 
sướng hạnh phúc vô cùng, giờ thì nơi đầu có đoàn tăng sĩ 
đông, nơi đâu gặp được vị thầy Bồn tôn. Ươm mâm Phật 
tánh, với vị thầy Bồn tôn đi suốt quá trình tu học, lạy ngũ 
thể đầu địa. Anh ta mỗi lần ngôi thiền là thấy cảnh ấy 
hiện ra. Trải dài gần 3 năm, 3 tháng, 3 ngày thì đúng pháp 
lạy Phật, theo cách Mật Tông truyền thừa của Tây Tạng. 
Lúc nào và ở đâu anh cũng thấy cảnh đẹp hiện khởi. Theo 
tôi được hiểu và đã nói, khi vị nào lạy đủ pháp tu Mật thất 
trên, thì sẽ gặp được những gì mình đã thấy, xuất cảnh 
gặp duyên thôi. 

Thế là mãn duyên phát nguyện, anh ta đã xin đi làm 
lại công ty lữ hành du lịch cũ, anh ta được sự ưu ái đón 
tiếp đoàn chúng tôi. Lúc đầu, anh ta gặp thì rất ngỡ 
ngàng, chỉ cười và cười thôi, hỏi gì thì anh ta trả lời. Dần 
về sau tâm cảnh si tình, anh Tenzin mới nói cho chúng tôi 
nghe 


458 


câu chuyện trên. Anh kế đoạn đầu là về cái chết đi sống 
lại thôi, tôi sẽ kế trong phần tiếp phong tục Điều táng. 
Nói đến đây, trên đoạn đường đi từ thành phố ngủ buồn 
Giang Tử đến thành phô Nhật Tấc Khách!“5. Đoàn chúng 
tôi đã đón một vị sư ở giữa lộ, vào lúc 11h00 trưa, vị ấy 
xuống núi hóa duyên, vị ấy đứng ở đây đợi xe, xIn đi quá 
giang, mà một tiếng rưỡi rồi vẫn chưa có xe nào chạy 
qua. May quá gặp đoàn xe của chúng tôi, vì cùng chung 
chiếc áo Như Lai nên đã xin lên xe. 

Mặt trời đã lên cao, buổi trưa giữa cung đường em 
đi Tây Tạng, hình như chỉ có một chiếc xe của tôi lăn 
bánh, xe bon bon trên đường mà cứ thế tự do. Bất chợt 
bên vệ đường cách thành phố phôn hoa thứ hai Shigatse 
này, đoàn chúng tôi đã gặp được vị sư Lạt Ma, ngài độ 
khoảng 50 tuổi, duyên kỳ ngộ ngài tu trên núi, xuống 
thành phố mua ít gạo, vật dụng cho chư Tăng sử dụng. 
Đó là một dòng phái của dòng Tát Ca được chia ra 9 bộ 
phái nhỏ, từ đó chia ra nhiều bộ phái khác nhau, nằm 
ngoài bốn bộ phái lớn của Tây Tạng. Tu viện chỉ có 80 
tăng sĩ, tất cả đều là các vị độ tuổi cao và ít thanh niên. 
Làng thôn thì dân cư ít và nghèo. Pháp tu chủ yếu thiền 
chỉ và quán, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. VỊ sư này đã 
tu tập và lần đầu tiên xuống núi, tìm lại vị đệ tử của mình, 
nên đi xuống mà giữa trưa thế này, thì mới gặp được vị 
học trò tiền kiếp. Đó là sự tu học và quán chiếu, nên sư 


lỗ Xigazê, hay còn được gọi là Shigatse ( #IG“`AI~7TI~^S_.ˆ T3 ; Hán: 
t# HIINhật Khách Tắc, là một đô thị cấp huyện và là thành phó lớn thứ hai tại Tây 
Tạng 

















459 


mới xuống núi. 

Lúc ấy, anh TenzIn xuống xe thỉnh vị Lạt Ma lên xe, 
theo lời mời Hòa thượng — trưởng phải đoàn. Vô tình cuộc 
gặp kỳ ngộ đã xảy ra, anh ta lạy vị ấy ba lạy, ôm vị Ấy, 
nước mắt lăn dài trên má. Còn vị ấy đứng bất động, sau đó 
đưa bản tay nhẹ truyền năng lượng lên đầu cho anh chàng 
Tenzin dễ thương. Lúc ấy hai thầy trò lên xe, và đã kể lại 
giác mơ tại hỗ Yamdork, do sự tu tập hành trì lạy ngũ thê 
đầu địa, trì chú Quán Thế Âm vô úy tự tại trong không gian 
bao la. 

Cả đoàn ai nấy đều ngạc nhiên, vì sao anh Tenzin 
khóc? Và sao lại gặp được? Thì anh kể lại câu chuyện trên, 
và vị Lạt Ma ấy đã chứng nhận đó là tâm linh huyền bí, tại 
vùng đất xứ Tạng này. Anh Tenzin đã đốt đèn tuệ, trong 
đêm trăng cô liêu, tĩnh mịch đề tìm được bóng thầy, dưới 
lòng hồ thiêng, như lưu ảnh trong trí nhớ, đề mai kia một 
nụ cười từ Phật tuệ tâm linh. Đoàn chúng tôi đã thọ dụng 
một câu chuyện huyền thoại mà có thực, nên tôi đã có một 
vài dòng tâm sự cùng anh, ghi lại với ký ức tâm linh, lưu 
hiện bên trí tuệ vô úy tự tại an nhiên. Và đã cúng dường vị 
thầy bồn tôn của anh Tenzin, một buổi trưa đây đạo VỊ, Ø1eO 
phước cúng dường thập phương Tăng, để sinh trưởng hạnh 
khiên cung, đức trừ tâm ngã mạng, phát nguyện tu học mỗi 
ngày càng được phúc thiện trí tuệ rạng soI. 

Trong trang, Bí mật xứ Tạng, tôi gửi anh bài thơ làm 
quà, theo trăng ngàn mây gió rong chơi: 

Vượt trùng núi tuyết tìm Tì hẩy, 

Sương mờ trắng xóa, chân mây chập trùng. 

Duyên kỳ hội ngộ tương phùng, 


460 


Hỗi em láy Tạng, ngập ngừng cười duyên. 

Chân sư hỏi vấn tham thiển, 

Bóng hình ẩn hiện, Phật tiên xa mờ. 

Khóc người xứ Tạng bơ vơ, 

Thánh nhân vượt tuyết, thuyết tờ kinh thiên. 

Dáng em mong gặp thầy hiển, 

Giác mơ thực tại, bao điều tôn dung. 

Trái tim vô úy thong dong, 

Giọt rơi hạt tuệ, sắc hồng đùa chơi. 

Bồn tôn thọ kỷ vạn lời, 

Di ngôn truyền trí, nụ cười Phật tâm. 

Từ nay lỗi nguyệt thậm thâm, 

Quay về thọ giáo, kinh âm ba ngàn. 

Tánh không bát nhã nghìn trang, 

Em thông luận chủ, bạc vàng tâm linh. 

Nguyện độ cứu vớt phảm tình, 

Lời kinh hóa ngọc, đăng trình vân du. 

Vâng, tôi mong anh học được từ vị Thầy Bồn tôn, 
pháp tu tập thiền quán để vân du hóa độ, bằng ánh sáng 
đại ngàn vô úy Quán Âm. Bao ngôn ngữ giờ đây đi vào 
trong ký ức, để rong chơi về lại mặt hồ thiêng, khám phá 
tiền kiếp xưa ngàn lần cho thỏa dạ tâm hồn. Để ta hiểu 
hơn về duyên kiếp tái sinh, trong ngàn vạn lỗi về bến giác 
Kim Cương Phật tánh, chân thừa ngàn năm. Đến bây giờ 
vị sư ấy tên gì? Quê quán ở đâu? Thì chưa ai biết, chắc 
có lẽ giữa Bồn tôn và anh Tenzin mới hiểu điều kỳ ngộ 
nhân duyên. 


461 


2. DÁU ÁN XỨ TẠNG 

Tất cả ngôn ngữ, đều diễn tả và làm một lối đi đẹp, lối 
thơ ca chỉ có thể diễn tả chút ân tình, hay đôi mắt, nụ cười, 
dáng đi, ta tìm về bản thể tự do, trong mọi hành động thì ta 
có một lối sông chủ quyên. Thôi thì, ta hãy gạt lại bao buôn 
phiền nhân thế, thõng tay về xứ Tạng mà xem, hay bất cứ 
một điểm nào, tâm ta muốn đến để ta về trên lối cũ. Vâng, 
Tây Tạng nếu một lần nào bạn đọc được những tác phẩm 
viết về Tây Tạng, chạm phải đôi chân phong trần lên rặng 
núi tuyết trăng tinh, đến hồ thiêng nước ngọt Tây Tạng 
nguyện cầu, hay thăm các tu viện nguy nga vàng ngọc, 
lắng nghe khúc hát của đêm về dưới trăng, nghe suối chảy 
qua nhiều vực sâu, qua núi đôi thảo mộc, lỗi thảo nguyên 
xanh vàng óng đẹp hồn thơ, nhìn chú Ngao kiêu kỳ bên cô 
chủ nhỏ, bất chợt nhìn đản cừu gặm cỏ thảo nguyên. Hồng 
nắng hạt lồng vào cơn gió nhẹ, nhìn các vị tu sĩ ân mình 
trên sườn núi, tu tập pháp du già, luyện ý chí thành viên 
ngọc kim cương. Chắc có lẽ, đến và thấy đề cảm nhận qua 
mấy ngày vi hành, để sau lưng bao buồn phiền thế sự, vác 
ba lô lên đường vân du vi hành tu bụi, mấy ngày tuyết 
trắng pha sương. 

Dấu ấn xứ Tạng, một anh hướng dẫn viên cho đoàn 
suốt những ngày tôi đặt đôi chân đến sân bay Lhasa. Anh 
đón chúng tôi với nụ cười hoan hỷ. Anh tên thật là Tenzin 
Trile, mà chúng tôi hay nói gọn là Tenzin, người anh vô 
cùng quý kính. Anh cao lmó6ŠS, nặng 6§kø, nước da ngăm 
đen, hơi mập, tóc lúc nào cũng cột đăng sau, mắt anh một 
mí mà đẹp lắm, anh năm nay 32 tuổi, tức anh sinh năm 
1983. Ấn tượng mà anh để lại cho tôi, là cách làm việc 


462 


nhiệt tình, thông minh, hiểu biết sâu về bản sắc văn hóa dân 
tộc. Anh nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tạng nhưng 
lúc nào anh nói chuyện với anh Toàn là sử dụng ngôn ngữ 
tiếng Anh, còn thông thường anh nói tiếng Tạng nghe rất 
hay, rất truyền cảm. Anh Tenzin chưa lập gia đình, anh ở 
với mẹ, anh là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn, từ tháng 
4 đến tháng 9 trong năm. Bởi những tháng này, khách du 
lịch đến Tây Tạng rất đông, mức sông của anh khá ôn định. 
Trên đường đi anh chỉ cho đoản chúng tôi những địa điểm 
đã đến trong lịch trình. Anh rất tự hào đón đoàn chúng tôi 
là 12 Tăng Ni và 16 vị Phật tử từ Việt Nam. Anh nói: “Lần 
đầu tiên đi với I phái đoàn mà có nhiều Lạt Ma”, anh cười 
và nụ cười thân quen, khó quên anh lắm anh ơi. Anh chỉ 
cho tôi về cách điều táng, nói về phong tục của dân du mục, 
cách nhìn về các chú đông trùng hạ thảo. Anh nhiệt tình 
trong việc tiếp đãi ăn uống, trong việc tiếp oxi, tiếp Hồng 
Cảnh Thiên cho đoàn chúng tôi. Anh vui, khi đi với một vị 
Bồn tôn cao niên, nhìn ngài anh rất cảm mến, vì phong thái 
oai nghi toát lên đức tính từ bi, giới luật nghiêm tịnh. Suốt 
dọc hành trình anh đi và chỉ dẫn cho chúng tôi thấy được, 

đến và thả hồn vào cảm xúc khác nhau, để mang về _glây 
phút tự tại. Một điểm mà đẹp nhất là anh tranh thủ về nhà 
tìm một đồng tiền cổ, mà tại Tây Tạng hiện nay không lưu 
hành, không hoạt động trên thị trường Tây Tạng. Anh nâng 
tờ tiền cô trên tay, trân quý vô cùng, được biết thêm đây là 
đồng tiền còn lại, từ thời ông nội anh có được 3 tờ tiền cỗ 
cuối cùng, đến đời bố anh còn lưu giữ được, và hôm nay 
anh còn nguyên 3 tờ tiền này. Đồng tiền có hình dáng to, 
có hai cái ấn và chữ ký Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV, có hai cầu 


463 


thần chú Mật Tạng “Án ma ni bát di hồng”, và là tờ tiền 
đắt nhất hiện nay, nếu ai sở hữu chúng. Tờ tiền này xuất xứ 
trước năm 1959, khi ngài Đạt Lai Lạt Ma XIV tha hương 
sang Ấn Độ, Nepal. Do vậy, anh quý Hòa thượng và phái 
đoàn, nên anh đã kính dâng cúng dường Hòa thượng một 
tờ tiền, mà hiện nay tại Tây Tạng chỉ còn lại 3 tờ theo SỐ 
liệu thông kê. Anh hạnh phúc khi được dâng lên cho Hòa 
thượng, anh đã rơi nước mắt khi Hòa thượng lắng nghe, và 
chắp đôi tay lại chăm chú nguyện cầu cho anh sớm thành 
tựu hoài bão. Thế là dấu ấn xứ Tạng là tờ tiền cổ của Tây 
Tạng, có chữ ký của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV. Và Hòa 
thượng đã tặng anh bài thơ với nội dung sau, xin trích lại 
bài thơ của tác giả Tuệ Nguyên — Thích Thái Hòa: 

Tình tâm lĩnh! 

Thương biết mấy, hỡi người em Tây Tạng. 

Đối đèn khuya kỳ ngộ dáng bóng thầy, 

Cung điện ngày xưa, nay em tủi nhục, 

Tình tâm lĩnh, hun hút vượt trời mây! 

Duyên đã ngộ là vạn lần hội ngộ 

Trái tim tôi, hàng vạn trải tìm eml 

Mặt trời lên, núi Ôm mây thiên định, 

Giọt cam lô rưới nhuận một đóa sen. 

Lhasa — Tây Tạng, ngày 03 tháng 9 năm 2013 

“Tặng Tenzin - người em Tây Tạng — hướng dẫn viên 
của đoàn suốt chuyến hành hương từ ngày 30 tháng § đến 
mùng 04 tháng 9 năm 2013”. 

Sau đó chị Nhuận Pháp Nguyên dịch, và anh Trung 
Toàn đọc bài thơ bằng tiếng Anh. Đồng thời, Thầy Từ 
Niệm ngâm thơ băng giọng Huế cô đô. Ôi những giọt nước 


464 


mắt anh rơi, làm chạnh lòng trong sự nhớ nhung. Anh chắp 
đôi tay trang nghiêm, nhắm mắt nhiếp tâm lại, để nghe 
giọng ngâm. Mặc dù ngôn ngữ chưa thông, nhưng gia1 điệu 
du dương, anh đã hiểu một phần nào về bài thơ “Tình tâm 
linh” của Hòa thượng Thái Hòa, thi sĩ Tuệ Nguyên, trao 
cho anh bằng trái tim tâm linh, lưu dấu ấn kỷ niệm xứ Tạng 
khó phai. 

Anh nói rằng: “Con sẽ đóng khung bài thơ này, và để 
lên bàn làm việc, để lúc nào cũng nhớ đến Hòa thượng và 
phái đoàn”. Cái cảm động cho bao người, khi người em xứ 
Tạng quý mến. Anh Tenzin là người gốc Tạng, nên đến bên 
anh tôi cảm thấy gần gũi hơn, bởi anh là người trung thực 
từ trong trái tim. Anh biết không, gần một năm xa anh, mà 
lúc nào tôi cũng nhớ anh, vì anh đã để lại dấu ấn xứ Tạng, 
nên tôi đã ghi chép vội vàng, lên trang ký sự “Bí mật, Xứ 
Tạng”. Về dấu ấn xứ Tạng với giấc mơ nằm đó anh ạ. Nên 
gửi anh Tenzin với vài dòng viết vội lên trang thư nhỏ lệ, 
gửi tình theo mây gió ngàn hương, trên núi tuyết trắng mờ 
dưới áng mây xanh, không gian ngàn dặm niên trường, từ 
có hương Tây Tạng. 

Giác mơ năm đó trong em, 

Tình Thây sương đọng, gương sen thơm lừng. 

Bao đêm thức trăng ngập ngừng, 

Đi tìm dung dáng, tương phùng Bồn tôn. 

Đỉnh hồ nước ngọt in ngôn, 

Dấu tích lắng đọng, hương thơm trăm miễn. 

Em mong gặp được Thầy hiển, 

Đèn khuya kỳ ngộ, tọa thiên Phật tâm. 

Thơm trong ý nguyện tình thâm, 


465 


Tình uy nguyên cũ, vạn lần sắc hương. 

Tăng du bản nguyện nẻo đường, 

Từ bi Đại trí, dặm trường thuyết kinh. 

Em tìm tiên kiếp tâm linh, 

Dáng từ uy tưởng, độ tình hóa thán. 

VỆ uyết sương núi tHỆ vô ngắn, 

Bài kinh vô trú, sóng gâm mênh mang. 

Đó là bài thơ “Giác mơ năm đó”, như dấu ấn xứ Tạng, 
tặng anh Tenzin — người anh khả kính trong tôi. Giờ đây 
quà của anh được lưu giữ tại Tàng Kinh Các trên bảo điện 
lầu thứ 3, nơi thờ Đức Bồn Sư Thích Ca tại chùa Phước 
Duyên cố đô Huế. Và bên trong có những viên đá kỷ vật từ 
Ấn Độ, Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campu- 
chia, ngay cả Tây Tạng nơi lưu dấu chân Hòa thượng viếng 
thăm, có cả quà của anh nữa, như một tờ tiền cô mà anh đã 
dâng cúng Hòa thượng đó. Anh có vui không? Tiếng gọi từ 
phương trời xa trên ngọn núi tuyết nóc nhà trần gian. 


3. HUYỆN ẢO PHIÊU BỎNG 

Những ngày tháng chiêm bái thánh địa Phật giáo Tây 
Tạng, trong phái đoàn ai ai cũng thiếu một chút oxi để thở. 
Bạn biết không? Tây Tạng với độ cao trung bình tại Lhasa 
gần 4000m, so với mặt nước biển, nên không khí ở đây hơi 
thấp và loãng, nên tất cả mọi thành viên trong phái đoản 
như lơ lững trên không. Chưa nắm bắt được sự thăng bằng 
cơ thể, do đó ai ai cũng mệt, nên thần sắc hơi xuống, nếu 
vị nào chưa quen đi trên từng chuyến xe ngược xuôi về xứ 
Tạng. Vào những ngày đầu thu, lá vàng thật đẹp, khí hậu 
khắc nghiệt, ánh nắng lại lên cao, khác với bản xứ Việt 


466 


Nam, theo từng cơ địa, ấy mà tất cả vượt qua khỏi ngưỡng 
cửa biếng nhác, bởi thế sự đũng mãnh, tinh tắn ý chí, nghị 
lực lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Vượt lên thử thách 
của cơ thể, nhờ pháp nhìn sâu và thở nhẹ, ăn ít, nói ít, vận 
dụng pháp hành thiền nội tâm, quay về ánh sảng tuệ giác, 
của chính mình thì tức khắc ta có được một ngàn lần sự 
yên tịnh. 

Nếu không vượt qua được sự mỏi mệt cơ thê, thì tức 
khắc ta bị chúng lấn chiếm, đưa đến một huyền ảo phiêu 
bồng. Tây Tạng, trước lúc đi bạn nên phòng hộ thuốc, 
“Hoạt huyết dưỡng não”, để có thể cân bằng cơ thể lúc cầm 
thiết. Một cái mới hơn là “Hồng Cảnh Thiên”, một loại 
thuốc bào chế chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, chống mỏi 
mệt, chống thiếu hụt oxi, tăng cường sức đề kháng cho cơ 
thể, giúp ta có được sức khỏe, trong khi tiếp xúc từ độ cao 
nhiệt lượng khí hậu thấp. Do vậy, khi chúng tôi đến Thành 
đô gặp lại anh Wujun, anh năm nay 30 tuổi, sống tại Thành 
đô đã từ lâu, nụ cười anh WuJun rất tươi, hiền từ nhân hậu, 
ai ai cũng quý mến anh, vì trước đó anh cũng hướng dẫn 
đoàn chúng tôi thăm Nga MI Sơn tại Trung Hoa, năm 
2013 cũng đến Thành đô. Anh Wujun là người hướng dẫn 
viên cho chúng tôi lần thứ hai. Ôi thật hạnh phúc, anh đã 
trao cho phái đoàn những lọ thuốc Hồng Cảnh Thiên, để 
bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn anh Wulun thật nhiều, vì có anh 
nên đoàn đi Tây Tạng có chút phần nào an tâm hơn khi 
không sợ độ cao nữa. Thế mà ai ai lên xứ Tạng vẫn có cảm 
giác, nhức đầu, số mũi, ho, cảm nhẹ, chảy máu cam, cơ thể 
mệt mỏi. 

Trên chuyến xe tốc hành ngược xuôi xứ Tạng, lên 


467 


đến đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, độ cao 4000m, sư cô Như 
Huy, sư Minh Tánh, thầy An Tuệ, thầy An Khang, thầy 
Tắc Kiên, sư Tuệ Nhẫn cùng một số Phật tử nằm trên xe 
để thở oxi. Vì độ cao quá lớn, lạnh nữa, do đó mà một SỐ 
người bị choáng ngợp, đã dùng thuốc rồi mà cũng không 
giảm, nên đó là phước duyên. Khi đến, thì ta nên tùy duyên 
mà thưởng thức. Thầy Phước Cần là người rất to và khỏe. 
Thế mà một đêm ở tại thành phố Nhật Tắc Khách cũng 
phải nhờ thầy Vân Pháp cạo gió. Hễ ai lên đây không bị 
huyền ảo bồng bênh về độ cao, áp xuất, thì cũng bị nhiều 
di chứng nhiệt độ cơ thể. Thầy Tắc Kiên, thầy An Tuệ, thầy 
An Khang ở cùng chung một phòng, thế rồi một ngày tại 
Nhật Tắc Khách như quán trọ trú dạ trong đêm, ấy mà thầy 
Tắc Kiên bị nhức đầu, hay ai ở trong phái đoàn cũng bị 
huyền ảo phiêu bồng, mây gió đong đưa. 

Ôi thật thân quen, khi tình người xứ Tạng luôn làm 
tôi kính phục, vì họ đã có một niềm tin, còn tôi thì lang 
thang như cùng tử, huyền ảo phiêu bồng, tìm về một cái 
nhìn hiểu thấu chiếc bình oxi, nhịp thở là phước báu vô 
vàn. Thế là phái đoàn chúng tôi đã đến được để nếm mùi vị 
phiêu linh kỳ bí, trong tiết trời nhiệt độ thấp nhất. Nắng và 
gió cứ trôi, còn tôi vẫn hững hờ đùa chơi trên tuyết trắng 
ngàn mây. Thở nhẹ đều với nhịp đập con tim. Ôi kỳ dỊ, 
đông trùng hạ thảo, hồng cảnh thiên nghị lực cơ thể, chống 
chọi với sức lực tự nhiên, để ta phiêu bồng theo núi tuyết, 
cánh đồng, mây trời xanh biếc một tình yêu. 

Tâm đã đến Tây Tạng, thì dù có phiêu bồng huyền 
ảo, tôi và mọi người cũng học được một đức tin, về 
nguồn pháp Phật trên vùng đất cố hương xưa. Một tâm 


468 


linh niềm tin trong pháp nguyện, tin sâu về đức Bồ Tát 
Quán Thê Âm, một Mật Tạng trên đời như kim cương sắc 
đá, vô úy tự tại nguồn chơn. 


4. TÌNH EM TRONG XỨ TẠNG 

Đêm về khuya, ánh trăng nói hộ lòng thầy, giữa 
cung trời núi tuyết trên non. Làn khói mây bay khắp bầu 
trời, làm tôi nhớ về tình em trong xứ Tạng. Từ khúc nhạc 
triều dâng, từ pháp tu khổ luyện, từ pháp trì mani luân, từ 
phong tục điều táng, từ làng dân du mục, từ phong thái 
Lạt Ma dạo bước trên tu viện Tashilhunpo!*5, từ nụ cười 
cô gái trên đỉnh núi Kampala, từ điệu hò reo ca nhảy múa 
trong lúc làm việc. Ôi những nét đẹp xứ Tạng gợi cảm 
lòng tôi. 

Nhìn ánh trăng đêm nay, tôi cứ nhìn soi chiếu dưới 
lòng nước sâu thắm, chiếu khắp cả bầu trời, sáng cả một 
màn đêm, lúc càng khuya ánh trăng huyền xinh sao đẹp 
quá. Tôi chạnh lòng bởi ngày mai phải xa xứ Tạng rồi, xa 
những tu viện bảo tháp vương mình lên đỉnh núi. Một 
chút tình đã in dấu con tim. Đêm nay, là đêm hạnh phúc 
nhất, vì trong phái đoản đã có hai ngày sinh nhật trọng 
đại nhất, mà tin chắc rằng lần đầu tiên được tổ chức cho 
thầy Tắc Kiên và Phật tử Mỹ Tiên —- Cần Thơ. Điều hạnh 
phúc nhất là được tô chức tại xứ Tạng, một buổôi sinh nhật 
tuy đơn sơ, nhưng ấm tình đạo vị. Dưới ánh trăng này, 





I4 Tashi Lhunpo Monastery . Tibetan: T!TỊ„ T-+J“`ãIT@Œ1_ T71” ~. Tụ 


viện được đức Đạt lai Lạt ma đời thứ nhất thành lập năm 1447 tại Shigatse Tây 
Tạng. Đó là một trong bốn tu viện lớn nhất của phái Mũ vàng được lãnh đạo bởi đức 
Ban thiền Lạt ma, vị lãnh đạo tỉnh thần quan trọng hàng nhì sau đức Đạt lai Lạt ma. 


469 


một khung cảnh nhớ về nụ cười em gái xứ Tạng hồn tâm. 
Riêng tôi, xin gửi lời huyền trăng xin chúc pháp lữ: “Một 
mùa sinh nhật, vô lượng an lành, thêm vui niềm tin bất 
hoại, với Tam bảo để tinh tấn tu tập, trên bước đường giải 
thoát đường tu, cho hôm nay và mai sau”. 

Tình em trong xứ Tạng là một chút tình gợi nhớ lúc 
chia xa, cách biệt. Những tháng ngày qua như một “Giấc 
mơ Tây Tạng” lưu luyến đến và đi dù có chạnh lòng 
nhưng ấm tình người viễn xứ. Pháp thoại vô ngôn trên 
vùng đất xứ Tạng, nơi đầy niềm tin tôn kính Tam bảo 
Như Lai rạng ngời trong nguyện lực, để từ đây tôi đã học 
thêm được một viên ngọc vô giá từ cách lạy ngũ thể đầu 
địa quy tâm. Ánh trăng kia, đang lan tỏa vào không gian 
thơ mộng, làn mây gió lạnh, đang tràn ngập con tim. Khi 
tình tôi xôn xao nỗi nhớ. Về một cuộc vân du đến Tây 
Tạng chạm phải đôi tay lên cung Potala, lên bảo tháp 
Kumbum, lên ngôi chùa Bạch Cư Tự, lên chú NÑgao và em 
trai trâu yak, lên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, hay dưới lòng 
hồ Yamdrok.... hay đến để ngắm vẳằng trăng huyền xinh 
xứ Tạng. Điều kỳ diệu thay, lần đầu gửi chút tình em 
trong xứ Tạng vào ánh trăng tròn, vào mùa thu dịu vợi tại 
vùng núi chư thiên, nơi trú xứ của Đức Bồ Tát Quán Thế 
Âm. Đến để nhìn, nên tôi đã học được từ pháp tu niềm 
tin bất hoại, kiên định trong tuệ giác từ bi. Đến để nghe, 
nên tôi đã học được từ pháp tu Nhẫn nhục ba la mật, dù 
quân thù xóa hết vết tâm linh. Đến để hiểu, nên tôi đã học 
được từ đức tính chánh kiến và chánh tư duy, cùng pháp 
hành chánh niệm qua ngôn ngữ bắt động, từ nụ cười trong 
tình em xứ Tạng. Đến để biết, nên tôi học được một viên 


470 


ngọc vô úy, vị tha, bao dung, từ trong kim cang Mật chú. 
Đến đề chạm vào vết cũ thời gian, nên lòng tôi kính phục 
từ bao thăng trầm thế nhân, bao nhân duyên nghiệp quả, 
nên chạm vào trong pháp trì kinh chuyển mani luân, vận 
chuyển xe pháp còn mãi trong nhân gian. Đến để yêu 
thương, con người xứ Tạng dễ thương, hiền từ, nhân đức 
bằng pháp tu năm giới luôn được thực hành tính ng- 
hiêm. Đến để chứng kiến, bao thế kỷ thăng trầm ngược 
xuôi vật đôi sao đời, qua nhiều thiên tai chuyên dịch, bao 
thi nhân mặc khách. Bao dấu chân tìm về lỗi cũ, bao ước 
mơ trở về nơi thiên đường Phật tâm, bao hoài niệm nhớ 
mong ta được đến Tây Tạng. Trăng xứ Tạng là thế, dấu bao 
thế sự đối dời, thì tình em trong xứ Tạng như ánh trăng kia 
vẫn tròn khoe sắc, chiếu vào màn đêm xưa. Cho bao dấu 
chân trần vượt núi tuyết tìm Thầy qua chân lý Phật đà. Hỡi 
vâng trăng xứ Tạng có nghe, lòng tôi gửi vào em một chút 
nhớ nhung không? 

Vâng trăng xứ Tạng huyễn xinh, 

Rạng ngời cung điện, tâm lĩnh diệu kỳ. 

Xứ Tạng bao quyển kinh thi, 

Kim cang mật chú, huyện vi thưở nào. 

Kinh huyền bí sử trăng sao, 

Chiếu lên đỉnh tuyết, biết bao nẻo về. 

Am thất giải thoát liễu mê, 

Chạm vào tâm Phát, sơn khê tu tri. 

Quán Âm trú xứ từ bị, 

Lắng nghe vọng gọi, thâm thì thể gian. 

Thong dong pháp chuyển kinh vàng, 

Lạt Ma liễu ngộ, đạo tràng trang nghiêm. 


471 


Muôn đời sen hiện chu viên, 

Tâm kinh Bát nhã, tham thiên huyển cơ. 

Đêm nay trăng Tạng bến bò, 

Đưa tình vạn nẻo, nhả thơ tặng đời. 

Vâng, qua đêm nay ánh trăng xinh của miền đất xứ 
Tạng, tôi gửi hồn về một chút tình thương nơi miền núi 
tuyết trú dạ Quán Âm. 


472 


CHƯƠNG IX: CHÚT HẸN LÀN SAU 


1. NHỮNG ĐIỂM ĐÉN VÀ CƠ HỘI CHỌN LẠI 
NHÂN DUYÊN 

Trong chuyến chiêm bái thánh địa Phật giáo Tây 
Tạng. Vượt qua hàng ngàn thử thách, chông gai, bao 
gian nan vất vả, muôn trùng ngọn đồi tìm về vùng đất 
thánh địa, nơi trú ân Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Phái 
đoàn hành hương Tăng ni Phật tử Việt Nam do Hòa 
thượng Thích Thái Hòa làm trưởng đoàn, phối hợp 
công ty du lịch Hoa Thiên tổ chức, dựa trên nền tâm 
linh trở về chiêm bái đảnh lễ các thánh địa Phật giáo Tây 
Tạng, để khám phá chiêm ngưỡng qua nhiều thời kỳ 
trong lịch sử. Từ khởi nguyên cho đến hôm nay, chúng 
tôi có nhân duyên thù thắng. Trở lại quê hương nơi xứ 
sở cao nguyên Thanh Tạng. Trên đỉnh núi tuyết mệnh 
danh nóc nhà thế giới, ví như cõi trời trần gian. 

Nơi nguồn suối Phật giáo Đại thừa truyền lưu, 
khai sáng nhiều dòng truyền phái, để lại muôn ngàn câu 
chuyện tâm linh, kỳ bí huyền thoại, tái sinh. Nơi đầy sự 
gian lao vất vả, trong niềm tin tâm linh kia không bị 
phai nhạt. Những điểm đến đã đi qua như: Trung tâm 
lớn nhất thủ phủ Lhasa, cung điện Vương đường Phật 
giáo Potala, ngôi tự viện Đại Chiêu “Jokhang” được 
xây dựng vào thế kỷ VII, tu viện Sera, khóa lễ biện 
kinh, một thành phố tuyệt đẹp bên khu phố đầy pháp 
khí Phật giáo Tây Tạng phố Barkhor. Vượt trùng ngọn 
núi nhấp nhô, mênh mông qua ngọn đèn Kampala, đến 


473 


viếng thăm những người em bản xứ Tây Tạng. Thăm 
chú Ngao kiêu hãnh, thăm đàn trâu yak to khỏe hiến 
tặng cho đời những dược thảo vô giá. Thăm mặt hồ 
Yamdork, thọ trì kinh pháp, trì nệm hồng danh, nguyện 
cầu chư vị hương linh sớm được sanh về cảnh giới 
Phật. Rồi ta đi về con đường, nhìn ngắm ngọn núi tuyết 
vĩnh cửu Kampala cao trên 4800m, hiên ngang và oal 
hùng giữa dãy núi Himalaya. Tặng cho em một nụ cười 
nguyên sơ hiền hậu. Thăm tu viện Bạch Cư Tự, nơi 
dòng truyền phái Cách Lỗ!“ Thăm mật thất huân tu, 
đàm thoại chuyện tu học qua kinh điển Phật giáo trong 
kho tàng giáo lý Phật đà. Thăm bảo tháp Kumbum cao 
nhất thế giới, thờ kim thân đức Phật, vô vàn bảo châu 
Như Lai. Thăm các cụ già, em nhỏ, người dân bản xứ 
hiền từ, nhân đức, bỏ lòng tham trở về gieo phước, cúng 
dường chư Phật. Thăm thành phố Gyantse Giang Tử 
ngủ buồn, một thời phồn hoa của xứ sở Tây Tạng, 
trung tâm kinh tế lớn thứ ba trước đó. 

Trở về lối cũ nguyên sơ, thăm thành phố có nhiều 
diện mạo khởi sắc sau thủ phủ Lhasa, đó là thành phố 
Nhật Tác Khách, chúng tôi viễng thăm tu viện Trác Tự 
Luân Bồ (Tashilhunpo) nơi có gần 800 tăng sĩ tu học 
Mật tạng bí truyền, theo giáo lý Phật đà. Lên đường về 
lại thăm cung điện mùa hè (Norbuling Ka) nơi lưu dấu 
các bậc tăng tài, đức Đạt Lai Lạt Ma thứ V và Đạt Lai 
Lạt Ma thứ XIV đã từng lưu dấu chân xưa. 





!” Cách-lỗ phái (zh. #-ẾLÙR, bo. geizgpa PT” T61. XIẤT I3), nguyên 
nghĩa “tông của những hiền nhân” ; cũng được gọi là Hoàng mạo phái ( ZtEÏJ) 


Mà các vị tăng hái này mang mũ màu vàng, là một trong bôn tông tại Tây Tạng do 
Tông-khách- bà Tông-khách- ba (7songkhapa) thành lập. 


474 


Những điểm tôi cùng phái đoàn chạm vào lòng đất 
xứ Tạng, khám phá nghiên cứu về một Phật giáo thịnh 
suy, theo từng triều đại trên dòng lịch sử. 

Tôi nguyện rằng sẽ tìm lại thêm nhiều lần nữa, 
đến thăm những điểm sau mà tôi chưa có duyên chiêm 
bái. Thăm tu viện Rong buk cao nhất thế giới, tu viện 
Sakya thư viện nhiều bản kinh cổ của Phật giáo Tây 
Tạng, tu viện Samye là ngôi tự viện đầu tiên trên xứ 
Tạng. Tu viện Min- droling, tu viện Ramoche, học viện 
Larung Gar một trung tâm Phật giáo lớn Tây Tạng. 
Thăm các hồ nước thiêng: Hồ Lhamo Latso, hồ Mana 
Sarovar, hồ Ba sum, hồ Namtso. Thăm những đỉnh núi: 
Kaslash 7957m, Nyianchenyayu 6000m, Noyin Kangse 
5000m. Tôi sẽ chọn ngày đủ đây hội ngộ, thắng duyên 
đến chiêm bái một nét đẹp muôn đời khó phat. 


2. CHIA TAY LHASA VÀ TẠM BIỆT 

Thong dong ngàn mây trắng, chạm vào cung điện 
vương đường Potala, rong chơi tìm về nguồn CỘI xưa 
nơi trú xứ hành đạo của Bồ Tát Quán Âm. Mây trắng 
hững hờ, trên sương mờ tuyết trắng, ánh nắng hồng 
chiếu tỏa cả trời Tạng bao la. Phật giáo Tây Tạng theo 
thời cuộc thế sự thịnh suy, nhưng uy linh trên ngọn Tháp 
vạn Phật Kumbum, long lanh hạt sương trên mặt hồ 
Yamdrok, gợi nhớ về cánh đồng thảo nguyên vàng tươi 
trên đồng lúa chín, những cánh hoa thảo mộc in dấu 
chân tu sĩ vượt tuyết thỉnh kinh. Bao thi nhân lặng lẽ 
tìm nguồn cảm tác, bao họa sĩ ngân ngơ khi ánh chiều 
tà trên đỉnh tuyết vĩnh cửu Kampala. 


475 


Một tuần, tuy ngắn mà dài, với ai đến để đưa hồn 
mình vào niềm tin bất tận, đẹp diệu kỳ khi khúc nhạc 
tấu dâng lên cúng dường chư Phật. Tôi đã đến từ Việt 
Nam, bao nỗi nhớ mong tìm về nguồn cội “Tử thư Tây 
Tạng”, tìm về đỉnh tuyết cao nhất thế giới ví như mái 
nhà cao trên cõi trời Phạm thiên, tìm về những đỉnh hồ 
thiêng liêng kỳ thú, đến để chạm vào căn phòng thiền 
thất hoang vu. Khi xưa kia có, 100.000 tăng sĩ ấn tu, 
giờ chỉ còn căn phòng lạnh lẽo cô đơn. Chia tay Lhasa, 
tạm biệt nụ cười em gái thân thương. Tạm biệt và hẹn 
gặp lại người anh Tenzin gốc Tạng, đã đưa tôi đến viếng 
thăm xứ Tạng, nơi mà hàng triệu trái tim mong đến một 
lần. 

Nhân duyên kỳ ngộ, giờ đây đoàn chúng tôi lên 
đường về lại Việt Nam, phi trường Lhasa tiễn chúng tôi 
trong ánh nắng nhạt mùa thu cô tịch, ưu tư, luyến 
lưu..., để rồi cái bắt tay kỳ ngộ khó rời. Bất chợt tôi 
nhìn ngoài trời xa xa có những hạt mưa tý tách tiễn 
chân đi, mà đất trời cảm động chạnh lòng nhớ nhung. 
Ánh mắt xưa, nụ cười đôn hậu, cái nhìn dễ thương, cái 
nhìn niềm tin bất tận, chút Phật tình ngọc tuệ tươi sáng 
cả một đường đời. Những phiến cờ, những cánh đồng 
hồn hoa thảo mộc, những áng mây buôn khi bảo tháp 
văng kẻ người qua. Bao tâm tình, bao nỗi nhớ ùa về 
trong cảm xúc, đề chút tình đạo vị được thê hiện vào thi 
phẩm trao tay. 

Tây Tạng, ai đã đến thì ngàn lần nhớ mãi. Thực 
vậy, đến và đi như lẽ thường tình tạo hóa, dẫu chia ly 
cũng hẹn ở đường về. Tạm chia tay mà muôn đời ghi 


476 


nhớ về xứ Tạng thân yêu. 
Chào tạm biệt! 
Xin gặp lại, người em gái dễ thương, 
Người tôi mơ, về chút vị ngọt quê hương. 
Chào tạm biệt! 
Potala, vương đường thành xưa vết cũ, 
Đại Chiêu, nơi lưu ảnh nàng công chúa tài hoa. 
Chào tạm biệt! 
Sera, nơi hoa dại đua nở trên lưng đôi thảo dị, 
Chư Lạt Ma biện thuyết buổi kinh thị. 
Chào tạm biệt! 
Khu phố Bát Trát, có mặt hàng lưu niệm, 
Gởi tình trao chân lý món quả Xưa. 
Chào ngọn đèo! 
Kampala uốn lượn quanh núi tuyết, 
Cánh đồng tươi, đưa em trở về tình tâm linh. 
Chào bọ cạp! 
Mặt hô Yamdork, một màu xanh kỳ ảo, 
Phủ lên mình màu tuyết trăng đêm đông. 
Chào em trai! 
Trâu yak kiêu hãnh, 
Người thiếu nữ trong chiếc áo sư tử sơn lâm. 
Chào em gái! 
Trên đính núi kiêu hùng, mụ cười xinh, 
Em gởi tặng tình yêu muôn thuở. 
Ánh chiêu tà, lên ngôi chùa Bạch Cư, xa mờ thành phố đỏ, 
Một màu vàng chiếu khắp tháp Kumbum. 
Bao cụ giải 
Bao em nhỏ! 


477 


Bao thanh niên, thiếu nữ tiễn chân, 

Ngàn nhớ nhung pháo đài bỏ quên thời ước lệ. 

Chào thành phố nên thơ, 

Phái Mũ vàng thời hoàng kim Ban Thiên tu chứng, 

Điện Phật đường Di Lặc nét từ nghiêm, 

Nhìn thấu đời, bụi quét sạch ưu phiển. 

Bước chân ai, thong dong ngàn mây trắng, 

Đường xưa lối cũ, 

Khóa lễ trì kinh, nghỉ thức điểu táng. 

Muôn trùng dân du mục, lang thang trên cánh đông cỏ lạ. 

Cung điện thành xưa, 

Vắng tiếng kinh cẩu, vắng dáng vẻ oai nghỉ. 

Liễu đạt, bật khiêm cung vang khắp lời di huấn hòa bình, 

Điện mùa hè, 

Mong đợi được bước chân, đưa Lạt Ma trở về khôi phục, 

Nào mam! luân, 

Nào chuỗi hạt trì kinh, 

Câu thần chú lâm râm trên đỉnh núi..., 

Gởi chút tình, tạm biệt xứ Tạng nhớ em. 

Giờ đây ngôn ngữ chỉ là lắng đọng, bóng bây, không 
bằng thả bút nghiên lên đường chiêm bái thánh địa xứ 
Tạng huyền vi. Chảo em, hẹn gặp lại trong muôn ngàn 
phía trước trong tuổi thơ nhớ về em. Thế là giờ chia tay 
đã đến, cách chim trời đã về cánh bay xa. Tôi đã về trên 
quê hương Việt Nam. Xin gởi trọn tập sách nảy vào tuổi 
đời thanh xuân trong hành trang tìm về phía trước một xứ 
Tạng thân yêu. 


478 


3. LỜI KÉT TRONG TÂM, NỖI NHỚ CHẠNH LÒNG 
NGÀN PHƯƠNG 

Khép lại lời xưa, bước vào đời sống tâm linh tìm về 
nguồn tuệ nhật trên bước đường Tây Tạng giấc mơ. Nắng 
vàng đã lên, giọt sương đọng giữa sườn đồi Potala, những 
đóa hoa hồng dại trên đỉnh đèo uốn lượn, nhã hồn thi tao 
đàm, tìm về nguồn tâm linh trên đỉnh núi cao nhất trong 
nóc nhà thế giới Himalaya. 

Trái tIm tôi như rung cảm trên từng đoạn đường dạo 
bước, nhớ về lúc khởi nguyên khi các vị Tổ sư truyền giáo 
vào vùng đất đầy núi tuyết khắc nghiệt, nhưng lại khởi 
nguồn Phật giáo Tây Tạng thành một vương đường trải qua 
nhiều thế kỷ thịnh suy. Lưu danh sử sách, trên những tác 
phẩm kinh văn, từ thời Bon thuyết giáo, vang khắp không 
gian, thời gian tu tập. Bản di huấn ngàn đời vẫn lưu danh 
qua từng thời tái sanh hóa thân Đức Bồ Tát Quán Âm, 
huyền bí từ Tây Tạng. Đến những tác phẩm “Lời Vàng 
thầy tôi”, hay những kinh thi sử sách huân tâm tu trì, giới 
luật tinh chuyên. Ngoài pháp khí tu trì luyện tâm, như viên 
kim cương ngời sáng. Hay bước qua những cung điện Tam 
bảo lộng lẫy kiêu xa, những thảm cỏ cánh đồng như một 
bức tranh ThangKa in sâu vào pháo đài thần chú. Đến để 
nhìn và chạm vào Phật tánh nội tâm. 

Trong kinh Tạp A Hàm Đức Phật dạy: “Như Lai chỉ là 
người dẫn đường”. Vâng hạnh phúc thay khi biết đến Tam 
bảo, đầy đủ nhân duyên đến những ngọn núi trú xứ của chư 
vị Bồ Tát, qua con đường Tây Tạng. Chiêm bái, đảnh lễ, 
trì tụng, vân du, hóa độ trên xứ Tạng. Đó là điều hằng mơ 
ước muôn đời của bao thi nhân mặt khác, muốn đến Tây 


479 


Tạng đánh lễ Như Lai, cũng như chư vị sư Tổ, qua bao thế 
hệ thuyết giáo trên vùng đất xứ Tạng cô hương. 

Bao ngôn ngữ giờ đã chạm vào trong những giọt 
sương trên đỉnh núi, nắng chiếu vào tâm thức, bao câu kinh 
thì thầm qua kiếp người du mục, bao Lạt Ma tu trì. Em gái 
tôi ơi! Đến để tìm về và lên đường Tây Tạng rong chơi 
trong kiếp tu bụi hồng, ngộ chân lý Phật tánh dẫn đường 
của Đức Từ Phụ Thế Tôn. 

Duyên kỳ hội ngộ tương phùng, 
Hối em láy Tạng, ngập ngừng cười duyên. 
Chân sư hỏi vấn tham thiển, 
Sắc không Bát Nhã, chu viên bảo đài. 

Thực vậy, ai tìm về Tây Tạng và nhìn bằng tắm lòng 
thủy chung cùng chân lý giải thoát tu trì, nguồn tuệ giác 
sáng mãi như tánh không Bát Nhã, vi diệu huyền cơ. Mà 
Đức Thế Tôn thuyết giảng 22 năm thuyết giáo, chân lý Đại 
Bát Nhã. Thâm sâu trong tánh không, nhờ từ đó tu tập liễu 
tri đạt ngộ qua chân lý bảo đài tòa sen. 

Chào tạm biệt Tây Tạng một lần đến, một lần đi và có 
lẽ hoa cỏ ủ hồn tiễn chân tôi về quê cũ. Nơi bến giác chân 
lý tánh không. Đến để ôm ấp kỷ niệm nỗi nhớ nhung chạnh 
lòng, ngàn phương trời thong dong tự tại, vô ngôn bất tận 
trong kiếp sống chân tu./. 


Mùa thu 2014. 


Viết xong tại thủ đô Hà Nội, 
Một ký sự Bí mật xứ Tạng! 


480 


VẢN THƠ XỨ TẠNG 


1. Xứ Tạng nhớ em! 


Anh nhìn em, 

Trên cung trời tự do núi tuyết, 

Ảnh nắng vàng, chiếu khắp nẻo em ẩi. 
Anh nhìn em, 

Đỉnh cao tám ngàn mét kiêu hào, 

Rơi xuống núi, kết thành tình yêu màu tuyết. 
Anh nhìn em! 

Qua ngọn núi Kamala, 

Everest là tuổi tình tôi đang kết, 

Giọt sương hông, 

Giọt tuyết trắng phủ kín trời xanh. 

Giọt ngọc pha lê trong suốt trên không, 
Ôm kỷ niệm chút tình tôi chạm phải. 

Này em ơi! 

Đang kết thành mây bay xanh biếc. 

Này anh ơi! 

Giọt ngọc tình tỳ vết giữa tầng không, 
Trùng trùng điệp điệp, lấp lánh ánh trăng thanh. 
Ru câu hát ai về đây nhìn ngắm, 

Gió và mây! 

Em mong đợi, 

Em chờ mong! 

Vì trong em từ hạt tuyết thấm vào áo tu sỹ. 
Chủút nghĩa tình từ trí tuệ thính kinh, 


461 


Các Lạt Ma, vượt núi thyết hưu phương. 

Xa xứ Tạng, ngàn lần ngôi trên đỉnh... 

Tập thi thơ, đường vào lên tuyết trăng 
Chạm chút tình vị ẩn Sỹ chắn íu. 

Anh và em! 

Thong dong trong tất dạ, 

Bên Anh là Bỏ Tút Quán Thể Âm, 

Bên Em là Kim Cương Mặt Tri. 

Ẩn chút tình Phật Tuệ trên không, 

Lưu xuất hiện rơi vào dòng sông tuyết. 

Để tình tôi muôn kiếp thấy, Đại Thừa Huyền vì. 
Thôi em đã đền! 

Thôi anh đã về! 

Ngân năm gọi chút tình tuyết trắng rêu phong. 
Năng và mưa! 

Màu xanh biếc, 

Ngọc trắng tỉnh tuyết rơi vào nguồn cội. 
Hạt sương này qua ánh mắt tình em, 

Anh đã đến, 

Anh đã về 

Tìm em trong muôn kiếp. 

Từ ngàn xưa, anh lưu lạc vạn dặm xa Xăm... 


Cảm tác tại Tây Tạng khi ngồi trên máy bay 
nhìn đỉnh núi tuyết Everest 
29/8/2013 - TK: Thích Minh Thế 


482 


2. Giấc mơ xứ Tạng 


Chiêu nay anh đến bên em, 

Ngắm nhìn rặng núi, sương thêm nghĩa tình. 
Thắm cơn lạnh giá thanh bình, 

Mùa thu lả rụng, đăng trình cuộc chơi. 

Viễn du tăng sỹ muôn nơi, 

Giác mơ xứ Tạng, tuyệt vời Có Hương. 

Tỉnh lời Vô Uỷ chư thường, 

Thánh Tăng vượt tuyết, niên trường từ tâm......! 


Cảm tác đến Tây Tạng ngày đầu tiên 
29/8/2013 — TK: Thích Minh Thế 


483 


3. Giác mơ tự tại 


Thả mình một cõi mênh mang, 

Ngắm vắng trăng hiện, cung vàng chiếu soi. 
Xa xăm Phát ngự liên đài, 

Thả tâm về giữa, trần ai trăng ngắn. 

Xứ lạng ước đến một lần, 

Như trăng Tạng hiện, quét vâng tục chơn. 
Dâu đời lắm kẻ thua hơn, 

Một mình ngôi giữa, phàm trần dạo chơi. 
Dâu trăng chiếu giữa đường đời, 

Thì ta nhìn lại, nụ cười giác HƠ. 

Xứ Tạng trăng đẹp nên thơ, 

Xin mang nguồn sáng, nhặt từ kinh thiêng. 
Trăng huyện xuôi ngược trăm miễn, 

Giác mơ tự tại, an nhiên bước vào. 

Ngày xưa trăng cứ nơi nao, 

Bây giờ trăng sáng, lối vào trần gian. 
Đường về xứ Tạng muôn ngàn, 

Sáng cung trời cũ, bạc vàng thủy chung. 
Đêm nay, trăng sáng vô ngần, 

Thì ta nhìn lại, trăng vâng thiên thu. 


Cảm tác tại Tây Tạng ngày về 
04/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


484 


4. Đến và thấy 
Đến và thấy, 
Cung điện kiêu diễm làm sao. 
Nguy nga tráng lệ đẹp phương nào, 
Do 1a có ý tâm kính Phật, 
Tặng chút tình, ý nghĩa Potala. 
Đến và xem, 
Một bảo mật có mười ngàn tăng sĩ, 
Dấu uy hùng mười thế kỷ phiêu du, 
Dấu uy hùng mười thế kỷ huân tu, 
Rồi để lại trờng đời bảo mật, 
Ta đã đến, 
Bên cung điện có Phật, mặc chiếc y lấp lánh kừn cương, 
Đây Thiên đường, 
Đây tăng phòng tịnh tu an dưỡng, 
Đây hội trường thuyết giảng ý nghĩa kinh thiên. 
Đến để học, 
Nguồn tâm bằng niêm tin chân thật, 
Dâu vô mình xóa hết sạch vết tâm linh. 
1a hiên ngang trong chí nguyện kiên trì, 
Vững tâm nguyện, xây bảo tòa Phật ngự. 
Lệ ướt đầm đâm mi, 
Lệ chảy siêu vởn, 
Trăng cô liêu chiếu tỏa vương đường, 
Thành cung cũ, giờ vào giấc mộng. 
Thể giới này công nhận, vật được bảo lưu, 
Tiếng kinh cầu ngày xưa giờ vắng tiếng chuông 


485 


Ngân dài đêm tối. 

Tỉnh thức ai về Phật tánh uy hùng, 

Vững ý chí 

Em ơi, hãy kiên trì nhé, để mai này tặng vật, 

Bảo ngọc là của em. 

Dẫu nắng mưa! 

Dâu khí trời khắc nghiệt đến bão bùng, 

Thì em là người Tạng trong tình trí muôn thuở, 
Nhớ nụ cười và dáng đứng thanh tao, 

Nhớ anh mắt và khí phách kiên hào, 

Trong nguyện lực bao trải tìm kiêu hãnh. 

Để lòng tôi nhớ mãi nụ cười. 

Nhớ xứ Tạng và cung điện nguy nga, 

Ta đã đến! 

Tìm về trong ký ức, 

Ôi giấc mơ xứ Tạng ngày xưa, 

Ôi giấc mơ còn mãi trong trải tìm mỗi buổi chiêu, 
Từ trong hương mờ lạnh khí, ấm chuyện tình chung. 


Cảm tác tại Potala 
30/8/2013 —- TK: Thích Minh Thế 


486 


5. Cung trời cũ 


Phủ cung trời cũ nắng mưa, 
Bóng nàng liễu rủ, ngự vừa bóng râm. 
Mái thân mát cả chân tâm, 
Nàng như kiêu diễm, phủ trùm thiên thu. 
Cảm tác tại Potala 30/8/2013 


— TK: Thích Minh Thế 


6. Đại Chiêu vững chãi 


Trở về lại xứ T\ qng xưa, 

Pháp rời lưu dấu, Đại thừa Mật Tông. 
Khắc sâu Tạng Mật cõi lòng, 

Hành trì ngũ thể, sắc hông đùa chơi. 
Pháp tám đại nguyện muôn nơi, 

Trì câu thân chú, vạn lời câu kinh. 

Mãi ghi thệ trí thân mình, 

Đại Chiêu vững chãi, tâm linh cõi huyền. 
Dãi dẫu mưa năng trăm miễn, 

Đại Hùng Phật ngự, vững yên Bảo Đài. 
Văn Thành kiến tạo Như Lai, 

Tùng Tản công đức, khó phai ân người. 
Tôi về nhìn ngắm hương đời, 

Thuở xưa pháp chuyển, nụ cười chơn như. 
Lắng nghe pháp ngữ kinh thư, 

Quán Âm trú xứ, Đại từ bình an 


Cảm tác tại chùa Đại Chiêu — Llasa Tây Tạng 
30/8/2013 — TK: Thích Minh Thế 


487 


7. Hoa hồng dại 


Hoa hồng dại giữa lưng đôi, 

Cửa tu viện mở, hát lời kinh xưa. 

Nhã hương pháp ngữ chơn thừa, 

Tu tâm luyện chú, muối dựa đạo tình. 
Sắc lạp vọng tiếng tâm kinh, 

Trâm hùng thức tỉnh, một mình dạo chơi. 
Nhật hoa hồng đại mứn cười, 

Ngô lời biện thuyết, tặng đời nở hoa. 
Vững thân dẹp ÿý chánh tà, 

Kiến hòa đồng giải, bảo tòa Như Lai. 
Liêu mê thoát kiếp trần ai, 

Chân thân liễu ngộ, khó phai kinh huyễn. 
Bến bờ giác tuệ chân viên, 

Liễu hoa nở rộ, thánh hiển tâm như. 
Chim reo tuyết trăng đại từ, 

Lời kinh huyền tạng, chân tu vang ngắn. 


Cảm tác tại Tu viện Sera 
30/8/2013 —- TK: Thích Minh Thế 


488 


§. Hồ Yamdrok 


Mặt hô đỉnh tuyết phù du, 

Màu xanh ngọc bích, chân tu trọn đời. 
Bước chân thiên tập khôn nguôi, 

Vạn đường dạo tới, nhặt lời trì am. 
Tìm về thức tánh thậm thâm, 

Phật hiện tiên kiếp, vạn lần thể gian. 
Thán tâm nhẹ bước thanh nhàn, 

Thảm họa sói ngọc, máy đàm hỏi kinh. 
Ta về tìm lại chính mình, 

Thưở xưa lạc lối, chốn tìm tử sanh. 
Ngồi thiên lặng tiếng âm thanh, 

Ngộ ra chân tuệ, thiên hành vô ngôn. 


Cảm tác tại hồ thiêng Yamdrok 
31/8/2013 — TK: Thích Minh Thế 


489 


9. Đỉnh tuyết vĩnh cửu 


Kampala tôi đến, 

Đỉnh núi cao, trong ánh nắng chiễu. 
Nhiệt độ thấp, em chờ tôi thở trước, 
Cười rạng ngời, trao tặng í† tình đời. 
Em thát đẹp, 

Oai hùng, thanh tao hiển tuyết phủ. 
Gọi tên mình hối Himalaya.... ! 

Hạt muối kia, chưa tan vào lòng đất, 
Kết tỉnh anh ban tặng hạt chiêu tà. 

Nụ cười em, 

Vô tư sao điệu k}, 

Màu áo em, đủ sắc trí tim tôi, 

Vây chào nhau trong đời nhiều kiếp trước. 
Gọi tên em một mụ cười ban chiêu. 

Ảnh chiêu tà tắt dân về phố thị, 

Lặng trên đâu, một giọt nước tình yêu. 
Reo khúc nhạc, 

Bản tình ca điều ngộ. 

Xứ Tạng bây giờ, em kiêu hãnh dấu tâm linh. 
Bao dấu chân, 

Vượt núi tuyết xa mò, 

Gọi Phát tâm, sảng mãi nét hôn thơ. 

Xứ Tạng oai hùng kiêu xa tu lệ, 
Phong tục này, huyền ảo ký tâm linh. 
Dốc em cao, 


490 


Cao vút cả cung trời, ví trải tìm tuyết trắng, 

Như viên ngọc ki" cương. 

Ngôi nhà tuyết phú đây, nét Tạng mật ngàn xưa. 

Trí tuệ em sắc bén chặt não phiên, 

Trí sảng ngời, trì chú phát thậm thám. 

Vang khắp chốn nhân gian, lang vào trong ngục tối. 
Dẹp vô mình, tìn bến giác nguồn tâm...... ! 


Cảm tác núi Kampala 
31/8/2013 — TK: Thích Minh Thế 


491 


10. Thành phố ngủ buồn 


Thành phố Giang Tử nên thơ, 

Giờ còn sương đọng, chút tờ sử thiêng. 
Ngủ quên bao kẻ oan khiên, 

Phôn hoa thuở trước, vào miên cô liễu. 
Hoàng hôn tắt nhẹ năng chiễu, 

Phú trùm đài pháo, trăm điều nhớ nhung. 
Kumbum chung phận hưởng cùng, 

Bạch Cư Tăng Xú, thiên trùng xa xăm. 
Sử thi lưu dấu trăm năm, 

Chứng tích đọng lại, hơi tâm chạnh lòng. 
Dấu chân lữ khách vân hồng, 

Phiêu du dạo bước, hương không chan hòa. 
Ngủ buôn thành phố lời ca, 

Tình chung Giang Tử, máy xa cuộc tình. 
Đêm về vọng tiếng vang kinh, 

Cô liêu tĩnh mịch, một mình ngao du. 
Đông qua xuân hạ điển thu, 

Ngàn năm cô tịch, chân tu lưu truyễn. 


Cảm tác tại Thành phố Giang Tử một chiều thu 
31/8/2013 — TK: Thích Minh Thế 


492 


11. Chân sư dạo bước 


Bạch Cư du hóa Tăng thản, 

Truyền trao mạng mạch, trăm lần vững xây. 
Hoàng hôn ôm trọn trên tay, 

Pháo đàâi oai vệ, giof đây lệ rơi. 

Tuyết sương phủ khắp cung trời, 

Cung thành đô thị, tiếng cười ngàn năm. 
Xa xăm văng tiếng kinh trầm, 

Chân sư dạo bước, khóc thâm có nhân. 
Ngủ quên trăm kiếp hồng trần, 

Thuở xưa vang bóng, khét thâm câu kinh. 
Hoàng mạo khơi dậy tâm lĩnh, 

Cách lỗ truyền giáo, thanh bình Phật tâm. 
Ai về thăm lại cư trần, 

Pháo đài xưa đỏ, đốt trầm dâng hương. 
Ngàn năm chung một con đường, 

Tìm về giác ngô, niên trường huân Iu. 

Đi vào cối tịnh đại từ, 

Thiên Tông quản chỉ, thuyền từ bến xưa. 


Cảm tác tại Bạch Cư Tự - Tây Tạng 
01/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


493 


12. Bảo tháp Kumbum 


Bảo tháp Vạn Phát, 

Lông lẫy, kiêu sa xa màu nhiệm. 
Huyền ảo, lung linh đẹp tuyệt trần. 
Bảo tháp đứng, 

Giữa đất trời gió tH)Ế! mưa sa xa. 
Bao biển thiên trên dòng lịch sử, 
Cuộc từng khốc, vẫn ngôi chơi, 
Với năng! 

Bảo tháp nhìn, 

Băng mắt tuệ khơi dậy lòng tin. 
Đánh thức em, về tuệ trí sáng cùng. 


Chung vòng nghiệp, trả vay giờ đến lại, 
Nguyện đi từn, một chân lý ngôn thâm 


Tay em câm! 

Ngọn gió dương lạnh ngắt một trời tây. 

Tiếng chuông vọng khơi dòng tâm Phật nguyện. 
Em hiên ngang! 

Đứng giữa bão tố chiêu tà, 

Xem ánh nắng, tắt nhẹ chốn tháp xưa. 


Em lung lĩnh! 


494 


Nên thơ huyện nhiệm, giữa cung trời tự do. 
Bài ca tuệ! 

Du dương trong tiếng pháp kinh cầu, 

Trâm uy bổng, thấm sâu vào khung cửa từ bi. 
Trải tim Bồ Tát, thắp đèn thiển.... ! 

Khơi chỉ quản kim cang, Phát Nhát. 

Dù mật chủ huyền vi cung trời cũ, 

Gọi tình tôi, một kiếp bước chân về... ! 


Cảm tác tại tháp Kumbum 
01/9/2013 - TK: Thích Minh Thế 


495 


13. Cửa tu viện 


Cửa tu viện khép kín rồi, 
Bao lân đàm thoại, VỌNØg đôi đá xưa. 
Hạt sương giỏ nắng và mưa, 
Trùm vào mảnh áo, muối dựa cuộc tình. 
Chân sư bóng dáng lời kinh, 
Đỉnh tuyết vĩnh cửu, tâm linh nhiệm mẫu. 
Vang xa bóng nguyệt trăng thâu, 
Ngắm vâng trăng nguyệt, quanh đầu bến mê. 
Đường xưa dạo bước lời thể, 
Trăng vàng chiếu rạng, đường về Tây phương. 
Tình huynh thiểu văng tình thương, 
Lời kinh vọng gọi, mở đường đi lên. 
Phật ngôi ngự giữa cõi thiên, 
Nhìn xem lời thoại, trăm miễn cô liêu. 
Hoàng hôn tắt nhẹ nắng chiêu, 
Cửa tu viện mở, bao điều hồi sinh. 
Xa xa vọng tiếng tâm kinh, 
Kứm cang luật lạng, khơi bình Tăng xưa 
Lạt Ma thuyết giáo cõi nào, 
Ban Thiên chứng ngộ, truyền vào chân tâm. 
Tuyết xưa phú khắp cung trần, 
Thi nhân kết tập, vạn lần huyền kinh. 

Cảm tác tại Tu viện Tashilhunpo — Tây Tạng 


02/9/2013 - TK: Thích Minh Thế 


496 


14. Em tu bụi chợ 


Em về phiên chợ vùng cao, 

Thả tâm đi giữa, mưa rào Lhasa. 

Tiên anh trong buổi chiêu tà, 

Nhặit lời ngôn ngữ, ngọc ngà pháp thản. 
Tràng phan, chuối hạt, kim luân, 

Phát tâm trì giữa, phố tẳng cao nguyên. 
Chợ đóng lữ khách hàn thuyên, 

Trông em tự tại, giữ nguyên hành trì. 
Khen chê mặc kệ lỗi đi, 

Em tu bụi chợ, từ bi thuở nào. 

Báy giờ trăng tuệ lên cao, 

Thì em mở lỗi, bước vào tánh không. 


Cảm tác tại phiên chợ Đại Chiêu — Tây Tạng 
04/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


497 


15. Nhắc lời Như Lai 


Kiến hòa đồng giải Kinh văn, 

Vang trầm hùng biện, lời thăng hùng thiên. 
Tám bước nhẹ nhặc Kinh huyễn, 

Ngữ ngôn rơi rụng, tọa Thiên sắc không. 
Phật tâm ngụ ý cối lòng, 

Pháp âm đọng lại, sắc hồng đùa chơi. 

Ý kinh thức tỉnh độ đời, 

Cung vàng thước ngọc, nhặt lời Như Lai. 


Cảm tác tại đường về Lahasa 
04/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


498 


16. Em gái xứ Tạng 


“Em gái xứ lạng tôi ơi, 
Thương nhớ mãi câu thân chú bên đời. 
Và em làm đề có tuệ giác kim cương, 
Phát nhật! 
Rồi từ đây, Phật tánh em hiểu bày lên sức mạnh, 
Dâu kẻ vô minh xóa sạch hết tâm linh ” 
Những giọt sương trên định núi, 
Nẵng và chiêu đã, ngã bóng trăng xinh. 
Tuyết và mây phủ kín, 
Trên lưng đổi, từ muôn nẻo ngàn ức kiếp. 
Khách phong trần, 
Nhìn ngắm em rồi lại vẫy chào, 
Những phiến đá! 
Thì thâm trên sườn núi cô liêu. 
Cảm tác trên đường tu hành , 
04/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


499 


17. Trăng sao đùa hạt muối 


Trăng sao đùa hạt muối sương, 

Rong chơi giữa cõi, dặm trường phiêu du. 
Nhặt tâm Phát hiện đại từ, 

Khởi bình mình dạy, chừng chừ khó đi. 
Luyễn lưu Di Lặc huyền vi, 

Chân tăng di tích, Từ Bì cõi lòng. 

Tâm kinh Mật tuệ sắc không, 

Ung dung tự tại, đại đồng tịnh tang. 


Cảm tác tại khách sạn Lahasa 
04/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


500 


18. Phiêu bồng 


Phiêu bông mây gió trên không, 

Vững thân thiên tập, cõi lòng nhẹ tênh. 
Rong chơi sương sớm tỉnh anh, 

Con tim thở nhẹ, thanh thanh đường đời. 
Tây Tạng núi tuyết nụ cười, 

Niêm tin vững chãi, thánh thơi ẩi về. 
Kim cương pháp tuệ Bồ Đẻ, 

Khai thông giới định, sơn khê tu trì. 
Thiên thất núi tuyết từ bị, 

Luyện kim cang tri, đường đi muôn trùng. 
Duyên kỳ hội ngộ trùng phùng, 

Tình em xứ Tạng, phiêu bông trần gian. 


Cảm tác trên đường đi Tây Tạng 
05/9/2013 — TK: Thích Minh Thế 


501 


THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 


Goldstenn, Melvyn, C.,Change, Conflict and Conti- 
nuIty among a Commumity of NÑomadic Pastoralist: 
A Case Study from Western Tibet, 1950-1990, 1994, 
What 1s Tibet? — Fact and Fancy, pp76-87 

Étienne de la Vaissière, “The Triple System of Orog- 
raphy 1n Ptolemy”s Xmjlang”, ExegIisti Monumenta: 
FestschrIf in Honour of Nicholas Sims-Wllliams, eds. 
Werner Sundermamn, Almut Hintze & Francois de Blois 
(Wiesbaden, Germany: Harrassowitz, 2009), 532. 
Haarh, Erik: Extract from “The Yar Lun Dynasty”, In: 
The History of Tibet, ed. Alex McKay, Vol. 1, Lon- 
don 2003, p. 147; Richardson, Huph: The Origin of the 
Tibetan Kingdom, in: The History of Tibet, ed. Alex 
McKay, Vol. 1, London 2003, p. 159 (and list of kings 
p- 166-167). 

Lettera del P. Antonio de Andrade. Giov de Oliverra. 
Alano Dos AnJos al Provinciale di Goa, 29 Agosto, 
1627; Maclagan, The Jesuits and The Great Mogul, 
các trang 347-348. 

The Sino-Indian Border Disputes, by Alfred P. Rubn, 
The International and Comparative Law Quarterly, 
Vol. 9, No. 1. (Jan., 1960), các trang 96-125. 
Mayhew, Bradley and Michael Kohn. (2005). Tibet, p. 
32. Lonely Planet Publications. 

RossabI, Morris (2005). “An Overview of Sino-TTbet- 
an Relatons”. Governing China*s Multethnc Fron- 
tiers. University of Washington Press. tr. 197. 


502 


10. 


II. 


bổ, 


1. 


14. 


l5. 


1ó. 


L. 


18. 


19. 


21. 


Boyle, Kevin; Sheen, Juliet (2003). “Freedom ofreli- 

gion and belief: a world reporf”. Routledge. 

Brumncrt, H. S. and Hagelstrom, V.V. _Present Day Po- 

liical Organization of China_, Shanghai, 1912. p. 467. 
Đến với Tây Tạng: Tác giả: Niema Ash, NXB Lao 

Động, 2012 

Nghệ thuật sống của người Tây Tạng: Tác giả: Chris- 

topher Hansard, NXB Mỹ Thuật, 2007 

Truyền thuyết về tình yêu và phép thuật xứ Tây Tạng: 

Tác giả: Alexandra David -Neel, ÑNXB Lao Động, 2012 

Hành trình tới Lhasa: Tác giả: Huỳnh văn thành, NXB 

Tôn giáo, 2007 

Lịch sử Phật giáo Tây Tạng: Tác giả: Thích Thánh 

Nghiêm, NXB Phương Đông, 2013 

Năm thức Tây Tạng: Tác giả: Christopher S. Kilham, 

Dịch giả: Nguyễn Văn Nhật, NXB liên kết Tri Thức 

Chuyện kê Tây Tạng: Tác giả: Truyện dân gian, Dịch 

giả: Dư Khanh, NXB Hội Nhà văn, 2011 

Khám phá ngọn núi thiêng Tây Tạng: Tác giả: ChrIs Bon- 

ington, Charles Clarke, NXB Từ Điển Bách Khoa,2012 

Vùng đất thiêng Tây Tạng: Tác giả: Heinrich Harrer, 

NXB Lao Động, 2011 

Giấc mơ Tây Tạng: Tác giả: Thích Thái Hòa, NXB 

Tôn giáo, 2014 


. Tứ y Tây Tạng: Tác giả: Nguyên Ninh Cống Bó, Vũ 


Thỏa, Dịch giả: Chu Tước Nhi, NXB Hồng Đức, 2012 
Thiên táng: Tác giả: Hân Nhiên, Dịch giả: Trần Thị 
Thanh Loan, NXB Văn học, 2004 


503 


2⁄5 


25, 


2. 


Con đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa, Lama 
Yeshe, Kiến Không dịch, Thiện Tri Thức, xuất bản 1999. 
Tạng Thư Sống Chết, Sogyal Rinpoche, Thích Nữ Trí 
Hải dịch, bản dịch năm 1996. 

Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay, Pabongka Rinpoche, 
Thích Nữ Trí Hải dịch, NXB Tổng hợp TP.HCM 
2005. 


25. Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi, Thích 


Huyền Tôn dịch, NXB Tôn Giáo 2007. 


26. Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ, Tsong- 


khappa, Nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas, NXB 
Hồng Đức xuât bản 2013. 


27. Đạo Ca Milarepa Mila Grubum, Jetsun Milarepa, Việt 


dịch Đỗ Đình Đồng, NXB Tôn Giáo, 2014. 


._ Phật Quang Đại Từ Điển, NXB Phương Đông, 2014. 
. Và một sô sách tham khảo trên các trang mạng Internet. 


504 


TƯ LIỆU HÌNH ẢNH 





Gửi đời một chút ản tình 
"Thân tuy nói giả, ngối nhìn Phật ơi... 








Hồ thiêng Yamdrok Tình pháp lũu 


505 





Bảo Tháp Kumbum 


>> 


Em bé Xứ Tạng 











Hòa thượng: Thích Thái Hòa thọ ký cho người đân Tây Tạng 





Phái đoàn Phật giáo Việt Nam chiêm bái Tây Tạng - Trác Tự Luân Bố 
B{ 





Bên thấy - Hồ thiêng Yamdrok lễ cấu nguyện 


506 


Phái đoàn Phật giáo Việt Nam chiêm bải Tây Tạng - Bảo Tháp Kumbum 


507 


SN 


'lÌ 
Í 





Đường phố Lhasa 





Nụ cười Xứ Tạng 





Các Lạt Ma Tam Bộ Nhất Bái 


508 





Phong tục Điều Táng Du mục Tẩy Tạng 


509 








Bên nhau tình đạo 





Phút nghỉ ngơi 


Nâng chuông 


510 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65.Tràng Thị - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 


nhaxuatbanhongduc @yahoo.com 


Điện thoại : 04.3 9260024 Fax :04.3 9260031 
BÍ MÂT XỨ TANG 


Chịu trách nhiệm xuất bản 





Giám đốc 
BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập 


©eeeeeeee©o©e©eo©e©eo©oo©°eeo©o©eo©oo°oeooo©ooeoeoeo°oooôoôoôoôoeeoeooooeeee 


Sửa bản in 


TÊN ĐƠN VI - ĐIA CHỈ ĐÔI TÁC LIÊN KÉT 





511 


